NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC 
TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


Chủ nhiệm & biên tập: Thích Nhật Từ 
Phó chủ nhiệm: Thích Quảng Tâm 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay do Thầy Nhật Từ chủ biên bao gồm 
các Nghi thức tụng niệm thuần Việt và trên 200 đầu sách nghiên 
cứu và ứng dụng về Phật học, thuộc loại sách gối đầu giường 
cần thiết cho mọi đối tượng độc giả. 


Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay đã xuất bản trên 100 CD về Đại 
tạng kinh Việt Nam và nhiều tác phẩm Phật học dưới dạng MP3. 
Đây là ấn bản đầu tiên trên thế giới về thể tài này. Tủ sách đã xuất 
bản hàng trăm sách nói Phật giáo, CD và VCD tân nhạc, cải lương 
và tiếng thơ Phật giáo. Ngoài ra còn có hàng ngàn VCD pháp thoại 
của Thầy Nhật Từ và các vị pháp sư khác về nhiều chủ đề từ gia 
đình, xã hội đến đạo đức và tâm linh 


Quỷ tác giả, dịch giả muốn xuất bản sách nghiên cứu và ứng 
dụng Phật học, quý Phật tử muốn ân tông kinh sách Phật giáo, các 
đại lÿ cần nhận sách phát hành, xin vui lòng liên hệ: 


NHÀ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 
Chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM 
ĐT: 0958-430-222; (08) 3839-4121; (08) 3833-5914 
www.daophafngaynay.com 
www.tusachphathoc.com 





TỦ SÁCH ĐẠO PHẬT NGÀY NAY 


HIS HOLINESS THE DALAI LAMA 
HOWA RD C. CUTTER, M.D. 


NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC 
TRONG THẾ GIỚI PHIÊN NÃO 


The Art oƒ Happiness in a Troubled World 


chuyển ngữ 
Tuệ Uyên Tỳ Kheo Thích Từ Đức 


NHÀ XUẤT BẢN 


MỤC LỤC 


1111011... 5n 6a 5s ca ốổs n6 cố ằsãs. vI 
TU 0á ra 6n gGcn ác XI 
t0 ILIt Noo ẽa sẽ äsä XI 
Phần một: Tôi, chúng ta và họ...........................-- ¿5+ se xscs¿ l 
Chương I: Tôi chống với chúng ta....................---- 5z: 3 
(nfTID 27 .TOI:V1.C H_ITEE Ti: suiaazilsiatbsaodulf6sj0i44ei1i9axagg2g46 35 
Chương 3: Thành kiến (chúng ta chống lại họ) ............ 65 
Chương 4: Vượt thắng thành kiến......................------- 97 
Chương 5: Chủ nghĩa quốc gia cực đoan.................. - 143 
Phần hai: Bạo động chống lại đối thoại ...................... 1ló1 
Chương 6: Thăm lại bản chất con người................... - 163 
Chương 7: Những nguyên nhân của bạo động............ 187 
Chương 8: Những gốc rễ của bạo động ..................... 205 
Chương 9: Đối phó với sợ hãi ............................----5-: 233 
Phần ba: Hạnh phúc trong thế giới phiền não ........... 271 


Chương 10: Đương đầu với một thế giới phiền não. ..273 
Chương II: Hy vọng, lạc quan và khả năng phục hôi 303 
Chương 12: Hạnh phúc nội tại, hạnh phúc ngoại tại và 


d7 010 TT nỗ ẽẽa..Ỷ. nh ho 365 
Chương 13: Những cảm xúc tích cực và việc xây dựng 
fiiDf: thế LỢI THHỔY, syassrbnboskeubdl6Gsbonlinbaasldbokebiaixeoasine 393 


Chương 14: Tìm ra tính nhân bản chung của chúng ta413 
Chương 15: Sự thấu cảm, bi mẫn và việc tìm kiêm hạnh 
phúc trong thê giới phiên HÃO các .ssdil 449 


T0 1.1 VI IPH áp ssaiisngag0ga94610955064004504g236u104462y2093464613E 499 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


“Tất cả chúng ta là giống nhau” đức Đạt Lai Lạt Ma nói 
như thế, nhưng giống nhau ở chỗ nào, mọi người đều muốn 
hạnh phúc và không ai mong đợi khổ đau. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã đặt ra vấn đề và trả lời như thế. Nhưng tại sao mọi 
người đều muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau, nhưng 
thế giới chúng ta lại toàn là đau khổ và đau khổ lại là đo con 
người tạo ra nhiều hơn cả. 





Chúng ta mong muốn hạnh phúc, nhưng lại chỉ muốn 
hạnh phúc dành riêng cho chúng ta, còn những người khác 
với chúng ta thì sao? Những khổ đau hiện hữu là ở chỗ nào? 
Chúng ta chỉ muốn hạnh phúc cho chúng ta nhưng bất chấp 
kẻ khác. Vì họ là khác với chúng ta, dù họ vẫn là những con 
người, chúng ta biết thế. Nhưng chúng ta đang đi tìm hạnh 
phúc cho chúng ta, chứ không phải cho họ. Và họ cũng đi tìm 
hạnh phúc cho họ, chứ không phải hạnh phúc cho chúng ta. 
Và hạnh phúc của chúng ta và hạnh phúc của họ đối kháng 
với nhau. Chúng ta triệt phá hạnh phúc của họ, và họ triệt 
phá hạnh phúc của chúng ta đề tìm hạnh phúc cho mỗi phía. 


Thể là vì đi tìm hạnh phúc mà chúng ta gây khổ đau cho 
nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói rằng, nếu nói khổ đau là 
cái giá của nhân loại thì chúng ta sẽ trở nên dửng dưng với 
khổ đau của kẻ khác. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng ngược 


VIÏÏ se NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


lại, họ cũng sẽ dửng dưng với khổ đau của chúng ta. Họ là 
a1? Chúng ta là a1? 


Họ là những con người, chúng ta cũng là những con 
người. Nhưng có lăn phân cách giữa chúng ta và họ. Họ là 
những người khác chúng ta và chúng ta là những người khác họ. 


Có thể nói rằng tất cả các tôn giáo dù có thờ đắng tạo 
hóa hay không, tất cả các chủ nghĩa kế cả chủ nghĩa duy vật 
đều hiện hữu trên trái đất này đề giải quyết vấn đề mà tất cả 
mọi người đều mong muốn: Hạnh phúc. Và hãy xét lại trong 
chiều dài lịch sử, tất cả đã mong đem lại hạnh phúc cho nhân 
loại bằng cách nào? 


Nhưng rồi tất cả các tôn giáo, tất cả các chủ nghĩa lại trở 
thành những đôi tượng đê làm đô vỡ hạnh phúc cho nhau vì 
cái lăn phân cách ây. 

Cái lăn phân cách ấy là gì? Là tôn giáo, là chủng tộc, là 
sắc thái chính trị, là địa lý. 


Những cuộc Thập Tự Chinh, những cuộc Thánh Chiến, 
... trong thời Trung Cô. Những lời kêu gọi Thánh Chiến trong 
thời hiện đại, ... Các cuộc thế giới chiến tranh,... Những cuộc 
tàn sát vì chủng tộc như của Hitler đối với người Do Thái, 
của người Hutu đối với người Tutsi. Và lạ thay có cả vụ tàn 
sát người đồng chủng như Polpot ở Campuchia.... Bao nhiêu 
người đã chết vì chiến tranh tôn giáo, bao nhiêu người đã 
chết vì chủng tộc, bao nhiêu người đã chết vì các cuộc cách 
mạng tư sản lẫn cách mạng vô sản, hay cách mạng văn hóa,... 
Bao nhiêu người đã khổ đau vì những thứ ấy? Có phải tất cả 
đều nhân danh hạnh phúc? Và cho đến bây giờ thứ nào đã 
đem lại hạnh phúc chân thật cho con người mà không gây 
khổ đau cho kẻ khác? Dù biết rằng đi tìm hạnh phúc, đi mang 
lại hạnh phúc, và đề hưởng thụ hạnh phúc không phải là 


LỜI NGƯỜI DỊCH s ÏX 


vấn đề đơn giản, nhưng có phải vì thế mà dẫm đạp lên hạnh 
phúc của kẻ khác đê mang lại hạnh phúc cho chúng ta, và rôi 
người khác đi tìm hạnh phúc sẽ làm thê nào? 


Làm thế nào đề có hạnh phúc khi chúng ta và người ta 
cùng đi tìm hạnh phúc? Chúng ta và người ta cùng là những 
con người cùng có cùng mục tiêu đi tìm hạnh phúc. Thế thì 
mặc dù nói là đi tìm hạnh phúc những chúng ta đang gây 
thảm họa, phá hoại hạnh phúc của nhau. 


Vậy thì bao giờ chúng ta có hạnh phúc khắp nơi trên trái 
đất này? Chúng ta có thể thấy những từ ngữ như “Tịnh độ 
nhân gian”, “Thiên đàng tại thế”, “Thiên đường cộng sản”, 
những mong ước mà trong tôn giáo cũng như những nhà làm 
chính trị đã đề cập bao giờ chúng ta có được? Thật sự nếu tại 
nhân gian, tại thế gian, tại trái đất này, nếu chúng ta muốn 
mang lại hạnh phúc cho chúng ta, nhưng chà đạp hạnh phúc 
kẻ khác, gây khổ đau cho kẻ khác thì chúng ta sẽ có một chỗ 
ở Cực lạc, Niết bàn hay Thiên đàng không, hay chúng sẽ 
được hưởng hạnh phúc vạn tuế trên trái đất này không? 


Nói bao la thế giới thì chúng ta chăng biết dựa vào chỗ 
nào đề tìm hạnh phúc, nhưng như bác sĩ Howard C. Cutler, 
thì ít ra chúng ta cũng có một cơ sở, một điểm khởi đầu đề 
đi tìm hạnh phúc trong thế giới phiền não này, đấy là những 
phương pháp thực tiễn của đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra 
trong những quyên sách Nghệ Thuật Hạnh Phúc mà cụ thê 
trong quyên sách này Nghệ Thuật Hạnh Phúc trong Tì hé Giới 
Phiển Não. 


Ân Tâm Lộ ngày 30/11/2011 
Tuệ Uyễn 





LƯU Ý CỦA TÁC GIÁ 


Trong quyền sách này, những cuộc đối thoại rộng rãi với 
đức Đạt Lai Lạt Ma được thuật lại chi tiết. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã rộng lượng cho phép tôi chọn lựa bất cứ sự biên soạn 
nào cho quyên sách mà tôi cảm thấy chuyên tải ý tưởng của 
ngài một cách tác động nhất. Tôi cảm thấy rằng cách bố cục 
tự thuật thấy trong những trang sách này sẽ dễ đọc nhất và 
cùng lúc ấy truyền đạt một cảm nhận việc đức Đạt Lai Lạt 
Ma kết hợp chặc chẽ ý tưởng của ngài trong đời sống hằng 
ngày của ngài như thế nào. Với sự chấp thuận của ngài, tôi 
đã xếp đặt quyên sách này thành những chủ đề nội dung, và 
trong việc làm này, tôi đã phải lựa chọn phối hợp và hòa nhập 
những dữ kiện có thể được rút ra từ những cuộc đối thoại 
khác nhau. Thông dịch viên của đức Đạt Lai Lạt Ma là Tiến 
sĩ Thupten Jinpa, đã ân cần duyệt lại bản thảo cuối cùng để 
đoan chắc với tôi là không có những sự sơ xuất làm lệch lạc 
ý tưởng của đức Đạt Lai Lạt Ma như kết quả của tiễn trình 
nhuận sắc. 


Nhiều trường hợp lịch sử và giai thoại cá nhân đã được 
trình bày đề làm sáng tỏ những ý kiến qua sự thảo luận. Nhằm 
để duy trì sự bảo mật và bảo vệ sự riêng tư cá nhân, trong mỗi 
thí dụ (ngoại trừ được chỉ định khác) tôi đã phải thay đổi tên 
và chuyền dịch chỉ tiết cũng như những đặc trưng phân biệt 
để ngăn ngừa sự xác minh những cá nhân đặc thù nào đấy. 


GIỚI THIỆU 


Vào lúc trước, tôi đã được mời đến Úc Đại Lợi để phát 
biểu khai mạc tại một hội nghị quốc tế về hạnh phúc con 
người. Đây là một sự kiện to lớn lạ thường đã tập họp năm 
mươi nhà chuyên môn hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới để 
nói về hạnh phúc, hàng nghìn người tham dự, và ngay cả đức 
Đạt Lai Lạt Ma, người xuất hiện vào ngày thứ hai như một 
diễn giả đặc trưng đáng chú ý. 





Với quá nhiều đồng nghiệp chuyên môn tập hợp trong 
một địa điểm, có vô số thảo luận sống động trong những đề 
tài thuộc phạm vi rộng rãi. Trong buổi nghỉ cho bữa ăn trưa, 
tôi đã nghe trộm vài đồng nghiệp tranh luận về giá trị của 
một vài đầu đề gần đây trên báo chí Úc Đại Lợi, liên quan 
đến một tranh luận xảy ra trên những nhóm tâm lý tích cực. 
Tâm lý tích cực là một ngành mới của tâm lý học thường 
được liên hệ đến như “khoa học về hạnh phúc con người”. 
Câu hỏi được tranh luận là: Nêu mục tiêu là để gia tăng hạnh 
phúc con người, điều nào tiếp cận tốt hơn — tập trung trên sự 
phát triển nội tại hay phúc lợi xã hội? Nói cách khác, có phải 
những nỗ lực cống hiến một cách chính yếu cho việc phát 
triển kỹ thuật mà con người có thể thực hành đề tăng cường 
hạnh phúc của con người hay không, hay là chúng ta phải tập 
trung trên việc phát triển những điều kiện xã hội, tạo điều 


XỈV s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


kiện cho phép những thành viên của xã hội lớn mạnh và dẫn 
đên hạnh phúc lớn hơn cho toàn thê dân cư? 


Dường như cuộc tranh luận có thể là hoàn toàn lôi thôi 
vào các thởi điểm Ấy. Một số bênh vực cho sự tiếp cận xã 
hội đã mô tả đặc điểm của tâm lý học tích cực, là điều đã tập 
trung rộng rãi trên việc tìm kiếm những phương pháp hiệu 
quả cho việc gia tăng hạnh phúc con người, trong khi một số 
ít hơn tự đam mê những thích thú tâm lý nhất thời, chỉ quan 
tâm với sự theo đuôi vị kỷ hài lòng cá nhân. Dĩ nhiên, cuộc 
vận động tâm lý tích cực đã có những cuộc tranh luận bác bỏ 
đầy năng lực. Trong khi không phủ nhận rằng nhu cầu tồn 
tại của con người đương đầu là một điều kiện tiên quyết cho 
hạnh phúc, người ta đi đến việc chỉ ra rằng vì hạnh phúc là 
một thể trạng chủ quan, liên hệ đến thái độ, nhận thức, cảm 
xúc con người, và v.v... một cách căn bản nó cần thiết tập 
trung trên thể trạng nội tại của con người, trên cấp độ cá 
nhân, đề tăng trưởng hạnh phúc. Thêm nữa, bày tỏ với phiền 
trách rằng hành động cho việc tăng cường hạnh phúc cá nhân 
là tự cho mình là trung tâm, theo đuôi vị kỷ, thì người ta đưa 
ra những sự nghiên cứu cho thấy rằng gia tăng hạnh phúc cá 
nhân làm cho con người từ tâm hơn, rộng lượng hơn, quyết 
chí hơn để vươn ra và giúp đỡ kẻ khác, và những kẻ kém 
hạnh phúc là những người tập trung vào chính họ hơn, và 
ích kỷ hơn. 

Cho đến thời điểm ấy tôi đã không để ý về mức độ của 
cuộc tranh luận này, mà nó có thể cô đọng thành một câu 
hỏi ưa thích căn bản của con người: “ “ôi” hay “Chúng tôi”? 
Do vậy, khi lần đầu tiên tôi nghe người ta tranh luận về vấn 
đề này, tôi đã tập trung sự chú ý. Khi hóa ra rằng, đức Đạt 
Lai Lạt Ma và tôi đã nói về cùng một vấn đề trong tiến trình 
của một số cuộc thảo luận gần đây, chúng tôi đang có mối 


GIỚI THIỆU s XV 


quan hệ giữa cá nhân, xã hội rộng lớn hơn, và hạnh phúc con 
người, tìm kiếm cho những câu trả lời như: Tác động của xã 
hội trên hạnh phúc con người là gì? Trách nhiệm của cá nhân 
trong việc có gắng đem đến sự thay đôi xã hội là gì? Và mỗi 
cá nhân đơn độc có thể làm là bao nhiêu, đại khái? 


Những cuộc thảo luận này, bao gồm một số trao đổi ghi 
chép trong quyền sách này, là một bộ phận của cuộc đối thoại 
đang tiếp diễn về hạnh phúc con người mà chúng tôi đã mở 
màn lần đầu tiên vào năm 1993. Nhằm đề đặt những cuộc 
đối thoại này trong những phạm vị thích đáng, tôi nghĩ sẽ ích 
lợi để quay lại và ôn lại văn tắt lược trình của loạt sách Nghệ 
Thuật của Hạnh Phúc©) và những thay đôi căn bản đã xảy 
ra trong cả cộng đồng khoa học lẫn công chúng phố thông 
với sự quan tâm đến nhận thức và thấu hiểu của chúng ta về 
hạnh phúc. 


LƯỢC TRÌNH NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC 


Vào đầu những năm 1990, lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ 
về việc hợp tác với đức Đạt Lai Lạt Ma đề hình thành một 
quyền sách nói về hạnh phúc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết 
hơn ba mươi quyên sách đến thời điểm ấy, nhưng vì chúng 
chỉ áp dụng một cách chính yếu cho những sinh viên hay 
hành giả Phật giáo, nên những quyên sách của ngài đã thất 
bại trong việc gặp gỡ giới độc giả rộng rãi thuộc quân chúng 
Tây phương. Vào lúc ấy, tôi đã biết đức Đạt Lai Lạt Ma 
khoảng một thập niên, đủ thời gian để nhận biết rằng ngài có 
tuệ trí phong phú đề cống hiến cho những người không thuộc 
đạo Phật cũng như những hàng Phật tử. Thế là, tôi đã bắt 


1. Đã được Thượng tọa Tâm Quang dịch và chùa Tam Bảo Fresno ấn 
hành năm 2003, với tựa đề Nghệ Thuật tạo Hạnh Phúc, có đăng trong 
Thư Viện Hoa Sen phiên bản cũ. 


XVÌ ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đầu hình dung về một quyền sách viết cho quảng đại quần 
chúng Tây phương, chắt lọc những tinh hoa căn bản đã làm 
cho ngài đạt đến hạnh phúc. Bằng vào việc tập trung trên sự 
áp dụng thực tiễn những ý tưởng của ngài vào đời sống hằng 
ngày và qua việc trình bày quan điểm của ngài trong phạm 
trù của khoa học và tâm lý học Tây phương, tôi hy vọng đem 
đến một sự tiếp cận căn bản đề tìm ra hạnh phúc qua sự phối 
hợp một cách tuyệt hảo nhất giữa phương Đông và phương 
Tây. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sẵn lòng với đề xuất của tôi, và 
cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu dự án vào năm 1993, trong 
cuộc viếng thăm lần đầu tiên của ngài đến tiểu bang quê nhà 
của tôi là Ar1zona. 

Được truyền cảm hứng và hấp dẫn với dự án, tôi đã quyết 
định tạm thời đình chỉ việc thực hành tâm lý trị liệu nhằm đề 
cống hiến toàn bộ sự chú tâm của tôi cho việc viết sách. Tôi 
dự đoán sẽ mất khoảng sáu tháng để hoàn thành quyên sách 
và với đức Đạt Lai Lạt Ma đồng tác giả, tôi đã chắc chăn rằng 
tôi sẽ được chọn lựa bởi những công ty xuất bản hàng đầu. 


Tôi đã tính toán sai lầm. Năm năm sau, tôi vẫn đang làm 
việc với quyên sách và vẫn tiếp tục thêm vào bề dày của sự 
ngã lòng nản chí về những bức thư từ chối trên bàn của tôi 
— những lá thư từ các người chuyên môn văn học và các nhà 
xuất bản, họ nhất loạt tin tưởng rằng không có những dòng 
độc giả chủ đạo cho những sách vở của đức Đạt Lai Lạt Ma, 
không có thị trường cho một sự hợp tác giữa ngài và tâm 
lý trị liệu Tây phương, và không có sự thích thú công cộng 
trong chủ đề về hạnh phúc. Với nguồn tài chính của tôi suy 
kiệt, dường như tôi có quá Ít sự lựa chọn, và tôi suýt ở trên 
bờ của việc tự xuất bản quyên sách với số lượng ít ỏ1 và trở 
lại việc hành nghề tâm lý trị liệu khi cuối cùng sự may mắn 
của tôi đã bị đột quy. Chính vào lúc â Ấy, một lời nhận xét vô 


GIỚI THIỆU s XVỈÏ 


cùng tự nhiên của bà mẹ một người bạn thân của tôi với một 
người lạ mặt ở đường xe điện ngầm New York — người lạ mặt 
ấy hóa ra ở trong một công ty xuất bản — khởi đầu một loạt 
những liên kết không nghĩ đến cuối cùng đã đưa đến sự bảo 
đảm của người đại lý và một nhà xuất bản chủ đạo. Và thế 
là vào năm 1998, với một ấn bản nhỏ bé lần đầu tiên và một 
dự đoán khiêm nhường, Nghệ Thuật cúa Hạnh Phúc: Cẩm 
Nang cho Đời Sống cuốỗi cùng đã được xuất bản. 


Cuộc sống thật không thể ngờ được. Chúng tôi ngạc 
nhiên kinh khủng vì quyền sách đã vui mừng được đáp ứng 
ngập tràn tích cực. Dường như nó đã đánh trúng vào tình cảm 
của độc giả, tiếng vang của nó đi sâu vào trong trái tim của 
thật nhiều người đang khao khát điều gì đấy tốt đẹp hơn cho 
cuộc sống. Quyền sách đã nhanh chóng xuất hiện trên danh 
sách những quyền sách bán chạy nhất trên toàn thế giới, kê 
cả 97 tuần trên danh sách những sách bán chạy nhất của Nữu 
Uøc Thời Báo. Nó cuối cùng được diễn dịch ra trong 50 ngôn 
ngữ và trở thành một tác phẩm kinh điên bất hủ với số độc 
giả lên đến hàng triệu người. 

Như kết quả của một quyền sách nổi tiếng, chúng tôi đã 
nhận được nhiều bức thư tuyệt vời và cảm động, một số đã 
bày tỏ lời yêu cầu cho một sự tiếp tục, chỉ ra những đề tài đã 
bị lượt bỏ khỏi quyền sách thứ nhất. Thí dụ, trong việc tập 
trung cho sự phát triển nội tại một cách chính yếu như con 
đường đưa đến hạnh phúc, kế cả việc thảo luận đến những 
chướng ngại nội tại đối với hạnh phúc nhưng né tránh một 
cách rộng rãi bất cứ đề cập nào đến những vấn nạn xã hội 
rộng rãi mặc dù đức Đạt Lai Lạt Ma nêu lên những vẫn đề 
này trong những cuộc thảo luận riêng tư và trong những buổôi 
thuyết giảng công cộng của ngài. 


XViÏi s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Nhưng bây giờ là lúc đề đối diện với thực tế rằng con 
người không phải sống trong chân không trống rỗng — chúng 
ta sống trong một xã hội, và xã hội ấy có nhiều vấn nạn có thể 
ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta. Thế nên, mong ước 
khám phá những vấn đề xã hội và toàn cầu này trong sự sâu 
xa hơn với đức Đạt Lai Lạt Ma — và cùng lúc â ây đáp ứng yêu 
cầu của độc giả - tôi đã tiếp xúc để đặt vấn đề với ngài VỆ ý 
tưởng của sự hợp tác cho một sự tiếp tục, tìm kiếm đề trả lời 
câu hỏi căn bản: Làm thế nào chúng ta tìm thấy hạnh phúc 
trong một thế giới phiền não như vậy? Và ngài đã nhất trí. 


Mặc dù ban đầu tôi định đặt câu hỏi bao quát này trong 
kết luận của một quyền đơn độc Nghệ Thuật của Hạnh Phúc: 
Cẩm Nang cho Đời Sóng, nhưng chúng tôi nhanh chóng nhận 
ra rằng chủ đề quá rộng rãi và bao hàm quá nhiều đề tài xa 
xôi không thê chứa đựng cả trong một quyền sách mà thôi, 
vì thế chúng tôi đã chia thành những đề tài thành một loạt 
sách nhiều quyên. Quyền sách thứ hai trong loạt sách, Nghệ 
Thuật của Hạnh Phúc tại Sở Làm, xuất bản năm 2003, áp 
dụng những nguyên tắc của Nghệ Thuật của Hạnh Phúc đề 
sắp đặt nơi mà hầu hết chúng ta đã dành phần lớn những giờ 
giấc lúc thức trong tuổi trưởng thành — sở làm. Giống như 
quyền sách thứ nhất, Nghệ Thuật của Hạnh Phúc tại Sở Làm 
đã được đón nhận rất nồng nhiệt và đã là một quyền sách bán 
chạy nhất của Nữu Ước Thời Báo — nhưng cũng như quyền 
sách đầu tiên, nó chỉ tập trung một cách chính yếu trên mức 
độ của cá nhân. 

Trong quyên sách này, cuối cùng chúng tôi đã hướng 
những vấn đề rộng rãi hơn của xã hội vốn là nền tảng cho 
hạnh phúc của con người. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu 
bằng việc xác định sự thiếu vắng một cảm nhận cộng đồng 
cũng như sự mòn mỗi của niềm tin trong nhiều xã hội ngày 


GIỚI THIỆU s XỈX 


nay và khi những cuộc đối thoại của chúng tôi tiếp tục, chúng 
tôi đã đi đến việc thảo luận những vấn đề như thành kiến, 
chủng tộc, khủng bố, bạo động, và sợ hãi. Loạt sách Nghệ 
Thuật của Hạnh Phúc tiếp tục là một hoạt động trong tiễn 
trình, với ba quyên sách nữa dự tính ướm thử để hoàn thành 
loạt sách. Một quyên sẽ nói về bạo động trong chiều sâu xa 
hơn, bao gồm nguyên nhân của nó, biện pháp đối trị, và quan 
kiến của đức Đạt Lai Lạt Ma đối với thế kỷ XXI như “Thể 
Kỷ của Đối Thoại”. Một quyền nữa sẽ bao gồm những đề 
tài liên hệ đến lối sống cá nhân, giàu sang, nghèo nàn, chủ 
nghĩa tiêu thụ, những vấn đề kinh tế, giáo dục, và đức Đạt 
Lai Lạt Ma đã kêu gọi chúng ta phát triển một cảm nhận 
“Trách Nhiệm Toàn Câu”. Và cuỗi cùng, sẽ có một quyền 
sách thực hành thực tiễn, cống hiễn một chương trình căn cứ 
hiệu quả khoa học cho việc rèn luyện trong hạnh phúc, phối 
hợp những nguyên tắc của đạo Phật với khoa học và tâm lý 
học Tây phương. 


CÁCH MẠNG HẠNH PHÚC 


Nhận thức của đức Đạt Lai Lạt Ma về hạnh phúc. như một 
mục tiêu có thê đạt được, điều gì đấy chúng ta có thể trau dồi 
thận trọng có chủ tâm qua thực hành và nỗ lực rất giống bất 
cứ một kỹ năng nào khác, là nên tảng đối với quan điểm của 
đạo Phật về hạnh phúc. Trong thực tế, ý tưởng rèn luyện tâm 
thức đã từng là viên đá tảng trong sự thực hành của Phật giáo 
qua hàng thiên niên kỷ. Một cách ngẫu nhiên, sau khi xuất 
bản Nghệ Thuật của Hạnh Phúc chẳng bao lâu, cùng ý tưởng 
này đã bắt đầu bén rễ trong xã hội từ một chiều hướng khác 
— như một khám phá khoa học “mới” — hướng dẫn đến một 
phương kề nền tảng trong nhận thức của nhiều người về hạnh 
phúc như điều gì đấy chỉ đơn thuần như một sản phẩm phụ 
của những hoàn cảnh ngoại tại của chúng ta, trong sự chiếu 


XX s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


có của việc thấy hạnh phúc như điều gì đấy có thê được phát 
triển một cách có hệ thống. Sự thay đổi này như một bộ phận 
của cuộc Cách Mạng Hạnh Phúc toàn cầu, được định rõ đặc 
điểm bởi việc bùng nổ đột nhiên của sự hấp dẫn trong chủ 
đề hạnh phúc của con người trong cả cộng đồng khoa học và 
công chúng phổ thông. 


Mặc dù luôn luôn có những nhân tố phức tạp cung cấp 
năng lượng cho sự lớn mạnh nhanh chóng của một cuộc vận 
động mới như Cách Mạng Hạnh Phúc, trong trường hợp này 
thậm chí ranh giới xuất hiện là sự thiết lập chính thức một 
lĩnh vực tâm lý học mới tập trung trên những cảm xúc tích 
cực, sức mạnh của con người, và sự thành công. Bác sĩ Mar- 
tin Seligman, một nhà tâm lý trị liệu nồi tiếng, được dư luận 
rộng rãi xem như người khai sinh lĩnh vực mới này đã dành 
nhiệm kỳ như chủ tịch của Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ 
đề xúc tiễn lĩnh vực nghiên cứu mới này, mà ông gọi là “tâm 
lý học tích cực”. Seligman hợp sức với một nhà nghiên cứu 
sáng giá khác, bác sĩ Mihaly Csikszentmihalyi, để đặt nền 
tảng hoạt động cho lĩnh vực mới này, và hai người đã nhanh 
chóng được kết giao bởi một nhóm cốt lõi những nhà nghiên 
cứu hàng đầu từ những trường đại học khác nhau ở Hoa Kỳ 
và Âu châu, những người chia sẻ một sự hấp dẫn to lớn trong 
sức mạnh và đạo đức của con người hơn là sự yếu đuối và 
bệnh học của nhân loại. 


Khi “Nghệ Thuật của Hạnh Phúc: Cẩm Nang cho Đời 
Sống” đang được viết, có rất ít ỏi những nghiên cứu hiện hữu 
liên quan đến hạnh phúc của con người và những cảm xúc 
tích cực, cùng những thứ không khác hơn một nhúm không 
chính quy, lẻ tẻ những nhà nghiên cứu thích thú trong việc 
khảo sát những chủ đề quá lạc lõng (?) này. Tuy nhiên, với sự 
khởi đầu của tâm lý học tích cực, không khí đã thay đổi đột 


GIỚI THIỆU s XXỈ 


ngột — Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, hạnh phúc cuối 
cùng đã trở thành một lĩnh vực thâm tra chính thống. Như 
một kết quả, chúng tôi đã thấy sự lớn mạnh cấp lũy thừa của 
sự nghiên cứu mới về hạnh phúc hơn một thập niên qua. Và 
xuyên qua thời điểm này thật hài lòng cho tôi để thấy rằng 
khối lượng bằng chứng khoa học lớn mạnh một cách nhanh 
chóng đã hỗ trợ kiên định và làm cho có giá trị những quan 
điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi tính hiển nhiên tiếp tục tăng 
lên, chúng tôi đang thấy những nguyên tắc Phật giáo và khoa 
học Tây phương bắt đầu đề truyền đạt trong nhiều cung cách. 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA HẠNH PHÚC 


Một trong những nhân tố chính yêu cung cấp năng lượng 
cho Cách Mạng Hạnh Phúc đã là sự nghiên cứu khích động 
phơi bày nhiều lợi ích của hạnh phúc — những hạnh phúc trải 
rộng vượt xa “cảm giác tốt đẹp” đơn thuần. Trong thực tế, 
việc trau đồi hạnh phúc lớn hơn có thê được thấy như việc 
“mua sắm một chỗ” cho những ai tìm cầu niềm hạnh phúc 
lớn hơn trong mọi lĩnh vực quan trọng của đời sống: Hạnh 
phúc đưa đến thành công trong việc tìm kiếm một người bạn 
trợ lực, những cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn, những môi quan 
hệ mạnh mẽ hơn, sức khỏe vật lý và tâm lý tốt hơn, một tuôi 
thọ dài hơn (lên đến mười năm!). Nó tăng trưởng sự sáng tạo, 
khả năng nhận thức, và khả năng phục hồi nhanh (sức bật). 
Con người hạnh phúc cũng thành công vượt xa hơn tại sở 
làm và thu nhập tài chính về căn bản cao hơn. Trong thực tế, 
các tô chức với những công nhân vui tươi cũng thành công 
hơn và minh chứng thu thập lợi nhuận to lớn hơn một cách 
có hệ thống. 


Mặc dù phần thưởng cá nhân thực tế của việc trau đồi 
hạnh phúc thật thú vị, nhưng sự phê bình cho thây răng nuôi 


XXÏ] s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


dưỡng hạnh phúc to lớn hơn không chỉ lợi ích cho tự thân, mà 
cũng cho gia đình, cộng đồng, và toàn thể xã hội của chúng 
ta. Trong thực tế, đây là một trong những nguyên tắc then 
chốt làm nền tảng cho Nghệ Thuật của Hạnh Phúc. Trong 
khi yếu tô cơ bản này đã được giới thiệu trong quyền đầu tiên 
của loạt sách này, thì nó đảm nhiệm một ý nghĩa thâm sâu 
mới trong phạm vi của quyên sách này và những nghiên cứu 
khoa học gần đây về cảm xúc tích cực. 


Lúc trước, tôi đã đề cập cuộc tranh luận về những sự tiếp 
cận nào đối với hạnh phúc là “giá trị” hơn, lộ trình của việc 
phát triển nội tại hay con đường của sự thay đổi xã hội — đấy 
là, chúng ta nên hành động đối với hạnh phúc cá nhân hay 
hạnh phúc xã hội? Không ai bận lòng khẩn khoản ý kiến của 
đức Đạt Lai Lạt Ma trong cuộc tranh luận vào tuần ấy tại Úc 
Đại Lợi, nhưng đây là một câu hỏi mà ngài đã trả lời trong 
đợt đối thoại của chúng tôi — và câu trả lời của ngài là điều 
mà tôi chưa từng nghe tuyên bố một cách rộng rãi cho đến 
lúc ấy bởi những người của cả hai phía về câu hỏi. Câu trả 
lời của ngài đến cuộc tranh luận? Không có tranh luận! Sự 
tiếp cận tốt nhất? C¿ hai! Nó không phải là một hoàn cảnh, 
nơi mà chúng ta cần phải lựa chọn thứ này hoặc thứ kia. Ngài 
cảm thấy rằng chúng ta có thể và nên hành động đối với hạnh 
phúc cá nhân cùng một lúc với hạnh phúc của xã hội. 


Trong việc quan tâm đến sự trau dồi hạnh phúc cá nhân 
lớn mạnh, đức Đạt Lai Lạt Ma cống hiễn một vài phương 
pháp. Thí dụ trong phần III của quyền sách này, ngài bắt đầu 
khơi mở một sự tiếp cận thực tiễn để đương đầu với những 
vấn nạn của thê giới ngày nay trong khi nuôi dưỡng một 
ý thức của hy vọng, lạc quan, tin cậy, và những thê trạng 
khác của tâm thức. Vì những cảm xúc tích cực và thể trạng 
của tâm thức có những hiệu quả khác nhau trong việc tăng 


GIỚI THIỆU s XXIII 


trưởng toàn bộ những trình độ của hạnh phúc, một cách căn 
bản điêu này cho chúng ta thây làm thê nào đê tìm thây hạnh 
phúc trong thê giới rắc rôi của chúng ta. 


Khi đi đến việc ø1a tăng “hạnh phúc của xã hội”, dĩ nhiên, 
có vô số hành vi mà chúng ta có thê đoan chắc để giúp cho 
việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn — những hành vi đặc 
thù mà chúng ta chọn lựa một cách tổng quát được quyết định 
bởi sự thích thú, nguồn gốc, khả năng, hoàn cảnh,... của mỗi 
cá nhân chúng ta. Những hành vi đặc biệt giúp đề làm giảm 
thiểu những vấn nạn xã hội như nghèo nàn hay môi trường sẽ 
được thảo luận trong quyên sách kế tiếp của loạt sách Nghệ 
Thuật của Hạnh Phúc, cùng với việc thảo luận những chủ đề 
như lòng vị tha và ủng hộ xã hội hay thái độ giúp đỡ. 


GIAO ĐIỂM CỦA HẠNH PHÚC CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 


Tuy nhiên, trong quyên này chúng tôi tỞ đầu bằng việc 
đè xuất một sự tiếp cận khác biệt, một sự tiếp cận đầy năng 
lực hay đúng hơn là một sự tiếp cận căn bản để hành động 
một cách đồng thời đối với hạnh phúc nội tại và vượt thắng 
những vấn nạn của xã hội: Trong chương kết thúc của quyên 
sách này, chúng tôi trình bày điểm tranh luận then chốt của 
chúng tôi, những cảm xúc tích cực trong phổ quát — và những 

“cảm xúc tích cực” siêu việt của từ bị và cảm thông một 
cách đặc thù — dựa trên giao điểm giữa hạnh phúc nội tại và 
ngoại tại với khả năng tiếp thu để đồng thời đem đến hạnh 
phúc cá nhân và cung cấp một giải pháp tiềm tàng mạnh mẽ 
đến nhiều vấn nạn gây tai hại cho xã hội ngày nay (tối thiểu 
như bước đầu tiên trong việc chiến thắng những rắc rối xã 
hội này). 


Thí dụ, chúng tôi cung cấp chứng cớ khoa học trực tiếp 
minh chứng việc nuôi dưỡng từ bi có thể là kỹ năng tác động 


XXÏV ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đến việc gia tăng hạnh phúc cá nhân như thế nào. Thêm nữa, 
chúng tôi cho thấy sự thông cảm và từ bi làm nên những sự 
thay đổi đặc biệt trong chức năng của não bộ như thế nào 
mà đã điều chỉnh cung cách chúng ta lĩnh hội và giao tiếp 
với người khác - thí dụ, làm cho chúng ta chúng ta nhận 
thức người khác như là tương đồng hơn với chính chúng 
ta. Những sự thay đổi này đưa đến kết quả là sự liên hệ với 
người khác được căn cứ trên những sự giống nhau của chúng 
ta hơn là những sự khác biệt, xóa đi những hàng rào ngăn 
cách giữa “chúng ta” và “người ta”. Điều này cũng phát 
sinh những cung cách đặc trưng về suy nghĩ và hành động 
mà dường như là “tùy chỉnh thiết kế” hay một tập quán như 
những sự đối trị đến một số vấn nạn xã hội mà chúng ta 
sẽ khám phá trong những chương sau này — ngay cả những 
thành kiến bâm sinh, “tự động và vô ý thức” mà con người 
trải nghiệm đối với những ai chúng ta nhận định là khác biệt, 
là điều mãi cho đến gần đây vẫn được xem như là không thể 
ngăn ngừa. Cuối cùng, chúng tôi sẽ giải thích làm thế nào sự 
tiếp cận này chiến thắng những vấn nạn xã hội, thậm chí có 
thê có một vài thuận lợi đặc biệt qua những tiếp cận quy ước 
hơn, qua những yếu tố như bản chất lan truyền tự nhiên của 
những cảm xúc tích cực và hạnh phúc. 


Trong chương kết thúc của quyên sách này, chúng tôi giải 
thích, có những rèn luyện hay những kỹ năng mà mọi người 
có thê thực tập đề trau dồi một cách cần trọng một năng lực 
lớn hơn cho thấu cảm và từ bi — chúng ta không nhất thiết 
phải là một người đồng cảm hay “nhiệt tâm” một cách tự 
nhiên nhằm để trải nghiệm những cấp độ cao hơn của thấu 
cảm và từ bi. Vì thế, bất cứ người nào cũng có thê sử dụng 
các kỹ năng này để tăng cường mức độ thông thường của 
hạnh phúc ngày — qua — ngày. Tuy thế, nhằm để sử dụng 


GIỚI THIỆU s XXV 


phương pháp này cho việc vượt thắng những vấn nạn xã hội 
lan tràn, một phần quan trọng của dân số có thể cần phải thực 
tập những kỹ năng này. Điều này có thể được hoàn thành, thí 
dụ, bằng việc cung ứng giáo dục và rèn luyện trong những 
kỹ năng này như một bộ phận hằng ngày trong việc nuôi dạy 
thiếu nhi thuộc hệ thống trường học công cộng, cùng với 
việc thúc đẩy sự chú ý sâu rộng hơn về những lợi ích của 
những kỹ năng này qua truyền thông, và v.v... 


Trước khi điều này có thể xảy ra, có thê rằng nhiều người 
hơn cần trở nên đồng thuận với quan điểm của đức Đạt Lai 
Lạt Ma về từ bi: Nhận thức từ bi như nguồn sốc của hạnh 
phúc cá nhân, là điều gì đấy làm lợi cho chúng ta một cách 
chân thành chứ không phải chỉ cho “người nào khác”. Nó 
đòi hỏi việc nhìn thấy từ bi như điều gì đấy có giá trị thực 
tiễn to lớn và quan trọng, với những lợi ích cụ thể thật sự, 
chứ không chỉ là một nhận thức triết lý trừu tượng “yêu ớt và 
lờ mờ” hoặc một đề tài “hòa dịu” của tôn giáo, tâm linh hay 
đạo đức trong bản chất. Trong thực tế, thậm chí nó nên được 
thấy như một sự cần thiết, điều gì đấy cấp thiết cho sự sống 
còn của chúng ta, chứ không phải là một thứ xa xí phẩm hay 
điều gì đấy mà chúng ta chỉ thực hành trong chùa viện ngày 
lễ, trong thánh đường ngày chủ nhật hay sau khi chúng ta về 
hưu ở Florida với hàng triệu đô la trong tài khoản ngân hàng 
của chúng ta. 


Không cần phải nói, tiếp nhận những sự giáo dục rộng 
rãi khởi đầu sẽ bao gồm việc rèn luyện khắp cả nước trong 
những phương pháp này có thê là một tiến trình chậm chạp. 
Trong khi, những vấn nạn của thê giới chúng ta ngày nay là 
đa dạng và phức tạp, và không có những công thức bí mật 
hay những hạt đậu thần thoại, những viên đạn thần kỳ bỗng 
nhiên trừ tiệt tất cả mọi rắc rỗi của nhân loại, cả cá nhân và 


XXVI ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


toàn cầu qua một đêm. Nhưng tối thiểu, chúng ta có nơi để 
bắt đầu. Khi đức Đạt Lai Lạt Ma khơi mở trong những trang 
sách sau đây, có những bước thực tiễn mà chúng ta có thể 
đối phó với thế giới phiền toái của chúng ta, những chiến 
lược mà chúng ta có thê sử dụng đề duy trì hạnh phúc ngày 
— qua — ngày trong khi chúng ta đang tìm kiếm những giải 
pháp cho những rắc rối to rộng hơn. Một cách căn bản, chúng 
ta sẽ thấy rằng thông điệp của đức Đạt Lai Lạt Ma là một 
trong những niêm hy vọng, căn cứ trên một niềm tìn chắc 
chắn trong nên tảng thánh thiện trung thực của con người, 
và tri giác hòa bình nội tại đến từ sự hiểu biết rằng có một 
con đường được vạch rõ ràng đến hạnh phúc - trong thực tẾ, 
nhiêu lộ trình. 


Trích từ quyển The Art oƒ Happiness in a Troubled World 
Ấn Tâm Lộ - 15/05/2011 





^ 


^^ 


PHAN MỘT 





` 


“ 


CHUNG TA VÀ HỌ 


TÔI, 





CHƯƠNG I1 


Tôi CHỐNG Với CHÚNG TA 


Tôi nghĩ rằng đây là lần đâu tiên mà tôi gặp gỡ với hâu 
hết quý vị. Nhưng cho dù đấy là một người bạn mới hay 
một người bạn cũ, dù sao đi nữa cũng không có gì khác biệt 
nhiều, bởi vì tôi luôn luôn tin tưởng là chúng ta giống nhau. 
Tắt cả chúng ta thật đúng là những con người. - ĐỨC ĐẠT 
LAI LẠI MA NÓI CHUYỆN VỚI ĐÁM ĐÔNG HÀNG 
NGHÌN NGƯỜI. 


THỜI GIAN TRÔI ĐI. Thế giới thay đổi. Nhưng có một 
sự không thay đổi mà tôi đã trưởng thành quen thuộc trải qua 
hàng năm, trong việc du hành thỉnh thoảng cho những cuộc 
diễn thuyết với đức Đạt Lai Lạt Ma: Khi nói chuyện đến một 
thính chúng phổ thông, ngài mở se một cách không thay đổi, 
“Tát cả chúng ta là giống nhau... 





Một khi thiết lập một mối quan hệ với mỗi thành viên của 
thính chúng bằng cách ấy, sau đó ngài tiếp tục đề tài đặc thù 
của buổi tối ấy. Nhưng trải qua hàng năm, tôi đã từng chứng 
kiến một hiện tượng đáng chú ý: Cho dủ ngài nói chuyện đến 
một cuộc họp mặt nhỏ theo nghi thức của những lĩnh đạo ở 
điện Capitol, diễn thuyết trong một cuộc tập họp của hàng 


4 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nghìn người ở Central Park, một cuộc đối thoại liên tôn ở Úc 
Đại Lợi, hay một hội nghị khoa học ở Thụy Sĩ, hay giảng dạy 
hai mươi nghìn tu sĩ ở Ấn Độ, người ta có thể cảm nhận một 
tác động rõ ràng không thể nghỉ ngờ được. Ngài dường như 
đã tạo nên một cảm giác trong thính chúng của ngài, không 
chỉ của sự nối kết với ngài, mà của sự liên hệ đến mỗi người 
với nhau, một mối quan hệ nhân bản nên tảng. 

Đấy là một buổi sáng sớm của Thứ Hai và tôi đã trở lại 
Dharamsala, thời khóa của một cuộc gặp gỡ ngắn hạn với 
đức Đạt Lai Lạt Ma cho cuộc họp mặt lần đầu tiên trong 
một loạt thảo luận mới. Tổ ấm của cộng đồng Tây Tạng lớn 
mạnh, Dharamsala là một làng quê yên tĩnh xây dựng gắn 
liền vào ngọn của dãy núi Dauladar, những ngọn đôi thấp 
của rặng Hy Mã Lạp Sơn, miền Bắc Ấn Độ. Tôi đã đến một 
vài ngày trước, cũng khoảng đồng thời với đức Đạt Lai Lạt 
Ma, người vừa trở lại nhà sau ba tuần diễn giảng ở Hoa Kỳ. 


Tôi dùng xong bữa điểm tâm sớm, và vì nơi cư ngụ của 
đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ năm phút đi bộ theo những con 
đường núi từ khách sạn nơi tôi ở, nên tôi lui về một phòng 
công cộng để dùng xong ly cà phê của tôi và xem lại những 
ghi chép chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Mặc dù căn 
phòng vắng vẻ, ai đây đã đề một chương trình tin tức thế giới 
trên truyền hình. Chăm chú vào tập ghi chép, tôi đã không 
đề ý nhiều đến tin tức và trong vài phút, khổ đau của thê giới 
không gì hơn là những tiếng ồn phía sau. 


Tuy nhiên, không bao lâu trước khi ngẫu nhiên tôi ngước 
lên và một câu chuyện làm tôi chú ý. Một người Palestine 
ôm bom tự sát đã làm nỗ một quả bom ở câu lạc bộ âm 
nhạc disco, thành phố Tel Aviv, một mục tiêu cô tình nhắm 
đến những thanh thiếu niên. Hơn hai mươi nam nữ Do Thái 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA se 5 


lứa “tuổi mười mây? đã chết. Nhưng sự giết người rõ ràng 
không đủ hài lòng đối với những kẻ khủng bố. Hắn ta đã trộn 
lẫn trong chất nỗ với những định ốc rỉ sét cho mức độ ác liệt 
hơn, nhằm đề làm thương tật và biên dạng mặt mày những ai 
mà hắn không thê giết được. 


Trước khi hành động tàn bạo vô cùng như vậy có thể 
hoàn toàn lắng xuống, những tin tức khác đã nhanh chóng 
tiếp tục — một sự trộn lẫn ảm đạm những thảm họa thiên 
nhiên và những hành động xu hướng bạo lực... Thái tử Ne- 
pal đã sát hại toàn bộ gia đình ông ta... những người sống sót 
của trận động đất Gujarat vẫn vật vã hồi phục. 


Mới từ cuộc tháp tùng với đức Đạt Lai Lạt Ma trong 
chuyến vừa qua, tôi đã thấy răng lời của ngài “7á? cả chúng 
ta giống nhau” reo trong đầu tôi như tôi xem những câu 
chuyện kinh khiếp của khổ đau và nghèo cùng đột ngột. 
Rồi thì tôi nhận ra rằng, tôi đang lắng nghe những báo cáo 
này giống như những nạn nhân là những thực thể mơ hồ, vô 
danh, trừu tượng, không phải là một nhóm người “giống như 
tôi”. Dường như rằng cái cảm giác xa cách càng lớn hơn giữa 
tôi và những nạn nhân, thực tế càng giảm đi, càng giảm đi sự 
sống, thở của con người. Nhưng bây giờ, trong một khoảnh 
khắc, tôi cỗ gắng tưởng tượng, sẽ Ta SaO nêu là một trong 
những nạn nhân của vụ động đất, tiếp cận công việc thường 
ngày của tôi một khoảnh khắc và bảy mươi lăm giây sau 
không còn gia đình, nhà cửa, hay tài sản, đột nhiên trở thành 
một người không đồng xu dính túi và trơ trọi một mình. 


“Tất cả chúng ta giống nhau". Đấy là một nguyên tắc đầy 
năng lực, và là một điêu mà tôi tin chắc có thê thay đôi thê giới. 


1. Teenage: Lứa tuổi từ 13 đến 19. 


Ó s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Thưa Đức Thánh Thiện”, tôi bắt đầu, “tôi muốn nói với 
ngài trong buổi sáng hôm Tiay về ý tưởng rằng tất cả chúng 
ta giống nhau. Ngài biết đấy, trong thế giới ngày nay, có một 
cảm giác cô lập và bất hòa lan tràn khắp trong con người, 
một cảm giác riêng rẽ, ngay cả nghỉ ngờ. Đối với tôi đường 
như là nêu chúng ta thế nào đấy có thể trau đồi cảm nhận liên 
kết này với người khác, một cảm giác nối kết thật sự trong 
một mức độ sâu xa, một mối ràng buộc phổ biến, tôi nghĩ nó 
có thê chuyên hóa xã hội một cách hoàn toàn. Nó có thê loại 
trừ rất nhiều vấn nạn rắc rối đối diện VỚI thế ĐIớI ngày nay. 
Do vậy, buồi sáng hôm nay, tôi muốn nói về nguyên tắc này: 
Tất cả chúng ta giống nhau, và — 


“Tất cả chúng ta giống nhau?” Đức Đạt Lai Lạt Ma lập lại. 

“Vâng, và —” 

“Ông đã lấy ý tưởng này ở đâu thế?” ngài hỏi. 

“TH.” 

“A1 cho ông ý tưởng này?”. 

“Ngài...ngài chứ ai,” tôi lắp bắp, hơi bối rối. 

“Howard,” ngài nói thăng, “tất cả chúng ta không giống 
nhau. Chúng ta khác nhau! Mọi người là khác nhau.” 


“Vâng, dĩ nhiên,” tôi tự chữa lại một cách nhanh chóng, 
“tât cả chúng ta có những sự khác biệt ở bê mặt, nhưng ý tôi 
muôn nói là —”. 


“Những phân biệt của chúng ta không hãn là nông cạn,” 
ngài khăng khăng. “Thí dụ, có một trưởng lão Lạt Ma người 
Ladakh. Bây giờ nhé, tôi rất gần gũi: VỚI VỊ này, nhưng cùng 
lúc, tôi biết cụ là người Ladakh. Bất kế tôi cảm thấy thân 
thiết thế nào với con người này đi nữa, nhưng không bao giờ 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA se Z7 


có thể làm cụ ấy trở thành người Tây Tạng. Sự thực vẫn hiện 
hữu răng cụ là người Ladakh.” 


Tôi đã từng nghe đức Đạt Lai Lạt Ma mở lời buổi diễn 
thuyết của ngài với “Tất cả chúng ta giỗng nhau” rất thường 
xuyên qua hàng năm mà lần trao đôi này đã bắt đầu làm tôi 
choáng váng. 


“Ô, trong những chuyên thuyết giảng của ngài hàng năm 
qua, bất cứ khi nào nói với một thính chúng đông đảo, và 
ngay cả lần gần đây nhất, ngài luôn luôn nói, “Tất cả chúng 
ta giống nhau.” Điều ấy giống như một chủ đề mạnh mẽ 
thật sự trong những buổi nói chuyện công cộng của ngài. 
Thí dụ, ngài nói về việc người ta có xu hướng tập trung trên 
những khác biệt như thế nào, nhưng tất cả chúng ta giỗng 
nhau trong dạng thức khát vọng về hạnh phúc và né tránh 
khổ đau của chúng ta và —” 


“Ah, vâng. Vâng,” ngài nhận ra. “Và chúng. ta cũng có 
cùng khả năng con người. Vâng, tôi thường bắt đầu buổi 
nói chuyện của tôi với những thứ này. Đây là vì nhiều người 
khác nhau đến đề gặp tôi. Bây giờ tôi là một thầy tu đạo Phật. 
Tôi là người Tây Tạng. Có thể người ta có quá khứ xuất. xứ 
khác nhau. Vì vậy, nếu chúng ta không có căn bản giống 
nhau, nêu chúng ta không có những đặc trưng mà chúng ta 
chia sẻ, rồi thì không có vấn đề nào trong buổi nói chuyện 
của tôi, không có phương diện nào đề chia sẻ quan điểm của 
tôi. Nhưng thực tế rằng tất cả chúng ta là những con người. 
Điều ấy là rất căn bản mà trên ấy tôi chia sẻ kinh nghiệm cá 
nhân của tôi với họ.” 

“Đấy là loại ý tưởng mà tôi đang hướng tới — ý tưởng 
này, tất cả chúng ta là những con người,” tôi giải thích, an 
tâm rằng chúng tôi cuối cùng ở trên cùng trang sách. “Tôi 


8 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nghĩ, nếu người ta thật sự có một cảm giác chân thành bên 
trong, rằng tất cả mọi người là giống nhau và họ thì giống 
như những người khác, điều ấy sẽ chuyên hóa xã hội một 
cách hoàn toàn... Ý tôi muốn nói trong một cung cách chân 
thật. Do thế, tôi hy vọng chúng ta có thê khám phá vấn đề 
này một chút.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, “Thế thì đề thật sự có gắng 
thấu hiều điều này, chúng ta cần khảo sát, chúng ta đi đến suy 
nghĩ về chính chúng ta như độc lập, cô lập, hay riêng biệt ra 
sao, và chúng ta nhìn người khác như khác biệt hay riêng biệt 
như thế nào, và chúng ta có thê đi đến một sự thông hiểu sâu 
xa hơn hay không. Nhưng chúng ta không thê bắt đầu từ lập 
trường của việc đơn giản nói rằng tất cả chúng ta giống nhau 
và phủ nhận rằng không có những sự khác biệt.” 


“Ò, đấy là loại quan điểm của tôi. Tôi nghĩ chúng ta có 
thê đồng ý rằng nếu con người liên hệ đến mỗi người khác 
như những thành viên nhân loại, nếu mọi người liên hệ đến 
người khác như ngài làm, trên mức độ căn bản của con người, 
giống như những anh chị em, như tôi đã từng nghe ngài ám 
chỉ đến mọi người, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn vô vàn. 
Chúng ta sẽ không có tất cả những vấn nạn mà tôi muốn nói 
đến với ngài sau này, và thay vì thế ngài cùng tôi có thể nói 


{?? 


chuyện về những trận bóng cà na hay phim ảnh! 


“Vì vậy, tôi không biết,” tôi tiếp tục, “nhưng dường như 
rằng sự tiếp cận của ngài để xây dựng một cảm giác liên 
hệ giữa con người với nhau là để nhắc nhở người ta nhớ về 
những đặc trưng mà họ cùng chia sẻ như những con người. 
Cung cách ngài thực hiện bất cứ khi nào ngài có cơ hội đề nói 
đến một thính chúng đông đảo.” 


“Vâng.” Ngài gật đầu. 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA se 9 


“Tôi không biết...” tôi lập lại một lần nữa. “Đấy là một 
đề tài quan trọng, vì thế đơn giản như một ý tưởng dù sao 
cũng quá khó khăn trong thực tế, mà tôi vừa mới tự hỏi rằng, 
có bắt cứ phương pháp nào khác hay không làm cho tiễn 
trình ấy thuận tiện hơn, giống như làm cho nó nhanh hơn, 
hay việc động viên mọi người quán sát mọi thứ từ nhận thức 
ấy, đến nhiều vấn đề rắc rối trong thế giới ngày nay.” 


“Những phương pháp khác...” ngài nói một chậm rãi, 
dành một khoảnh khắc để quán chiếu câu hỏi một cách cẩn 
thận trong khi xem xét trước một cách thiết tha với sự thâm 
thấu bên trong và tuệ trí của ngài. Đột nhiên ngài bắt đầu 
cười. Giống như ngài có một sự hiện thân bất ngờ, ngài la 
lên, “Vâng! Bây giờ nêu chúng ta có thể làm cho những 
người ở Sao Hỏa đi xuống trái đất này, và đưa ra một loại 
đe dọa nào đây, sau đó, tôi nghĩ ông sẽ thấy tất cả mọi người 
trên Trái Đất sẽ thống nhất rất nhanh chóng! Người ta sẽ họp 
lại với nhau, và nói, “Chúng ta, những con người của địa 


câu!”” Ngài tiêp tục cười. 


Không thể cưỡng lại nụ cười thú vị của ngài, tôi cũng bắt 
đầu cười. “Vâng, tôi đoán rằng người ta sẽ làm như thế,” tôi 
đồng ý. “Và tôi sẽ thấy những gì tôi có thể làm đê nói với Hội 
Đồng Liên Hành Tinh về nó. Nhưng trong lúc ấy, khi tất 
cả chúng ta chờ đợi Phi Thuyền Mẹ đến, có bất cứ ý kiến 
nào không?”. 

Do vậy, chúng tôi đã bắt đầu một loạt các cuộc đàm luận 
tiếp diễn một cách không liên tục trong vài năm. Sự thảo 
luận đã bắt đầu buổi sáng hôm ấy với sự trăn trở thất thường 
của tôi chung quanh mệnh đề “Tắt cả chúng ta giống nhau” 
giống như tôi đang nêu lên một khâu hiệu cho một quảng cáo 
nước giải khát mà nó sẽ thống nhất thế giới. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã đáp ứng với sự từ chối hạ thấp các câu hỏi quan trọng 


10 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thành những công thức đơn giản. Đây là những câu hỏi cấp 
bách của nhân loại: Làm thế nào chúng ta thiết lập một cảm 
nhận sâu xa của việc liên hệ với người khác, một mối quan 
hệ chân thành, kể cả những ai có thê là rất khác biệt? Thậm 
chí có thê nhìn kẻ thù của chúng ta một cách cơ bản là một 
người giống như chính chúng ta hay không? Có thể thật sự 
thấy tất cả chúng sinh như anh chị em của chúng ta không, 
hay đó chỉ là một giấc mơ không tưởng? 


Sự thảo luận của chúng tôi chăng bao lâu đã mở rộng để 
lưu tâm đến một nền tảng khác là khân khoản đối phó với 
mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Những vấn đề nghiêm 
trọng đang bị đe dọa: Có thể có một niềm vui thật sự không, 
khi những rắc rối của xã hội tác động một cách có định đến 
hạnh phúc cá nhân của chúng ta? Trong việc tìm kiếm hạnh 
phúc, chúng ta chọn lộ trình phát triển nội tại hay thay đổi 
xã hội? 

Khi cuộc thảo luận của chúng tôi tiên hành, đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã tuyên bố, những câu hỏi này không phải là những 
khái niệm trừu tượng khó hiểu hay sự ức đoán triết lý mà là 
những thực tế trong phạm vi đời sống hàng ngày của chúng 
ta, vấn đề đã nhanh chóng bộc lộ răng những câu hỏi này liên 
hệ một cách trực tiếp đến những rắc rối và quan tâm vô cùng 
thực tế như thế nào. 


Trong những buổi đàm luận đầu tiên này ở Dharamsala, 
chúng tôi đã đối diện với thử thách của việc làm thế nào 
thay đôi sự định hướng của con người từ Tôi đến Chúng Ta. 
Không đầy một năm sau đó, tôi đã trở lại Dharamsala cho 
loạt đối thoại lần thứ hai của chúng tôi - vụ II tháng Chín đã 
xảy ra trong khi â ấy làm khởi đầu cuộc Chiến Chống Khủng 
Bồ toàn cầu. Rõ ràng rằng sự nuôi dưỡng một định hướng 
Chúng Ta thì không đủ. Một cách chính xác nhắc nhở rằng 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s LÍ 


nơi nào có “chúng ta” thì cũng có “họ” (hay có “người ta”) ở 
đấy, chúng ta bây giờ phải đối diện với những vấn nạn tiềm 
tàng bị phát sinh bởi trạng huống tỉnh thần “chúng ta chống 
lại họ”: Thành kiến, nghi ngờ, dửng dưng, phân biệt chủng 
tộc, xung đột, bạo động, tàn nhẫn, một hình ảnh bao quát của 
những thái độ xấu xa và kinh khủng với những điều mà con 
người có thể đối xử với người khác. 

Khi chúng tôi gặp gỡ ở Tucson, Arizona, một vài năm sau 
đó, đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu đan kết những ý tưởng lại với 
nhau từ nhiều cuộc đàm luận của chúng tôi về những đề tài 
này, trình bày một sự tiếp cận mạch lạc chặc chẽ để đương 
đầu với thế giới rắc rối của chúng ta, giải thích làm để thế 
nào đề duy trì một cảm nhận hy vọng và thậm chí hạnh phúc 
mặc cho nhiều vấn nạn của thế giới ngày nay. 


Nhưng buổi sáng thứ Hai hôm ấy, chúng tôi đã bắt đầu 
trên mức độ căn bản nhất, khám phá những khái niệm thông 
thường về vấn đề chúng ta là ai và chúng ta liên hệ đến thế 
giới chung quanh chúng ta như thế nào, bắt đầu với việc 
chúng ta liên hệ đến những người trong chính cộng đồng của 
chúng ta như thế nào và vai trò đã thể hiện trong hạnh phúc 
cá nhân và xã hội của chúng ta. 


“KHÔNG CÓ Ý THỨC CỘNG ĐỒNG, KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA” 


Trong một buổi trưa thứ Sáu gần đây, một người thất 
nghiệp hai mươi tuổi đăng một mâu tin trên YouTube, đơn 
giản đưa ra đề nghị đề “đến đấy” cho bất cứ ai cần người để 
nói chuyện. “Tôi chưa bao giờ ĐẤp bạn, nhưng tôi thật sự 
quan tâm,” chàng trai ấy nói như thế. 


Khi kết thúc những ngày cuối tuần ấy, chàng trai đã nhận 
hơn năm nghìn cú điện thoại và tin nhăn từ những người xa 
lạ tiêp nhận lời đê nghị của cậu ta. 


12 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Tiếp tục cuộc đàm luận, tôi ôn lại, “Ngài biết không, thưa 
Đức Thánh Thiện, những cuộc thảo luận của chúng ta trải 
qua hàng năm đã xoay chung quanh chủ đề hạnh phúc của 
con người. Trong quá khứ chúng ta đã thảo luận hạnh phúc 
từ lập trường cá nhân, từ quan điểm của việc phát triển nội 
tại. Nhưng bây giờ, chúng ta đang nói về hạnh phúc của con 
người ở mức độ xã hội, khám phá một số nhân tố xã hội có 
thể ảnh hưởng đến hạnh phúc loài người. Dĩ nhiên tôi biết 
ngài có cơ hội để du hành chung quanh thế giới nhiều lần, 
thăm viếng nhiều xứ sở khác nhau, rất nhiều nền văn hóa 
khác nhau, cũng như gặp gỡ với nhiều loại người và các nhà 
chuyên môn trong thật nhiều lĩnh vực.” 


“Vâng.” 


“Vì vậy, tôi chỉ tự hỏi — trong quá trình diễn biến của các 
cuộc du hành của ngài, có bất cứ một khía cạnh đặc thù nào 
của xã hội hiện đại mà ngài đã từng chú ý rằng ngài cảm 
thấy nó hoạt động như một chướng ngại quan trọng đến sự 
biểu hiện trọn vẹn niềm hạnh phúc của con người không? Dĩ 
nhiên, có nhiều vấn nạn đặc trưng trong thế giới ngày nay, 
như bạo động, phân biệt chủng tộc, khủng bố, khoảng cách 
giữa giàu và nghèo, môi trường, v.v... Nhưng ở đây tôi đang 
tự hỏi có thêm một đặc trưng nào nữa của xã hội nồi bật lên 
trong tâm khảm của ngài như đáng chú ý một cách đặc thù 
hay không? 


Ngồi trên một chiếc ghế nệm rộng, cúi xuống cởi dây 
giày màu nâu giản dị của ngài trong khi phản chiếu một cách 
im lặng đối với câu hỏi. Sau đó, thu bàn chân phía dưới ngài 
trong tư thế xếp bằng, trở nên thoải mái cho một cuộc đàm 
luận sâu sắc hơn, ngài trả lời, “Vâng, tôi vừa mới nghĩ về một 
điều mà tôi đã chú ý, điều gì đấy rất quan trọng. Tôi nghĩ nó 
có thê là đặc trưng nhất như một sự thiếu vắng ý thức cộng 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s l3 


đồng. Người Tây Tạng luôn luôn bị sốc khi nghe về những 
trường hợp nơi mà người ta sống gần gũi, có hàng xóm, và 
họ đã là láng giềng với nhau đã hàng tháng hay thậm chí 
hàng năm, nhưng người ta hầu như không có tiếp xúc với 
nhau! Vì vậy, họ có thể chỉ đơn giản chào hỏi với nhau khi 
gặp gỠ, nhưng về mặt khác người ta không biết nhau. Không 
có sự liên kết thật sự. Không có ý thức cộng đồng. Những 
tình cảnh này chúng tôi luôn luôn cảm thấy rất ngạc nhiên, 
bởi vì trong truyền thống xã hội Tây Tạng, ý thức cộng đồng 
là rất mạnh mẽ.” 


Lời bình luận của đức Đạt Lai Lạt Ma đánh trúng vào tôi 

- theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nghĩ, không loại trừ một 

sự thẹn thùng nào đấy, rằng chính tôi không biết danh tính 

những người hàng xóm của tôi. Tôi cũng chẳng từng biết tên 
tuổi của họ trong nhiều năm. 


Dĩ nhiên, tôi không định thú nhận chuyện ấy bây giờ. 
“Vâng,” tôi nói, “ngài chắc chắn sẽ thấy những loại tình cảnh 
thế đấy.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục giải thích, “Trong thế giới 
ngày nay, thỉnh thoảng chúng ta thấy những cộng đồng hay 
xã hội này, nơi mà mọi người không có sự chung sức, không 
có cảm nhận liên hệ. Rồi thì chúng ta sẽ thấy sự cô độc lan 
rộng ăn sâu vào. Tôi cảm thấy rằng ý thức cộng đồng là rất 
quan trọng. Tôi muốn nói là ngay cả mặc dù chúng ta rất giàu 
có, nhưng nêu chúng ta không có thân hữu hay bè bạn đề chia 
sẻ tình thương với chúng ta, đôi khi cuối cùng chúng ta phải 
đơn thuần chia sẻ với con vật nuôi, con thú nuôi, mà điều ấy 
còn hơn là không có gì. Tuy nhiên, nếu ông ở trong một cộng 
đồng nghèo nàn, người nghèo sẽ có với nhau. Do thế, có một 
cảm giác thật sự rằng chúng ta có một loại nương tựa, một 
loại nương tựa cảm xúc. Trái lại, nếu một cộng đồng thiếu 


14 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


vắng cảm nhận này, rồi thì khi chúng ta cảm thấy đơn độc, 
khi chúng ta có niềm đau, thì không có ai thật sự chia sẻ với 
chúng ta. Tôi nghĩ loại cô đơn này chắc chăn là một vấn đề 
quan trọng trong thê giới ngày nay, và chắc chắn có thê ảnh 
hưởng hạnh phúc cá nhân ngày — qua — ngày. 


“Bây giờ khi chúng ta nói về cô đơn,” ngài thêm, “tôi 
nghĩ chúng ta nên cân trọng về những gì chúng ta muốn nói. 
Ở đây tôi không nhất thiết muốn nói đến cô độc duy nhất 
như cảm giác nhớ nhung người nào đấy, hay muốn có một 
người bạn để nói chuyện, hay điều gì đấy giống như thê. Bởi 
vì chúng ta có thể có một gia đình có một sự ràng buộc gần 
gũi, vì thế chúng ta có thể không có một mức đơn côi cao độ, 
nhưng chúng ta có thê cảm thấy xa lánh khỏi xã hội rộng lớn. 
Do vậy ở đây, tôi đang nói về sự cô đơn nhiều hơn là một loại 
rộng lớn hơn của sự cô lập hay cảm giác tách biệt giữa con 
người hay những nhóm người.” 


Sự suy sụp của ý thức cộng đồng đã gia tăng trở thành 
một đề tài luận nghị phổ biến trong thập niên vừa qua, qua 
những phần trong các quyền sách như Ném Bóng Một Mình 
(Bowling Alone) của Robert D. Putnam, một nhà khoa học 
chính trị tại Đại học Harvard. Putnam đã rút ra kết luận rằng 
ý thức cộng đồng và cam kết công dân đã giảm giá trị một 
cách đột ngột hơn ba mươi năm qua — nhận thấy với sự mất 
tinh thần suy giảm rõ rệt của mối quan hệ hàng xóm láng 
giềng, tiệc tùng ban đêm, những thảo luận nhóm, thành viên 
câu lạc bộ, hội đồng nhà thờ, sự tham gia chính trị, và một cách 
căn bản tất cả những liên quan làm nên hoạt động dân chủ. 


Theo những nhà tâm lý học Miller McPherson và Mat- 
thew E. Brashears của Đại học Arizona và Lynn Smith-Lovin 
của Đại học Duke, trong hai thập niên vừa qua số người được 
báo cáo là họ không có ai để nói chuyện về những vấn đề 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s L5 


quan trọng đã tăng lên gần gấp ba lần. Căn cứ trên những dữ 
liệu rộng rãi thu thập trong sự Thăm Dò Xã Hội Tổng Quát 
của Đại học Chicago, tỉ lệ của những cá nhân không có bạn 
thân hay người tâm tình là choáng người, 25 phần trăm trong 
tổng số dân chúng Hoa Kỳ. Con số này là quá kinh ngạc, nó 
làm cho những nhà nghiên cứu tự hỏi điều này có thật sự là 
số lượng chính xác hay không? Cùng tô chức ấy chỉ đạo một 
cuộc thăm đò toàn quốc vào năm 1985, lúc ấy đã làm sốc 
người Hoa Kỳ qua việc cho biết rằng, trung bình, mọi người 
trong xã hội chúng ta chỉ có ba người bạn thân. Qua năm 
2005, con số này đã giảm xuống một phần ba — hầu hết mọi 
người chỉ có hai người bạn thân hay người tâm tình. 


Những sự điều tra không chỉ thấy rằng người ta có ít 
những sự nối kết với xã hội hơn trong hai thập niên qua mà 
cũng khám phá ra rằng khuôn thức của những mối liên hệ 
công cộng cũng thay đổi. Càng ngày người ta càng dựa trên 
những thành viên của gia đình như nền tảng chính của sự liên 
hệ xã hội. Những nhà nghiên cứu, chú ý răng người ta đang 
tin cậy ít hơn qua tình bằng hữu trong cộng đồng rộng rãi, 
đã kết luận, “Những loại quan hệ nối kết chúng ta với cộng 
đồng và láng giềng đã héo hắt đi.” 


Trong khi sự nghiên cứu không xác định những lý do cho 
sự suy sụp này trong những mối quan hệ xã hội và cộng đồng, 
những cuộc điều tra khác đã nhận ra con số những nhân tố 
đóng góp đến xu hướng báo động này. Về phương diện lịch 
sử, những tiễn bộ trong giao thông hiện đại đã tạo nên một xã 
hội di động gia tăng; khi ngày càng nhiều gia đình hơn đã rời 
quê hương và di chuyên đến những thành phố mới trong việc 
tìm kiếm nghề nghiệp hay điều kiện sinh sống khẩm khá hơn. 
Khi xã hội trở nên thịnh vượng hơn, nó cũng trở thành một 
sự thực hành thông thường trong bộ phận dân cư cho thanh 


16 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thiếu niên lìa gia đình đề đi đến những trường đại học trong 
những thành phố hay tiểu bang khác. Du lịch và giao thiệp dễ 
dàng hơn đã cho phép những người trẻ tuổi đi chuyên xa nhà 
cửa của cha mẹ hơn bao giờ hết, trong việc tìm kiếm những 
cơ hội nghề nghiệp tốt đẹp hơn. 


Những nghiên cứu gần đây hơn cho thấy rằng giờ giấc 
và di chuyền vì việc làm đều dài hơn, kết quả làm cho người 
ta có ít thời gian để tương tác với cộng đồng của họ. Những 
sự thay đổi này trong giờ giấc làm việc và sự dàn trải địa lý 
của gia đình có thê khuyên khích cho một mạng lưới phóng 
khoáng hơn, và nông cạn hơn đối với vấn đề gắn bó, hơn là 
những mối ràng buộc gần gũi cần thiết cho việc đáp ứng nhu 
cầu của con người đối với việc liên hệ. 


Xem truyền hình và sử dụng máy điện toán một mình, gia 
tăng mãi, cũng góp phần đến sự cô lập xã hội. Sự lớn mạnh 
của Internet như một dụng cụ giao tiếp có thể cũng đóng một 
vai trò cho vẫn đề này. Trong khi Internet có thê giúp chúng 
ta nối kết với bè bạn, gia đình và hàng xóm, nó cũng có thê 
giảm bớt nhu cầu để chúng ta thật sự gặp gỡ nhau làm cho 
những mối quan hệ này gần gũi hơn. Những nhà nghiên cứu 
chỉ ra rằng trong khi giao tiếp qua những khí cụ như Internet 
và tin nhắn thật sự tạo nên những mối liên kết giữa con người 
với nhau, thì những loại ràng buộc này cũng tạo nên những 
quan hệ xã hội lỏng lẽo hơn những sự giao thiệp gặp mặt 
trực tiếp giữa người với người. Ngôn ngữ đôi khi là những 
phương tiện nghèo nàn đề biểu lộ và truyền đạt cảm xúc; một 
sự đối diện hiệu quả cho truyền thông nhân loại được chuyển 
tải qua những tín hiệu thị giác tế nhị có thê được nhận thức 
tốt hơn trong những cuộc chạm trán mặt đối mặt. 


Bắt cứ nguyên nhân là gì, rõ ràng rằng sự suy giảm trong 
ý thức cộng đông và sự cô lập xã hội gia tăng có những sự 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA e L7 


liên đới toàn diện trên mọi mức độ - cá nhân, công cộng, xã 
hội, và toàn cầu. Với tuệ trí và cái nhìn thâm thấu bên trong 
đặc trưng của mình, đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhanh chóng chỉ 
ra tầm quan trọng của vấn đề này, và tác động ‹ của nó đối với 
hạnh phúc nhân loại cả trên mức độ cá nhân lẫn trên mức độ 
rộng rãi của xã hội. Ở đây những quan điểm của đức Đạt Lai 
Lạt Ma và khoa học Tây phương gặp gỡ nhau. Thực tế, việc 
phản chiếu quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma, và tổng hợp 
những nghiên cứu khoa học gần đây nhất từ nhiều nguồn 
gôc, Robin Dunbar, giáo sư tâm lý học tại Đại học LIiverool, 
Anh quốc, thừa nhận, “Sự thiếu văng Ø1lao tiếp xã hội, sự 
thiếu văng ý thức cộng đồng, có thê là vấn nạn xã hội thúc 
bách nhất của thiên niên kỷ mới.” 

XÂY DỰNG TÂM LINH CỦA XÃ HỘI: BƯỚC THỨ NHẤT 


“À, thế đấy, thuốc men cuối cùng đã có tác dụng!” David 
nói, một người trai trẻ ăn mặc tề chỉnh bảnh bao ngồi trong 
văn phòng của tôi ở Phoenix. “Sự chán chường của tôi đã 
hoàn toàn biến mất, và bây giờ tôi trở lại trạng thái phiền 
muộn bình thường của tôi.” Cậu ta đùa bởn nửa vời — nhưng 
chỉ phân nửa thôi. Một kỹ sư sáng sủa, thành công, độc thân 
ba mươi hai tuổi, David đã hiện diện để chữa trị khoảng một 
tháng trước đây với một chuỗi triệu chứng quen thuộc: Đột 
nhiên mắt thích thú trong những hành vi thường lệ, mệt mỏi, 
mắt ngủ, sụt cân, tập trung khó khăn — tóm lại, một chứng 
trầm cảm nhiều nguyên nhân rất thông thường. Không cân 
nhiều thời gian để khám phá ra rằng cậu ta vừa mới đời đến 
Phoenix để nhận một nghiệp vụ mới và những sự căng thắng 
liên hệ đến sự thay đổi đã gây nên sự suy nhược của chàng 
kỹ sư trẻ. 


Đấy là một năm trước đây, khi tôi đang hành nghề như 
một nhà tâm lý trị liệu, tôi băt đâu với cậu ta trong cách giải 


18 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


quyết tiêu chuẩn của thuốc men chống suy nhược, và những 
triệu chứng cấp tính của sự trầm cảm nghiêm trọng được 
giải quyết trong vòng ít tuần. Tuy nhiên, chăng bao lâu khi 
hồi phục lại tình trạng bình thường, cậu ta lại báo cáo một 
vấn đề lâu xa hơn, một quá trình nhiều năm của “một loại 
phiền muộn kinh niên”, một cảm giác mung lung không thể 
giải thích được của việc bất mãn với đời sống,” một sự thiếu 
văng phổ biến của nhiệt tình hay “thích thú” cho đời sống. 
Hy vọng khám phá nguồn gốc và ra khỏi trạng thái đang diễn 
biến này, cậu ta yêu cầu tiếp tục với việc tâm lý trị liệu. Tôi 
đã vui vẻ để giúp đỡ. Thế nên, sau khi chân đoán cậu ta với 
tâm trạng rồi loạn tính khí, chúng tôi bắt đầu trong thái độ 
nghiêm chỉnh, khám phá những vấn đề “căn nguyên của gia 
đình” thông thường - thời thơ ấu, bà mẹ kiểm soát quá mức, 
người cha cảm giác xa vời — cùng với những khuôn mẫu 
quan hệ quá khứ của cậu ta và những động lực giữa cá nhân 
với nhau hiện tại. Chất liệu chuẩn mực thú vị. 


Tuần này qua tuần nọ, David có mặt một cách thường 
lệ, cho đến khi chấm dứt chữa trị ít tháng sau đấy do phải di 
chuyển vì một công việc khác. Trải qua hàng tháng chứng 
trầm cảm quan trọng của cậu ta đã chăng bao giờ trở lại, 
nhưng chúng tôi đã chỉ có thể làm được một chút hoặc không 
tiến bộ gì đối với tình trạng bất mãn kinh niên của cậu ta. 


Nhớ lại bệnh nhân này bây giờ, người chăng có gì đặc 
biệt, tôi gợi lại một khía cạnh cá nhân quá khứ của cậu ta 
mà đường như không có gì nổi bật đúng hơn là lúc ấy. Công 
việc thường làm hằng ngày gồm có đến sở năm hay sáu ngày 
mỗi tuần, tối thiêu tám giờ một ngày, rồi thì trở lại nhà. Tổng 
quát là như thế. Tại nhà, thông thường những buổi tối và cuối 
tuần, cậu xem truyền hình, chơi các trò video, có thê đọc một 
ít. Đôi khi cậu ta đi đến quán rượu hay xem phim với một 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s 19 


người bạn, thường thì với một người nào đấy cùng sở làm. 
Cũng có những ngày đặc biệt nào đấy, nhưng chủ yếu thì cậu 
ta ở nhà. Những hoạt động thường ngày này đã duy trì không 
thay đổi một cách cơ bản trong nhiều năm. 


Nhìn lại sự chữa trị của tôi cho David, tôi chỉ có thê tự hỏi 
một điều: Tôi đã nghĩ gì trên đời này?! Trong hằng tháng, tôi 
chữa trị cậu ta vì sự phàn nàn của cậu về một cảm giác bất 
mãn (“Tôi k-h-ô-n-g biết, chỉ là có điều gì đấy thiêu vắng từ 
cuộc đời tôi... ”), khám phá thời thơ ấu của cậu, tìm những 
khuôn thức töng các môi quan hệ quá khứ, nhưng ngay phía 
trước chúng ta, cuộc sống của cậu ta có tối thiểu một khoảng 
cách nổi bật, một kẽ hở mà chúng ta không thấy đề nhận ra. 
Không phải một lỗ hồng nhỏ bé, mờ tối, hay tế nhị, nhưng 
đúng hơn là một hang động khổng lồ - cậu ta là một người 
đàn ông không có cộng đồng, không có ý thức quan hệ rộng 
rãi hơn. 

Trong những năm làm việc như một nhà tâm lý trị liệu, 
hiếm khi tôi nhìn vượt khỏi cấp độ cá nhân trong việc chữa 
trị cho bệnh nhân. Thậm chí chưa từng xảy ra đối với tôi 
trong việc nhìn xa hơn cấp độ gia đình và bạn hữu đến mối 
quan hệ của bệnh nhân cùng cộng đồng rộng rộng lớn hơn. 
Điều này nhắc nhở tôi về nữ Thủ tướng Anh Quốc Margaret 
Thatcher vào lúc mà bà đang ở cực điểm của quyền lực và 
ảnh hưởng, phát biểu, “Ai là xã hội? Không có điều gì như 
thế! Chỉ có những người đàn ông cùng đàn bà và có gia đình 
của họ.” Nhìn lại điều ấy bây giờ, xem ra hầu như tôi đã thực 
hành nhãn hiệu của trường phái Margaret Thatcher về Tâm 
lý trị liệu. 

Từ nhận thức hiện tại của tôi, tôi đã phải nên cống hiến 
cho người cựu bệnh nhân David của tôi một sự phục vụ tuyệt 
vời hơn, là đưa cho cậu ta một toa thuốc: “Chữa trị: Một 


20 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hành động liên hệ với cộng đồng mỗi tuần. Gia tăng liều 
lượng dung nạp. Đề thật nhiều thời gian nghĩ ngơi, uống thật 
nhiều chất lỏng, và làm như vậy trong một tháng.” 


Trong việc tìm kiếm sự trị liệu hiệu quả để chữa trị những 
căn bệnh của xã hội chúng ta, như đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ 
khai mở, tiễn lên một ý thức sâu xa hơn của việc nối kết với 
những người khác, và xây dựng một ý thức cộng đồng rộng 
lớn hơn, có thê là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. 


Đã xác định chỗ khiếm khuyết này của liên hệ cộng đồng 
như một vấn nạn nồi bật, bây giờ chúng ta hướng đến vấn đề 
của việc làm gì với nó. 

“Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đã đề cập rằng sự thiếu 
vắng ý thức cộng đồng này là một vấn nạn lớn trong xã hội 
hiện tại. Ngài có bất cứ suy nghĩ nào về việc làm thế nào đề 
gia tăng ý thức xã hội, củng cố những mối quan hệ này của 
con người không?” 


“Vâng,” đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời. “Tôi nghĩ phương 
pháp giải quyết phải bắt đầu với việc trau đồi tỉnh thức...”. 

“Tinh thức một cách đặc biệt về điều gì? Tôi hỏi. 

“Dĩ nhiên, việc trước nhất, chúng ta cần có tỉnh thức về 
sự nghiêm trọng của chính vấn đề, sự tàn phá của nó có thể 
là như thế nào. Rồi thì chúng ta cần tỉnh thức sâu xa hơn về 
những cung cách mà chúng ta liên hệ với người khác, phản 
chiếu trên những đặc trưng mà chúng ta chia sẻ với người 
khác. Và cuối cùng, chúng ta cần chuyền hóa tỉnh thức vào 
trong hành động. Tôi nghĩ đấy là vấn đề chính. Điều này có 
nghĩa là thực hiện một nỗ lực thận trọng đề Ø1a tăng sự tiếp 
xúc cá nhân trong những thành viên khác nhau của cộng đồng. 
Vì vậy, đấy là việc làm thể nào đề gia tăng cảm nhận quan hệ 
của chúng ta, tăng cường mối liên hệ trong cộng đồng!” 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s 2Ï 


“Vậy thì, nếu được, tôi tự hỏi ngài có thê đề cập một cách 
văn tắt trên môi bước hay sách lược này hơi chi tiệt hơn, chỉ 
đê phác họa chúng một cách rõ ràng hay không?”. 


“Vâng, được chứ,” ngài nói một cách dễ thương, trong 
lúc ngài bắt đầu phác thảo phương pháp của ngài. “Bây giờ, 
việc quan tâm, trau dồi sự tỉnh thức mạnh mẽ hơn. Bất kế vấn 
đề là gì, mà chúng ta đang đối phó, chúng ta cần thể hiện một 
nỗ lực đề thay đổi mọi thứ - rắc rối sẽ tự thu xếp. Chúng ta 
cần có một quyết tâm mạnh mẽ đề thay đổi vấn đề. Sự quyết 
tâm này đến từ việc chúng ta nhận thức rằng vấn đề là nghiêm 
trọng, và nó sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Và cung cách đề phát 
sinh nhận thức này là bằng việc nghiên cứu vẫn đề, khảo sát, 
và dùng giác quan cùng lý trí thông thường. Đây là những gì 
tôi muốn nói về tỉnh thức ở đây. Tôi nghĩ chúng ta đã từng 
thảo luận loại tiếp cận phổ quát này trong quá khứ. Nhưng Ở 
đây, chúng ta không chỉ nói về việc trở nên cảnh giác hơn về 
những hậu quả tàn phá của việc thiếu vắng cộng đồng và sự 
cô đơn lan rộng, nhưng chúng ta cũng nói về những lợi ích 
tích cực của một ý thức cộng đồng mạnh mẽ.” 


“Những lợi ích như là... ?” 


“ Như tôi đã đề cập — có nguồn cảm xúc nương tựa tin 
cậy, những người mà chúng ta có thể chia sẻ những rắc rối 
của chúng ta với họ,v.V...”. 


“Ô, tôi lại nghĩ nhiều hơn trong những hình thức của 
những sự việc như ít tội phạm hơn, hay có thê là những lợi 
ích lành mạnh của việc liên kêt đên một cộng đông rộng rãi 


” 


RƠN...- 

“Howard, những thứ đó tôi không biết. Ở đây, chúng ta 
nên lưu ý đên một chuyên môn, hãy thây có loại băng chứng 
nào, băng chứng khoa học. Tôi không phải là người chuyên 


22 › NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


môn về những thứ này. Nhưng ngay cả không nhìn vào sự 
nghiên cứu, thì tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể thực hiện việc 
khảo sát của chính họ, giữ đôi mất của họ mở ra và phản 
chiếu trên những thứ này. 


“Thí dụ, ngay cả trong cùng một thành phố hay một cộng 
đồng, chúng ta có thể tìm thấy hai loại láng giềng khác nhau. 
Hãy nói trong loại những người hàng xóm không thật sự hòa 
hiệp với nhau, những láng giềng không thật sự giao thiệp 
với nhau, và không ai quan tâm nhiều đến cộng đồng phổ 
biến. Rồi thì so sánh với loại hàng xóm khác, nơi mà người 
ta nói chuyện với nhau, nơi mà có một ý thức thân hữu và 
cộng đồng, vì vậy khi có điều gì đấy xảy ra, dù tốt hay xấu, 
người ta họp lại và chia sẻ nó. So sánh hai loại này, chúng 
ta chắc chắn sẽ thấy rằng những người sống trong loại hàng 
xóm định hướng cộng đồng hơn sẽ hạnh phúc nhiều hơn và 
sẽ có một cảm giác bảo đảm, an toàn hơn. Đấy chỉ là cảm 
nhận thông thường.” 


Ngừng lại trong giây lát, đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. 
“Ông biết không, Howard, tôi nghĩ rằng trong những thời 
gian khó khăn, như khi gia đình đau khổ vì một thảm kịch, 
đặc biệt với cái chết của người thân, thế thì đấy là lúc một 
cộng đồng trở nên rất quan trọng. Đấy là trong những lúc 
đau buồn như vậy mà chúng ta thật sự thấy giá trỊ của cộng 
đồng... Điều này nhắc tôi. Thí dụ, tôi đã nghe trong một số 
khu định cư của người Tây Tạng ở Nam Ấn Độ, khi có một 
người chết trong gia đình, tất cả những gia đình khác cùng 
một trại tụ tập lại để giúp đỡ và an ủi họ, ngay cả mang CcủI 
đến đề làm lễ hỏa táng cho thi thê người quá cố. 


è “ 


“Ngài muốn nói gì về “trại” ở đây?” Tôi hỏi. 


“Ô, có nhiều khu định cư này, ban đầu được tổ chức thành 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA e 23 


những trại với khoảng một trăm hay sáu mươi người, khi sơ 
khởi được thành lập,” ngài trả lời. 

“Irong những trại này,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, 
“láng giềng cũng quan sát nhau, đặc biệt đối với những 
người già cả mà có thể con cháu không sống lân cận. Nếu họ 
bệnh hoạn hoặc không thể tự săn sóc cho chính họ hay bởi 
những người trong gia đình, cộng đồng cũng sẽ chắc chắn 
rằng những người ấy được săn sóc một cách thích hợp. Điều 
này thật là tuyệt, có phải không?” 


“Thế thì, ngài đã nhận ra rằng có những lợi ích rõ ràng từ 
việc liên kết với cộng đồng, vậy ngài có thê giải thích sách 
lược tiếp theo mà ngài đã đề cập, gợi ý của ngài để gia tăng 
tỉnh thức trong những cung cách mà chúng ta được nối kết 
với người khác không?”. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm về câu hỏi trong một 
lúc. “Vâng. Bây giờ có một điều. Khi chúng ta nói về ý thức 
cộng đồng, một cách căn bản chúng ta nói về một cảm nhận 
nối kết với người khác, một cảm giác lôi cuốn đến một nhóm 
người rộng lớn hơn chính mình, nơi mà chúng ta cảm thấy 
một ý thức cộng đồng, làm mạnh quan hệ cộng đồng, chúng 
ta cần tìm ra một cách để nói kết với người khác, thiết lập 
một cảm giác liên hệ. Vấn đề ở đây là chúng ta phải trở nên 
tỉnh thức về những gì căn bản mà chúng ta liên hệ với người 
khác, và nghiên cứu những cung cách đa dạng mà chúng ta 
có thể nói kết, hay liên hệ với họ. Hãy xem xét một cách cần 
thận. Hãy phân tích. Hãy hỏi chính mình, những đặc trưng gì 
khác biệt mà chúng ta chia sẻ với người khác? Những ràng 
buộc thông thường là gì?” 

“Vậy thì ở đây,” tôi làm sáng tỏ, “ngài nói về những thứ, 
thí dụ, các thành viên của cộng đồng Tây Tạng liên hệ trên 


24 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


căn bản của cùng một nên văn hóa và tâm linh như thê nào, 
và điêu ây sáng tạo những môi liên hệ cộng đông mạnh mẽ 
ra sao? 


“Đúng đấy. Nhưng hãy nhớ rằng, một quá trình văn hóa 
hay tâm linh hay truyền thống chung không là căn bản duy 
nhất cho mối quan hệ cộng đồng mạnh mẽ, ý thức cộng đồng 
này. Đây là một trình độ. Nhưng người ta có thể cũng liên hệ 
đến những người khác trên những trình độ khác, chăng hạn 
như tùy thuộc cùng một gia đình, hay căn cứ trên việc cùng 
là láng giềng, hay một địa phương, hay chúng ta có thê thấy 
những người khác chia sẻ cùng sự quan tâm hay sở thích 
riêng. Mỗi thứ này có thể xem như một loại “cộng đồng” khác 
nhau. Nó là vấn đề nền tảng ý thức thuộc về một nhóm rộng 
lớn hơn. Đấy là những gì quan trọng.” 


“Thể thì, điều này đưa chúng ta đến bước sau cùng,” tôi 
nói, “hay có thể nó thật sự là bước đầu tiên: Hành động — 
thực hiện nỗ lực đề thiết lập sự tiếp xúc cá nhân với những 
người khác trong cộng đồng của chúng ta, tuy thế, chúng ta 
nhận thức hay định rõ tính cách về cộng đồng của chúng ta.” 


“Đúng đấy.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi vừa nghĩ 
rằng có thê có nhiều nguyên nhân khác nhau của việc phá 
hỏng ý thức cộng đồng của chúng ta, và nhiều thứ này không 
nghỉ ngờ gì nữa phải phối hợp với những đặc trưng căn bản 
của xã hội hiện đại. Thí dụ, một trong những nhân tố của xã 
hội Tây phương có thể ảnh hưởng điều này là tính linh động. 
Người ta thường di chuyển từ một thành phố hay tiêu bang 
đến một nơi khác để cải thiện chính họ trong cách nào đấy, 
vì một nghề nghiệp tốt hơn, đề làm ra nhiều tiền hơn, hay cố 
gắng đề cải thiện điều kiện sinh sống của họ. Ý tưởng bật gốc 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s 25 


đề linh động trong việc tìm kiếm những cơ hội tốt hơn được 
xúc tiên thật sự trong xã hội chúng ta.” 


“Vâng,” đức Đạt Lai Lạt Ma nhất trí, “tính linh động này 
có thê đóng một vai trò nào đây. Thí dụ, sẽ có một sự đồng 
cảm cho những người khác và một ý thức cộng đồng lớn hơn 
nếu chúng ta sống với những người mà chúng ta sinh trưởng 
với họ, đến trường với họ,v.v... Và trong xã hội hiện đại, với 
những người di chuyển quá thường xuyên, chúng ta không 
luôn luôn có những hoàn cảnh như thế.” 


“Vậy thì, đấy là một nguyên nhân của vấn đề,” tôi kết 
luận. “Nhưng ý tôi muốn nói là, làm thế nào chúng ta có thể 
xây dựng một ý thức cộng đồng khi người ta luôn luôn được 
khuyến khích đề khăn gói lên và di chuyển đi nơi khác, căn 
cứ trên... 'Ô, công việc ở đấy khá hơn", và v.v...” 


“Howard, tôi không nghĩ rằng di chuyên tự động làm 
người ta mất đi ý thức cộng đồng,” ngài đáp lời một cách 
chắc chắn, “bởi vì nếu một người mới đến một cộng đồng, 
người ấy có thê nỗ lực để tìm hiểu những người hàng xóm. 
Ngay cả nếu chúng ta di chuyên đến một vùng mới, chúng ta 
cũng có thể tạo nên một cộng đồng ở đấy. Ý thức cộng đồng 
này được căn cứ trên những cá nhân và các gia đình thực 
hiện một nỗ lực để gặp gỡ và để quen biết nhau. Chúng 
ta có thể luôn luôn làm một cố gắng đề biết những người 
chúng ta sống với nhau trong tính cách địa phương, tham 
gia những tổ chức địa phương, dự vào những công việc cộng 
đồng, và v.v... 


“Vì vậy, thường thường chỉ đơn giản là một vấn đề của ý 
chí. Và làm thế nào đề hỗ trợ cho việc tăng trưởng ý chí này? 
Thì lại là qua tỉnh thức, qua nhận thức tầm quan trọng thật sự 
của ý thức cộng đồng, của việc làm thế nào điều ấy có thể có 


26 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


một tác động trực tiếp trong hạnh phúc của chính chúng ta, 
và hạnh phúc của gia đình chúng ta. 


“Sự thực rằng bất cứ nơi nào chúng ta đến, chúng ta cũng 
không thê lánh xa cộng đồng, có phải thế không? Đấy là như 
thể. Ngoại trừ chúng ta muốn tự cô lập. Muốn mình trở nên 
dửng dưng. Không muốn có sự công hiến. Điều ấy tùy thuộc 
vào cá nhân chúng ta.” 


Đúng vào lúc ấy, những thị giả của đức Đạt Lai Lạt Ma 
thấp thoáng bên khung cửa ngay ngoài hành lang, ra dấu báo 
hiệu đã hết giờ. “Thôi, tôi nghĩ chúng ta phải chấm dứt hôm 
nay bây giờ,” ngài nói một cách vui vẻ. “Chúng ta sẽ gặp 
nhau một lần nữa ngày mai.” Với lời ấy, ngài xỏ chân vào 
giày và nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Thế là chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về xã hội và hạnh 
phúc nhân loại với một vài tiền đề căn bản. Đầu tiên, không 
nghi ngờ gì, những nhân tố xã hội có thể ảnh hưởng hạnh 
phúc của cá nhân. Thứ hai, trong việc nhìn vào những nhân 
tố có thê ảnh hưởng hạnh phúc nhân loại, không nghi ngờ gì 
nữa, một ý thức liên kết đến những người khác và một ý thức 
cộng đồng rộng lớn hơn đóng một vài trò then chốt trong 
hạnh phúc nhân loại. Thứ ba, trong việc nhìn vào những xu 
hướng của xã hội hiện đại, như đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ 
Ta, không nghỉ ngờ gì nữa, có vấn đề làm giảm giá trị ý thức 
cộng đồng, sự cô lập xã giao gia tăng, và sự thiếu vắng một 
cảm nhận sâu xa về việc nối kết giữa những con người. 


Trong khi tôi chưa từng nghĩ nhiều đến xu hướng này 
trước đây, khi đức Đạt Lai Lạt Ma nêu bật sự vắng bóng ý 
thức cộng đồng lớn mạnh trong xã hội hiện đại, tôi trở nên 
tỉnh thức một cách sâu xa hơn về sự lan rộng và nghiêm 
trọng của vấn đề này. Càng quán chiêu hơn về vấn đề cốt yêu 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA e 27 


này, dường như khuynh hướng của toàn bộ nền văn minh 
hiện đại đã bị bao phủ bởi vẫn nạn này, tạo nên nó, nuôi 
dưỡng nó, và đây nó đi tới - và đưa chúng ta đến những rắc 
rối to lớn hơn, rộng lớn hơn và một cách tiềm tàng ngay cả 
là thảm họa. Bên dưới sự hao mòn những liên kết xã hội này 
là những lực lượng xã hội phức tạp, những lực lượng của 
một năng lực kinh khủng và thâm nhập khắp như vậy như 
kỹ thuật hiện đại và ngay cả những giá trị nền tảng của xã 
hội chúng ta. Trong một xã hội đang chuyền động ngày càng 
nhanh hơn, những lực lượng xã hội này dường như đang tạo 
nên một luồng mãnh lực lôi cuốn chúng ta một cách ngoài ý 
muốn. Làm thế nào để chúng ta giảm tốc độ luồng mãnh lực 
của dòng sông dễ sợ này mà dường như đang mang chúng ta 
đến những nổi khốn khổ to lớn hơn và thậm chí có thể là tình 
trạng bị tàn phá?” 


May mắn thay, đức Đạt Lai Lạt Ma đã cống hiễn cho 
chúng ta một phương pháp minh bạch để tái thiết lập những 
mối liên hệ xã hội, và luôn luôn như thế, phương pháp của 
ngài là vô cùng thực tiễn. Với tuệ trí tự tại tự nhiên, ngài đã 
giải thích việc tạo nên một cộng đồng tâm linh như thế nào 
trong ba bước căn bản... 


BƯỚC THỨ NHẤT: TỈNH THỨC VỀ NHỮNG LỢI ÍCH 


Nếu một người xa lạ kỳ bí len lén đi đến bên cạnh chúng 
ta và thì thầm, “Tôi có thê cống hiến cho bạn một phương 
pháp bí mật đề cắt đi một nửa định mệnh về cái chết của bạn 
trong năm tới — mà không cần phải bỏ hút thuốc, Big Mac, 
bia rượu, không cần một cái hít đất nào, hay một phút nào 
cho thể dục!” tin tức ấy sẽ có giá trị như thế nào? Thế đấy, 
đối với những ai khổ sở vì sự cô lập và sự ghét bỏ lan tràn 
khắp của xã hội hiện đại, một phương pháp như vậy thực sự 


28 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hiện hữu. “Những chủ đề liên hệ thật sự,” Robert Putnam đã 
giải thích tại một hội nghị ở tòa Bạch Ốc. “Những sự nghiên 
cứu tuyệt diệu, kiểm soát cơ cầu máu huyết của bạn và bạn 
già như thế nào và giới tính của bạn và cho dù bạn có chạy bộ 
hay không, và cho dù bạn có hút thuốc hay không, và v.v..., 
cho thấy rằng nguy cơ của cái chết trong năm tới sẽ được bớt 
đi một nửa bằng việc tham gia một nhóm nào đây. Bớt đi một 
phần tư nếu tham gia hai nhóm,” Putnam cho hay. 


Trong việc phác thảo phương pháp của ngài để xây dựng 
một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn, đức Đạt Lai Lạt Ma 
khuyến cáo chúng ta bắt đầu bằng việc thẩm tra những lợi 
ích của việc liên kết đến một nhóm rộng rãi hơn. Căn cứ 
trên nhiều nghiên cứu, không có nghỉ ngờ gì rằng những 
lợi ích sức khỏe thân thẻ, tinh thần, và cảm xúc của những 
mối liên hệ mật thiết và quan hệ xã hội là vô số: Tỉ lệ chết 
giảm xuống, hồi phục nhanh chóng hơn từ bệnh tật, sức khỏe 
tinh thần tốt hơn, và chức năng miễn nhiễm cũng tốt hơn chỉ 
là một ít trong. số Ấy. Những bằng chứng khoa học đến từ 
nhiều nguồn gốc, xêp loại từ những hàng nghìn cuộc thăm 
dò rộng rãi, đến phạm vi giới hạn của những nhà chuyên môn 
trong phòng thí nghiệm. — Chắng hạn sự nghiên cứu rối loạn 
nhẹ nhàng tiễn hành tại Đại học Carnegie Mellon mà ở đây 
những mẫu vi rút lạnh được tiêm trực tiếp vào trong lỗ mũi 
của một ít đối tượng can đảm, và đã thấy rằng những ai với 
những mạng lưới liên hệ xã hội phong phú thì bị nhiễm bệnh 
bốn lần ít hơn những người ít liên hệ với xã hội! 

Thêm nữa đối với những lợi ích sức khỏe cá nhân của 
những mối quan hệ gần gũi, chứng cớ đã được thu thập rằng 
một ý thức liên hệ đến một cộng đồng rộng lớn hơn, mở rộng 
vượt khỏi chu vi những người bạn thân thiết hay gia đình, có 
những lợi ích tương đồng thuyết phục mà có thê biểu hiện 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA es 29 


trong nhiều cách khác nhau. Như Robert Putnam chỉ ra rằng, 
“Những cộng đồng có các mối liên hệ xã hội chặc chẽ có tỉ lệ 
tội phạm thấp hơn và số tử vong thấp hơn và ít thối nát hơn 
và chính quyền hiệu quả hơn và ít trốn thuế hơn.” 


Mục tiêu căn bản những cuộc đối thoại của tôi với đức 
Đạt Lai Lạt Ma là để khám phá một sự tiếp cận nhằm tìm ra 
hạnh phúc trong một phạm vi rộng rãi hơn của đời sống trong 
xã hội hiện đại. Do thế, trong việc lượng định những lợi ích 
của việc có ý thức cộng đồng, thật quan trọng đề nhìn vào 
vai trò (nếu có) của điều này thê hiện trong hạnh phúc của 
con người. Trong quyền sách Tuyệt diệu Hạnh Phúc: Những 
Bài Học từ Khoa Học Mới, nhà chỉ đạo kinh tế Lord Rich- 
ard Layard phác họa sáu nhân tố có thê được giải thích một 
cách rộng rãi những khác biệt trong những trình độ trung bình 
của hạnh phúc giữa một quốc gia và một nước khác. Một trong 
những điều ấy là tỉ lệ của dân số thuộc vào một tổ chức xã hội. 
BƯỚC THỨ HAI: TỈNH THỨC VỀ NHỮNG CUNG CÁCH MÀ 
CHÚNG TA NỐI KẾT 


Theo đức Đạt Lai Lạt Ma, cung cách để xây dựng một 
ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn là phát triển một sự tỉnh 
thức sâu xa hơn về những cung cách mà chúng ta nỗi kết 
với người khác. Sự tỉnh thức như thế có thể được phát triển 
bởi sự phản chiếu cần trọng trên những đặc trưng chúng ta 
chia sẻ với những người khác, những mối quan tâm thông 
thường của chúng ta, quá trình từ trước, và kinh nghiệm dự 
phần. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra, thí dụ, người Tây Tạng đã 
kết hợp chặc chẽ như thế nào bởi một di sản văn hóa và tâm 
linh thông thường, cho dù sống ở Ấn Độ hay những quốc gia 
khác. Những mối ràng buộc này có gốc rễ sâu xa với di sản 
tâm linh ngược lại từ thế kỷ thứ bảy, khi đạo Phật bắt đầu lan 


30 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


rộng khắp Tây Tạng, và di sản văn hóa mở rộng ngược lại 
còn lâu xa hơn. Dường như hợp lý đề cho rằng gốc rễ của di 
sản chia sẻ càng sâu, ý thức về sự đồng nhất hay tâm linh của 
cộng đồng càng mạnh. Nhưng đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nhắc 
nhở chúng ta rằng có nhiều đặc tính khác mà qua đấy chúng 
ta trui rèn ý thức liên kết. Nếu chúng ta khảo sát một cách 
cần thận, chúng ta luôn luôn có thê tìm ra một số đặc trưng 
hay kinh nghiệm mà chúng ta chia sẻ với người khác, một sự 
ràng buộc nào đấy. 


Trong việc nghĩ về sự tiếp cận này để trau dồi về một 
ý thức cộng đồng sâu sắc hơn, tôi không thể không tự hỏi 
những đặc trưng của cư dân thành phố quê tôi là gì. Phoenix, 
— xa hơn việc cùng ở chung trong một thành phó, có thể có 
điểm chung là đường như không hứa hẹn nuôi dưỡng một 
mối liên kết toàn thê của chính nó. Cái di sản chung hay mối 
ràng buộc để đem lại một ý thức thống nhất trong những cư 
dân đa dạng của thành phố này là gì? 


Giống như con chim phượng hoàng huyền thoại mà nó 
được mang tên, lại sinh ra từ đống tro tàn của nó, thành phố 
này vươn lên từ sa mạc Sonoran khô khan trên những tàn 
tích của một cộng đồng cô xưa không ai biết. Một thành phố 
với hơn hai triệu dân hiện nay, thậm chí nó đã không hiện 
hữu cho chí đến 150 năm trước đây. Thành phố đã bừng dậy 
chính yếu qua đêm, với hầu hết dân chúng di trú đến đây chỉ 
trong vài thập niên trước. Một sự trái ngược rõ rệt đến mối 
liên kết mạnh mẽ căn cứ trong gốc rễ di sản phong phú sâu 
đậm của người Tây Tạng, dường như chỉ có những ràng buộc 
yếu ớt có thể hình thành được bởi nguồn gốc lịch sử cạn cợt 
trong trường hợp này. Điều gì có thể cung câp cho con người 
Phoenix một nên tảng chung để quét đi dấu hiệu đáng ngại 
đầu tiên của cộng đồng? 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s 3Í 


Tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tôi đã tự tiên hành một 
cuộc thăm dò nho nhỏ ý kiến của những cư dân lâu năm. Di 
sản văn hóa chung mà tôi đã khám phá ra là gì? Trong ba 
mươi lăm năm, hầu như mỗi thiếu niên học sinh ở Phoenix 
cùng chia sẻ chung một kinh nghiệm giống in cùng một thời 
gian, năm ngày một tuần — xem phim hoạt họa thiếu nhi địa 
phương trên truyền hình gọi là “Wallace và Ladmo", với vai 
chính là một gã béo mập mặc áo sơ mi lắm tắm, đội nón rơm 
(sau này đổi thành mũ quả dưa và đeo nơ) và một chàng gầy 
ốm cao nhồng đội mũ chóp cao, mang cà vạt không lồ. Như 
nhà làm phim sinh trưởng ở Phoenix, Steven SŠpIelberg giải 
thích, “Khi mẹ tôi thấy tôi và ba chị em gái của tôi ngôi phía 
trước truyền hình xem “Wallace và Ladmo', bà biết răng, 
ngoại trừ đi vào nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ không đi nơi nào 
khác.” Một lời tuyên bố tương tự như vậy có thê được thốt 
ra bởi một thế hệ cư dân Phoenix, cắt ngang những rào cản 
của đạo đức, chủng tộc, giới tính, tôn giáo hay kinh tế xã hội 
— một thế hệ chia sẻ cùng những từ ngữ và cùng những hình 
ảnh giống hệt nhau được ghi nhớ và chứa đựng trong não bộ 
của họ cùng vào một thời gian hàng giờ mỗi tuần. 


Tốt thôi, được thôi, có lẽ đây không phải là cơ sở mạnh 
mẽ nhất để trui rèn một nền tảng chung, nhưng tối thiểu nó 
cũng cho thấy rằng nếu chúng ta đào đủ sâu, chúng ta sẽ nây 
bật để lộ ra điều gì đây là kinh nghiệm cùng chia sẻ, một nên 
tảng cho sự thân thiết. Khi cuộc đối thoại của tôi với đức Đạt 
Lai Lạt Ma tiếp diễn, ngài sẽ khơi mở một cung cách đề hình 
thành mối ràng buộc trên trình độ căn bản hơn, bao gồm một 
mảng rộng rãi hơn của nhân loại hơn là một thành phố của 
những đứa trẻ ở thành phố, những người ngay trong phút 
chốc đang hòa tan trong tuệ trí của Popeye: “Tôi là những gì 
là tôi và đấy là tất cả những gì tôi là.” 


32 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


BƯỚC THỨ BA: THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG: TĂNG CƯỜNG TIẾP 
XÚC CÁ NHÂN 

Bước cuối cùng: Thực hiện hành động. Một cách rõ ràng, 
hai bước đầu tiên trong phương pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma 
về việc xây dựng ý thức cộng đồng, liên hệ sự phát triển tâm 
tỉnh thức lớn hơn, không có nghĩa gì cả ngoại trừ ý thức tỉnh 
giác ấy được biến thành hành động. Nhiều năm sau này khi 
tôi ôn lại buổi đàm luận ấy, tôi đã đi đến những bình luận của 
ngài về việc không biết những người hàng xóm của chúng ta. 
Trong khi tỉnh thức một cách đúng đắn rằng những lời của 
ngài được liên hệ đến cho tôi lúc ấy, tôi đã mau chóng quên 
đi. Thực tế bây giỜ đây, hàng năm sau đó, tôi đã nhận ra răng 
tôi vẫn không buồn đề tìm hiểu tên tuổi những người hàng 
xóm của tôi. Dĩ nhiên, tôi đã không tảng lờ họ sau nhiều năm, 
nhưng bất cứ khi nào tôi thấy một người hàng xóm, phản ứng 
luôn luôn hạn chế đến một cái gật đầu, có lễ một nụ cười mỉm, 
đôi khi một lời xã giao “Khỏe chứ?” hay hiểm khi có một cuộc 
trao đổi ngắn ngủi về thời tiết. Nhưng không bao giờ có một cỗ 
gắng để liên hệ trong một cung cách đầy đủ ý nghĩa. 


Khi tôi đọc những lời của đức Đạt Lai Lạt Ma ghi lại 
“đơn giản chỉ là một vấn đề của ý chí” và gợi nhớ lại cuộc 
đàm luận của chúng tôi, tôi đột nhiên đứng lên khỏi máy điện 
toán của tôi. “Trế còn hơn là không bao giờ”, tôi nghĩ, và đi 
ra ngoài, quyết định để gặp ít nhất một người hàng xóm của 
tôi. May mắn, tôi thấy một người đang gặp rắc rối với xe cộ. 
Tôi bước tới để tỏ lời giúp đỡ. Chúng tôi giới thiệu lẫn nhau 
và khi hóa ra sau đây chúng tôi đã có một cuộc đàm thoại vô 
cùng hứng thú. Tôi bước vào trong nhà, trở lại máy điện toán 
của tôi, và làm việc lại. 

Những đồng nghiệp chuyên môn của tôi có thê liệt điều 
này một cách gièm pha như “báo cáo vặt vãnh” và gạt bỏ 


TÔI CHỐNG VỚI CHÚNG TA s 33 


những sự theo dõi của tôi như thiên kiến và không có giá trị 
minh chứng cho bất cứ điều gì. Tốt thôi, không sao. Nhưng 
tôi quả quyết rằng chỉ thực hiện một bước nho nhỏ, hành 
động đơn giản của việc nối kết với những người láng giêng, 
đã cho tôi một sự cổ vũ và gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm 
trạng, mức độ nghị lực, và ngay cả sự trong sáng tinh thần, 
như tôi có thê trở lại làm việc với sự tươi mát và nhiệt tình 
mới mẻ, giống như mới trở lại làm việc sau những ngày nghỉ 
cuối tuần thay vì một buổi nói chuyện ngắn ngủi với người 
hàng xóm của tôi. 


Khi quán chiếu về sự suy thoái ý thức cộng đồng của 
chúng ta, sự xa lánh gia tăng trong xã hội của chúng ta, và 
những năng lực tàn phá làm ra chúng, những điều này ban 
đầu dường như là những vẫn nạn thực sự không thể giải 
quyết. Nhưng bây giờ, chúng dường như có thể giải quyết 
được. Trong việc trình bày những vấn đề xã hội phức tạp và 
dường như đang lan tràn với đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài dường 
như cắt xuyên qua chúng ra từng miếng mỏng như A Lịch 
Sơn Đại Đề giải quyết những vấn đề hắc búa. Những câu 
trả lời của ngài vô cùng căn bản, chúng bị tước hết khả năng 
làm rắc rối. Nếu chúng ta đời đến một chỗ mới thì sao? Chỉ 
đơn giản tham gia một nhóm người. Nếu chúng ta cảm thấy 
chăng có lý do gì? Hãy thông hiểu hơn về những lợi ích. Nếu 
chúng ta cảm thấy bị cô lập, bị xa lánh, và không liên hệ với 
bất cứ cộng đồng nào thì sao? Hãy lưu tâm đến những thích 
thú riêng của mình, và liên hệ với những người khác có cùng 
sở thích tương tự. 

Chỉ cho chúng ta cung cách bắt đầu để xây dựng một ý 
thức làm mới cộng đồng, một cảm giác liên đới, ngài chỉ ra lẽ 
thật với sự trong sáng hoàn toàn. Tùy vào chúng ta mà thôi. 
Ngài đặt trách nhiệm một cách dứt khoát vào trong tay của 


34 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chính chúng ta thay vì trong bàn tay của những năng lực tràn 
ngập xã hội. Chúng ta không phải điều chỉnh đồng hồ ngược 
lại những ngày nào đấy trước đây; chúng ta không phải trở 
lại những xã hội thời nông nghiệp. Chúng ta không cần phải 
thay đôi dòng chuyển biến của xã hội hiện đại nhằm đề tạo ra 
một ý thức cộng đồng lớn hơn. Chúng ta chỉ cần hành động, 
từ mỗi người, từ mỗi lúc, vươn ra đề nối kết với những người 
khác với những thích thú tương tự. 

Nhưng trong khi những nguyên tắc của đức Đạt Lai Lạt 
Ma tuyên bồ là đơn giản, nhưng chúng không phải quá giản 
dị, chúng cũng không nhất thiết là đễ dàng đề đạt đến. Khi 
tôi khám phá ra, nhưng ý tưởng mà ngài đã trình bày vô cùng 
sâu sắc và tế nhị hơn, và sự tiếp cận của ngài quá thắng thắn 
dường như ngay trên cái nhìn đầu tiên. Điều này chỉ là bước 
đầu tiên trong việc khám phá mối quan hệ giữa cá nhân, xã 
hội, và việc theo đuôi hạnh phúc của con người. 


Nguyên tác: Me Wesus W6 


Trích từ quyền 7he Art oƒ Happiness in a Trouble World 
Ấn Tâm Lộ ngày 23/05/2011 


CHƯƠNG 2 


TÔI VÀ CHÚNG TA 


MỐI QUAN HỆ TRÊN TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN CỦA CON NGƯỜI 





Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đã tiếp tục thảo luận 
về cộng đồng. 


“Thưa Đức Thánh Thiện, hôm qua, chúng ta đã nói về 
vẫn đề những người cảm thấy bị cô lập và những lợi ích của ý 
thức cộng đồng này,” tôi bắt đầu, “do thế, một cách căn bản, 
những gì chúng ta đang nói đến ở đây là đang đồng nhất với 
một nhóm rộng hơn, một loại hướng từ việc tập trung trên 
“tôi” đến tập trung trên “chúng ta”. 


“Đúng đấy.” 


“Bây giờ, những lợi ích cho điều này làm cho sự định 
hướng tất rõ rệt. Có những lợi ích cho cá nhân chăng hạn 
như sức khỏe tốt hơn, cũng như lợi ích cho phúc lợi của 
cộng đồng và xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Cũng thé, 
không nghỉ ngờ gì nữa rằng những môi quan hệ giữa cá nhân, 
mạng lưới xã hội, v.v... cung cấp nguồn gốc năng lực to lớn 
nhất cho hạnh phúc con người. Trong các buổi thảo luận của 
chúng ta những năm qua, thậm chí trước khi nhận ra tầm 
quan trọng của ý thức cộng đồng, ngài thường đề cập, ngài 


36 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cảm nhận thế nào rằng sự nối kết của chúng ta với người 
khác, liên hệ đến người khác với ảnh hưởng của nhân loại, 
một nhận thức của ân cần và từ bi, v.v..., là toàn bộ đến hạnh 
phúc của cá nhân... ”. 

“Đúng như thế,” ngài tái khẳng định. 

“Tốt vậy,” tôi tiếp tục, “tôi nghĩ có thể có một khả năng 
rắc rối ở đây. Một cách chắc chắn là tự nhiên rằng người ta có 
thể đồng nhất một cách mạnh mẽ với một nhóm đặc thù hay 
cộng đồng nào đấy. Nhưng điều này có thể làm nồi bật những 
sự khác biệt của chúng ta với những nhóm khác, điều thường 
đưa đến tính ưu việt. Sự xác chứng căn cước mạnh mẽ của 
một nhóm không chỉ sản sinh ra tự hào của nhóm mình mà 
cũng tạo nên khả năng thực sự của việc phát triển xu hướng 
hay thành kiến (chấp trước) chống lại những nhóm khác. Và 
rồi tất cả những loại rắc rối có thể nảy sinh như một hệ quả. 
Vì vậy, câu hỏi là, Làm thế nào chúng ta nhiệt tâm với sự 
chuyền tiếp từ “Tôi” đến “Chúng ta” , chuyên hướng từ một 
cảm giác cô lập đến một cảm nhận đồng nhất với một nhóm, 
nhưng ngăn ngừa điều ấy khỏi tiến trình đưa đến “Chúng ta” 
chống với “Họ”. Dường như rằng loài người có một lịch sử 
lâu dài của loại sự việc xãy ra, và từ đây nó là một bước rất 
ngắn đề xung đột và thậm chí bạo động.” 


“Đây là sự thật”, đức Đạt Lai Lạt Ma đồng ý; “đó là tại 
sao thật là quan trọng đề nhận ra, như tôi đã đề cập hôm qua, 
rằng có thể có những trình độ khác nhau của khái niệm “cộng 
đồng” — và tôi nghĩ điều quan trọng là đặc tính văn hóa hay 
quôc gia của cá nhân, hay bất cứ điều gì đi nữa, không nên 
phủ lắp căn cước của một con người, cũng là một thành viên 
của cộng đồng nhân loại. Điều này là quan yếu.” 


“A, tôi nghĩ ở đây chúng ta đang nói về việc nôi kêt trên 


TÔI VÀ CHÚNG TA se 37 


một trình độ sâu xa hơn, trình độ căn bản con người, việc nối 
kết với những người khác được căn cứ trên sự liên hệ nền 
tảng nhân loại â ây. Và tôi nghĩ vấn đề là nhiều người vẫn thiếu 
vãng ý thức nên tảng sâu xa của sự nối kết với người khác. 
Sự vắng mặt mối ràng buộc nền tảng của con người có thể tạo 
nên cảm nhận dửng dưng, sự thiếu vắng mối quan tâm đến 
lợi ích của người khác có thê lần lượt đưa đến những vấn nạn 
thứ tự từ nghèo đói đến tàn phá môi trường. Cũng thế, không 
có sự liên kết sâu sắc thì có cảm nhận xa cách, một cảm giác 
rằng những người kia khác biệt một cách căn bản, là điều có 
thể mở ra cánh cửa của thành kiến và thậm chí có thể đi đến 
những loại vô nhân đạo mà có thê đưa đến những hành động 
hung bạo không thể tưởng tượng. Lịch sử nhân loại thì đầy 
ấp những thí dụ như thế này. Do vậy, vì điều này dường như 
là ngay tại cốt löi của vô số rắc rỗi của nhân loại, làm thế nào 
ngài đề nghị việc trau dồi một ý thức rộng lớn hơn của việc 
nối kết với người khác, thậm chí toàn nhân loại?” 


“Dĩ nhiên, có thể có nhiều nguyên nhân, nhiều thành phần 
đối với những vấn đề ông đề cập,” ngài nhắc tôi. “Nhưng bây 
giờ trong việc trả lời câu hỏi của ông về việc trau dồi một 
cảm nhận sâu xa hơn về sự nối kết, tôi nghĩ chìa khóa là việc 
chúng ta liên hệ với nhau như thế nào. Nó đi xuống quan 
điểm căn bản của chúng ta, trên những gì nền tảng mà chúng 
ta liên hệ đến những người chung quanh chúng ta.” 

“Chi đề cho rõ hơn, khi ông nói, “trên căn bản nào”, ông 
muốn nói...?” 

“Câu hỏi là chúng ta liên hệ đến người khác căn cứ trên 
những gì phân biệt chúng ta hay trên những đặc trưng mà 
chúng ta cùng chia sẻ. Điều này có thể quyết định chúng ta 
có một ý thức cơ bản của sự phân biệt với những người khác, 


38 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hay cảm nhận quan hệ thân thuộc và mối ràng buộc với cộng 
đồng rộng lớn hơn.” 

“Tôi cho rằng điều ấy đúng,” tôi đồng ý, “nhưng tôi nghĩ 
rằng con người tự nhiên có khuynh hướng nhìn người khác 
căn cứ nhiều hơn trên những sự khác biệt của họ. Trong thực 
tế, tôi nghĩ chúng ta thích nhìn chính chúng ta như đặc biệt, 
như khác biệt với người khác. Tôi không nghĩ rằng sẽ dễ 
dàng thay đổi cung cách chúng ta liên hệ như thế.” 

“Điều ấy đúng,” ngài nói. “Đề có một cảm nhận thật sự 
của tình huynh đệ, anh chị em, căn cứ trên sự xác định rõ 
chính mình trước nhất và trên tất cả như một con người là 
không dễ dàng. Nó không xãy ra qua một đêm. Nhưng tôi 
cảm thấy rằng một bộ phận của vân đề là trong đời sống 
ngày qua ngày, đại đa sô con người không đặt một tư duy 
nghiêm chỉnh cho mối quan hệ chung nhất đến tất cả những 
con người khác. Người ta không dành nhiều thời gian để 
phản chiếu điều này. Tôi nghĩ trong phổ quát trong xã hội có 
sự nhắn mạnh to lớn hơn trên những khác biệt cá nhân của 
chúng ta. Do vậy, đối với nhiều người, sự nối kết của họ đến 
những người khác là thông thường không quá hiển nhiên. 
Nhưng mối ràng buộc nhân loại luôn luôn ở đấy.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma cầm lên cái ca bằng gốm mà ngài 
để trên bàn bên cạnh ngài và mở nắp. Nhấp một ngụm nước 
nóng, thức uống thông thường của ngài, rôi tiếp tục. “Tôi chỉ 
nghĩ — có thể ông không thê tưởng tượng một hoàn cảnh khi 
một người nào đây bị mắc cạn trên một hòn đảo không có 
người ở một thời gian dài, và nếu ông ngẫu nhiên đi ngang 
qua một người khác, thậm chí nếu người ấy vô cùng khác 
biệt với ông và hoàn toàn xa lạ, ông sẽ lập tức cảm thấy một 
mỗi đồng cảm với người ấy. Sau đó môi ràng ĐUnế thông 
thường như những con người sẽ trở nên rất rõ ràng.” 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 39 


“À,” tôi nói, “tôi nghĩ ngài đang chỉ ra một trong những 
vấn nạn chính — chúng ta không thường nghĩ đến những vấn 
đề này. Xét cho cùng, chúng ta không bị mặc cạn trên một 
hoang đảo! Vì thế, trong đời sống hằng ngày, chúng ta bị tiêm 
nhiễm trong những vấn đề cá nhân của chúng ta và chúng ta 
có khuynh hướng quên lãng mối liên hệ và ràng buộc căn 
bản của chúng ta như những con người. Nếu chúng ta thật sự 
muốn thay đôi nhận thức của chúng ta, và phát triển ý thức 
nói kết chân thành ấy với những người khác, đến tất cả nhân 
loại, chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?” 


“Một lần nữa, nó đi đến chỗ thức tỉnh — việc trau đồi một 
sự thức tỉnh đều đặn rộng rãi hơn của những cung cách mà 
chúng ta nối kết, những đặc trưng mà chúng ta chia sẻ như 
những con người, và việc khuyến khích cần trọng những ý 
tưởng này trong xã hội của chúng ta.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi không chắc 
nếu chỉ “tỉnh thức” không mà thôi sẽ làm nên một sự khác 
biệt lớn trong việc vượt thắng ý thức riêng lẽ của chúng ta. 
Ý tôi muốn nói là đã có đủ bằng chứng có giá trị của những 
cung cách mà trong ấy chúng ta quá giống nhau như những 
con người, chăng hạn như “Công Trình Nghiên Cứu Hệ Gene 
Nhân Loại đã hoàn thành. Có những câu chuyện trên truyền 
thông khắp nơi về việc chúng ta chia sẻ 99,9 phần trăm mã 
gene với mọi người trên hành tinh này.” 


“Vâng, nhưng tôi nghĩ rằng nghiên cứu điều gì đấy chỉ 
mới là bước đầu tiên,” ngài nhắc nhở tôi. “Chúng ta cần thẩm 
tra, phân tích, và suy nghĩ thật sự về điều này nhiều lần, cho 
đến khi chúng ta phát triển một sự thuyết phục sâu xa, cho 
đến khi điều này trở thành một bộ phận trong quan điểm căn 
bản của chúng ta, cung cách tự nhiên của sự đáp ứng đến thế 
giới chung quanh chúng ta. Và sau đó, một khi chúng ta có 


40 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


lòng tin sâu sắc này chúng ta cân hành động trên việc thay 
đôi thái độ của chúng ta — hơn nữa, điêu này đòi hỏi nô lực. 


“Nhưng tắt cả điều này bắt đầu với việc đơn giản học hỏi 
nghiên cứu, đơn giản trở nên tỉnh thức với một vài sự kiện, 
qua đọc hay qua nghe về điều gì đây - — rồi thì chúng ta có thê 
thực hiện bước tiếp theo, vận dụng nỗ lực để làm sâu sắc hơn 
sự thấu hiểu của chúng ta và củng cố những gì chúng ta đã 
học hỏi và nghiên cứu.” 

Quả thực chúng tôi thật sự hướng tập trung trên những 
khác biệt của chúng ta hơn là những sự tương đồng. Tuy 
thế, đức Đạt Lai Lạt Ma xác định rõ “tỉnh thức” về các sự 
tương đồng, những đặc trưng, các phẩm chất, và những nét 
mà chúng ta cùng chia sẻ, như bước đầu tiên trong việc trau 
dồi một cảm nhận sâu xa của “mối đồng cảm và liên hệ” với 
những người khác — và không chỉ từ một người đến cộng 
đồng, văn hóa, tôn giáo, hay phe phái chính trị của riêng 
người ấy, mà đến toàn thê nhân loại. Không ngạc nhiên gì khi 
ngài cũng chỉ ra rằng điều này sẽ không dễ đàng, rằng nó cần 
có thời gian vì nó liên hệ một sự thay đổi nền tảng trong cung 
cách mà chúng ta nhận thức và đáp ứng đến người khác. 
Không hứa hẹn rằng chỉ bằng việc suy tư về vấn đề này một 
hay hai lần, rồi đột nhiên chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy có 
cùng ý thức gần gũi và đồng cảm với mọi người mà chúng ta 
có thể cảm nhận cho những vận động viên đội nhà của chúng 
ta trong liên đoàn dã cầu chiều Thứ Bảy. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận rằng chúng ta sẽ cần phản 
chiếu trên những đặc trưng chung như những con người, 
quán xét như vậy nhiều lần, cho đến khi chúng ta suy nghĩ 
như thói quen vê những người khác trong một cung cách 
mới — cuôi cùng, môi con người không phải được câp một 
chiếc áo xứng hợp khi sinh ra, có in dòng chữ “Đội ngũ Nhân 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 4l 


loại”. Nhưng với tác động sâu thầm của một quan điểm có 
thê giảm thiểu thành kiến, thù hận, và bạo động trên thể giới, 
không mảy may nghi ngờ gÌ về giá trị cho nỗ lực tiếp nhận 
một quan điểm mới — hay tối thiêu quan tâm về trách nhiệm 
mà chúng ta có thê nghiên cứu để liên hệ đến người khác 
trong một cung cách mới. 


Nhưng chúng ta sẽ không tránh khỏi gặp phải một sự đề 
kháng nội tại nào đấy khi chúng ta gắng sức tiếp nhận một 
cái nhìn mới. Trong cuộc nghiên cứu này đến cuộc nghiên 
cứu khác cho thấy, người ta cô thổi phồng những khác biệt 
của họ với người khác, cũng như làm giảm thiếu tối đa các 
tương đồng trong nhân loại một cách tổng quát. Chúng ta đã 
đánh giá quá cao tính độc nhất của mỗi người, không chỉ của 
riêng chính chúng ta. Trong quyên “?rượt Chân trên Hạnh 
Phúc”, nhà tâm lý xã hội của Harvard, Daliel Gilbert, kết 
luận, “Nếu chúng ta giống như hầu hết mọi người, rồi thì 
giống như hầu hết mọi người, chúng ta không biết chúng ta 
giống như hầu hết mọi người.” 


Trong việc tìm kiếm những lý do cho đặc trưng này 
của chính con người, ngài chỉ ra đời sống xã hội hằng ngày 
của chúng ta liên hệ lập tức đến những chọn lọc — tuyến 
lựa những cá nhân đặc thù “để là người tình chăn gối, đồng 
nghiệp thương mại, bè bạn ném bóng, và hơn nữa.” Vì đòi 
hỏi này “mà chúng ta tập trung trên những thứ phân biệt 
người này với người nọ chứ không phải trên những thứ mà 
tất cả mọi người cùng chia sẻ.” Điều ân ý đã rõ: Cả cuộc đời 
dành đề tập trung trên những thứ khác biệt giữa con người 
đưa đến kết quả trong một sự xuyên tạc nền tảng, trong sự 
thôi phông cấp độ đến những điều mà con người là đồng nhất 
hay khác biệt. Sau cùng, trong quá trình diễn biến của đời 
sống ngày qua ngày, không có nhiều kêu gọi để khảo sát hay 


42 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


phản chiếu trên những đặc trưng mà chúng ta cùng sẻ chia — 
cần thiết một ít để suy nghĩ về việc toàn thê nhân loại cùng 
thở dưỡng khí oxy như thế nào mà thôi, hay toàn thể cùng 
chia sẻ những đáp ứng và mô hình cảm xúc đặc trưng của 
thái độ, hay tất cả đều ước muốn hạnh phúc và xa lánh khổ 
đau — ngoại trừ, đó là, người ấy là một nhà sinh vật học, tâm 
lý học, hay một thây tu Phật giáo. Sự thật là đưới những điều 
kiện bình thường, người ta thích nghĩ về chính họ như đặc 
biệt và khác biệt với những người khác. Như Gilbert báo cáo, 
“Nghiên cứu cho thấy rằng khi người ta được làm cho cảm 
thấy quá giống VỚI người khác, tính tình họ nhanh chóng trở 
nên cáu gắt và họ cô gắng đề xa cách và phân biệt chính họ 
với người khác trong những cung cách bất đồng.” 


Chúng ta ấp ủ các khác biệt của chúng ta, những đặc biệt 
của chúng ta. Chính đặc trưng tâm lý này của con người mà 
Gilbert đã than van trong thông điệp kết luận cuốn sách của 
ông, khi chiến lược không đề cập và bất thường to lớn nhất 
này của chúng ta đưa chúng ta đến hạnh phúc to lớn hơn. 
Suốt đời sống của chúng ta, chúng ta tiếp tục lựa chọn và 
quyết định, căn cứ trên những gì chúng ta tin tưởng sẽ làm 
cho chúng ta hạnh phúc. Vấn nạn là, đối với những lý do cụ 
thể và đa dạng, những sự thừa nhận và tin tưởng nên tảng về 
những gì sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc thường đơn giản 
là không đúng. Tuy nhiên, do bởi con người là quá giỗng 
nhau trong nhiều cung cách, chúng ta có sự tùy ý sử dụng 
một phương pháp đáng tin cậy và hiệu quả đề giúp chúng ta 
dự đoán một cách chính xác tiễn trình nào của hành động sẽ 
làm cho hay không làm cho chúng ta hạnh phúc trong tương 
lai: Quán sát những người khác, những người đang thực hiện 
cùng quyết định mà chúng ta đang quán chiếu, những người 
đã vẽ đồ thị tiến trình này trước đây, và hăng hái quán sát 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 43 


những cá nhân ấy hạnh phúc như thế nào dưới cùng những 
hoàn cảnh chính xác như vậy. Tuy thế, buồn thay, do bởi 
tin tưởng của chúng ta rằng chúng ta là đặc biệt, rằng tâm 
thức chúng ta là quá khác biệt với nhau từ người này đến 
người nọ, và rằng tất cả mọi người thì quá khác biệt với 
nhau, chúng ta thường phủ nhận những bài học mà chúng ta 
có thê học hỏi từ những người khác về những gì sẽ mang đến 
hạnh phúc chân thật cho chúng ta. 


Không nghi ngờ gì nếu chúng ta phát triển một sự tỉnh 
thức sâu xa về những tương đồng của chúng ta như những 
con người, chúng ta có thê thiết lập một tiễn trình trực tiếp 
đối với niềm hạnh phúc lớn hơn bằng việc quán chiêu mối 
quan hệ giữa thái độ của những người. khác và trải nghiệm 
của họ với hạnh phúc hay khốn cùng. Ý nghĩa của sự tương 
đồng này cũng có thể cung cấp căn bản cho việc trau đồi một 
sự thấu cảm sâu sắc cho tất cả những chúng sinh khác mà có 
thể hoạt động như một loại đi trị đối với thành kiến, thù hận 
và xung đột bạo động. 


Tuy vậy, nếu chúng ta tôn trọng triệt đề ý kiến của đức 
Đạt Lai Lạt Ma để nhìn những kẻ khác trên căn bản của 
những đức tính nên tảng nhất của nhân loại mà chúng ta cùng 
chia sẻ, chúng ta phân biệt một người với những người khác 
như thê nào? Làm thế nào chúng ta thực hiện những quyết 
định về người nào được chọn làm bạn nghề, người phối ngẫu 
hay công nhân nào nên mướn? 


Nó sẽ giống như thế nào nếu chúng ta đang liên hệ đến 
những người khác chỉ trên căn bản của những điểm mà chúng 
ta cùng sẻ chia, nhìn người khác chỉ đơn thuần như những 
“con người”? Đúng là nếu chúng ta làm như thế, sẽ không 
có căn bản cho việc thành kiến, cũng không có việc chống 
lại bất cứ con người đặc thù nào, không cơ sở cho định kiến, 


444 - NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


phân biệt hay thù ghét sinh khởi. Nhưng có phải nó cũng 
giống như khi liên hệ đến sự đa dạng rộng rãi của việc nếm 
những món ăn đơn thuần như “thức ăn”? Như một thí dụ, hãy 
nói rằng một người nào đấy đi vào nhà hàng và được đưa cho 
một thực đơn với nhiều thức ăn đặc sắc, mỗi thứ có đối trọng 
tốt và có cùng phần trăm chất đạm, chất béo, đường (carbo- 
hydrate). Nếu chúng ta nhìn những thức ăn này thuần túy 
trên căn bản của những điểm mà chúng chia sẻ - chắng hạn 
tất cả đều cấu thành từ những nguyên tử carbon, hydrogen, 
và oxygen - rồi thì trên căn bản nào chúng ta có thê lựa chọn 
món ăn cho chúng ta? Từ nhận thức này, tất cả những thứ ấy 
phải là giống hệt nhau. 


May mắn thay, chúng ta không phải làm một sự lựa chọn 
giữa việc nhìn những người khác duy nhất trong những dạng 
thức khác nhau của chúng ta, từ nhận thức của những gì 
phân biệt chúng ta, hay nhìn kẻ khác đơn thuần từ lập trường 
những nên tảng con người mà chúng ta chia sẻ. Khi những 
cuộc thảo luận của chúng tôi tiễn triển, đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ 
tiếp tục giải thích việc chúng ta thực hiện cả hai như thế nào, 
việc tiếp nhận quan điểm căn bản mới mà trong ấy chúng ta 
giữ cả những nhận thức và sự chuyên hóa cái nhìn cùng thái 
độ của chúng ta về người khác — nhưng không phải không 
có một ít có gắng trước tiên, khi cỗ gắng hòa hiệp những lập 
trường khác biệt của chúng tôi. 

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỰC ĐOAN 

Mỗi đêm, hàng triệu người Hoa Kỳ dành ba giờ rỗi rãnh 
của họ để xem truyền hình hơn là tham gia trong bất cứ hình 
thức nào của hoạt động tương tác xã hội. Người ta xem gì? 
Trong những năm gân đây, chúng ta đã thấy truyền hình thực 
tế trở thành hình thức phổ thông nhất của truyền hình lập 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 45 


trình. Đề khám phá bản chất “thực tế” hiện tại của chúng ta, 
chúng ta có thể quan tâm những thí dụ như Sống Sót (Srvi- 
vo), loạt chương trình giúp đem lại cuộc cách mạng truyền 
hình thực tế. Mỗi tuần hàng chục triệu khán giả đã xem một 
nhóm người bình thường bị bỏ trong một nơi cô lập nào đấy 
vật lộn để gặp đủ thứ những thử thách và chịu đựng những 
điều kiện khắc nghiệt. À, người ta có thê nghĩ, ở đây chúng 
ta sẽ thấy nhóm người này làm việc hợp tác với nhau, giống 
như tô tiên cổ xưa của chúng ta, hoạt động cộng tác nhằm đề 
“chiến thắng”! Nhưng “thực tế” thì rất khác biệt. Những điều 
kiện của trò chơi được chuẩn bị, vâng, vì thế họ phải hành 
động hợp tác với nhau, nhưng bản chất của sự liên minh chỉ 
là tạm thời và quy ước, khi những đấu thủ mưu tính và vạch 
kế hoạch để chống lại nhau để thắng trò chơi và rời cuộc thi 
với Giải thưởng Lớn: Một triệu đô la! Mục tiêu là loại bỏ 
từng đối thủ một khỏi một hoang đảo không người ở qua 
một cuộc bỏ phiếu của nhóm, loại trừ từng đối thủ khác cho 
đến khi chỉ còn một cá nhân đơn độc — “người sống sót duy 
nhất.” Chấm dứt trò chơi là ý tưởng người Mỹ kỳ quặc tối đa 
trong Thời đại Chủ Nghĩa Cá Nhân của chúng ta: BỊ bỏ lại 
hoàn toàn một mình, ngồi trên một núi tiền! 


Trong khi Sống Sót là một thí dụ hiển nhiên về định 
hướng có tính chất chủ nghĩa cá nhân, chắc chắn nó không 
phải là duy nhất trong sự tô điểm của tấm chăn thô kệch của 
chủ nghĩa cá nhân của nó trên truyền hình Hoa Kỳ. Ngay cả 
những phút thương mại xen kẽ cung cấp những thí dụ bắt buộc 
tương tự, với những quảng cáo như Burger King, tuyên bồ HÃY 
CÓ NÓ TRONG PHONG CÁCH CỦA BẠN! Thông điệp? 
Mỹ Quốc, mãnh đất duy không phải mỗi người đàn ông hay 
mỗi người đàn bà là một cá nhân riêng lẻ nhưng cũng là nơi mà 
mỗi cái bánh mì tròn nhân thịt hamburger là một vật riêng biệt! 


46 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Con người không sống giữa khoảng không; chúng ta 
sống trong một xã hội. Vì thế điều quan trọng là hãy nhìn 
vào những giá trị được thúc đây và ca tụng trong một xã hội 
quy định và lượng định những gì tác động đến điều kiện này 
có trong cảm nhận của chúng ta về độc lập hay của sự liên hệ 
hỗ tương duyên sinh. 


Thật dễ dàng để thấy những xã hội Tây phương thúc đây 
các giá trị của Chủ Nghĩa Cá Nhân như thế nào. Tu vậy, có 
nhiều xã hội trên thế giới, chính yếu ở Á châu, đã khuyến 
khích một quan điểm khác, những gì mà các nhà nghiên cứu 
một cách tổng quát liên hệ như Chủ Nghĩa Tập Thể, căn bản 
chống lại Chủ Nghĩa Cá Nhân. Chủ Nghĩa Tập Thể trong 
phạm vi này không liên hệ đến một loại triết lý chính trị nào 
đây, như Chủ Nghĩa Cộng Sản chăng hạn, nhưng thay vì thế 
liên hệ đến một định hướng căn bản tập trung trên mối quan 
hệ duyên sinh và tương tác với người khác. 


Người ta có thê thường xác định những giá trị nền tảng mà 
một nền văn hóa đặc thù thúc đẩy bằng việc nhìn vào những 
châm ngôn truyền thông trong nền văn hóa ấy — trong trường 
hợp này, thí dụ, chúng ta thấy châm ngôn đó như “bánh xe kêu 
cót két cần dầu mở” có gốc rễ ở phương Tây, ca ngợi một cá 
nhân đứng bên ngoài đám đông và nói lên tâm tư của mình, 
trong khi những nền văn hóa Á châu như Nhật Bản chẳng hạn, 
người ta sẽ thấy những câu châm ngôn như “cây đinh lộ ra 
ngoài phải được đóng xuống”, ám chỉ đến sự tiếp thu mà người 
ta có thê dự đoán cho việc bước ra khỏi nhóm, một cách kiêu kỳ. 

Câu hỏi nền tảng là, giá trị của nền văn hóa nào - Chủ 
Nghĩa Cá Nhân hay Chủ Nghĩa Tập Thẻ - là thích hợp để 
thúc đây hạnh phúc trong những thành viên của một xã hội, 
một câu hỏi mà tôi hy vọng đức Đạt Lai Lạt Ma có thê trả lời 
khi chúng tôi tiếp tục đàm luận. 


TÔI VÀ CHÚNG TA se 47 


Vẫn thâm tra vấn đề Tôi chống lại Chúng Ta, nhưng đưa 
trình độ của cuộc thảo luận từ mức độ của quan điểm và các 
thái độ cá nhân đến mức độ của những thái độ và giá trị của 
xã hội, chúng tôi đã tiếp tục việc đàm luận của chúng tôi. 

“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, chúng ta đang 
thảo luận về khả năng cá nhân đề hình thành những mối ràng 
buộc và nối kết xã hội đến những người khác. Trong việc 
thiết lập những liên hệ này, ngài không chỉ đề cập sự cần thiết 
cho một sự tỉnh thức rộng rãi hơn của những cung cách mà 
chúng ta được nối kết và tầm quan trọng của việc xúc tiễn cân 
nhắc những ý tưởng này trong xã hội của chúng ta. Ngài cũng 
đề cập trước đây về việc con người có thể được tác động bởi 
những giá trị được thúc đầy từ xã hội và văn hóa của họ. 


“Tôi đang tự hỏi rằng làm thế nào đến cấp độ nào ý thức 
cộng đồng của con người mới có thể được tác động bởi những 
giá trị của xã hội mà con người sống trong ấy. Một cách đặc 
biệt, tôi tự hỏi về những ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân. 
Con người sống ở những xã hội chủ nghĩa cá nhân hướng tới 
có một cảm giác “cái tôi độc lập hơn so với những quốc gia 
Á châu nơi người ta hướng tới ý tưởng của Chủ Nghĩa Tập 
Thể, phối hợp với những giá trị truyền thống hơn và một sự 
tỉnh thức sâu rộng hơn về duyên sinh tương khởi và tương tác 
với những người khác. 

“Từ một viễn kiến, người ta có thể nói rằng những nền 
văn hóa cá nhân chủ nghĩa có một định hướng của “Tôi” phổ 
quát, trong khi những nền văn hóa tập thể chủ nghĩa có một 
định hướng của “Chúng Ta. Nhưng vấn đề căn bản là xã hội 
nào sẽ hạnh phúc hơn. Thí dụ, đường như rằng việc thúc đây 
Chủ Nghĩa Cá Nhân, với sự tập trung trên “Tôi”, có thể đưa 
đến ý thức riêng rẻ và thiếu tính cộng đồng như ngài nói đến. 
Trái lại, dường như có một số lợi ích nào đó của Chủ Nghĩa 


48 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Cá Nhân: Một ý thức độc lập, tự tin, v.v... Thực tế, tôi nghĩ 
rằng việc thúc đây suy tư độc lập, tự túc, và tự quản có thể 
đưa đến một sự sáng tạo lớn mạnh hơn, óc sáng kiến, sự hoàn 
thành, khám phá hơn, và rồi thì -”. 


“Bây giờ, một vấn đề là,” đức Đạt Lai Lạt Ma ngắt lời, 
“khi ông nói 'Chủ Nghĩa Cá Nhân", tôi nghĩ điều quan trọng 
là nhận ra rằng có thê có nhiều trình độ. Một trình độ có thể 
là vấn đề tích cực, và nó có thê đưa đến sáng tạo, hay một ý 
thức tự tin, những thứ này là những điều rất tích cực. Nhưng 
cũng có thể trở nên cực đoan hơn, chỗ mà ông cảm thấy quá 
độc lập và quá tự mãn, “Ô, tôi không cần những người khác.” 
Nó có thê trở thành một ý thức tự cho mình là trung tâm, hay 
vị kỷ, nơi mà chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích 
của người khác. Nếu nó trở thành những hình thức cực đoan 
hơn của Chủ Nghĩa Cá Nhân thì điều ấy có thê làm nên rắc rối.” 


Trưởng thành ở Hoa Kỳ, bản chất quá thấm nhuần với 
ý tưởng của chủ nghĩa cá nhân, chăng bao giờ xảy đến với 
tôi cái việc phân tích có những hình thức lành mạnh hay cực 
đoan hay tìm những thí dụ của bất cứ những hệ quả tiêu cực 
của điều này trên cá nhân con người. Nhưng khi đức Đạt Lai 
Lạt Ma nêu ra những sự phân biệt này, thật dễ dàng để đi đến 
những sự soi sáng về chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Tôi nghĩ, 
thí dụ, Ted Kaczynski?, một kẻ Unabomber bị tước quyền 
công dân, trong nhiều năm là một kẻ khủng bố nguy hiểm 
nhất trong nước - có lẽ là hiện thân của Chủ Nghĩa Cá Nhân 
cực đoan. Mặc dù có một đầu óc thông minh về toán học. 
Kaczynski cuối cùng phải sống trong lán trại bẩn thiu ở một 
vùng xa xôi hẻo lánh của Montana, tiền hành một cuộc chiến 


1. Sinh ngày 22 tháng Năm 1942, từng là giáo sư phụ tá toán học, bị 
tù chung thân, không được miễn giảm. 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 49 


tranh đơn độc chống lại kỹ thuật, công nghệ, xã hội và mọi 
hình thức của Chủ Nghĩa Tập Thẻ. Hắn ta đã dành những 
ngày tháng của y trong cô đơn chế những bức thư bom đề 
giết hại và làm mất tay chân những người hắn không thích. 


Dĩ nhiên, bên cạnh những hiểm họa của chủ nghĩa cá 
nhân cực đoan, vẫn có một câu hỏi về những ảnh hưởng tiêu 
cực của những sự đa dạng ít cực đoan hơn đưa tôi đến thắc 

ắc, “Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đề cập Chủ Nghĩa Cá 
Nhân cực đoan có làm ra những thứ như ích kỷ, nhưng để 
làm sáng tỏ, ngài có nghĩ rằng việc khuyên khích những hình 
thức ít cực đoan hơn của Chủ Nghĩa Cá Nhân có thể tạo nên 
hay góp phần cho sự cô đơn và xa lánh lan rộng như ngài đã 
đề cập trước đây không?” 


Ngài ngưng lại đề trầm tư một cách cần thận trước khi trả 
lời. “Tôi nghĩ rằng không có hệ quả nhiều của việc khuyến 
khích Chủ Nghĩa Cá Nhân này, nhân tô làm cho con người 
cảm thấy phải xa lánh những người khác. Tôi cảm thấy rằng 
nó sẽ khá hơn, quan điểm đối kháng không hiện diện. Đấy là 
yếu tố đang biến mắt. 


“Cũng vậy, Howard, tôi nghĩ điều quan trọng phải nhớ 
là có thể có những mức độ khác nhau của Chủ Nghĩa Cá 
Nhân giữa các quốc gia. Ngay cả ở phương Tây, có thể có 
những cộng đồng có được việc đánh giá rộng rãi sự liên hệ 
hồ tương của chúng ta, và hợp tác tâm linh. Mặc dù, có thể 
không phải là trường hợp ở Hoa Kỳ, các quốc gia Âu châu 
như Thụy Điền và những nước khác ở bán đảo Scandinavia 
của Bắc Âu, cũng như phong trào kibbutz2 ở Do Thái, có 


2. Cộng đồng tập thê ở Do Thái, khởi đầu căn bản nông nghiệp. Ngày 
nay, nông trại là một bộ phận được hỗ trợ bởi những bộ phận khác, kề cả 
nhà máy công nghiệp và kỹ thuật cao câp. 


50 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


một ý tưởng xã hội mạnh mẽ. Tương tự thế, trong mô thức 
dân chủ nổi tiếng ở Thụy ST, có một sự tự trị rộng rãi ở cấp 
độ quận, huyện (district), và khi người ta nói về việc sáng tạo 
những chính sách nó sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của 
họ, tôi nghĩ rằng họ có thê có cảm nhận một ý thức cộng đồng 
rộng lớn hơn. Và tôi tin rằng những cá nhân sống trong những 
loại kiểu mẫu xã hội này chắc chăn sẽ hạnh phúc hơn nhiêu. 


Ngài đã đúng. Theo “Bản Đồ Hạnh Phúc của Thể Giới” 
đầu tiên, được hình thành rõ rệt sau sự dự đoán của đức Đạt 
Lai Lạt Ma về những mức độ hạnh phúc cao hơn trong những 
quốc gia này, quốc gia Bắc Âu Đan Mạch được đánh giá là 
hạnh phúc nhất, Thụy Sĩ thứ hai, và Thụy Điển đứng vào 
hàng thứ bảy. 


“Vậy thì,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, “tôi nghĩ nó đưa 
đến điều này: Nếu một xã hội thúc đây tư tưởng Chủ Nghĩa 
Cá Nhân hẹp hòi hay Chủ Nghĩa Xã Hội nhỏ nhen, trong 
trường hợp nào cũng là thiển cận, và một cách căn bản không 
thúc đầy một sự hạnh phúc lớn rộng nhất cho những thành 
viên của xã hội ẫy. Thí dụ, nếu một xã hội là quá cực đoan 
trong sự tiếp cận xã hội chủ nghĩa của nó đến mức độ là sự 
trả giá của cá nhân (không có chỗ đứng cho cá nhân), và nó 
sẽ giống như một cái cây chỉ có thân cây mà không có cành 
cây. Ngoài một chính quyền mạnh mẽ, không có gì khác nữa. 
Không có tự do cá nhân, không có sự sáng tạo. Không có 
gì cả. Trái lại, nếu một xã hội quá đặt sự nhắn mạnh trên cá 
nhân, đến mức người ta cảm thấy quá độc lập, có một cảm 
giác không cần những người khác, và cảm thấy hoàn toàn tự 
mãn, rồi thì nó là giống như loại người ngồi trên một cành 


{?? 


cây trong khi người ấy tự cưa nó đi. Thật là khờ dại! 


Như với Chủ Nghĩa Cá Nhân cực đoan, thật dễ dàng đề 
thây những hiêm họa của Chủ Nghĩa Tập Thê cực đoan. 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 5Ï 


Trong thực tế, thế BIỚI. quá thường thấy những ảnh hưởng 
tàn phá của tình trạng dẫm nát trên những quyên của cá nhân 
nhân danh tập thê: Những trại lao động cải tạo gulag của Liên 
Xô, những chế độ đàn áp, những sự kinh khiếp xảy ra khi 
nhân quyền bị tước đoạt khỏi quyền con người của cá nhân. 
Có điều gì đấy thậm chí những hình thức ôn hòa hơn của Chủ 
Nghĩa Tập Thê cực đoan dường như dẫm nát óc sáng tạo của 
COn người, sáng kiến cá nhân, và sự phát triển. Tôi nhớ lại 
lần viếng thăm đầu tiên của tôi đến Trung Hoa năm 1981, lúc 
mà mọi người chỉ cần đặt chân đến bất cứ một con đường 
nào ở Bắc Kinh để chứng kiến Chủ Nghĩa Tập Thể được ca 
ngợi trong xã hội đó như thế nào. Có điều gì đấy làm bối rồi 
với việc đi tản bộ trong một thành phố của hàng triệu cư dân, 
nơi mà chúng ta thấy mọi NGƯỜI, người nào cũng như người 
nấy, ăn mặc trong cùng bộ quần áo màu xanh dương đậm của 
Mao®) - à, ngoại trừ những kẻ phản động hiếm hoi mới dám 
biểu lộ thái độ không theo trật tự [cách mạng| của họ bằng 
việc chưng diện một bộ đồ Mao xám đậm thay vì một bộ đồ 
xanh dương đậm (có thê nói đây là quốc phục của nước Cộng 
Hòa Nhân Dân Trung Hoa thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa). 
Khi nhớ lại lần viếng thăm ấy, tôi nghĩ về người hướng 
dẫn du lịch Trung Hoa của tôi, một chàng thanh niên vui 
vẻ vừa mới tốt nghiệp đại học cộng đồng (co/ege). Anh ta 


3. Còn gọi là đồ đại cán, hay áo Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch 
cũng mặc bộ đồ này. Các lĩnh tụ cộng sản Trung Hoa, Bắc Hàn, Việt 
Nam, Lào và Khmer như Polpot, leng Sary đều mặc bồ đồ này. Từ Cách 
mạng Văn hóa 1966, bộ đồ này với chiếc nón công nhân của Lê-nIn trở 
thành đồng phục cho mọi giới ở Hoa Lục từ quân sự đến dân sự, từ lĩnh 
tụ đến dân thường, nam cũng như nữ, chỉ có khác màu, và lĩnh tụ cùng 
cán bộ cao cấp thì có thêm chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Từ sau Đặng 
Tiểu Bình, các lĩnh tụ Trung Hoa cùng các nước cộng sản Á châu đều đã 
thay bằng bộ đồ lớn hay veston với cà vạt. 


52 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không phải là một người hướng dẫn chuyên nghiệp, nhưng 
được phân công cho nhóm du lịch của chúng tôi do bởi khả 
năng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp của anh ta, vì nhóm của 
chúng tôi bao gồm vài người Canada nói tiếng Pháp. Hoàn 
toàn dự đoán rằng nhóm của chúng tôi tôn trọng triệt để một 
cách tự động và giống nhau theo chương trình nguyên bản 
cần thận của nhà nước, anh ta không chuẩn bị đề đối diện với 
một nhóm bao gồm những cá nhân với những sự ưa thích của 
riêng họ về những thứ họ muốn thấy hay làm. Không bao 
lâu khi chúng tôi đến, nhóm được sắp đặt để khám phá một 
vài khu vườn địa phương trong vài giờ. Sau khi đồng ý gặp 
lại trên xe buýt của chúng tôi vào giờ quy định, nhóm chúng 
tôi chia ra làm những nhóm nhỏ hơn, và vài đôi nam nữ 
cùng những cá nhân độc thân bắt đầu tự thăm viếng những 
đặc trưng đa dạng của các khu vườn. Người hướng dẫn của 
chúng tôi lập tức gọi lớn, “Xin vui lòng tập họp chung với 
nhau! Xin vui lòng tập họp CHUNG VỚI NHAU!” Anh 
ta chạy tới chạy lui, cố găng tập họp chúng tôi lại, nhưng 
khi những thành viên trong nhóm chia ra nhiều hướng khác 
nhau, anh ta đã trở nên bối rối thấy rõ hơn. Khi thấy rõ ràng 
là không thể quy tụ chúng tôi lại được với nhau và đưa chúng 
tôi qua những khu vườn như tổ chức, anh hoàn toàn hoảng 
hốt. Lắp bắp và sôi sục với sự giận đữ và điên tiết lên, anh ta 
hét lên, “QUÝ VỊ LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ TINH 
THÂN TẬP THÉẺ ĐỨNG ĐẮN!!!” giống như đấy là một sự 
lăng mạ xấu xa nhất, hỗ thẹn nhất mà anh ta có thể xúc phạm 
đến chúng tôi. 

Tóm tắt lại quan điểm của ngài, đức Đạt Lai Lạt Ma kết 
luận, “Tôi nghĩ một xã hội có thể khuyến khích phát triển 
những quyền cá nhân và chấp nhận những quyên cá nhân, 
trong cùng lúc chú ý đến quyên lợi và hạnh phúc của toàn 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 53 


thể cộng đồng hay xã hội - cần được tuyên bố nhằm để mở 
rộng tối đa hạnh phúc của con người. Bây giờ, trên mức độ 
cá nhân, vì hạnh phúc luôn luôn là một tình trạng chủ quan 
của tâm thức, nhằm đề tạo nên một xã hội hạnh phúc hơn, 
chúng ta cần bắt đầu ở trình độ tâm thức cá nhân. Sau tốt, 
một xã hội hạnh phúc được viết nên từ những cá nhân hạnh 
phúc vui tươi. Do vậy, tất cả những sự bàn luận này hỗ trợ sự 
chú ý đến phúc lợi của những cá nhân. 


“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhìn vào mức độ xã hội 
như một tổng thể và chú ý đến những quan tâm của nhóm, 
để tạo nên những điều kiện nơi mà những cá nhân và những 
nhóm có thể phát triển lớn mạnh, nơi có một ý thức yên ồn 
toàn bộ, sự chú ý đến phúc lợi xã hội, v.v... Thế nên, chúng ta 
cần một nhận thức rộng rãi hơn, thánh thiện hơn bao gồm cả 
hai sự tiếp cận. Và tất cả sẽ đi đến cân bằng.” 


Có thê có vô số nhân tố ảnh hưởng đến mức độ trung bình 
của hạnh phúc trong một quốc gia, nhưng loại xã hội nào là 
hạnh phúc hơn? Câu trả lời cho câu hỏi này cho chúng ta 
trực diện tương ứng với quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Mal 
Trong việc nhìn vào những nét của các quốc gia hạnh phúc 
nhất trên trái đất, chúng ta khám phá một mô thức xuất hiện 
theo sau nguyên tắc chìa khóa của đức Đạt Lai Lạt Ma: Sự 
cân bằng. Ở đây chúng ta thấy một sự tiếp cận cân bằng tránh 
những cực đoan của độc lập hay lệ thuộc, Chủ Nghĩa Cá 
Nhân và Chủ Nghĩa Tập Thể, mà đúng hơn là kết hợp chặc 
chẽ cả hai nhận thức. Trong những nước ở bán đảo Scandina- 
via, thí dụ, chúng ta thấy một nền văn hóa công nghiệp Tây 
phương, một cách truyền thống kỹ nghệ hơn, với tập quán 
đặc thù Tây phương của việc tôn trọng những quyền cá nhân 
và suy nghĩ độc lập. Cùng lúc ấy, chúng ta cũng thấy những 
tiêu chuẩn tập thể, chắng hạn như giá trị văn hóa mà chúng ta 


544 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không nên đứng ngoài lề, đạo đức của “cây đỉnh được đóng 
xuống”. Một mô thức tương tự hiện hữu trong những xứ sở 
khác với chính những mức độ hạnh phúc nhất, như Thụy Sĩ, 
minh chứng sự cân bằng giữa ý thức độc lập và cảm nhận 
tương liên, quan tâm cho tự do và sáng kiến cá nhân nhưng với 
một ý thức mạnh mẽ hơn của phúc lợi xã hội và một sự liên hệ 
năng động hơn trong lợi ích của cộng đồng địa phương được 
thấy trong những quốc gia ít hạnh phúc hơn ở phương Tây. 


Khi đi đến việc xác định loại xã hội mà chúng ta nên tìm 
cầu đề tạo dựng một thế giới hạnh phúc hơn, tất cả những 
chứng cứ có giá trị dường như hồ trợ cho quan điểm của đức 
Đạt Lai Lạt Ma: Chúng ta phải hành động đối với việc xây 
dựng những xã hội duy trì sự tôn trọng quyên con người và 
chân giá trị của cá nhân, là điều khuyến khích sự phát triển 
những sức mạnh cá nhân, tính chính trực cá nhân, và sự tự 
tin tuy thế cùng lúc thúc đầy ý thức nối kết sâu xa đến người 
khác và quan tâm đến phúc lợi của người khác. Cân bằng là 
chìa khóa. 


“KHÔNG PHẢI TÔI HAY CHÚNG TA, NHƯNG TÔI VÀ CHÚNG TA” 


Thị giả, một tu sĩ mặc y áo màu nâu đỏ và vàng nghệ với 
nụ cười luôn nở trên môi, di chuyển một cách im lặng âm 
thầm, khiêm tốn đặt trà phục vụ trên một bàn cà phê thấp 
phía trước chúng tôi. Sau khi rót cho tôi một ít trà và thêm 
nước nóng vào chiếc ca sứ của đức Đạt Lai Lạt Ma, ông ta 
dường như biến mất. Phút giải lao với trà ngắn ngủi đã cho 
phép thư ký riêng của đức Đạt Lai Lạt Ma đi vào phòng và 
bàn bạc với ngài trong chốc lát, nhưng chúng tôi đã nhanh 
chóng trở lại đàm đạo. 


“Thưa Đức Thánh Thiện, chúng ta đang thảo luận về 
quan điểm của ngài rằng một xã hội hạnh phúc nhất là một xã 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 55 


hội có sự cân bằng - nơi mà cả phúc lợi của cá nhân và cộng 
đồng được tôn trọng và thúc đây, và là nơi được phản chiếu 
trong những chính sách xã hội và các giá trị được khuyến 
khích trong xã hội ấy. Nhưng bây giờ tôi muốn đi ngược trở 
lại mức độ của cá nhân. Trước đây, chúng ta đã nói về tầm 
quan trọng của việc thiết lập một ý thức sâu xa trong việc 
nối kết với người khác, điều ấy có thê mang đến niềm hạnh 
phúc cá nhân to lớn hơn cũng như hỗ trợ cho việc vượt thắng 
những vấn nạn của xã hội như thành kiến, xung đột, v.v... Do 
vậy, một cách cốt yêu chúng ta đang nói về nhiều lợi ích có 
thể kết quả từ việc chuyển hướng nên tảng trong thiên hướng 
nội tại của chúng ta từ Tôi đến Chúng Ta. Điều này liên hệ 
việc tập trung ít hơn trên những sự khác biệt của chúng ta 
và nhiều hơn trên những sự tương đồng của chúng ta, trên 
những đặc trưng chung của chúng ta.” 


“Vâng.” 


“Nhưng bây giờ chúng ta cũng nhận thức những lợi ích 
của một ý thức lành mạnh của chủ nghĩa cá nhân. Thế nên 
câu hỏi là, Chúng ta làm hòa hiệp sự xung đột này giữa việc 
trau dồi ý thức độc lập lành mạnh này, một ý thức của Tôi, 
với một ý thức của sự nối kết với nhóm, một ý thức của 
Chúng Ta như thế nào?” 

“Tôi không thấy có sự xung đột ở đây,” đức Đạt Lai Lạt 
Ma tuyên bố dứt khoát. 

“Ô, nó là câu hỏi về việc làm thế nào để tìm ra sự cân 
bằng đúng đắn giữa hai nhận thức khác nhau này. Một phía, 
chúng ta có một ý thức độc nhất, cá tính của chính mình, và 
phía khác là một cảm nhận tùy thuộc, đặc tính của nhóm. 
Vậy thì, vấn đề căn bản một cách thiết yêu là câu hỏi về Tôi 
Chống Lại Chúng Ta, và làm thế nào chúng ta -”. 


56 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Howard,” đức Đạt Lai Lạt Ma cắt ngang, “Tôi nghĩ 
trong việc thảo luận chủ đề này, trước tiên chúng ta phải làm 
điều đấy rõ ràng hơn. Bây giờ, chúng ta chú ý rằng đôi khi 
con người ở phương Tây có khuynh hướng này đề thấy mọi 
thứ trong những dạng thức trắng hay. đen, tất cả hay không 
gì cả. Do vậy, ở đây ông đang nói về điều này, Tôi Chống 
Lại Chúng Ta, giông như một người cần phải làm một sự lựa 
chọn, giống như để đạt đến một cảm nhận thống nhất, mục 
tiêu của chúng ta phải là quên đi những sự khác biệt của 
chúng ta, và chỉ nhìn vào những khu vực mà chúng ta giống 
nhau với những người khác. 

“Nhưng điều ấy không là mục tiêu ở đây,” ngài nói một 
cách dứt khoát. “Sự tiếp cận chúng ta đang chủ trương trong 
việc đem đến những thay đổi tích cực là phát triên một quan 
điểm thực tế hơn, một nhận thức phù hợp hơn với thực tế. Do 
thế, chúng ta không đang nói đến việc quên lãng chính mình, 
những sự quan tâm của riêng mỗi người. Điều ấy không thực 
tế. Chúng ta đang nói rằng ông có thể nghĩ về cả lợi ích của 
riêng mình và phúc lợi của những người khác cùng một lúc.” 

Tuy nhiên tôi đã khăng khăng với câu hỏi ban đầu của tôi. 
“Nhưng đối với tôi dường như trên một mức độ nào đây, nêu 
chúng ta muốn có một cảm nhận liên kết mạnh mẽ với người 
khác và một loại xác minh với nhóm của mình, cho dù đấy 
là một nhóm nhỏ hay cộng đồng địa phương hay xã hội mà 
chúng ta sống trong ây, chúng ta vẫn cần điều hòa thế nào ấy 
đặc tính của cá nhân về một mặt, tính chất cá nhân của chúng 
ta và cảm giác độc lập, riêng lẻ, và cô lập, với cảm giác đối 
kháng liên kết, về mặt kia.” 

Chúng tôi tiếp tục cùng trên những đường nét ấy trong 
một lúc nữa, khi tôi khẩn khoản ngài cho một cung cách để 
đối phó với sự đối kháng những cảm giác của sự định hướng 


TÔI VÀ CHÚNG TA se 57 


một cái Tôi hay một cái Chúng Ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma chà 
xát một cách lơ đãng lòng bàn tay trên đỉnh đầu tròn trịa của 
ngài khi tôi nói, một thái độ bức rức mà cũng phản chiếu 
trong biểu lộ thay đổi một cách nhanh chóng trên khuôn mặt 
của ngài. Khi sự bày tỏ của ngài ngừng trên một sự phối hợp 
không lượng định được của ba phần khó xử, một phần khôi 
hài, và một vẻ mệt mỏi, ngài lắc đầu và cười. “Tôi chưa rõ 
mâu thuẫn nằm ở chỗ nào! Theo nhận thức của tôi không có 
sự đối kháng có hữu ở đây.” 

Rõ ràng có một sự khác biệt căn bản về nhận thức đang 
hoạt động như một rào cản. Dĩ nhiên, điều này không có gì 
mới. Chúng tôi đã bắt đầu loạt gặp gỡ này với một sự kèn cựa 
ngắn khi tôi bất chợt loay hoay quanh mệnh đề “Tắt cả chúng 
ta là giống nhau” và đáp ứng duy nhất mà ngài có thê nêu lên 
cho một nhận thức đơn giản như vậy là đưa ra giả thuyết một 
cách đùa nghịch về sự xâm lăng của những người Hỏa tỉnh 
như một giải pháp cho những vấn nạn của địa cầu chúng ta. 


Sự kèn cựa này để điều hòa những quan điểm bất đồng 
của chúng tôi - ngài như một thầy tu Phật giáo, tôi như một 
nhà tâm lý trị liệu Tây phương - là điều gì đấy mà chúng tôi 
đã chạm trán trước tiên trong loạt thảo luận lần thứ nhất của 
chúng tôi nhiều năm trước, được ghi chép trong tập đầu tiên 
Nghệ Thuật của Hạnh Phúc. Nó đã tiếp tục một cách định kỳ 
qua năm tháng, mặc dù điều ấy đã trở nên ít thường xuyên 
hơn khi chúng tôi đã trở nên quen thuộc hơn với những quan 
điểm của nhau. 


Chứng cứ những quan điểm bất đồng của chúng tôi vẫn 
thỉnh thoảng nổi lên, tuy thế, khi trong lòng hăng hái của tôi 
cho những giải pháp rõ ràng, dứt khoát đến những vẫn nạn 
bao la của con người, tôi đã hỏi những điều mà ngài cảm 
thấy quá bao quát tưởng như không thể trả lời được. Một 


58 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cách tổng quát, ngài quy cho những câu hỏi loại này là từ suy 
nghĩ đặc trưng “chuyên chế” Tây phương của tôi, khuynh 
hướng xem thấy mọi thứ trong những dạng thức của trắng 
hoặc đen - tương phản với quan điểm tập quán của ngài răng 
những vấn nạn của nhân loại thường phức tạp, sắc thái, trầm 
lặng hơn hầu như khó phân biệt. (Tuy thế, vai trò đôi khi bị 
đảo ngược khi thỉnh thoảng tôi giải thích một thái độ không 
thích nghi của cá nhân trong những dạng thức của những 
động lực tâm lý phức tạp, trong khi ngài có thể quy cho thái 
độ ấy với quyết định đơn giản: “Ô, họ vừa mới vướng phải 
thói quen của thái độ đó,” hay ảnh hưởng của những kiếp 
sống trước. ) 


Mặc dù những câu hỏi quá sức đơn giản hay tổng quát 
hóa có thể làm đức Đạt Lai Lat Ma bức xúc trong những 
lúc nào đấy, nhưng chúng tôi đã phát triển một cung cách 
đối phó với những loại câu hỏi này: Chúng thường được bỏ 
qua với một câu nói đùa. Chúng tôi đã có một lối đùa nghịch 
được đan kết qua những buổi thảo luận của chúng tôi. Chúng 
tôi đã đặt những loại câu hỏi như thế vào một trong hai đặc 
trưng: Không Có Thể hay Ngớ Ngắn. Nếu tôi biết tôi sắp hỏi 
một câu hỏi mà tôi biết là ngài sẽ phản ứng trong thái độ như 
thế, nhưng tôi cứ muốn hỏi bất cứ giá nào. Tôi mở đầu câu 
hỏi tôi bằng cách, “Bây giờ, thưa Đức Thánh Thiện, đây là 
một câu hỏi thuộc loại Không Có Thẻ, và câu hỏi là...” Thế 
đây, trong cung cách ây, chúng tôi đã đi qua những quan 
điểm khác nhau của chúng tôi một cách thật dễ dàng, được 
hỗ trợ bởi thái độ khôi hài tự nhiên và ung dung của ngài. 


Buổi sáng hôm Ấy, khi đức Đạt Lai Lat Ma đã bận tâm 
với sự thấu hiểu rằng tôi không thể năm bắt một nhận thức 
đơn giản như vậy ra sao - đấy là chúng ta có thể nỗi kết 
với những người khác đồng thời duy trì tính cách cá nhân 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 59 


của chúng ta - ngài chỉ đơn thuần quy cho nó là cái lỗi suy 
nghĩ gàn dỡ độc đoán của Tây phương, và bùng vỡ trong cái 
cười hồn nhiên tự tại của ngài. Tuy nhiên, tôi thú nhận là tôi 
không từ bỏ ý kiến của tôi răng chúng ta phải bỏ đi tính cách 
cá nhân nêu chúng ta muốn “hiệp nhất” với đặc tính của một 
nhóm, tôi không hoàn toàn chấp nhận quan điểm của ngài, 
cho đến tận sau này, khi tôi bắt đầu tìm thấy những chứng cứ 
khoa học hỗ trợ cho ý tưởng của ngài. 


Gãy đầu và tiếp tục cười, đức Đạt Lai Lat Ma tiếp tục, 
“Tôi vừa mới nghĩ... tôi đang nghĩ là sự khác biệt giữa Tạng 
ngữ và Anh ngữ có thê đưa đến sự khác biệt căn bản về nhận 
thức. Trong Tạng ngữ, chữ mà chúng tôi dùng cho “tôi” (“[ 
và “me') là “nga” và chữ dùng cho “chúng tôi - chúng ta (*we” 
và “us) là 'ngatso°. Thế nên trên cấp độ căn bản của chính 
từ ngữ do vậy trong Tạng ngữ, có một liên hệ mật thiết giữa 
“tôi' như một cá nhân và “chúng tôi” như tập thê. “Ngatso' từ 
ngữ cho “chúng tôi”, có nghĩa đen của một điều gì như “một 
tập thê của “tôi” hay nhiều cái “tôi”. Vì vậy, loại ý tưởng 
này, nó giống như nhiều cái tôi. Vì vậy, khi ông đang đồng 
nhất hóa với một nhóm rộng lớn hơn, trở thành một bộ phận 
của một nhóm, nó giống như đang mở rộng ý nghĩa của cái 
tôi, hơn là đánh mắt nó. Trái lại thuật ngữ trong tiếng Anh, 
“we" (chúng tôi) và “ (tôi) dường như hoàn toàn không liên 
hệ, căn bản của từ ngữ khác nhau, chúng không liên hệ... Từ 
ngữ là gì?” 

'““Từ nguyên, theo từ nguyên?” 


“Vâng, theo từ nguyên. Do thế, trong câu hỏi của ông về 
Tôi Chống với Chúng Ta, có thể điều này chứng tỏ ở phương 
Tây có một loại cảm giác trong một mức độ nào đấy của Tôi 
trong sự đối kháng với Chúng Ta. Vì vậy, có thể khi ông hòa 
đồng với một nhóm, hay trở thành một bộ phận của một nhóm 


60 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


lớn hơn, thì hầu như ông đang đánh mắt đặc tính cá nhân của 
ông. Tôi không biết.” Đức Đạt Lai Lạt Ma thận trọng. 

“À ,” tôi nói, “đĩ nhiên, tôi có thê thấy những lợi ích của 
việc phát triển một ý nghĩa lớn hơn của đặc tính một nhóm, 
cảm nhận là một bộ phận của một nhóm rộng lớn hơn. - Nhưng 
dường như tối thiểu vẫn trên một mức độ nào đấy, rằng nêu 
chúng ta càng di chuyền vào trong phương hướng ây, càng 
có nguy cơ của sự yêu kém đặc tính cá nhân của chúng ta, 
mà điều ấy phải hành động với một cảm nhận của việc chúng 
ta đặc biệt như thế nào, chúng ta khác biệt với những người 
khác như thế nảo.” 


“Không, không nhất thiết phải là trường hợp ấy,” ngài trả 
lời. “Và, trong thực tế, tiễn trình của việc mở rộng đặc tính 
này của chúng ta như là một bộ phận của một nhóm có thê 
thật sự là một tiến trình rất tự nhiên xảy ra mà không đánh 
mắt đặc tính cá nhân của mình. Thí dụ, trong một gia đình, có 
nhiều cá nhân, và họ khác nhau. Nhưng khi người ta suy nghĩ 
trong dạng thức của “gia đình chúng ta”, thế thì có một tính 
chất bao gồm, bởi vì chúng ta liên hệ với mỗi người trên căn 
bản của sự liên hệ. Do vậy, ở đây ông mở rộng đặc tính của 
ông đề bao gồm gia đình, và ông có đặc tính tập thể gia đình 
này. Nó thật sự là vấn đề mở rộng phạm vi hay mục tiêu, bởi 
vì nếu người ta không tỏ ý chí để mở rộng điều này, họ có thể 
thậm chí có một sự phân chia trong chính gia đình họ. Có thê 
có một gia đình nơi mà họ thực hiện một sự phân chia trong 
gia đình căn cứ trên đủ thứ việc - quan điểm chính trị khác 
biệt hay quy trình tài chính hay bất cứ điều gì. 


“Rồi thì chúng ta có thê có một gia đình, những người 
có một đặc trưng tập thê của gia đình, nhưng cảm giác của 
chúng ta về 'cộng đồng' hay mối quan hệ thân thuộc là rất 
hạn chế đến gia đình hạt nhân ấy. Vì vậy chúng ta có người 


TÔI VÀ CHÚNG TA s 6Ï 


phối ngẫu, con cái, nhưng nếu chúng ta không thê vươn ra 
ngoài và mở rộng chu vi vòng tròn của chúng ta, thế thì một 
lần nữa, nó là thật là hạn hẹp. Gia đình này sẽ tự khác biệt 
với láng giềng của họ, và giữ chính họ hoàn toàn cắt đứt, và 
rồi thì sống một cách độc lập. Nhưng chúng ta cũng có thể 
có những gia đình không chỉ xác định chính họ như một gia 
đình nhưng cũng đồng nhất chính họ như là một phần của cư 
dân láng giềng. Và nếu gia đình chúng ta có thê vươn ra, mở 
rộng vòng tròn ấy vượt khỏi hàng xóm bên cạnh, chúng ta có 
thê phát triển một sự liên kết và một sự ràng buộc với những 
người khác căn cứ trên dạng thức “chúng ta như một cộng 
đồng.” Và điều đó sẽ làm nên một sự khác biệt không lô. 


“Nếu những gia đình con người sống trong một cộng 
đồng có thê thật sự liên hệ với nhau như những thành viên 
của cùng một cộng đồng, dĩ nhiên, đôi khi có thể có một sự 
xung đột và tranh luận, v.v... nhưng tối thiểu sẽ có một cảm 
giác liên quan. Nếu chúng ta cảm thấy đôi khi chúng ta cần 
nói chuyỆn với ai đây, chúng ta chỉ cân gõ cửa nhà người ấy, 
hay chia sẻ những rắc rối, chia sẻ niềm vui, mời mọc mọi 
người chung quanh.” 


Ngài dừng lại, rồi kết luận. “Vì thế, trong cùng cách này 
chúng ta có thê mở rộng đặc tính của chúng ta để bao gồm 
“chúng ta như một khu vực) hay “chúng ta như một quốc 
gia”, v.v... Và căn bản, trong trường hợp của xã hội, cộng 
đồng nhân loại, chúng ta có thể mở rộng sự thống nhất này 
để bao gồm mọi người, nên chúng ta có thê nói, “chúng ta 
những con người trên trái đất.” Do vậy, ở mức độ nhân loại, 
có những sự khác biệt trong những cá nhân thành viên nhưng 
cùng lúc chúng ta có thê thấy một “sự đồng nhất”, chúng ta 
có thê liên hệ với người khác trên một căn bản sâu sắc hơn, 
nền tảng hơn.... Ông biết không, “ngài thêm, khi ngài chuẩn 


62 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


bị chấm đứt buổi thảo luận, “những ngày này, tôi nhận thấy 
rằng việc sử dụng từ ngữ “nhân loại” rất nhiều, tôi nghĩ đấy 
là một tiến triển diệu kỳ - bởi vì điều này rất toàn diện.” 

Đặt cái ca nước nóng và với lấy đôi giày, đức Đạt Lai 
Lạt Ma tóm lược: “Vì thế, vấn đề quan trọng ở đây là một cá 
nhân vẫn có một sự quan tâm đến lợi ích cho chính mình, để 
có một ý nghĩa của Tôi (Me), nhưng người ấy có thê mở rộng 
phạm vi đặc trưng của cá nhân, và sự quan tâm của cá nhân, 
để bao gồm những người khác - không phải là quên lãng 
những sự khác biệt của chúng ta quá nhiều, mà đúng hơn là 
ghi nhớ những sự tương đồng của chúng ta, cho nó một sự 
chú ý và tầm quan trọng tương ứng. Một cách căn bản, không 
phải là vấn đề về Tôi hay Chúng Ta mà đúng hơn là Tôi và 
Chúng Ta.” 

Chúng ta bắt đầu thảo luận về hạnh phúc của con người 
trong phạm vi xã hội bằng việc khảo sát vấn đề nền tảng Tôi 
Chống lại Chúng Ta - riêng lẻ chống lại nối kết. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma tranh luận rằng con người được phác họa đề nồi kết 
với những người khác, giải thích khả năng tình cảm, nồng 
ấm, thân hữu, và yêu mến của chúng ta là giàu có và những 
nguồn gốc đáng tin cậy của hạnh phúc nhân loại - giống như 
tiến trình giả kim nào đấy biến chì thành vàng, sự chuyên hóa 
Tôi thành Chúng Ta, trau dồi một ý thức liên hệ, đem đến 
những phần thưởng phong phú cho sự toại nguyện của con 
người, cùng với sức khỏe thân thể, tinh thần, và cảm xúc tốt 
đẹp hơn. Cùng lúc, sự nối kết với người khác sẽ giúp đề tăng 
cường cộng đồng rộng lớn hơn và hỗ trợ để xây dựng một 
xã hội tốt đẹp hơn. Trong thực tế, cho dù nhìn qua lăng kính 
từ bi của đạo Phật hay trích dẫn chứng cứ khoa học gần đây, 
người ta có thể tranh luận một cách hợp lý rằng sự nối kết 
của nhân loại và những ràng buộc cộng đồng, căn cứ trên ý 


TÔI VÀ CHÚNG TA es 63 


thức ân cân, có thê là cội nguôn đơn độc to lớn nhât của niêm 
hạnh phúc và toại nguyện của nhân loại. 


Nhưng, khi chúng ta chứng kiến qua lịch sử nhân loại, đôi 
khi sự việc có thể đi lạc hướng. Sai lầm kinh khiếp. Trong khi 
cảm nhận liên hệ, ý thức Chúng Ta, có thể đem đến những 
tưởng thưởng vĩ đại, điều gì xảy ra khi Chúng Ta và Họ trở 
thành Chúng Ta Chống Lại Họ? Làm thế nào chỉ khái niệm 
về Chúng Ta và Họ leo thang thành thành kiến, thù hận, xung 
đột, và bạo động? Đây là những vấn đề thiết yêu mà chúng 
tôi phải đối diện khi những đàm luận của chúng tôi tiếp tục. 

Nguyên tác: Me and We 
Trích từ quyền The Art oƒ Happiness in a Trouble World 
Ấn Tâm Lộ ngày 07/06/2011 


Chương 3: 


THÀNH KIÊN 
(CHÚNG TA CHỐNG LẠI H0) 


Vào năm 1992, một nông dân Croatia tên là Adem đã kế 
một câu chuyện kinh hoàng. Trong một cuộc phỏng vấn với 
một phóng viên và tác giả người Mỹ, Peter Maas, Adem cúi 
gập người xuống, thì thầm tường thuật về những sự kiện quá 
tàn nhẫn mà chúng dường như đã làm cạn kiệt sức mạnh và 
tâm hồn từ thân thê của ông. Thậm chí giọng nói của ông có 
thể đường như biểu lộ nhiều hơn là thì thầm. Những năm về 
trước, ông nói, những mối quan hệ giữa những người Serb và 
Croatia đã thoái hóa. Chỉ trong một năm, họ đã thấy những 
đặc tính cá nhân tan biến, cuốn hút vào trong một thành kiến 
không có bất cứ một chức năng phân biệt nào: Chúng Ta 
chống lại Họ. Và rồi thì một đêm nọ, những thái độ thù địch 
đã trở thành một cơn ác mộng từ việc mà Adem không thể 
tỉnh táo lại. Đêm hôm ấy, những người Serb từ một làng láng 
giềng vây bắt ba mươi lăm người đàn ông trong làng của 
Adem và cắt cổ họ... 





Mùa thu trước, những kẻ giết người đã giúp những nạn 


66 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhân của họ thu hoạch mùa màng. Các người Serb này đã 
từng là những người bạn của họ, những người đã từng chia 
sẻ đời sông với họ - và bây giờ, đã đem đến cái chết cho họ 
một cách không thê hiểu nỗi. 


Hai năm sau, trên một lục địa khác, một mùa xuân dễ 
thương, và đời sống tốt đẹp cho nhiều người trong một làng 
quê Phi châu, Nyarubuye. Bạn bè và láng giêng làm việc với 
nhau trên những cánh đồng, cày cấy mùa màng lúa miễn, và, 
vào những ngày nghĩ, xem lễ ở Thánh đường với nhau. Mặc 
dù mọi người phân chia khác biệt thành bộ tộc, hoặc là Tutsi 
hay Hutu, Gitera, một nông dân địa phương nói, “Cuộc sống 
bình thường. Đối với chúng tôi, cho đến khi nào có một mùa 
thu hoạch vừa đủ đề chúng tôi không phải mua thực phẩm từ 
cửa hàng, tôi có thể nói là chúng tôi vui mừng.” 

Ngôi làng ở Rwanda, một xứ sở của căng thăng và xung 
đột lâu dài giữa hai “sắc tộc chính,” Hutu và Tutsi. Vào ngày 
sáu tháng Tư, 1994, tổng thống người Hutu, Juvénal Habyari- 
mana, bị ám sát, đã làm tan vỡ một cuộc ngừng bắn mong manh 
đã có từ việc ký kết hiệp định hòa bình giữa hai nhóm vào mùa 
thu trước. Vụ ám sát châm ngòi sự phân uất và thù hận đã sôi 
sục từ lâu ngay bên dưới bề mặt, giáng xuống sự diệt chủng 
thiểu số người Tutsi dưới bàn tay những kẻ thống trị Hutu. 


Chỉ chín ngày sau, Gitera đã thấy mình sử dụng một chiếc 
rựa đẫm máu, chém chặt những người láng giềng cạnh nhà 
đến chết, bà mẹ, những đứa con, mọi người - bên trong thánh 
đường của làng. Những người Tutsi địa phương đã chạy trốn 
vào đây, chắc chắn một nơi tị nạn an toàn có thể được tìm 
thấy trong một nơi mà họ đã học tập cùng với những người 
Hutu láng giềng rằng giết người là một tội lỗi. Thay vì thế, 
bảy nghìn người đàn ông Hutu đã bao vây nhà thờ và tàn sát 
hầu hết mọi người trong ấy, chém chặt và đánh đập những 


THÀNH KIẾN (CHÚNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 67 


người hàng xóm cho đến chết với mã tấu và gậy gộc. Gitera 
đã diễn tả một cảnh kinh khiếp không thê tưởng tượng nỗi, 
thấy “người ta cụt tay cụt chân... lăn lộn chung quanh và la 
hét trong kinh hoàng cực độ, không tay không chân...” Gitera 
cuối cùng thêm rằng, “Những người này là láng giềng của tôi.” 

Những sự kiện như vậy đã và đang xảy ra khắp mọi nơi 
ở Rwanda, với vô số sự việc - một đứa bé mười tuổi bị chôn 
sống, một bà nội trợ Hutu đi bộ qua nhà hàng xóm bên cạnh 
và chém giết những đứa trẻ từng là bạn thân của con cái bà, 
những chuyện tra tắn không nói ra - khi những gì được tiến 
hành với những nhóm vũ trang tô chức kỹ càng gởi tới những 
thôn xóm tàn sát những người Tutsi biến thành một cuộc tắm 
máu điên cuồng, một sự miệt mài chém giết bởi thường dân, 
những người được khuyến khích bởi chính phủ và triệu tập 
bởi đài truyền thanh nhà nước Rwanda làm náo động lên liên 
tục một luồng tuyên truyền vô nhân đạo, liên hệ đến người 
Tutsi như không phải là những con người mà như những 
“con gián” phải bị tiêu diệt. Nhiều thường dân đã tham gia 
trong cuộc tàn sát diệt chủng. 

Những con số của cuộc diệt chủng được là đáng kinh 
ngạc - phỏng đoán khoảng tám trăm nghìn đến một triệu 
nông dân Tutsi (cũng như những người Hutu ôn hòa) đã bị 
tàn sát trong một trăm ngày! Không phải với bom, súng máy, 
hay lò hơi ngạt - mà hầu hết từng người một, gần bên cạnh, 
cá nhân. Một nhân chứng báo cáo rằng ông ta đã thấy ° “chồng 
giết vợ, vợ giết chồng, láng giềng giết hàng xóm, anh em giết 
chị em, chị em giết anh em, và con cái giết cha mẹ.” Trong 
một trăm ngày, dường như mọi đặc trưng và mệnh danh xã 
hội, như chồng, vợ, anh em, chị em, láng giềng, bè bạn, già, 
trẻ, nông dân, bác sĩ, hay giáo sĩ đều biến mắt cả - chi còn hai 
thứ tồn tại: “Chúng ta” và “họ”. 


68 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi bắt đầu, “trong cuộc đàm 
luận cuối cùng vừa qua, chúng ta đã tập trung trên tầm quan 
trọng của sự nối kết với những người khác, của một cảm giác 
liên hệ, một mối ràng buộc nhân loại căn bản. Ngài đã đề 
cập làm thế nào chúng ta có thê đồng nhất hóa với một nhóm 
người mà không đánh mất ý nghĩa tự thân và có nhiều loại 
nhóm người mà chúng ta có thể đồng cảm với, cho dù nó là 
với gia đình, hay cộng đồng, hay quôc gia chúng ta, v.v... Và 
trong thực tế có nhiều nghiên cứu về vấn đề liên hệ xã hội 
là không chỉ liên kết với hạnh phúc lớn hơn, mà cũng là với 
sức khỏe thân thê và tinh thần tốt hơn và nhiều phần thưởng 
khác, ngay cả sự sống lâu. 


“Cùng một lúc, chúng ta đã xác định vấn đề rằng một 
khi chúng ta có một “Chúng Ta” chúng ta cũng sẽ có một cái 
“Họ”, là điều thành lập nên khả năng cho thành kiến, thù hận, 
và trong những trường hợp cực đoan nhất của những loại vô 
nhân đạo nơi mà chúng ta sẽ nhận thức những sự khác nhau 
giữa nhóm của chúng ta và nhóm khác là quá rộng mà chúng 
ta thậm chí không thể nhận ra họ như những con người. Và từ 
đây không chỉ là một bước ngắn đến những hành động hung 
bạo và ngay cả sự diệt chủng.” 


“Thấy một nhóm khác như “những người thấp kém' là 
một thí dụ cực độ về những gì là khuynh hướng tự nhiên để 
tách biệt chính chúng ta thành “Chúng Tôi” và “Họ” đức Đạt 
Lai Lạt Ma nói. “Vì thế nhằm đê ngăn chặn gốc rễ những 
vấn đề ông đề cập, tôi cảm thấy rằng chúng ta cần nhìn một 
cách nghiêm khắc vào chính khuynh hướng tự nhiên tách 
biệt thành những nhóm và nhìn vào thế giới trong dạng thức 
của Chúng Ta và Họ.” 

“Rồi thì hãy để điều này như đề tài đầu tiên mà chúng ta 
khám phá hôm nay - khuynh hướng tự nhiên của con người 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 69 


để phân chia chính chúng ta thành những nhóm: “Trong 
nhóm và “ngoài nhóm)”. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma dường như sảng khoái, sẵn sàng để 


khám phá. “Vâng. Rất tốt!” Nắm bắt ngài vào buổi sáng luôn 
luôn là một việc tốt đẹp. 


Tôi nói, “A, trong việc bắt đầu trên trình độ căn bản nhất, 
trước tiên tôi nghĩ có một căn bản sinh vật học, từ quan điểm 
tiến hóa, tại sao con người có khuynh hướng tự phân chia 
chính họ trong cách này. Nhưng dĩ nhiên, như ngài thường 
nhắc nhở tôi, những thứ này có thể là phức tạp. Do vậy, có 
thê có nhiều nguyên nhân khác về những thứ phân chia này 
“chúng ta và họ”, chăng hạn những nguyên nhân tâm lý. Thí 
dụ, ngay bây giờ, Cúp Bóng Đá Thế Giới đang diễn ra. Nếu 
ngài thích một đội nào đó, ngài là một người hâm mộ, và 
nếu ai đấy hỏi ngài kết quả của một trận nào đấy, ngài không 
nói, “Ô, họ thắng.” Ngài nói, “Chúng tôi thắng!” Ngài biết 
không, ngài đồng hóa với nhóm thành công. Dĩ nhiên, người 
ta thích cảm giác tốt đẹp về chính họ. Và một cách làm như 
thế là bằng việc đồng hóa với một nhóm, nhóm thành công. 


“Nhưng cũng có thể có một nguy hiêm lớn,” tôi tiếp tục. 
“Năm ngoái, thí dụ, có một sự kiện mà trong ấy hơn một 
trăm người đã bị giết trong một vụ náo loạn tại một trận bóng 
đá ở Phi châu. Ngài biết không, điều này nhắc nhở tôi, một 
người bạn mới nói với tôi vê chiều hướng gia tăng của tính 
lưu manh gây rỗi quanh thế giới, với những cuộc đột kích, 
đâm chém, bắn súng bạo động, những người hâm mộ bị đẫm 
nát trong sự chạy trốn tán loạn của con người - hàng nghìn 
trường hợp khắp nơi trên thế giới. Ông ta gọi nó là Tệ Nạn 
Anh Quốc. Và nếu loại bạo động này có thể chỉ nỗ ra qua 
một cuộc tranh chấp tưởng chừng như ôn hòa như một trận 
đá bóng, thế thì hy vọng nào ở đấy?” tôi thở dài. 


70 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Trong một khoảnh khắc, cả hai chúng tôi cùng im lặng, 
rồi tôi tiếp tục. “Nhưng tôi phỏng đoán câu hỏi đầu tiên là, tại 
sao điều này “Chúng Ta chống lại Họ' là một đặc trưng tính 
thần mạnh bạo của con người?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma im lặng một lúc lâu trong khi ngài 
xem xét vấn đề, rồi bắt đầu, “Bây giờ, bản ngã và sự dính 
mắc đến sự hiện hữu của con người đĩ nhiên là một nét rất tự 
nhiên. Và tôi nghĩ rằng ý nghĩa của Chúng Ta chỉ đơn giản là 
sự mở rộng cảm nhận này của bản ngã - nó trở nên mở rộng 
vì thế người khác được bao gồm trong nó, một cách đặc biệt 
đối với bà con thân thiết. Ông mở rộng phạm vi của sự đồng 
nhất hóa, của đặc trưng cá nhân, để bao gồm những người 
khác, những người mà đối với họ ông tìm sự hỗ trợ. Do thế, 
khi điều này mở rộng, đầu tiên nó mở rộng đến gia đình của 
ông, rồi nhóm văn hóa của ông, rồi thì quốc gia của ông, bất 
cứ nơi nào nó liên hệ. 


“Trong quá khứ cỗ xưa, con người cần hợp quần trong 
những nhóm gần gũi này để hỗ trợ bảo đảm cho sự tồn tại. 
Nếu có sự ganh đua cho những tài nguyên hiếm hoi, thế thì 
có một thuận lợi để đồng nhất hóa một cách gần gũi với một 
nhóm đặc thù của họ; nhằm để tự tồn tại, người ta cần những 
người hỗ trợ. Và dĩ nhiên, trong quá khứ, trong những ngày 
ấy của thế giới là như thế có thể khả dĩ cho những nhóm hay 
những cộng đồng duy trì cô lập một cách tương đối, đề phát 
triển và lớn mạnh một cách độc lập từ những nhóm khác.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, ““Tuy thế, mặc dù cảm giác 
Chúng Ta chống lại Họ có thê có một việc tích cực trong quá 
khứ, hỗ trợ cho sự sống còn, sự thật là thế giới đã thay đổi. 
Thực tế ngày nay là rất khác biệt. Thế giới ngày nay liên hệ 
hỗ tương hơn. Nơi mà tỉnh thần hợp tác là thiết yếu cho sự 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 7Ì 


tồn tại. Do vậy, những gì có lần đã là màu mỡ thì bây giờ thật 
sự lại phản tác dụng, và rât tàn phá một cách tiêm tàng. 


“Thế nên, chỉ bởi vì chúng ta có thể nói rằng ý nghĩa 
Chúng Ta chống lại Họ này là điểm tự nhiên, điều đó không 
có nghĩa rằng chúng ta không nên làm bắt cứ điều gì về nó. 
Mặc dù ý nghĩa của tính ích kỷ này và sự mở rộng cho sinh 
khởi đến cảm giác Chúng Ta chống lại Họ có thể là tự nhiên, 
nêu nó đưa đến những hậu quả tiêu cực, thế thì chúng ta cần cỗ 
gắng một cách năng động đề chống lại khuynh hướng này.” 


BẠN BÈ VÀ NHỮNG KẺ THÙ ĐỊCH 


Sự gợi ý của đức Đạt Lai Lạt Ma để tìm thấy dấu vết của 
sự phát triên những sự phân chia nhóm này không đơn giản 
như một vấn đề tò mò thông tuệ. Thấu hiểu căn bản của tiền 
trình này không chỉ giúp chúng ta thấu hiểu tại sao chúng ta 
cư xử theo cung cách chúng ta thực hiện mà cũng cung cấp 
khả năng thay đôi thái độ của chúng ta, của việc sáng tạo một 
thế giới tốt đẹp hơn, một tương lai tương sáng hơn cho con 
cháu chúng ta. 


Trong việc tìm kiếm tiến trình của việc con người đã phân 
chia thành những nhóm đôi khi có thể tìm kiếm đề tiêu diệt 
hay tổn hại những người khác, chúng tôi bắt đầu bằng việc 
phân loại con người thành hai nhóm đặc trưng, trong nhóm 
và ngoài nhóm (những gì tôi đang liên hệ đến như Chúng Ta 
và Họ) - những nhóm ấy mà tôi tự xác định như một thành 
viên, và những nhóm tôi nhận định là khác biệt với tôi, tôi 
không thuộc vào những nhóm ấy. Tiến trình để phân chia 
con người thành hai nhóm, Chúng Ta và Họ, là một thí dụ về 
sự phân loại. Não bộ thật sự thích phân loại mọi thứ nó có 
thê làm thành những nhóm - phân loại đối tượng, khái niệm, 
và con người. Tại sao? Chúng ta sống trong một thê giới vô 


72 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cùng phức tạp, và khả năng của não bộ ứng tiếp thông tin là 
giới hạn. Phân loại là một trong những chiến lược sắp xếp 
theo hệ thống thích thú của não bộ để giúp đơn giản hóa sự 
tuôn chảy cuồn cuộn của thông tin cảm giác mà chúng ta bị 
tràn ngập trong mỗi thời khắc. 


Biết đặc trưng nào điều ấy liên hệ để nói với chúng ta 
điều gì đây về những đặc tính tổng quát của nó và làm thế 
nào đề đáp ứng đến nó mà không phải phân tích tất cả những 
tính chất đặc thù của đối tượng từ vết xước, giống như chúng 
ta đang thấy một đối tượng không biết ngay lần đầu tiên. 
Điều này giúp chúng ta có thể đáp ứng đến thế giới chung 
quanh chúng ta một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất, nâng 
cao những điểm quan trọng của chúng ta cho sự tồn tại. Hình 
thành những đặc trưng căn cứ trên những đặc điểm tổng quát 
đòi hỏi sự phân tích kém phức tạp hơn, và điều này giúp 
chúng ta duy trì những tiềm lực của não bộ chúng ta và tiêu 
dùng ít năng lượng của tỉnh thần. 


Loại phân chia quan trọng nhất trong đời sống hằng ngày 
của chúng ta là cung cách mà chúng ta phân chia con người: 
Sự phân loại xã hội. Điều này liên hệ sự xác định cá nhân ấy 
thuộc vào một nhóm chủng tộc, luân lý, giới tính, hay những 
loại khác, và rồi phân loại cá nhân thuộc Chúng Ta hay Họ. 

Những môi trường xã hội trong thế giới hiện đại có thê 
rất phức tạp, và vì não bộ thích bảo toàn tiềm lực của nó, 
nó tìm kiếm những phương pháp đề đơn giản hóa thế giới 
chúng ta và làm nó đễ đàng hơn để lèo lái chiều hướng tương 
tác của chúng ta. Những ấn tượng sâu sắc là một cách của 
việc làm này. Những ấn tượng sâu sắc là những niềm tin mà 
chúng ta có về những nét hay những thuộc tính điển hình của 
những nhóm đặc thù. Một khi não bộ ấn định một người cho 
một đặc trưng xã hội đặc thù nào đây, những ấn tượng sâu 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 73 


sắc về đặc trưng ấy được gợi lên. Do thế, thay vì có găng cố 
gắng đề ước định những đặc điểm và thuộc tính duy nhất của 
mỗi cá nhân mà chúng ta gặp, chúng ta quyết định một cách 
nhanh chóng đến đặc trưng nào mà người này thuộc vào, rồi 
thì dựa trên những â ấn tượng sâu sắc để nói với chúng ta về 
người ấy. Những ấn tượng sâu sắc là một thí dụ về những sự 
khám phá, con đường tắt của tỉnh thần có thể nhanh chóng 
cho chúng ta thông tin về việc cư xử như thế nào. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra vấn đề Chúng Ta và Họ thành 
lập những phân chia như thế nào, cùng với những đáp ứng 
tự nhiên này đến Chúng Ta và Họ, là ở đấy vì một lý do. Vì 
thế, những đáp ứng này một khi mang tính thích nghi, hỗ trợ 
những tổ tiên xa xôi của chúng ta sống còn. Nhằm đề thấu 
hiểu tại sao chúng ta phản ứng trong cung cách mà chúng ta 
thê hiện, điều quan trọng là phải thâm tra một cách tóm lược 
sự tiễn hóa của não bộ. 


Sự định hình và cấu trúc căn bản của não bộ con người 
tiến hóa dần dần qua hàng triệu năm. Khi não bộ tiễn hóa, 
sự phản ứng tự nhiên và bẩm sinh của con người, được hình 
thành bởi những năng lực tiến hóa, được bổ sung vào trong 
những mạch thần kinh. Trong hầu hết thời điểm tiến hóa của 
con người, những tổ tiên họ hàng con người của chúng ta, 
với những bà con xa xôi của chúng ta có những niên đại 
hơn 5 triệu năm về trước, sống như những tập thê săn bắn 
hay những tập thê ăn xác chết, rong ruỗi trên những lĩnh địa 
mênh mang trong những nhóm bé nhỏ, hái lượm bắt cứ thứ 
thực phẩm gì mà họ có thể tìm thấy hay những thú vật nào 
mà họ có thê giết được với những vũ khí bằng đá thô sơ. Loại 
công việc của họ là để sống còn và trao truyền nhân tố gene 
của họ cho thê hệ kề tiếp. Suốt thời điểm tiến hóa của não bộ 
con người, bắt đầu khi giống người hiện đại xuất hiện trên 


74 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


sân khấu của địa cầu đại khái khoảng hai triệu năm trước, 
con người đã chiến đấu dài theo kỷ nguyên Canh Tân), kéo 
dài cho đến thời kỳ Băng Hà khoảng mười nghìn năm trước 
đây. Trong thời gian này, não bộ con người đã tiễn hóa một 
cách nhanh chóng, kích thước to hơn ba lần. 


Tổ tiên chúng ta vào buổi ban đầu không có một sự dễ 
dàng để trải qua với nó. Đây là một kỷ nguyên của những sự 
thay đôi cực kỳ bất thường về thời tiết, hạn hán, đói kém, và 
cả những kẻ săn mồi như loài người hay loài thú thỏa mãn 
hạn hẹp với nó, và một đời sống nhất thời đầy những điều 
không chắc chắn - ngoại trừ một việc: Có sự ràng buộc đầy 
dẫy với những thảm họa và nghịch cảnh. Não bộ có tập quán 
thiết lập để hỗ trợ những tổ tiên xa xôi của chúng ta sống còn, 
để đáp ứng một cách đầy đủ đến những loại rắc rối của đời 
sống hằng ngày mà những ai sống trong kỷ nguyên Canh Tân 
là rất có thể phải chạm trán lần này đến lần nọ, thế hệ này 
sang thế hệ kia. Điều này đã để lại cho chúng ta một di sản 
của một bộ não tuyệt vời để vượt qua hiểm họa và những tình 
trạng đe dọa của đời sống, những điều mà các nhà nghiên 
cứu gọi là não bộ thảm họa - một bộ não ở trên sự giám sát 
liên tục đối với những vấn đề có thê xảy ra sai sót, những thứ 
có thê là một đe dọa đến sự sống còn của chúng ta, một bộ 
não có thê có khuynh hướng tảng lờ những thứ tốt đẹp trong 


1. Thế Pleistocen hay thế Canh Tân là một thế địa chất, theo truyền 
thống kéo đài từ khoảng 1.806.000 tới 11.550 năm trước ngày nay, tuy 
nhiên kể từ ngày 30-6-2009, IUGS đã phê chuẩn đề nghị của ICS về 
việc kéo lùi thời điểm bắt đàu của thế này về 2,58§+0,005 triệu năm để 
bao gồm cả tầng Gelasia{ 1 ][2]. Thế Pleistocen là thế được tạo ra có chủ 
định để bao trùm thời kỳ gần đây nhất của các chu kỳ băng giá lặp đi lặp 
lại. Tên gọi pleistocen có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp ràefơroc (pleistos 
“nhất, hơn cả”) và kơwvóc (kainos “mới” 





THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 75 


đời sống, nhưng lại tán đồng những thứ xấu, tốt đẹp ở cảm 
nhận hòn sỏi bé bỏng trong giày chúng ta nhưng không tốt 
cho việc đánh giá vẻ đẹp của hoàng hôn hay phong cảnh mà 
chúng ta bất chợt gặp phải khi tản bộ. 


Vì thế, từ quan điểm tiễn hóa, thật dễ dàng để thấu hiểu 
tại sao não bộ của chúng ta được bổ sung để có sự thiên 
vị trong nhóm. Những tài nguyên không phải luôn luôn dồi 
dào, và nó bảo đảm để lợi thế của một người thuộc vào một 
nhóm, tất cả cùng hoạt động hợp tác với nhau đề hồ trợ một 
cách tối đa những lợi thế tồn tại: Hoạt động với nhau để săn 
bắt thú lớn, tập hợp những thứ hiếm hoi, bảo vệ chống lại 
những sự tấn công và các loại thú săn mỗi. Thêm nữa, một 
sự thiên vị bản năng trong nhóm sẽ có khuynh hướng lôi kéo 
chúng ta đến một nhóm giống với chúng ta, mà những quy 
luật và tiêu chuẩn của họ quen thuộc với chúng ta, và vì vậy 
bảo đảm thê hiện chức năng xã hội trôi chảy hơn cùng tác 
động hơn - gia tăng những lợi thế của chúng ta để tìm kiếm 
thành công một người phối ngẫu, tái sản xuất, và trao truyền 
những nhân tố gene của chúng ta. 


Những lợi ích của việc cảm nhận một cảm giác đặc biệt 
về mối quan hệ đến một nhóm không giới hạn đến thuận lợi 
tiễn hóa của việc có một đội ngũ riêng của mình để đem về 
nhà một cái đùi bò rừng mập béo hay hạ sát một con cọp răng 
nanh bén nhọn, một vấn đề của sự sống còn. Ngay cả ngày 
nay, thật dễ dàng hơn đề hoạt động một cách hợp tác với một 
nhóm mà chúng ta quen thuộc, một nhóm mà trong ấy chúng 
ta biết những tiêu chuẩn, những quy tắc thích đáng của thái 
độ là gì, v.v.. . Chúng ta cảm thấy thoái mái hơn tin tưởng hơn 
với những người giông với chúng ta, và như chúng tôi đã đề 
cập, con người phát triển mạnh và thịnh vượng khi người ta 
nối kết với một nhóm. 


76 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Bây giờ, một cách bình thường thật không có gì sai với 
việc đơn thuần nhận ra những khác biệt giữa những nhóm, 
đơn thuần xác định Chúng Ta và Họ. Tương tự thế, không 
có gì sai với việc chiếu cố nhóm của riêng mình. Nhưng vấn 
đề là những năng lực và áp lực hành động đề tạo hình cấu trúc 
của não bộ con người không dừng ở đấy - chúng ta không chỉ 
hình thành một khuynh hướng tích cực tự động đối với nhóm 
riêng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có một xu hướng tiêu 
cực bẩm sinh đối với những nhóm khác. Ngay khi mà chúng ta 
phân chia một cá nhân như thuộc vào Chúng Ta hay Họ, não bộ 
tiếp tục chế tác thông tin ấy bằng việc phân loại họ như Bạn hay 
Thù - lập tức đánh dấu hình tượng ấy với một sắc điệu cảm xúc, 
nhuộm đẫm theo bản năng những đặc trưng này với những cảm 
giác tiêu cực đối với “những kẻ thù” và những cảm nhận tích 
cực đối với “những người bạn”. Và như chúng tôi sẽ thảo luận, 
đây là điểm mà mọi thứ có thê bắt đầu đi đến sai - rất sai. 


THÀNH KIẾN 


“Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đề cập khả năng để những 
hậu quả tiêu cực phát khởi từ bên dưới cảm nhận về Chúng 
Ta chống lại Họ. Tôi chỉ nghĩ mục tiêu của chúng ta là hạnh 
phúc là thế nào, và dĩ nhiên điều ấy là chủ đề toàn bộ của 
những thảo luận của chúng ta. Khi đi đến hạnh phúc của con 
người, nghiên cứu đã cho thấy rằng con người thật sự hạnh 
phúc hơn khi sống trong những cộng đồng hay xã hội thuần 
nhất, nơi mà đơn giản là không có nhiều “Họ' ở chung quanh. 
Là điều mà tôi dự đoán là không có gì ngạc nhiên, nhưng 
nó hơi chán nản cho những ai trong chúng ta khi sống trong 
những xã hội đa dạng như Hoa Kỳ. 

Ngài biết không, tôi lạ lùng về một số kinh nghiệm của cá 
nhân ngài trong sự quan tâm này. Dĩ nhiên, một cách truyền 
thống Tây Tạng là một nền văn hóa rất thuần nhất. Không 


THÀNH KIẾN (CHÚNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 77 


giống như Hoa Kỳ nơi chúng tôi có đủ loại văn hóa và chủng 
tộc khác biệt đến với nhau. Tây Tạng theo lịch sử là rất cô 
lập, thực tế là một trong những quốc gia cô lập nhất trong 
lịch sử, và hầu như về mặt dân tộc của tất cả những người 
Tây Tạng. Trong thực tế, khi tôi thăm viếng Tây Tạng lần 
đầu tiên, ngài có thể đếm số người Tây phương đã từng viếng 
thăm trong khoảng vài trăm...” 

Ngay khi tôi nói điều này, tôi nhớ lại hoàn cảnh bị thảm 
ở Tây Tạng mà trong ấy Trung Cộng đã hầu như đang bảo 
đảm sự tàn phá sau cùng nền văn hóa truyền thống của Tây 
Tạng qua chính sách di dần người Hoa vào Tây Tạng. Tôi 
cảm thấy rất lúng túng, tự hỏi những lời của tôi có làm cho 
đức Đạt Lai Lạt Ma cảm thấy sầu thảm hay đau đớn không 
bằng việc nhắc nhở ngài đến khủng hoảng hiện tại. Nhưng 
ngài không biểu lộ gì về điều này, thái độ của ngài không 
thay đổi - cảnh giác, chú ý, lắng nghe. 

Có gắng đề che dấu sự lúng túng của tôi, tôi nhanh chóng 
lướt qua phần tiếp. “Ngài biết không, chúng ta đã nói về việc 
tại sao con người phân chia một cách tự nhiên thành những 
nhóm Chúng Ta và Họ. Nhưng vượt qua khỏi sự phân chia 
đơn thuần con người thành hai đặc trưng này, dường như nó 
tương đồng tự nhiên đề có một thành kiến tự động hay phản 
ứng tiêu cực đến Họ, một sự sợ hãi bẩm sinh hay nghi ngờ 
những ai chúng ta nhận định như khác biệt. Và dĩ nhiên điều 
này có thể đôi khi leo thang thành sự phân biệt, thành kiến, 
v.v... Do vậy, phát sinh từ sự hiếu kỳ, vì ngài sinh trưởng từ 
một nền văn hóa đồng nhất, ngài có nhớ ngay lần đầu tiên 
ngài gặp một người phương Tây hay một người Caucasiant?, 


2. Người thuộc giống da từ trắng đến nâu thuộc Âu châu, Bắc Phi, 
Tây Á, và Án Độ. 


78 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hay thành viên thuộc một chúng tộc khác? Ngài có nhớ ngài 
đã phản ứng như thê nào đên những chủng tộc khác không? 
Có một cảm giác thành kiên chông lại họ không?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ một lúc. “Không, tôi không 
nhớ ngay lần đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên -” Bất chợt đức Đạt Lai 
Lạt Ma dừng lại và ngài bắt đầu cười một cách náo động lên. 

“Tôi chỉ nhớ,” ngài nói, vẫn cười, “lần đầu tiên người em 
trai tôi gặp một người ngoại quốc. Ông lúc ấy là một cậu bé. 
Có một người đàn ông Hồi giáo trông nổi bật, với bộ râu quai 
nón màu đỏ. Ông là người Uighur thuộc chủng tộc Đông 
Turkistan - Tân Cương, Trung Hoa. Tôi không ở đấy vào lúc 
ấy, nhưng sau này tôi biết rằng người em trai tôi, rất trẻ lúc 
ấy, đã hoàn toàn choáng váng khi chú ta thấy người đàn ông 
này! Chú rất kinh hãi gần như ngất đi!” Đức Đạt Lai Lạt Ma 
tiếp tục cười, vừa đủ đề lấy hơi thở. “Và thậm chí chú không 
thê nói trong ba hay bốn ngày sau đấy, và người ta rõ ràng 
phải tiến hành một nghỉ thức chữa trị để đem chú ta trở lại 
bình thường!” 


Khi tràng cười chấm dứt, ngài tiếp tục, “Trong trường 
hợp của riêng tôi, dù cho tôi không nhớ lại bất cứ sự kiện, 
hay phản ú ứng ngạc nhiên đặc thù nào. Dĩ nhiên, lớn lên tôi đã 
thấy một sô người da trắng sống trong Hội Truyền Giáo Anh 
Quốc ở Lhasa. Và gần đây chúng tôi có một số người Uighur 
Hồi giáo ở Tây Tạng, và dĩ nhiên những người Hoa thiểu số. 
Khi tôi ĐẤp những người này rõ ràng là họ khác biệt, sự nhận 
thức â ấy chắc chắn ở đấy. Nhưng về phần tôi, tôi không nhớ 
có bất cứ một cảm nhận xa lạ hay cảm giác thành kiến nào 
trong những việc như thế.” 


Một di sản từ quá khứ lâu xa của chúng ta như những 
chủng loại đã đê lại cho chúng ta một thành kiên tự nhiên 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 79 


trong bản chất trong việc chiếu cố đến những ai chúng ta 
xem như các nhóm trong và chống lại những ai chúng ta cho 
là thuộc những nhóm ngoài. Điều này lập tức, đáp ứng bằm 
sinh cảm xúc trong não bộ đến những nhóm ngoài, một phản 
ứng sợ hãi và ngay cả thù địch, có thể xếp hạng từ tế nhị đến 
công khai, từ một sự đáp ứng vô thức bên dưới ngưỡng cửa 
cảnh giác ý thức của con người đến một cảm giác tràn ngập 
của sợ hãi hay thù địch. Sự phản ứng tự động của người em 
trai đức Đạt Lai Lạt Ma như một cậu bé cung ứng như một 
minh họa sống động đề thấy những phản ứng nền tảng này 
có thể mạnh mẽ như thế nào. 


Một lần nữa, giống như những định kiến tích cực, hay 
sự thiên vị, đối với thành phần trong nhóm của chúng ta, sự 
thành kiến tiêu cực này đối với những nhóm ngoài tạo nên 
cảm nhận từ một nhận thức tiễn hóa - bởi vì trong thời kỳ khi 
não bộ con người tiễn hóa, tranh đua với những tập đoàn con 
người láng giềng vì những tài nguyên hiếm hoi là một thao 
tác gay go. Thao tác nhiệm vụ của ngày tháng là tồn tại, và 
nhiệm vụ của những người cạnh tranh trong kỷ nguyên Canh 
Tân (Pleistocene) chắc có lẽ là đánh đối thủ với một cây búa 
đá thay vì trương lên một quảng cáo khéo léo, hay ngay cả 
loại kẻ kình địch ra khỏi thương trường - và bằng việc cắt cô 
đối phương thay vì cắt giảm giá hàng hóa. 


Thế thì, nếu chúng ta nhớ lại rằng não bộ của chúng ta 
thật sự là tập quán xây dựng để đối phó một cách nhanh 
chóng và đầy đủ với những hiểm họa và rắc rối thông thường 
nhất của kỷ nguyên Canh Tân - một thời kỳ khi mà án mạng 
chính là thứ muộn màng nhất, kỹ thuật hiện đại nhất đề giải 
quyết xung đột và khi những người xa lạ có thể là một số 
lượng không được biết - thế thì chúng ta có thể thấy rằng sự 
bổ sung não bộ đề phản ứng đến những thành viên của một 


80 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhóm khác với một sự cảnh giác hiểm nguy hoàn hảo kiểu cỗ 
điển, để giữ cho chúng ta đứng vững trên bàn chân của mình, 
không nghỉ ngờ gì nữa là một vấn đề thông minh đề làm. 
Thành kiến tiêu cực này dối với những nhóm ngoài đã 
trở thành căn bản cho việc tạo nên định kiến. Một cung cách 
thông thường của nhận thức định kiến là như một thái độ phổ 
quát đối với người khác gồm có hai thành phần: Định kiến 
bắm sinh tự động, là sự đáp ứng tiêu cực của cảm giác, như 
sợ hãi hay thù địch, phối hợp với một hệ thống những niềm 
tin bất di bất dịch, như lòng tin trong tính siêu việt của bộ 
phận trong nhóm và tính chất thua thiệt của nhóm ngoài. 


NGUỒN GỐC THẦN KINH HỌC CỦA THÀNH KIẾN 


Điêu gì xảy ra trong não bộ đê sản sinh những cung cách 
bóp méo của tư duy và những cảm xúc tiêu cực phôi hợp với 
thành kiên? 


Đề truy tầm lối mòn thông tin trong não bộ, chúng ta có 
thê bắt đầu với những thông tin cảm giác nguyên chất mà 
chúng ta nhận thức trong môi trường của chúng ta, hình sắc, 
âm thanh, mùi hương, và những thông tin xúc giác. Thông 
tin nhãn quan về mọi đối tượng mà chúng ta quán sát được 
lấy từ võng mạc, một nhóm tế bào bên trong mắt, và thông 
tin ấy được truyền đến não bộ qua thần kinh thị giác, mang 
dọc theo một nhúm những sợi thần kinh, di chuyên đến khu 
xương chấm, một vùng trong phía sau não bộ thực hiện cái 
thấy. Con mắt tự nó không biết những gì nó đang thấy; nó chỉ 
ghi nhận mọi thứ một cách đơn giản trong môi trường của 
chúng ta không gì hơn những khuôn thức của hình dáng, màu 
sắc, cùng điều chỉnh tối và sáng. Chính là não bộ quy định 
một ý nghĩa đến những đối tượng ấy, nói với chúng ta những 
gì chúng ta đang thấy, đặt tên cho nó. Nó cũng đơn giản hóa 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 8] 


những gì chúng ta đang thấy, bằng việc sàng lọc nhiều thứ 
những gì mắt đang thấy, và phân loại chúng thành những đặc 
trưng tổng quát, thực hiện một quyết định về những gì quan 
trọng cho chúng ta cảnh giác đến. 

Đề thấu hiểu việc não bộ thu thập và diễn giải thế giới 
chúng ta, sàng lọc nhiều thông tin để tạo nên một sự trình bày 
đơn giản hóa về thế giới, một sự thâm nghiệm đơn giản có 
thê rất tác dụng: Đầu tiên, nhắm mắt lại, chuyển nó về hướng 
ngược lại, sau đó mở mắt ra khoảng mười giây, nhìn một 
cách cân thận và chú ý mọi thứ chúng ta thấy trong phòng 
trước mặt chúng ta. Rồi nhìn ngược trở lại chung quanh và 
viết xuống mọi thứ trong phòng trong phạm vi trực tiếp của 
cái thấy. Sau đó trở lại một lần nữa và so sánh danh sách của 
chúng ta với những đối tượng thật sự ở trong phòng - bằng 
việc thâm tra mỗi một đối tượng trong phòng qua chỉ tiết. 
Chúng ta có thể ngạc nhiên bởi nhiều đối tượng mà chúng ta 
đã nhìn một cách trực tiếp nhưng chúng ta đã không “thấy”. 
Mặc dù nhìn chúng một cách rõ ràng với cả hai mắt mở rộng, 
nhưng não bộ làm cho những đối tượng này vô hình đối với 
chúng ta. 


Đã xác định một đối tượng chúng ta chạm trán thuộc về 
thể loại “loài người”, chúng ta phân chia xa hơn rằng con 
người thuộc Chúng Ta hay Họ. Một số thông tin này đi đến 
những gì được biết như hệ thống phản ứng, một tập họp 
những cấu trúc sâu bên trong não bộ đóng một vai trò quan 
trọng trong việc quy định cảm xúc, động cơ, và trí nhớ. Theo 
quan điểm tiễn hóa, hệ thống phản ứng và rất cô xưa, một bộ 
phận của những phần nguyên sơ hơn của não bộ cũng có thê 
tìm thấy ở những động vật thấp hơn. Những cấu trúc trong hệ 
thống phản ứng có trách vụ cho phản ứng bản năng lập tức 
của chúng ta đến những thứ hay những người chúng ta chạm 


82 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trán, sự phản ứng”can đảm” của chúng ta - chúng ta có một 
cảm giác tích cực hay tiêu cực về đôi tượng, một cảm giác 
tông quát hâp dân hay ác cảm, nó là tôt hay xâu hay không? 


Bây giờ, trong hệ thống phản ứng là một cấu trúc hình 
quả hạnh chôn sâu trong não bộ gọi là amygdala. Amygdala 
một bộ phận của hệ thống báo động nguy hiểm, có trách 
nhiệm cho việc gợi lên những cảm giác như sợ hãi và giận 
dữ, những đáp ứng cảm xúc mạnh mẽ hỗ trợ trong những 
tình cảnh đe dọa đời sống. Những cảm xúc được sản sinh 
bời amygdala chuẩn bị chúng ta cho đáp ứng nổi tiếng đánh - 
hay - chạy, để chiến đầu hay trốn thoát khỏi hoàn cảnh nguy 
hiểm, thú săn môi, hay kẻ thù. Amygdala là quan trọng vô 
cùng trong những phản ứng xã hội của chúng ta. 


Có một sự gia tăng số lượng của những chứng cứ khoa 
học xác định amygdala như thủ phạm sinh học chính yếu 
chịu trách nhiệm cho thành kiến và thù hận, là những thứ đưa 
đến vô số xung đột tiếp diễn hiện nay trên thế giới. Hành vi 
của amygdala đại diện cho nhận thức của một sự khả năng 
đe dọa và liên hệ trong sự đáp ứng thành kiến hay định kiến 
trong phạm vi của sự tiến hóa xã hội, phản ứng giống như 
một sự chuẩn bị cho sợ hãi một cách đặc thù, hay thái độ thù 
địch chống lại những gì nó nhận thức là những nhóm ngoài. 
Điều này có thê là thích đáng hay hữu ích cho những tổ tiên 
tiền sử của chúng ta, nhưng nó dần dần bị gạt bỏ, và ngày nay 
amygdala có thể sinh khởi những sự báo động sai lạc. 


Thông tin về môi trường của chúng ta được gửi đến nhiều 
phần của não bộ. Cùng lúc thông tin ấy được chuyền đến hệ 
thống phản ứng, những lỗi mòn thần kinh mang thông tin 
đến võ não, sự tiên hóa vẻ vang toàn thiện của nhân loại, dấu 
xác nhận tiêu chuẩn của loài người. Tọa lạc trên bề mặt phía 
ngoài và hướng về phía trước của não bộ, và tiêu biểu cho 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 83 


sự phát triển mới nhất trong sự tiễn hõa của não bộ, đây là 
bộ phận của não phối hợp với những chức năng cao cấp của 
lý trí, phân tích, và luận lý [logic] - vị trí của tư duy có lý 
trí. Chính ở đây một sự phân tích hoàn hảo hơn về đối tượng 
hay con người có thê xảy ra, cùng một sự thấu hiểu sắc thái 
và chính xác có thể nổi bật lên. Đây là phần “suy nghĩ” của 
não bộ cấu thành tư duy ý thức và niềm tin của chúng ta về 
người khác. Ở đây nơi những khuôn mẫu ấn tượng sinh khởi. 
Và khi những khuôn mẫu ấn tượng hay niềm tin sai lạc về 
một nhóm ngoài được phối hợp với sự đáp ứng cảm xúc tiêu 
cực được sản sinh bởi amygdala, thành kiến phát sinh. Khi 
chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sẽ thâm tra những tin tưởng sai 
lầm này được hình thành như thế nào và vượt thắng chúng 
như thế nảo. 


Một vấn đề sau cùng là sự nồi bật ở đây: Những khu vực 
của tư duy có lý trí trong khu vực mặt lưng của vỏ não và 
những khu vực của cảm xúc trong hệ thống phản ứng có thể 
đối thoại với người khác, với những lối mòn thần kinh nổi 
kết với chúng, kết quả trong khả năng điều chỉnh một cách 
có tình những phản ứng theo thói quen đến một mức độ nào 
đây qua sự học hỏi mới, những kinh nghiệm mới, và những 
điều kiện mới. Như chúng ta sẽ thấy sau này, chính là mặt 
lưng của vỏ não có thể là sự bảo vệ của chúng ta, phần ấy của 
não bộ với khả năng giải thoát chúng ta khỏi những đáp ứng 
nguyên sơ tác động ngược trở lại về sợ hãi, thù hận, và thành 
kiến thừa kế từ tổ tiên xa xưa của chúng ta. 


ẤN TƯỢNG RẬP KHUÔN VÀ TIN TƯỞNG SAI LẦM 


Theo dõi sự tàn phá thành phố New Orlean bởi cơn bảo 
Katrina, giới truyên thông có đây dây những câu chuyện và 
hình ảnh sau đây, thường tập trung trên cảnh ngộ của những 


84 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


người sống sót. Trong nhiều câu chuyện này, những người 
sống sót đa trăng bị áp lực phải rời khỏi nhà họ vì cơn bão 
được diễn tả bởi một từ ngữ chính xác là “người tản cư”, 
trong khi người sống sót da đen thường được diễn tả bởi một 
thuật ngữ sai lạc là “người tỊ nạn”, một từ ngữ mang một ý 
nghĩa rộng là bị áp lực bởi những hoàn cảnh phải tìm nơi tỊ 
nạn ở một vùng đất ngoại quốc -- nói cách khác, một thành 
phần của Họ. Trong một tắm hình hiển nhiên ai cũng biết, 
một người đàn ông da đen mang một túi lớn qua làn nước 
sâu đến thắt lưng có lời phụ chú với diễn giải “cướp bóc”, 
một chữ gợi lên những hình ảnh của trộm cướp, bạo động, và 
nguy hiểm. Một tắm ảnh của hai người da trắng diễn tả cùng 
một hành vi diễn tả hành động ấy như “tìm tòi”, một từ ngữ 
liên tưởng đến một hình ảnh rất khác biệt - có lẽ của những 
con thỏ trăng đi tìm củ cải đỏ hay những con sóc vô hại đang 
săn lùng quả sồi. 

““Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi tiếp tục, “trong suy nghĩ về 
những loại hậu quả đa dạng tiêu cực của thái độ Chúng Ta 
chống lại Họ, như một người Mỹ sống trong một xã hội đa 
văn hóa, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc xảy đến tâm tư một 
cách lập tức. Điều này là một vấn đề nồi bật ở xã hội Hoa 
Kỳ, nguồn gốc của nhiều khổ đau qua hàng thế kỷ, mặc dù 
bây giờ ít hơn trong quá khứ .... Vì bây giờ chúng ta đang tập 
trung trên những nguyên nhân các hậu quả tàn phá của khái 
niệm Chúng Ta chống lại Họ, ngài có bất cứ suy nghĩ nào về 
những nguyên nhân đặc thù bổ sung cho vấn đề thành kiến 
và phân biệt chủng tộc không?” 


“Howard, ở đây ông đang hỏi về phân biệt chủng tộc. 
Nhưng tôi cảm thấy rằng thành kiến không thật sự là một vấn 
đề của phân biệt chủng tộc chỉ căn cứ trên màu sắc -- thành 
kiến chống lại màu sắc của làn đa -- nó liên hệ rất nhiều với 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 85 


sự hình thành tinh thần cụ thể, tiền đề sai lạc này cho rằng 
một nhóm nào đây thâp kém hơn một nhóm khác. 


“Thí dụ, nếu ông nhìn ngay cả vào một nhóm đơn độc 
nào đấy rõ ràng là thống nhất, ông sẽ thấy sự phân biệt căn 
cứ trên những tiền đề đa dạng. Thí dụ, trong chuyến viếng 
thăm lần đầu tiên của tôi đến Phi châu là Gabon, nơi tôi đi 
đến đề tham gia một buổi họp mặt chính thức tại Trung tâm 
Albert Schweitzer ở đấy. Trên con đường đi đến trung tâm có 
một làng mạc rất nghèo nàn, quá lạc hậu. Tôi đã thấy những 
đứa trẻ, hoàn toàn trần trụi, chạy chung quanh với máu me 
vung vãi trên chúng từ một những con chim nước chân cao 
mà chúng vừa giết chết, một con sêu hay có thể là một con 
hồng hạc. Máu chim nhỏ giọt khắp mọi nơi. Điều ấy làm cho 
tôi cảm thấy buôn bả vô cùng. Nhưng rồi rất gần những làng 
mạc này là trung tâm mà tôi sẽ đến, nơi những người ưu tú 
lĩnh đạo quốc gia, kế cả tổng thống, rõ ràng đang sống trong 
một lối sống xa hoa. Tôi thật sự có thể cảm thấy một khoảng 
cách không lồ giữa giới lĩnh đạo ưu tú và giới công cộng phổ 
thông, quần chúng. Thật quá thất vọng. Vì thế ở đây, trong 
cùng một nhóm con người tôi cũng cảm nhận một thành kiến 
nào đây căn cứ trên sự tin tưởng sai lầm hạ liệt chống lại siêu 
việt này [tự tỉ chống lại ưu thế]. 


“Dĩ nhiên, trong việc đối phó với những vấn đề như thành 
kiến hay phân biệt chủng tộc, luôn luôn có nhiều nhân tố 
phối hợp, nhiều nhân tố đóng góp. Thí dụ, chúng ta bị điều 
kiện hóa để chấp giữ những quan điểm sai lầm này, và điều 
kiện này có thê đến từ trình độ khác nhau -- chúng có thê là 
quan điểm đã được khuyến khích bởi một gia đình nào đấy 
trong một số trường hợp, hay một nhóm đặc thù của một 
người nào đấy, hay những ý tường mà người ta tiếp nhận từ 
xã hội mà họ lớn lên. Rồi thì có thể thậm chí cũng là những 


86 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhân tố lịch sử liên hệ trong một mức độ nào đây - thí dụ, 
một lịch sử của chủ nghĩa thực dân có thê cũng đóng một vai 
trò trong việc cho sinh khởi một sô những thành kiên này. 


“Vậy thì, có thê có nhiêu thứ ... và dĩ nhiên có nhiêu thứ 
mà con người có thê căn cứ sự phân biệt trên...” 


“Băng “những thứ”, ngài muôn nói... ?” 


“Thí dụ, những nhân tố chăng hạn như người ấy có bao 
nhiêu tiền, hay quyên lực, học lực, hay vị trí xã hội ra sao 
là tất cả những thứ thông thường được sử dụng như một căn 
bản cho cảm nhận cảm giác bản chất ưu việt này đối với 
người khác. Người Anh Quốc dùng những danh xưng như 
ngài (sir2)), đức ông (lord9), thí dụ thế; điều ấy thiết lập 
những sự phân chia tầng lớp bao hàm những loại phân 
biệt này. Một loại ưu việt bẩm sinh, tạo nên một cảm giác 
tách biệt. Dĩ nhiên, cũng có những tiêu chuẩn khác, chăng 
hạn như ý tưởng rằng tông giáo của mình là ưu việt hơn 
tôn giáo của người khác hay chân chính hơn tôn giáo của 
người khác. 

“Do vậy, có thể có nhiều hình thức phân biệt và thành 
kiến, nhưng các nguyên tắc chính yếu là giống nhau. Và bất 
chấp tiêu chuẩn người ta có thể chọn lựa là gì cho ý nghĩa ưu 
việt của một người, nó sẽ bắt lợi cho cả hai phía, và nó có thể 
tạo nên những rắc rối một cách không tránh khỏi.” 


Nhắn mạnh sâu hơn vào vấn đề, ngải nói, “Bất kế loại 
thành kiên hay phân biệt là gì, trong gôc rê ông sẽ thây một 


3. Sir: Có thê là một hiệp sĩ (kmighi) hay một vị tòng nam tước (bar- 
onei), một tước vị của triều đình Anh Quốc. 

4. Lord: Có thê là tương đương với công tước (đuke), hầu tước (mar- 
quess), bá tước (ear), tử tước (viscoun) hay nam tước (baron). 


THÀNH KIẾN (CHÚNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 87 


sự bóp méo thực tại, những quan điểm hay tin tưởng sai lạc trong 
tính ưu việt có hữu của một nhóm đối với một nhóm khác.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn vào đồng hồ và tôi nhận ra rằng 
đã sắp hết thời gian cho buôi này. Vì thế kết luận lại, tôi nói, 
“Vậy thì để tóm lược lại...”. 

Ngài nói, “Bất chấp điều gì là căn bản cho thành kiến của 
một người, trên bất cứ đặc trưng nào người ta đang căn cứ 
trên cảm giác ưu việt của họ, nó đưa đến những rắc rối về 
lâu về đài, vì thế chúng ta cần tìm ra những phương cách đề 
giảm thiểu điều này.” 

Khi buồi đàm thoại của chúng tôi sắp kết thúc, một câu hỏi 
cuối cùng xảy đến với tôi: “Thưa Đức Thánh Thiện, chúng ta 
đang nói về thành kiến và trên nền tảng thế nào mà con người 
đặt cơ sở của ý tưởng về ưu việt chỉ là sự phóng chiếu tỉnh 
thần, tin tưởng sai lầm. Nhưng trong một số trường hợp có 
những sự khác biệt g1Iữa con người, và những người ưu việt 
trong những cung cách nào đấy; thí đụ, một số nhóm học vấn 
thật sự khá hơn. À, nếu người ta đang đặt cơ sở cảm giác ưu 
việt của họ trên sự kiện rằng họ được học hành tốt đẹp hơn 
một số người khác, và nếu họ có học vấn khá hơn, thế thì đây 
không là một sự tin tưởng sai lầm; nó có một cơ sở đáng tin 
cậy trong thực tế.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp lại, “Howard, như tôi đã đề cập, 
khi chúng ta đối diện với thái độ và cung cách cư xử của con 
người, có nhiều nhân tố hiện diện. Đây là một vấn đề thật sự 
phức tạp.” Ngài thêm, với một sự bực bội nhẹ nhàng, ˆ “Và 
rốt cuộc, những sự thảo luận của chúng ta và quyên sách này 
mà chúng ta tiền hành sẽ không được phán xét bởi Liên Hiệp 
Quốc - chúng ta không phải đi đến một giải pháp cho tất cả 
mọi vấn nạn của thê giới. Do thế, ở đây, không phải những sự 


88 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tin tưởng sai lầm liên hệ trong những loại thái độ này, nhưng 
theo quan điểm Phật giáo, căn nguyên của rắc rối thật sự là 
những phiền não tỉnh thần. Ông có những thái độ như kiêu 
hảnh và tự phụ, là những thứ có gốc rễ từ vô minh. 


“Thế nên, vâng, một số người có thê có năng lực giỏi 
giang hơn do bởi sự học vấn khá hơn, một số. ít học hơn; một 
sô giàu có hơn, một số nghèo nàn hơn; một số trông xinh đẹp 
hơn, một số xấu xí hơn. Nhưng một nhân tố to lớn vẫn hiện 
hữu: Rằng mặc dù những thứ khác biệt này, chúng ta vẫn cần 
luôn luôn có thể duy trì sự tôn trọng tất cả. Họ là những con 
người, có chân giá trị của con người và tôn trọng trên trình 
độ căn bản ấy. Đây là một sự thật không thể thay đồi.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đặt chân vào giày và kết thúc buổi 
đàm luận. Sự bàn thảo của chúng tôi vê phương cách vượt 
thăng thành kiên sẽ chờ đên cuộc gặp gỡ tới. 


Cuộc chiến Rwanda giữa người Tutsi và Hutu, đề cập 
phía trước, có lẽ là sự minh họa rõ ràng nhất cho nguyên tắc 
này từ nửa sau của thế kỷ trước. Tiếp theo cuộc diệt chủng 
ở Rwanda, một Tòa Án Tội Ác Quốc Tế cho Rwanda được 
thành lập bởi Liên Hiệp Quốc để xử những thủ phạm của tội 
ác diệt chủng -- những cô găng có chủ tâm của các lĩnh đạo 
Hutu để tiêu diệt nhóm thiêu số Tutsi. Khi trường hợp đầu 
tiên đến tòa án, thuật ngữ “nhóm thiêu số” được nghiên cứu 
kỹ lưỡng. “Nhóm thiểu số” được định nghĩa một cách tổng 
quát như là một nhóm khác biệt mà những thành viên của 
nó chia sẻ một ngôn ngữ hay văn hóa chung. Vì cả Tutsi và 
Hutu cũng chia sẻ một ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa, những 
quan tòa nhanh chóng nhận ra rằng người Tutsi không thê 
được xem như một nhóm thiêu số riêng biệt. Nhận thức diệt 
chủng dĩ nhiên cũng áp dụng đến chủng tộc, nhưng người 
Tutsi cũng không được định nghĩa như một chủng tộc riêng 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 89 


biệt. Các quan tòa khám phá ra rằng họ không thẻ tiễn hành 
những phiên xử này cho “diệt chủng” ngoại trừ Tutsi là một 
nhóm thiêu sô hay chủng tộc riêng biệt. 


Trong hơn một năm, một danh sách thay đồi những quan 
tòa và các học giả hợp pháp trong ủy ban Tòa Án Rwanda 
đã đưa ra một sự bối rối về những ý kiến và quyết định -- 
hoàn toàn thay đổi vị trí của họ và đảo ngược chính họ bốn 
lần trong một cố gắng để tìm ra một phương thức đề nhận 
định những người Hutu và Tutsi như hai nhóm chủng tộc hay 
thiểu số khác biệt, nhưng không thành công. Những quan tòa 
cuối cùng ra lệnh rằng việc định nghĩa một nạn nhân trong 
những trường hợp này sẽ được hoàn tất trong căn bản từng 
trường hợp - với kết quả rằng mỗi phiên xử diệt chủng sẽ bắt 
đầu bằng việc ôn lại cùng sự mập mờ và chứng cớ không đi 
đến kết luận về đặc tính của Hutu và Tutsi toàn bộ một lần 
nữa. Dĩ nhiên sự thù hận đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh 
và sự diệt chủng được căn cứ trên sự nhận thức chắc chắn 
của cả hai phía rằng có một cơ sở thiêu số và ngay cả những 
sự khác biệt chủng tộc giữa họ. Tuy thế, hiển nhiên không 
thể chối cải được rằng “những sự khác biệt” chủng tộc và 
dân tộc này, sự căn cứ cho những điều kinh khiếp và tàn sát 
con người không thể tưởng tượng được, chỉ đơn thuần là 
tưởng tượng, mà không có một căn bản nào thực tế. 


Những ảo giác và tin tưởng sai lầm như thế sinh khởi 
như thế nào? Trong trường hợp này, lịch sử lâu dài và phức 
tạp của Rwanda - với những đảng phái thống trị luân phiên, 
những chương trình chính trị, và câu trúc quyền lực -- dần 
dần tạo nên một niềm tin trong cả người Tutsi và Hutu, rằng 
họ là những dân tộc khác biệt chủng tộc, nhưng trong thực 
tế thuật ngữ “Tutsi” và “Hutu” vốn phát xuất từ những đặc 
tính xã hội và kinh tế, chứ không phải chủng tộc hay dân 


90 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tộc, và những thuật ngữ thật sự uyên chuyên và hay thay đổi, 
có nghĩa những thứ khác nhau đến những người khác nhau 
trong những vùng khác nhau tại những thời điểm khác nhau. 
Một cách tổng quát, “Tutsi” liên hệ gốc gác đến những người 
hoặc là vị quý phái, hay những ai có một mức độ quyên lực 
hay giàu sang nào đấy, trong khi “Hutu” phổ quát liên hệ 
đến những ai thuộc vị thế “bình dân”. Tuy thế, những thuật 
ngữ rất hay thay đổi, răng những dòng dõi Hutu kiếm được 
sự giàu sang, quyên lực, và ảnh hưởng đây đủ có thê thật sự trở 
thành Tutsi, và dần dần nguồn gốc Hutu của họ sẽ bị quên lãng. 


Việc “chủng tộc hóa” thuật ngữ “Hutu” và “ “Tutsi” xảy ra 
như một cấu trúc chính trị gần đây hơn, là điều mà một số học 
giả tin là đã được bắt đầu bởi sự thống trị của triều đình Tutsi 
trong thế kỷ mười tám và mười chín, nhằm đề tự cho tính ưu 
việt của Tutsi đối với Hutu. Sau này những người thực dân 
Đức và Bỉ đã làm cho cứng nhắc bắt cứ sự định nghĩa uyên 
chuyên trước đây cấu thành một hệ thống phân chia chủng 
tộc, hoản toàn với quan điểm của họ về chủng tộc và dân tộc 
ưu việt và hạ liệt. Đây là một thủ đoạn chính trị nhằm đưa 
đây người Tutsi ủng hộ những kẻ thực dân thống trị -- cùng 
lúc làm vững chắc sự bất hòa và phân cực giữa hai nhóm. 
Tuy thế, những sự xác định chính thức tách biệt “chủng tộc” 
và những nhóm dân tộc rất tùy tiện, trong năm 1933, những 
người Bỉ đã phân loại, một cá nhân với ít hơn mười con bò là 
Hutu và một người với hơn mười con bò là Tutsi 

Tình thế lúng túng khó xử mà Tòa Án Rwanda đã đối 
diện nhấn mạnh khía cạnh thảm họa của sự thù hận và định 
kiến chủng tộc trong mọi hình thức của nó. Như đức Đạt 
Lai Lạt Ma đã đề cập, nó thông thường bị căn cứ trên những 
niềm tin méo mó và sai lầm, cho dù nó là ảo giác khác biệt 
nền tảng chủng tộc giữa hai nhóm hay những sự tin tưởng sai 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 9] 


lầm trong sự hạ liệt hay ưu việt bắm sinh của nhóm này hay 
nhóm kia của hai nhóm. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra làm sao mà vì gốc rễ của thành 
kiến chúng ta sẽ thấy hiện hữu những sự tin tưởng sai lầm 
và một sự méo mó về thực tại. Bằng việc thâm tra cơ cầu hạ 
tầng của não bộ trong việc tạo nên thành kiến, thì dễ dàng 
để thấu hiểu những sự méo mó về thực tại như vậy có thể 
xảy ra. Phía trước chúng ta đã thấy não bộ, bị tràn ngập với 
một khối lượng khổng lồ dữ liệu thông tin dồn lại, giống như 
sắp xếp những đối tượng và con người nó chạm trán thành 
những loại phổ thông. Xa hơn, một khi con người bị phân 
chia như thuộc vào một loại hay nhóm xã hội đặc trưng nào 
đây, những ấn tượng — về nhóm ấy lập tức gợi lên. Những 
ấn tượng rập khuôn là một hình thức khám phá và giải quyết 
vấn đề, một loại tốc ký mà não bộ sử dụng để giúp chúng 
ta đối phó một cách đễ dàng hơn với một thế giới phức tạp. 
Trong khi điều này có những sự tiến bộ nào đấy -- chăng hạn 
giúp chúng ta phản ứng một cách nhanh chóng đến những sự 
việc xảy ra chung quanh chúng ta hay giúp chúng ta bảo tồn 
những kho tàng của não bộ -- có một cái giá lớn mà chúng 
ta trả cho điều này. Nó có thê kết quả trong một thực tại méo 
mó, hình thành những tin tưởng sai lạc hay những ấn tượng 
khuôn sáo về những nhóm khác, và có khả năng đưa đến 
thành kiến, thù hận, và ngay cả bạo động. 


Điều này xảy ra như thế nào? Những sự phân loại xã 
hội căn cứ trên việc đơn giản hóa thông tin, khái quát hóa, 
và hình thức hóa những sự phán xét nhanh chóng. Sự méo 
mó thực tại bắt đầu ở đấy. Nó hầu như không thê hình thành 
một sự thấu hiểu toàn vẹn và một bức tranh chính xác về 
một con người phức tạp, đặc tính, thuộc tính, sự thông minh, 
năng khiếu, giá trị, v.v... của chúng, mà chỉ căn cứ trên một 


92 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


vài điểm chung chung về một nhóm mà chúng ta nghĩ là 
chúng thuộc về nhóm ây. Cùng lúc â Ấy, dễ dàng quá khái quát; 
đã có nhiều nghiên cứu cho thấy răng con người có khuynh 
hướng phóng đại một cách đáng kê các khác biệt giữa những 
nhóm và đánh giá quá cao những tương đồng trong nhóm của 
mình, coi nhẹ những đặc trưng khác biệt của những cá nhân 
trong nhóm - cái hiện tượng “tất cả họ đều trông như nhau”. 


Những ấn tượng rập khuôn về một sự phân loại xã hội 
hay một nhóm đặc thù có thể tích cực hay tiêu cực và chúng 
có thê đa dạng trong mức độ chính xác của chúng. Tuy nhiên, 
ngay cả một ấn tượng rập khuôn “chính xác”, là điều có thể 
phản chiếu một sự khác biệt thật sự trong những tiêu chuẩn 
bình thường giữa những nhóm, là căn cứ trên sự bóp méo 
[của vọng tưởng], càng cô đặc một con người phức hệ lại 
thành một vài thuộc tính chính, nhận định con người ấy đơn 
giản như thành viên của một nhóm, chúng ta càng không thê 
tin cậy sự phán đoán của chúng ta vê con người ây chắc chăn 
là thế nào. Rốt cuộc, sự công thức hóa liên hệ đến việc tạo 
nên sự phán đoán về một người ngay cả trước khi chúng ta có 
thể biết người ấy. Trên tất cả, khi chúng ta phán đoán ai đấy 
căn cứ trên vấn đề là một thành viên của một nhóm xã hội 
đặc thù, thì chúng ta có khuynh hướng quên rằng con người 
ấy có thê cũng là thành viên của nhiều nhóm xã hội khác và 
chúng ta quên lãng tất cả những thứ còn lại. 

Rắc rối với thành kiến không đơn giản chỉ là chúng ta 
có khuynh hướng bóp méo và có những tin tưởng sai lạc về 
những nhóm khác -- mà những niềm tin sai lạc và thành kiến 
này có khuynh hướng củng cô hỗ tương mỗi bên. Thành kiến 
bắt đầu với một đáp ứng cảm xúc tiêu cực đến một nhóm 
khác, và chúng ta có khuynh hướng tự nhiên để hình thành 
những niềm tin về nhóm bao hàm với các định kiến cảm xúc, 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 93 


“phản ứng mạnh bạo” của chúng ta. Trong cùng cách như 
thế, chúng ta có khuynh hướng quy cho những đặc tính tích 
cực về nhóm của chúng ta - vì vậy có khuynh hướng nhận 
thức nhóm của chúng ta luôn luôn ưu việt và những nhóm 
ngoài là hạ liệt. Một nghiên cứu về ba mươi bộ tộc ở Phi 
châu, thí dụ, đã thấy rằng mỗi bộ tộc đều nghĩ rằng họ là ưu 
việt hơn những bộ tộc khác. 


Dĩ nhiên, những sự tin tưởng này phát triên bất chấp 
chúng đúng hay không. Buồn thay, một khi chúng ta khuếch 
trương những sự tin tưởng hay ấn tượng rập khuôn sai lầm 
này, chúng có khuynh hướng cố định và cứng nhắc. Những 
nghiên cứu đã cho thấy rằng não bộ có khuynh hướng thâu 
lượm tin tức từ môi trường tương hợp với những tin tưởng 
của chúng ta, chăng hạn như tin tưởng tính hạ liệt bẩm sinh 
của những nhóm khác, và thải ra những thông tin mâu thuẫn. 
Khi một thái độ hay chỉ tiết quán sát là mơ hồ, chúng ta sẽ 
bóp méo và sàng lọc theo cách mà chúng ta nhận thức mọi 
thứ phủ hợp với những định kiến của chúng ta. 


Mặc dù, như đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra, những niềm tin 
sai lạc của chúng ta về những nhóm khác là nguyên nhân trực 
tiếp của nhiều sự tàn nhẫn trên thế giới, thảm thương thay 
chúng ta thông thường không cảnh giác ngay cả việc não bộ 
chúng ta sàng lọc chọn lựa, thu nhỏ hay thôi phông thông tin 
như thế nào đề làm cho nó vừa vặn với niềm tin của chúng ta. 


NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ 

Một vài năm trước đây, một số nhà nghiên cứu đã tiễn 
hành một cuộc thí nghiệm trên sự thiên vị phân biệt trong- 
nhóm. Trong cuộc nghiên cứu ấy, những đối tượng được 
phân công thành thành viên của một trong hai nhóm chơi 
một trò chơi trên máy điện toán, và họ có khả năng để đoạt 


94 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tiền thật sự đối với những tay chơi khác của bất cứ nhóm 
nào. Tuy thế, những đối tượng được nói là họ sẽ không nhận 
bất cứ món tiền nào cho chính họ từ bất cứ người nảo trong 
cuộc thí nghiệm này. Sự thiên vị phân biệt trong-nhóm được 
đo lường bằng số tiền mà đối tượng tặng thưởng cho nhóm 
của chính người ấy. Như người ta có thê dự đoán, những đối 
tượng thiên vị và tặng tiền cho nhóm của chính họ. Nhưng 
đây là phần nồi bật: Đầu tiên, không có thuận lợi vật chất nào 
cho đối tượng để thiên vị nhóm của mình, không có bất cứ 
thuận lợi bất cứ loại nào. Thứ hai, đối tượng tuyệt đối không 
được nói cho nghe bất cứ điều gì về những thành viên của 
cả hai nhóm -- “trò chơi” được tiễn hành bằng cách giấu tên 
qua máy điện toán. Đối tượng được phân công đến nhóm của 
người ấy căn cứ trên một đồng xu sắp ngửa. Vì vậy, khuynh 
hướng của đối tượng biểu lộ sự thiên vị nhóm hay cảm nhận 
rằng nhóm của người ấy là ưu việt hay khá hơn trong một 
cách nào đấy, là hoàn toàn tùy ý, chỉ căn cứ trên sự kiện rằng 
người ấy ở trong nhóm. 


Thí nghiệm này nhấn mạnh một điểm quan trọng đã thực 
hiện trước đây bởi đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong quá khứ xa 
xưa của chúng ta như một chủng loại, thích nghi để thực 
hành sự thiên vị trong-nhóm và thành kiến hay định kiến 
ngoài-nhóm. Vào một thời điểm khi những nhóm ngoài có 
thể thường đe dọa sự tồn tại của chúng ta, sự phản ứng đến 
những nhóm ngoài với một sự cảnh giác nguy hiểm tự động 
bản năng có thể cứu cho sự sống của chúng ta. Sự thiên vị 
nhóm của chúng ta cũng cung ứng những phần thưởng rất 
thật, giúp chúng ta tồn tại và tái sản xuất. Dĩ nhiên, thảng 
hoặc ngay cả ngày nay những, sự đáp ứng này có thê hữu ích 
dưới một số hoàn cảnh nào đấy. Thí dụ, một cảm nhận thiên 
vị đối với nhóm của chính mình có thê đóng góp đến một 


THÀNH KIẾN (CHỨNG TA CHỐNG LẠI HỌ) s 95 


cảm giác của mối quan hệ và nối kết, một cảm nhận có liên 
quan tới. Ngay cả những định kiến tiêu cực là một phần của 
hệ thống cảnh giác của não bộ có thê hữu ích, và ngay cả cứu 
cho đời sống của chúng ta nêu chúng ta ở trong một hoàn 
cảnh đời sống bị đe dọa, dưới sự tấn công từ những thành 
viên của một nhóm khác. 


Nhưng rắc rối là bây giờ chúng ta đang bước đi chung 
quanh với một bộ não đã được phát triển để đối phó với 
những vấn đề thông thường mà tổ tiên chúng ta đã đối diện 
trong kỷ nguyên Canh Tân một triệu năm trước đây, những 
bộ não đã không được thay đôi một cách tự động qua hơn 
một trăm nghìn năm. Thế giới rất khác biệt, và tuy thế não 
bộ của chúng ta vẫn tự động, phản ứng một cách bản năng, 
một cách mù quáng cùng một cách như hàng trăm nghìn năm 
trước đây, ngay cả khi bây giờ không có giá trị thích ứng cho 
việc đáp ứng bằng cách ấy, hoàn toàn không có lợi ích gì, chăng 
hạn như trong thí nghiệm trò chơi điện toán vừa đề cập. 


Dĩ nhiên, như đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra, rắc rối ở đây 
không đơn giản là chúng ta hành động trong những cách 
không cung ứng bất cứ lợi ích hay thuận tiện gì cho chúng 
ta, mà hành động trong một số đáp ứng bản năng nguyên sơ 
nào đấy có thê có khả năng tai hại. Trong thực tế, những sách 
lược mà não bộ phát triển để đối phó với những rắc rôi trong 
thế gIỚI của kỷ nguyên Canh Tân, thúc đây lợi ích con người 
và sự tồn tại của tô tiên chúng ta, là giống với những chương 
trình có thể có khả năng là sự suy sụp của chúng ta ngày nay. 


Não bộ của chúng ta là thiện nghệ trong việc phát hiện ra 
những hiểm họa, đe dọa, và phản ứng một cách nhanh chóng, 
nhưng khi chúng ta hình thành những khuôn mẫu rập khuôn 
căn cứ trên những khác biệt vọng tưởng, hình thành những 
định kiến căn cứ trên những ấn tượng rập khuôn ấy, và hành 


96 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


động một cách mù quáng trên những chương trình phác họa 
cho tổ tiên xa xưa của chúng ta, và ghi thành mật mã vào 
trong nếp nhăn não bộ của chúng ta, những kết quả có thể 
tai hại. Thí dụ, trong thế giới liên hệ hỗ tương ngày nay, với 
sự tồn tại của chúng ta lệ thuộc trên sự hợp tác với những 
nhóm khác, sẽ là một sự bất lợi lớn khi hành động một cách 
tự động đến các nhóm này giống như họ là những kẻ thù. Sự 
bạo động và tàn ác mà chúng ta đã từng chứng kiến cho đến 
hiện tại là kết quả phân lớn căn cứ trên thái độ của một số cơ 
cấu não bộ sơ khai này. 


Nguyên tác: Prejudice (Ús Versus Them) 
Ấn Tâm Lộ - Ngày 22/06/2011 


Chương 4: 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN 


TRONG THÁNG MƯỜI MỘT năm 2008, người Mỹ 
công cộng đã bầu lên một vị tổng thống gốc Phi châu đầu 
tiên, một sự kiện quan trọng mà đã từng được xem là không 
thê có chỉ trong một thế hệ trước đây. Chỉ hai thế hệ đã qua 
khi sự phân biệt chủng tộc là một hiện thực phổ biến miền 
Nam Hoa Kỳ, khi những cá nhân từ tất cả khi mọi tầng lớp 
của xã hội Hoa Kỳ biểu lộ một cách công khai niềm tin mù 
quáng và phân biệt chủng tộc. Từ một cái nhìn toàn cầu, đã 
có ba thế hệ từ khi thế giới chứng kiến những kinh khủng 
của cuộc tàn sát - Holocaust - thời thế chiến Thứ Hai đối với 
người Do Thái và những chủng tộc khác, chính là sự biều lộ 
tệ hại nhất, không thể tưởng tượng được, của thành kiến và 
thù hận của con người, một thời điểm xấu xa đau thương nhất 
của lịch sử. Khi chúng ta nhìn lại sự phân biệt hiển nhiên và 
niềm tin mù quáng công khai được thấy trong những năm 
tháng của ông bà chúng ta, dường như những bước dài vô 
cùng đã được làm nên trong việc giảm thiểu thành kiến, phân 
biệt đối xử, và kỳ thị chủng tộc. 





Tuy nhiên, vì rằng chúng ta trở nên quá tự mãn, nghiên 
cứu gần đây gợi ý rằng những rắc rồi của thành kiến là vượt 


98 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


quá xa. Thiên vị lan rộng nhiều hơn người ta cảnh giác nó. 
Thay vì biến mất, biểu hiện thành kiến duy chỉ trở nên vi tế 
hơn. Theo một số ước đoán, tám mươi phần trăm con người 
của thế giới dân chủ phương Tây cho rằng họ không có quan 
điểm thành kiến và không biểu hiện thái độ phân biệt đáng 
chú ý, trong khi chỉ một nhóm nhỏ thiêu số, có lẻ hai phần 
trăm, những cá nhân nói là họ là những người phân biệt chủng 
tộc hay thành kiến một cách công khai. Tuy thế, nghiên cứu 
phát giác rằng ngay cả những ai tự xem là hoàn toàn không 
thiên vị là thường bị sốc đề thấy răng họ vẫn giữ những sự 
thiên vị vi tế khi họ trải qua những thử nghiệm tâm lý. Mặc 
dù ít thấy, những ảnh hưởng của những thiên vị vô thức như 
thế có thể cũng tàn phá, tác động sự phán đoán và thái độ của 
chúng ta trong những cung cách vi tế hơn nhưng rất thực. 


Có một cái nhìn thành kiến phát sinh như thế nào và ghi 
nhận những ảnh hưởng tai hại của nó, bây giờ là lúc để khám 
phá những phương thức đề vượt thắng thành kiến, tìm ra một 
sự tiếp cận đề xé toang những hàng rào có thê hiện hữu trong 
những con người và những nhóm người đa dạng -- và hy 
vọng khám phá ra một cung cách đề tiễn lên một mối quan 
hệ nhân loại căn bản ngay cả với những ai mà chúng ta thông 
thường xem như khác biệt với chúng ta. 


Tôi bắt đầu, “Thưa Đức Thánh Thiện, đây là lần gặp cuối 
cùng cho đợt này. Tuần này chúng ta đã thảo luận về những 
lợi ích của việc chuyên đổi quan niệm của chúng ta từ Tôi 
sang Chúng Ta, và thiết lập một cảm nhận của việc thuộc vào 
một cộng đồng rộng lớn hơn, cũng như khả dĩ hiểm họa khi 
cảm nhận lành mạnh của Chúng Ta chuyền biến thành quan 
đim Chúng Ta Chống lại Họ - là điều có thể đưa đến thành 
kiến, phân biệt đối xử, và kỳ thị chủng tộc.” 

“Đúng đấy.” 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 99 


“Hôm qua ngài đã nói về sự cần thiết để vượt thắng những 
thành kiến, phân biệt chủng tộc của chúng ta, và những niềm 
tin sai lầm về các nhóm khác. Vì thế, điều này đưa chúng ta 
đến chủ đề sau cùng cho tuần này, đấy là vượt thắng những 
thành kiến như thế nào.” 


“Tôt lăm.” 


“Thế thì, câu hỏi là, ngài đề nghị chúng ta sẽ làm thế nào 
với điều này?” Tôi hỏi. 

“Tôi sẽ nói rằng. không có một phương pháp đơn lẻ,” ngài 
trả lời. “Chúng ta cần nhiều sự tiếp cận.” 

“À, hãy nói rằng một xã hội đặc thù bị rắc rối bởi một 
mức độ nào đấy của sự phân biệt chủng tộc và thành kiến - có 
nhiều cá nhân cảm thấy rằng nhóm đặc thù của họ là ưu việt 
cùng có một thành kiến và thái độ thù địch mạnh mẽ với một 
nhóm khác. Vậy thì, chúng ta bắt đầu ở chỗ nào? Chúng ta sẽ 
bắt đầu để làm cho họ từ bỏ những quan điểm thành kiến và 
phân biệt chủng tộc của họ như thế nào?” 


“Dĩ nhiên,” Đạt Lai Lạt Ma trả lời, “chúng ta luôn luôn sẽ 
có một trình độ nào đấy sự ưa thích hơn đối với những thành 
viên trong nhóm của chúng ta, nhưng ở đây chúng ta nói về 
việc làm giảm thiêu những định kiếnvà sự thiên vị của chúng 
ta chống lại những nhóm khác. Và như tôi đã đề cập, có thể 
có nhiều phương pháp. 


“Nhưng bước đầu tiên là động viên mọi người. Dĩ nhiên, ở 
đây phải có một sự tự nguyện đê nhìn vào những thái độ thành 
kiến của họ. Điều Tiày là thiết yêu. Rồi thì, phải có một mức độ 
cởi mở nào đấy đề xem lại quan điểm tập quán của họ?”. 


“Vậy thì, chúng ta bắt đầu động viên mọi người xem lại 
những thái độ thành kiên của họ như thê nào?” Tôi hỏi. 


100 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Bằng việc củng cô sự tỉnh thức về những bắt lợi trong 
thái độ của họ, để phản chiếu trên những cung cách mà trong 
ấy coi thường những con người trong cộng đồng nhân loại 
bắt lợi cho chính họ về lâu về dài.” 


“Rôi bước tiêp theo?” 


“Rồi bước tiếp theo sự thử thách những niềm tin mà thành 
kiến được tìm thấy, những thành kiến sai lầm này về những 
nhóm khác, chăng hạn như tin tưởng trong tính ưu việt cố 
hữu, v.v... Một cách tổng quát, những thành kiến này, trên 
bất cứ cơ sở nào, là một kết quả của những điều kiện... được 
lấy ra từ nền văn hóa của họ, hay gia đình của họ, v.v... Thế 
nên, chúng ta cần vượt thăng điều kiện này. Điều này được 
hoàn tất bằng việc tranh luận một cách tích cực về những ý 
tưởng bị bóp méo và các niềm tin sai lạc, trình bày trong một 
trường hợp cho việc duyệt xét lại những niềm tin này, bằng 
việc chỉ ra chỗ nào có những tiền đề sai lầm mà trên ấy chúng 
làm cơ sở cho niềm tin và sự phóng chiếu ý hướng sai lầm 
của họ, v.v... Đấy là một vấn đề của việc khám phá thực tại. 


Một cách ngược đời, một phần lý do tại sao đến tám mươi 
phần trăm những xã hội phương Tây có thể tiếp tục nuôi 
dưỡng những định kiến tế nhị có thê là không khí của “những 
cuộc điều chỉnh chính trị” quá thường xuyên trong xã hội 
chúng ta. Khao khát cho sự tán thành của xã hội và sự lúng 
túng chân thành đối với quan điểm của họ có thể đưa mọi 
người đè nén hay phủ nhận những tư tưởng hay. cảm nhận 
thành kiến. Đã có những nghiên cứu cho thấy rằng chỉ có 
gắng để đè nén hay che dấu những tư tưởng như vậy, cố 
găng một cách nhanh chóng đề “quét chúng xuống dưới tấm 
thảm”, không làm tan biến thành kiến - và trong thực tế có 
thê làm nó gia tăng. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 101 


Điều này xảy ra, tối thiêu theo một số khảo sát, qua hiện 
tượng “đừng nghĩ về một con voi”: Chúng ta càng cố găng 
để không nghĩ vê con vol, có lẽ chúng ta càng nghĩ VỀ con 
voi nhiều hơn. Điều này có thê giải thích tại sao hầu hết mọi 
người không tán thành những quan điểm phân biệt chủng tộc 
trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay - trong thực tế rất ít hơn so với 
thời kỳ của ông bà chúng ta - trong khi cùng lúc xã hội chúng 
ta vẫn đầy dẫy những sự căng thăng phân biệt chủng tộc qua 
những thiên vị tế nhị mà người ta thậm chí có thể không tỉnh 
thức hoàn toàn về điều này. Nghiên cứu cho thấy rằng khi có 
một sự lan rộng của những định kiến tế nhị ân tàng ngay dưới bề 
mặt của một xã hội dường như hòa bình và bao dung, một thời 
điểm của sự lo âu xã hội, kinh tế suy thoái, hay căng thăng đôi 
khi có thể phát ra tia lửa làm bùng lên những thành kiến phân 
biệt chủng tộc và ngay cả xung đột, khi mọi người đi ngược trở 
lại những phương cách sơ khai hơn của sự tương tác. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma cống hiến một phương pháp hợp lý 
để xua tan cả những định kiến vi tế và thành kiến công khai. 
Ngài bắt đầu bằng việc chỉ ra tầm quan trọng của việc nhận 
ra và thừa nhận những định kiến và các tin tưởng ấn tượng 
có hữu, hơn là che dấu, đè nén, hay phủ nhận chúng. Điều 
này được tiếp theo bởi sự thử thách và tranh luận một cách 
tích cực bất cứ sự tin tưởng nào thấy là mâu thuẫn với sự thật. 
Nghiên cứu đã xác nhận rằng thay vì đè nén những thành kiến, 
nếu người ta thừa nhận một cách công khai định kiến của mình, 
và thử thách cùng bác bẻ một cách trực tiếp với chúng, người 
ta có thê vượt thăng chúng. Và không có vấn đề rằng một số sự 
tin tưởng sai lầm của chúng ta là quá cần thiết một cách sâu sắc 
đòi hỏi đến một động cơ mạnh mẽ đề vượt thắng chúng, động 
cơ có thể đến từ một sự thấu hiểu sâu xa về những tai hại của 
thành kiến ảnh hưởng đến chúng ta về lâu về dài. 


102 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Phương pháp này đơn thuần đã đưa ra để giảm thiểu 
thành kiến của chúng ta - nhưng khi những cuộc thảo luận 
của chúng tôi tiếp tục, đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục xác định 
vài sách lược bổ sung để vượt thắng những sự thiên vị, định 
kiến và thành kiến của chúng ta... 


Tiếp tục thảo luận về vấn đề vượt thắng thành kiến, ngài 
đề nghị rằng chúng ta có thể vượt lên trên thói quen ước 
định bằng việc thảo luận tích cực về những tin tưởng sai lầm 
dường như hợp lý. Tuy thế, điều này có thê không quá dễ 
dàng cho những người trung bình. Rốt cuộc, hầu hết mọi người 
đã không có những thập niên rèn luyện trong luận lý [logic | và 
tranh luận cùng sự thực tập cả đời về rèn luyện tâm thức của họ 
như ngài làm. Vì thế, tôi tiến tới nhận xét, “Nhưng dường như 
rằng đôi khi loại tập quán quy ước này quá mạnh, rằng khó để 
mà người ta thay đổi những sự tin tưởng thâm căn có đề một 
cách sâu sắc của họ... Thật sự, do tò mò, ngài có bao giờ chứng 
kiến một cách cá nhân bất cứ người nào sửa đổi sự tư duy của 
họ về những loại tin tưởng sai lầm này không?” 

“Ô, vâng,” ngài nói với lòng nhiệt tình rõ ràng, “Thí dụ, 
tôi nhớ lại một kinh nghiệm của tôi ở Nam Phi. Thực sự, điều 
này là một kinh nghiệm rất năng động và xúc động đối với tôi.” 

“Ngài có thể kể cho tôi nghe về việc ấy không?” 


“Vâng, việc này ở phố cảng Soweto, trong một khu ổ 
chuột ở Johannesburg®), Nam Phi. Một sự bố trí được thực 
hiện để tôi có thể thăm viêng nhà cửa của một gia đình bình 
thường. Tôi đã dành hai giờ đồng hồ ở đấy và họ mời tôi trà, 


1. Thành phố lớn nhất của Cộng Hòa Nam Phi, cũng được biết đến 
như eGoli (nơi ở của trời), nhưng không phải thủ đô của xứ này, và là 
thành phố duy nhất của Phi châu được công nhận là một trong bốn mươi 
đô thị lớn nhất của thế giới. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 103 


và chúng ta có thời gian để trò chuyện với nhau. Một người 
bạn của gia đình, được giới thiệu với tôi như giáo viên của 
trường học, tham gia với chúng tôi. Điều này đã xảy ra gần 
như ngay sau khi chế độ kỳ thị chủng tộc [apartheid ở Nam 
Phi] được chấm dứt. Vì thế, tôi ngẫu nhiên đề cập với họ, 
“Bây giờ, xứ sở này đã thay đổi chính quyền và đạt được dân 
chủ, quý vị có được sự bình đẳng chính trị, do vậy, tôi nghĩ 
bây giờ tất cả mọi cơ hội được mở ra cho quý vị. Nhưng phải 
có thời gian đề thay đổi tâm tư và thái độ của người dân, thế 
nên có thê cần một ít thời gian cho một số người nắm lấy sự 
bình đăng tâm lý. Thế là người giáo viên nói với tôi, “Dù là 
chúng tôi có những cơ hội bình đăng, nhưng chúng tôi không 
thể tranh đua với người đa trắng bởi vì bản chất của chúng tôi 
kém thông minh hơn." Ông ấy thật sự tin tưởng rằng người da 
đen sống ở đây về mặt di truyền là thấp kém, não bộ của họ 
không hoàn hảo như người da trắng. Tôi thật buồn rằng ông 
ta thật sự tin tưởng như vậy. Vì vậy, tôi tranh luận với ông. 
Tôi đã nói với ông rằng không đúng thế, đây là một ý tưởng 
sai lầm, nhưng ông ta không tin tôi. Tập quán quy ước cô hữu 
của ông là quá mạnh răng ông thật sự tin tưởng trong ý tưởng 
chủng tộc hạ liệt này. 


“Thế là, tôi đã ở trong nhà ông rất lâu, nói chuyện với 
ông, sử dụng những sự tranh luận đa dạng, có gắng để thuyết 
phục ông ta rằng ông không thấp kém. Cuối cùng, kết thúc 
thời gian chúng tôi bên nhau tôi rốt cuộc đã thuyết phục được 
ông ta. Rồi thì ông thở đài một hơi và nói, “Vâng, tôi nghĩ 
ngài đúng. Bây giờ tôi tin chắc rằng chúng tôi bình đẳng.) 
Đấy là một ngày mà tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Tôi cảm thấy rất 
vui và một cảm giác thư thái. Ông ta đã thay đôi quan điểm. 
Tôi cảm thấy răng, ô, tối thiểu ở đây có một người mà tôi đã 
làm nên một sự khác biệt.” 


1044 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Trong việc thuật lại câu chuyện này, có một loại xúc cảm 
mãnh liệt và một sự sôi nổi nào đấy trong giọng nói của 
đức Đạt Lai Lạt Ma, một cái nhìn nghiêm chỉnh tha thiết 
chắc chắn trong đôi mất của ngài đã tạo nên một ấn tượng 
không thể sai lầm của sự toại nguyện và thú vị sâu xa cùng 
chuyền tải một ý nghĩa hoàn tất chân thành, giống như ngài 
đang diễn tả một trong những thành tựu to lớn thật sự trong 
cuộc đời của ngài. Cuộc đời của ngài là một cuộc đời được 
đánh dầu bởi những thành tựu to lớn - vô số danh dự và phần 
thưởng, ngay cả giải Nobel Hòa Bình - và tuy thế trong toàn 
bộ những năm tháng mà tôi biết đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi 
hiếm khi nghe ngài nói về bất cứ điều gì với cùng nhiệt tình 
không kềm chế và một cảm nhận rõ ràng về sự tự hào và toại 
nguyện như ngài đã làm trong việc diễn tả cuộc viếng thăm 
của ngài đến vị giáo viên người Phi châu ấy. 

Tôi hỏi, “Những luận điểm nào ngài đã sử dụng để cố 
gắng thuyết phục ông ta?” 

“Tôi đã sử dụng vài luận cứ. Đầu tiên, tôi đã cố gắng để 
chia sẻ kinh nghiệm của chính tôi với ông, kinh nghiệm của 
tôi với người Trung Hoa. Tôi đã giải thích với ông ta người 
Hoa đã xem người Tây Tạng chậm tiến như thế nào, thấp 
kém hơn; có nhận thức rằng người Tây Tạng không bình 
đăng ngang hàng. Rồi thì tôi giải thích điều ấy không phải 
đúng như vậy ra sao, nó là một tin tưởng sai lầm, và nói với 
ông ta về những kinh nghiệm của chúng tôi như những người 
tị nạn như thế nào. Tôi đã kể cho ông những câu chuyện về 
việc qua thử thách gay go của chúng tôi, những việc làm cần 
mãn của chúng tôi, chúng tôi có thê trở nên bình đẳng ngang 
hàng như thế nào, và một khi những cơ hội giáo dục được 
mở ra cho chúng tôi, chúng tôi cũng thiện nghệ như người 
Hoa. Tôi đã minh chứng nó chỉ là một vấn đề của cơ hội, lối 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 105 


vào như thế nào, và sự tự tin để nắm lấy những điều này sẽ 
làm nên sự khác biệt. Rồi thì tôi đã dành một sự lần nào đấy 
để giải thích rằng theo quan điểm khoa học, khi não bộ được 
quan tâm, ở mức độ nên tảng, mức độ sinh học, không có 
những sự khác biệt. Tất cả mọi người có cùng khả năng. Đấy, 
đây là những loại luận cứ tôi đã sử dụng.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, hoàn cảnh với 
người giáo viên này là trường hợp khác biệt thế nào đó với 
những gì chúng ta đang thảo luận. Cho đến bây giờ chúng 
ta đang nói về việc người ta thiên vị trong - nhóm của họ và 
cảm thấy thành kiến chống lại những nhóm - ngoài, chăng 
hạn như những chủng tộc thiểu số. Như một kết quả, loài 
người có một lịch sử xấu xí về việc đàn áp những dân tộc 
thiểu số và những nhóm bị cho là xấu. 

“Nhưng ở đây là một trường hợp thảm kịch ở chỗ là một 
thành viên của nhóm bị áp bức có thê cũng tiếp nhận những 
tin tưởng sai lầm trong sự hạ liệt của họ. Dĩ nhiên, như chúng 
ta đã thảo luận, tất cả những người khác nhau là bình đăng, 
người ta có khuynh hướng tin tưởng sự ưu việt trong nhóm 
của chính họ. Nhưng trong trường hợp này những động lực 
khác làm phức tạp hình ảnh. Và câu chuyện của ngài nhắc tôi 
nhớ đến một số lý thuyết về những cấu trúc tâm lý ẩn tàng 
trong những trường hợp như thế này...”. 

“Lý thuyết gì?” ngài hỏi. 

“Một nhân tố,” tôi trả lời, “là nhóm ấy có thể cần giải 
thích duy lý sự không công bằng, và có thể đễ dàng hơn cho 
một sô tin tưởng răng họ, hay nhóm của họ, đã làm điều gì 
đây sai lầm hay có một sự yếu kém cô hữu nào đấy, hơn là 


tin tưởng rằng họ là những nạn nhân vô vọng của một xã hội 
phân biệt đôi xử. Tôi đoán răng trong một trình độ tâm lý sâu 


106 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


xa nó làm cho ít băn khoăn hơn để tin rằng trong sự hạ liệt cô 
hữu của nhóm nào đấy hơn là tin tưởng trong một sự không 
công bằng, độc đoán, và phô thông vô lối, nơi mà những thứ 
xâu xa xảy ra mà không có lý do gì. Vì vậy, đường như rằng 
những ấn tượng có hữu mà chúng ta sở hữu là thường phục 
vụ như sự giải thích duy lý, hay cố gắng đề làm cho hợp lý trong 
một thê giới vô lý. Thế thì, nó có thê hoạt động trong cả hai cách 
- những ấn tượng có hữu tiêu cực về một nhóm có thể đưa đến 
những sự không công bằng, và những sự không công bằng này 
có thể ghi nhớ mãi những ấn tượng có hữu rập khuôn. 

“Dĩ nhiên, “tôi thêm, “loại giải thích duy lý này có thê 
làm thành kiến vĩnh viễn trong những kẻ áp bức cũng như 
những kẻ bị áp bức. Đã có những nghiên cứu cho thấy rằng 
những người không thích tin tưởng một thế giới bất công, và 
ý kiến về một thế giới mà trong ấy những thứ bắt thiện xảy ra 
một cách bừa bãi đang làm lung lay hầu hết mọi người ở một 
trình độ sâu xa - “Nếu ai đấy đón nhận một sự đối xử tệ hại 
mà không có lý do, mà không xứng đáng, việc giống. như thế 
có thể xảy ra cho tôi”. Do bởi điều này, nêu điều gì đấy tệ hại 
xảy ra cho người nào đấy, tối thiểu một bộ phận trong chúng 
ta muốn tin rằng họ thế nào đây đáng bị như thế. Vì vậy, 
khi chúng ta thấy những nhóm bị phân biệt chống lại trong 
xã hội chúng ta, những người ở vị thế thấp kém, hay những 
ai ngay cả bị áp bức, chúng ta có khuynh hướng tin tưởng 
rằng họ phải sở hữu một điểm nào đấy chịu trách nhiệm [cho 
những bất công]. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu một cách ưu tư khi tôi tiếp 
ục, “Thế nào đi nữa, trường hợp ngài đề cập cũng nhắc tôi 
về một trong những ảnh hưởng tai hại và bi thảm của thành 
kiến kỳ thị chủng tộc, khái niệm về ấn tượng đe dọa rập 
khuôn có hữu.” 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 107 


“Điều gì thế?” ngài hỏi. 

“Đấy là một trường hợp mà trong ấy những thành viên 
của một nhóm với ấn tượng xã hội rập khuôn cô hữu sẽ biểu 
hiện một hành động trong một cung cách bao hàm với những 
ấn tượng cô hữu tiêu cực. Cơ cấu tiềm tàng được nghĩ là 
những sự sợ hãi tiềm thức của con người mà thái độ hay sự 
biểu hiện của họ sẽ xác nhận sự hiện hữu của một ấn tượng 
có hữu rập khuôn tồn tại về nhóm ấy. Điều này tạo nên một 
loại băn khoăn răng rồi thì sẽ tác động lên những chức năng 
tinh thần đa dạng, chẳng hạn như ký ức và sự suy nghĩ chỉ 
trích, và điều đó đưa đến một sự yếu kém hay hư hại trong 
hiện thực - mà rồi thì làm củng cố thêm những hình ảnh ấn 
tượng có hữu rập khuôn tiêu cực mà người ấy có thê có. 


“Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh bằng tư liệu cho 
ảnh hưởng này, cho thấy rằng đôi khi chỉ cân đưa một sự 
nhắc nhở nhỏ bé rằng họ ở trong một nhóm ấn tượng cô hữu 
để khơi dậy tác động này - thí dụ, chỉ một nhóm học sinh da 
đen điền đơn mà trong ấy chúng phải đánh dầu xác chứng 
chủng tộc trước khi thực hiện một cuộc khảo nghiệm tiêu 
chuẩn là đủ đề làm phiền muộn sự biểu hiện của chúng, ấn 
tượng cố hữu năng động tiềm thức rằng học sinh da đen là 
kém thông minh và thực hiện những loại kiểm tra này kém 
hơn. Một cuộc nghiên cứu hấp dẫn nhắc nhở một cách gián 
tiếp một nhóm nữ sinh Á châu rằng, họ là người châu Á, là 
đặc điểm biểu hiện làm tốt hơn trong điểm thi môn toán. Rồi 
thì trong một cuộc kiểm nghiệm sau này - với cùng nhóm 
- sự nhắc nhở về giới tính của học sinh đã hạ điểm thi của 
chúng xuống,việc khởi động ấn tượng cố hữu răng nữ sinh 
thì kém toán hơn. Những loại nghiên cứu này đã đưa một số 
nhà nghiên cứu đi đến kết luận rằng sự đe dọa của ấn tượng 
rập khuôn cô hữu có thể đóng một vai trò nào đấy trong 


108 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khoảng cách lâu đài trong sự biểu hiện học đường ở Hoa Kỳ 
giữa những học sinh da trắng và những nhóm chủng tộc thiêu 
số, như những học sinh da đen và châu Mỹ La tỉnh (những 
người từ Mễ Tây Cơ đến Á Căn Đình...)”. 


Cảm thấy rằng đức Đạt Lai Lạt Ma có thể trở nên chán 
nản vì sự độc quyền của tôi trong cuộc đàm luận, và mong 
muốn nghe quan điểm của ngài, nên tôi đã nói, “Cách nào 
đi nữa, thưa Đức Thánh Thiện, tôi muốn trở lại để thảo luận 
về những phương cách làm giảm thiểu thành kiến đối kháng 
với người khác. Ngài vừa đề cập một số tranh luận chống 
lại sự kỳ thị chủng tộc mà ngài đã dùng đề thuyết phục một 
thành viên của một nhóm thiểu số rằng họ không yếu kém. 
Nhưng tôi đang tự hỏi lập luận nào ngài muốn áp dụng cho 
người nào đó ở phía đối điện, một người nào đó cảm thấy 
rằng những người khác là hạ liệt trong cung cách nào đó, 
ngài biết, một người mù quáng trong sự kỳ thị chủng tộc và 
tôn giáo. Ngài sẽ sử dụng cùng những luận cứ đề chống lại sự 
phân biệt chủng tộc chứ? Ngài sẽ tranh luận với họ như thế 
nào đề giúp họ vượt thắng thành kiến này?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ngừng lại một lúc. “Những lập luận 
sẽ là giá trị bình _đẳng, bất kê người ông đang trình bày sự 
tranh luận. Nó vẫn là một vấn đề của việc cỗ gắng để vượt 
thắng những niềm tin sai lầm rằng có thê là một bộ phận nền 
văn hóa của người ta quy định - giải thích rằng ý tưởng rằng 
chủng tộc của người ta là ưu việt hơn những chủng tộc khác, 
nói tóm lại, đúng là vô minh; chỉ là ngớ ngẵn,” ngài nói với 
sự tin chắc. “Thực tế là không có căn bản khoa học, không 
có cơ sở đạo đức, không có nền tảng tinh thần cho những loại 
phân biệt đối xử. Người ta có thê mạnh mẽ chỉ ra rằng cảm 
giác chủng tộc ưu việt của họ thật sự là một hình thức của 
vọng tưởng. Thí dụ, một số có thê chỉ ra những khoảng cách 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 109 


trong sự giàu sang và tự gán bản chất hạ liệt của những người 
khác -- nhưng chúng ta có thể chỉ ra rằng nếu cho một cơ hội 
nào đấy theo thời gian, khoảng cách ấy sẽ biến mất. Bởi vì 
chúng ta có thể tranh luận với họ một cách hợp lý [logic], 
rằng nêu chủng tộc đối diện đã được cho cơ hội và thuận tiện 
đề tự chứng tỏ họ cũng có tất cả những khả năng tự nhiên.” 


Tôi cải rằng, “Nhưng, tôi vẫn nghĩ sẽ khó khăn hơn để 
thuyêt phục những cá nhân, những người cảm thây họ ưu viỆt. 
Có bât cứ luận cứ nào bô sung mà ngài có thê sử dụng không?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma cân nhắc về câu hỏi đó, ““Irong 
trường hợp ấy, như tôi đã đề cập trước đây, tôi có thể hướng 
đến tính vị kỷ của họ, chỉ ra những ảnh hưởng có hại hay 
bất lợi của những tin tưởng ấy. Thí dụ, cho rằng người ây 
đang tham gia vào thương trường. Sự thành công về thương 
trường của ai đấy thường tùy thuộc vào tiếng tăm của người 
ấy, và một tiếng tăm do thành kiến sẽ có hại cho kết quả tài 
chính của người ấy. Người ấy cũng mất đi sự tôn trọng của 
những người cộng tác hay làm việc cho người. ấy, và sẽ có ít 
sự hợp tác hơn. Do vậy, cuối cùng, tự người ấy sẽ khổ đau. 
Thế nên, người fa có thể thấy sự kỳ thị chủng tộc của họ có 
thể có những ảnh hưởng tiêu cực trong đời sống cá nhân của 
một người, tối thiểu về lâu về dải. 

“Một vấn đề khác. Tôi muốn yêu con người ấy thật sự 
phản chiếu trên sự bất an và những căng thăng mà họ trải 
nghiệm trong một xã hội kỳ thị chủng tộc. Có một cái giá tâm 
lý lớn mà người ta phải trả để sống trong một cộng đồng với sự 
căng thắng phân biệt chủng tộc như vậy. Và cũng có một cái giá 
khả năng vật chất, khi những cộng đồng hay các xã hội như vậy 
có thê rối loạn một cách đễ dàng trong bạo động.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấp một hớp nước nóng, rồi thêm, 


110 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Ông biết không, điều này nhắc tôi. Trước đây, ông tự hỏi 
bản chất cảm nhận về Chúng Ta và Họ có thể tiến triển thành 
những thứ phá hoại , thành bạo động. Một nhân tố quan trọng 
là thiếu sự tiếp xúc với người khác, những người ở phía bên 
kia. Và nếu ông phân tích điều này, khảo sát, ông có thể lần 
ra từng bước từng bước vấn đề điều này có thê đưa đến bạo 
động như thế nào: Sự thiếu sót tiếp xúc với người khác, hay 
cô lập với những người khác, là một nhân tố quan trọng ở 
đây, bởi vì thiếu tiếp xúc hay cô lập tạo nên kết quả trong sự 
thiếu hiểu biết về những nhóm khác. Sự không hiểu biết này 
rồi thì có thê đưa đến “ấn tượng cô hữu rập khuôn" mà ông 
đề cập. Điều này cũng có thể đưa đến việc nghi ngờ hơn về 
phía kia. Và sự nghỉ ngờ này dễ dàng biến thành một loại sợ 
hãi. Và khi người hành động vì sợ hãi, khích động thì đó là 
một khả năng đáp ứng. Trong thực tế, nó là một trong những 
đáp ứng thông thường nhất. Vì vậy ông thấy, vì sợ hãi, làm 
nên sự mất lòng tin, rồi thì thái độ của họ đôi khi trở nên kích 
động hơn, của một loại bạo động hơn. 

“Do thế, bất cứ khi nào ông có những sự phân chia mạnh 
mẽ giữa những con người, có một khả năng cho bạo động. 
Tôi nhớ, thí dụ, vài năm trước có một vụ hỗn loạn trong một 
cộng đồng ở Los Angeles, tại một khu vực mà người Đại 
Hàn chiếm ưu thế, đấy là một kết quả của việc căng thắng 
giữa các chủng tộc. Vì vậy, để được sống trong một xã hội ồn 
định hơn, một môi trường an ninh hơn là quan tâm hàng đầu 
của mọi người. Đấy là một cảm nhận chung. Tôi muốn mời 
mọi người phản chiếu trên cảm giác nghi ngờ, sợ hãi, và lo 
âu mà người ta có thê trải nhiệm nếu người ta thấy mình 
bước đi trong một khu dân cư láng giềng cấu thành chủ 
yếu bởi nhóm thiểu số nào đấy, và hỏi người ta có thấy bất 
cứ lợi ích nào trong việc sống trong một môi trường mà 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s lII 


người ta có thể bước đi bất cứ nơi đâu mà không cảm thấy 
bất an không”. 

“À,” tôi vạch ra, “tôi không biết điều ấy sẽ là một sự 
tranh luận đủ năng lực cho một số người phân biệt chủng tộc 
nào đây không, mặc dù thế, người ta rồi sẽ nói, “Ò, tôi chỉ 
tránh đi bộ trên những khu vực ấy thôi.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma cười, “Rồi thì sự lựa chọn khác luôn 
luôn sẽ là có những thành viên của chủng tộc khác gõ cửa nhà 
ông, và trình bày những tranh luận của họ với gậy bóng chày 
và gậy đánh gôn!” Ngài cười lần nữa và tiếp tục, “Nhưng 
luôn luôn có những người mà chúng ta không thê thay đổi. 
Có rất nhiều sự khác biệt trong những con người. Tuy thế, về 
phần ông, ông luôn luôn có thê có gắng đề thê hiện một khác 
biệt nào đấy, thực hiện một lời kêu gọi bằng việc mời họ cố 
găng đề hình dung việc sống trong một xã hội ít căng thắng 
hơn, ít sợ hãi hơn, ít thù địch hơn và điều ấy sẽ tuyệt vời như 
thế nào; hỏi người ta có muốn con cái của họ sống trong một 
xã hội đầy dẫy với thù hận và sợ hãi không. Rốt cuộc, mọi 
người muốn sống trong một môi trường an toàn cho chính họ 
và cho gia đình của họ.” 

“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi vừa mới 
nghĩ về cuộc đối thoại mà trong ấy tôi đã hỏi ngài về phản 
ứng của ngài khi ngài gặp một thành viên của một chủng tộc 
khác lần đầu tiên. Ngài nói rằng ngài không nhớ bất cứ thành 
kiến hay đáp ứng tiêu cực đối với họ. Nhưng đối với tôi, dĩ 
nhiên, có thể có nhiều khác biệt giữa những nhóm bên cạnh 
những khác biệt chủng tộc. Do vậy, tôi chỉ tự hỏi, ngay cả 
nếu ngài không có sự phân biệt chủng tộc khi ngài lớn lên ở 
Tây Tạng, một cách chắc chắn phải có những hình thức phân 
biệt khác biệt trong xã hội ấy. Ngài không bao giờ cảm nhận 


112 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


một cảm giác của thành kiên chông lại những nhóm khác 
trong một cách nào đây chứ?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma xem xét câu hỏi. “Vâng, có thê tôi 
đã cảm nhận một thành kiên nào đây trên căn bản tôn giáo.” 


“Trong cách nào?” 


“Trong quá khứ, tôi đã có một cảm nhận xa cách nào đấy, 
ngay cả thiên vị, chống lại những truyền thống khác. Thí dụ, 
ở Tây Tạng có một số người thực hành theo Hồi giáo, và 
cũng thế tôn giáo bản thổ của chúng tôi trước Phật giáo là 
đạo Bon. Do vậy, tôi thật sự nhớ lại có một cảm giác xa cách 
nào đấy như thê này, nhưng sau này trải qua thời gian tôi đã 
chiến thắng những thứ định kiến này.” 


“Và ngài đã vượt thắng những định kiến ấy như thế nào?” 


“Như một kêt quả của việc nghiên cứu nhiêu hơn vê 
những quan điêm của người khác, phát triên một sự thâu 
hiệu sâu rộng hơn về họ. 


“Đề cho rõ ràng, trong việc nhận ra sự nghiên cứu như 
một phương chước để giúp vượt thắng thành kiến, ngài có 
phải muốn nói học hỏi qua những loại chính thức hơn của 
giáo dục chuyên môn, như nghiên cứu về những nhóm người 
khác, v.v...? Tôi hỏi. 


“Vâng, điều này có thể rất lợi ích,” đức Đạt Lai Lạt Ma 
trả lời. “Nhưng ở đây, tôi đang liên hệ đến một sự thấu hiều, 
được mang đến một cách đặc biệt qua sự tiếp xúc cá nhân với 
những người của các truyền thống khác này. Đấy là một nhân 
tố quan trọng nhất. 


“Bây giờ, trong trường hợp của những người Tây Tạng, 
thí dụ, có thể nói nhiều về người Hoa, và đôi khi vào lúc đầu, 
khi họ nghĩ về người Hoa, trên bề mặt có thể có một cảm giác 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 113 


đấy, vâng, đây là một người Hoa, và họ cảm thấy một cảm 
giác xa cách và đối lập. Nhưng khi họ thật sự gặp một người 
Hoa với tư cách cá nhân, rồi thì có thể có ít cảm giác như vậy 
hơn nếu người Tây Tạng có thê liên hệ đến người ấy như một 
con người khác. Sau đó điều trở nên rõ ràng với họ để thật sự 
tỉnh thức về sự khác biệt giữa những ai chịu trách nhiệm cho 
việc gây ra những hành động tàn bạo chống lại người Tây 
Tạng, như đối lập với người Hoa trên bình diện chung. Vì 
vậy trong trường hợp này, thí dụ, ngày nay, thật sự tôi thích 
thú gặp gỡ với người Hoa. 

“Thế nên, nói chung, thật là quan trọng để liên hệ với 
những thành viên của những chủng tộc khác, đặc biệt những 
ai mà nhóm của họ hay quốc gia của họ mà chúng ta đang 
có xung đột, đừng đơn giản thấy họ như một đại diện của 
toàn thể nhóm ấy. Nhưng tốt hơn thấy họ như một cá thể 
của con người.” 


Không ai trong chúng ta sinh ra mà không có định kiến. 
Kế cả đức Đạt Lai Lạt Ma. Sự thừa nhận dấu vết thiên vị và 
thành kiến khi ngài còn trẻ - định kiến chống lại những truyền 
thống tôn giáo khác - ngài tiến tới xác định những nhân tố 
làm cho ngài có khả năng loại trừ định kiến ấy. Những bình 
luận của ngài về vấn đề ngài vượt thắng những thành kiến 
của ngài như thế nào, được thố lộ với một sự hồn nhiên và 
ngẫu nhiên như vậy, sẽ đễ dàng để bị gạt bỏ như một vài 
nét đại cương ngắn gọn, ngay cả tầm thường hay sáo rỗng. 
Nhưng trong những lời bình luận súc tích này, được trích ra 
từ một khoảnh khắc thu gọn trong tiến trình diễn biến đàm 
luận dài đăng đẳng của chúng tôi, đức Đạt Lai Lạt Ma cống 
hiến những sự thật sâu sắc, xác định ba sách lược riêng rẽ 
và phân biệt đầy năng lực để chiến thắng thành kiến, những 
sách lược với khả năng để chuyên hóa xã hội: Sự tiếp xúc 


114 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cá nhân, giáo dục, và thấy những người khác như những cá 
nhân. Mỗi phương cách này có một cấu trúc chứng cứ khoa 
học minh chứng những ảnh hưởng của nó, kế cả một sự nghiên 
cứu kinh ngạc nào đấy mới gần đây đã mở rộng sự thấu hiểu 
của chúng ta về thành kiến và khả năng để loại trừ nó. Do thế, 
thật hấp dẫn và đáng bỏ công đề quán chiếu qua mỗi thứ này. 


TIẾP XÚC CÁ NHÂN 


Ý tưởng về sự tiếp xúc cá nhân giữa những nhóm khác 
nhau có thê giảm thiểu thiên vị và thành kiến đã có các tài 
liệu khoa học từ những năm 1930, và đến những năm 1940 
đã có những quan tâm lớn mạnh trong việc tiễn hành những 
nghiên cứu trong việc giao tiếp và thành kiến chủng tộc, được 
khuyến khích trong bộ phận những quân nhân trở về từ Thế 
Chiến Thứ Hai. Bất chấp chính sách phân ly chủng tộc tổng 
quát trong quân đội thời gian Thế Chiến Thứ Hai, một vài thí 
nghiệm hạn chế trong sự dành quyền bình đăng được thực 
hiện rất trễ trong chiến tranh, chăng hạn như mở rộng những 
Học Viện Sĩ Quan Dự BỊ cho mọi chủng tộc đã không có 
được sự chú ý của những nhà khoa học xã hội, nhưng người 
ta khám phá Ta rằng trong nhiều trường hợp, sự hợp thành 
một hệ thống thống nhất trong những trường huấn luyện và 
những kinh nghiệm chiến đấu đã làm giảm thiểu thành kiến. 


Trong năm 1954, một trong những người khai sáng lĩnh 
vực tâm lý xã hội, Muzafer Sherif, điều khiên một cuộc nghiên 
cứu tác động cao độ với vợ ông ta, Carolyn Wood, gọi là Thí 
Nghiệm Robbers Cave?. Đấy là một nghiên cứu cô điền không 
chỉ là hình thức dễ dàng thành kiến và khích động giữa hai 
nhóm như thế nào, mà trên những lợi ích khả dĩ của việc tiếp 


2. Một công viên của tiểu bang Oklahoma, rộng hơn tám nghìn mẫu Anh. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 115 


xúc trong việc vượt thắng thành kiến và xung đột. Đây là một 
trong những nguyên tắc mà đức Đạt Lai Lạt Ma đã thây là lợi 
lạc trong đời sông của chính ngài. 


Nghiên cứu được điều khiển khi những thiếu niên cắm 
trại gần Công viên Robbers Cave ở Oklahoma, với Muzafer 
Sherif đóng vai trò như người gác công của trại. Cuộc nghiên 
cứu bao gồm chương trình ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, 
hai mươi hai thiếu niên mười một tuổi với quá khứ tương tự 
như nhau được chọn lựa và phân chia thành hai nhóm. Mỗi 
nhóm được một xe buýt đón riêng biệt và đưa đến trại, nơi 
chúng được ấn định sống trong khu nhà ở xa cách đủ đề mỗi 
nhóm hoàn toàn không biết sự hiện diện của nhóm kia trong 
vài ngày đầu. Giai đoạn này tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
gắn bó trong mỗi nhóm và để tăng cường nhanh chóng đặc 
tính mạnh mẽ trong-nhóm. Những thiếu niên chọn những cái 
tên “Những cái lục lạc” hay “Những con đại bàng” cho nhóm 
của chúng, và như dự đoán chúng nối kết với nhau một cách 
nhanh chóng, củng cô những cấp bậc xã hội nội bộ chỉ trong 
hai hay ba ngày. 


Giai đoạn thứ hai được phác thảo để đem lại “sự va chạm” 
giữa hai nhóm. Sau khi sắp xếp đề cho hai nhóm trở nên cảnh 
giác về mỗi bên, những nhà thể nghiệm tổ chức một cuộc thi 
đấu thể thao tranh tài cao độ giữa hai nhóm, thúc đây một 
sự hăng hái bao gồm cả sự làm thất vọng trong phương cách 
mà những trò chơi được xếp đặt và vận hành. Những nhà thể 
nghiệm đã thành công hơn là họ mong đợi; sự khích động đã 
bắt đầu hầu như ngay lập tức, ngay cả trước khi cuộc gặp gở 
đầu tiên, chỉ đơn thuần bằng việc tham gia cuộc tranh tài. Sự 
khích động đã gia tăng một cách rất nhanh chóng, từ một trò 
chơi gọi tên, “những cuộc tấn công bất ngờ” đối với những 
phòng ngủ của đối phương với sự tàn phá vật dụng, đến điểm 


1 16 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


mà hai nhóm thậm chí không muốn ăn chung trong cùng một 
quán ăn tự phục vụ. Trong thực tế, những nhà thể nghiệm 
phải chấm dứt Giai đoạn hai một cách vội vã, vì e sợ cho sự 
an toàn của những thiếu niên sau những cuộc đánh nhau xảy 
ra giữa những thành viên của hai nhóm. 


Thời gian then chốt cho cuộc thí nghiệm này là giai đoạn 
ba và bốn, mà trong ấy những nhà nghiên cứu trình bày một 
phương pháp đề chấm dứt những tình trạng thù địch và thúc 
đây sự hòa giải qua sự tiếp xúc giữa các nhóm. Họ đã bất 
ngờ đưa ra “các rắc rỗi” và những nhiệm vụ đòi hỏi sự hợp 
tác giữa các nhóm - những nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý và giải 
pháp của chúng, nhưng những điều ấy không nhóm nào có 
thể làm một mình. Đây là những vấn nạn vượt quá sự xung 
đột giữa các nhóm. Những thử thách được đề ra bởi những 
nhà nghiên cứu bao gồm vấn đề thiếu nước; một chiếc xe 
tải của trại “bị hư” cần đủ “sức lực của con người” để kéo 
về trại, đòi hỏi tất cả hai nhóm cùng kéo với nhau, và tìm ra 
một bộ phim đề chiếu. Những điều này và những hợp tác cần 
thiết khác đã làm cho thái độ thù địch lắng xuống một cách 
kỳ diệu. Hai nhóm đã vượt thắng thành kiến của chúng với 
nhau và liên hệ chặc chẽ đến mức độ mà vào lúc kết thúc 
cuộc thí nghiệm này , những đứa trẻ nhất trí khăng khăng đòi 
cho chúng được về nhà trên cùng một chiếc xe buýt. 


Bắt chấp những thí nghiệm này, Gordon Allport thường 
được ghi nhận với việc thực hiện công trình khởi đầu khảo 
sát phương pháp giảm thiêu thành kiến và xung đột giữa các 
nhóm này, giới thiệu Giả Thuyết Giao Tiếp trong quyền sách 
Bản Chất của Ti hành Kiến của ông. Trong VIỆC nghiên cứu ý 
tưởng giao, tiếp giảm thiểu thành kiến, rất rõ ràng răng mặt- 
đối-mặt, tiếp xúc cá nhân đơn thuần sẽ không nhất thiết đưa 
đến một sự giảm thiểu thành kiến. Những người chủ nô lệ ở 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s L7 


miền Nam Cũ thường tiếp xúc với những người nô lệ mỗi 
ngày trong đời sống của họ, thậm chí được nuôi nắng bởi 
những bà bảo mẫu người da đen, nhưng điều ấy đã không 
xóa bỏ thành kiến. Allport xác định một vài nhân tố mà ông 
cảm thấy phải hiện diện nhằm để cho sự giao tiếp thành 
công trong việc giảm thiểu xung đột giữa những nhóm và 
đạt được sự hòa hiệp giữa những nhóm: Thứ nhất, ông luận 
rằng những nỗ lực phải được thực hiện để tạo nên một cảm 
giác bình đăng trong vị thế xã hội, hay nhiệm vụ. Sự hợp tác 
liên nhóm là một thành phần quan trọng khác nữa, mà trong 
ấy những nhóm liên hệ phụ thuộc hỗ tương vào nhau. Một 
cách lý tưởng, sự giao tiếp có ý nghĩa thông thường, tránh 
một cảm giác giả tạo không tự nhiên. Cuối cùng, nếu có thê, 
Sự g1aO tiếp nhóm và làm việc với nhau phải được hỗ trợ 
bởi cộng đồng mà họ hiện diện - được thừa nhận bởi những 
người có thầm quyên, luật pháp, hay phong tục địa phương. 


HỌC HỎI VÀ GIÁO DỤC 


Một sách lược khác được khuyến nghị bởi đức Đạt Lai 
Lạt Ma là giáo dục. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng học hỏi 
nghiên cứu về những nhóm khác sẽ làm cho thành kiến suy 
giảm và đi đến xóa bỏ nó trải qua thời gian được hỗ trợ bởi cả 
cảm nhận thông thường lẫn những chứng cứ khoa học thực tế. 


Điều này có thể xảy Ta trong ba cách chính: Đầu tiên, 
càng có nhiều thông tin về những nhóm khác, chúng ta càng 
có thê thấy người khác trong những cung cách cá tính hóa và 
cá nhân hóa, như những con người đặc thù thay vì là những 
đại diện trong một - không gian của một nhóm. Thứ hai, càng 
hiểu biết về người khác có thể giảm thiểu về việc tương tác 
không chắc chắn với TƯỜI khác, là điều có thể làm giảm 
thiểu sự có thể đúng về các việc những thành viên của những 


118 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhóm khác tránh [xa] và giảm thiểu sự khó chịu trong những 
tương tác thật sự xảy ra. Thứ ba, tăng cường sự thấu hiểu 
liên văn hóa, trong dạng thức của quá khứ lịch sử đẹp đẽ hơn 
hay gia tăng tính nhạy cảm văn hóa, có thể giảm thiểu thành 
kiến bằng gia tăng việc nhận ra bất công. Học hỏi nghiên 
cứu về những khổ đau và phân biệt của một nhóm trong khi 
thấu cảm với những nạn nhân có thê đưa con người đi đến tin 
tưởng rằng những nạn nhân không đáng phải chịu những đối 
xử sai lầm như thế. Nếu những nạn nhân không đáng chịu 
những đối xử bất công này, có thê không còn biện hộ được 
cho việc giữ những thái độ tiêu cực về họ. 


Đề thấu hiểu việc giáo dục có thể vượt thắng thành kiến 
một cách chân thành như thế nào, thật hữu ích để có một cái 
nhìn khác vào những yếu tố thần kinh tương liên về thành 
kiến và những gì xảy ra trong não bộ khi chúng ta nghiên cứu 
về một nhóm bị áp bức. Lúc trước, chúng tôi đã đề cập về vẫn 
đề thành kiến như là một kết quả của những con đường thần 
kinh được bổ sung trong não bộ con người - trong ý nghĩa 
chúng ta ra đời được trang bị với một tình trạng đặc trưng dễ 
thiên về thành kiến. Như chúng tôi đã thảo luận, đây là một 
đặc trưng rất xưa cũ của chức năng não bộ thông thường, gợi 
lại những bộ phận nguyên sơ hơn của não bộ - chăng hạn như 
hệ thống phản ứng, và kẻ tỉnh nghịch amygdala®), thủ phạm 
trong việc sản sinh ra những phản ứng cảm xúc tiêu cực đến 
những nhóm-ngoài. 


Điều này có thê đường như là một sự kiện đáng buồn cho 


3. Amygdala một bộ phận của hệ thông báo động nguy hiểm của não 
bộ, có trách nhiệm cho việc gợi lên những cảm giác như sợ hãi và giận 
dữ, những đáp ứng cảm xúc mạnh mẽ hỗ trợ trong những tình cảnh đe 
dọa đời sống. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 119 


sự hiện hữu của con người, nhưng may mắn thay, đây chỉ là 
phân nửa của câu chuyện. Não bộ của chúng ta cũng nối kết 
với khả năng đề vượt thắng thành kiến. Điều này là có thê bởi 
vì có những lối mòn thần kinh chạy giữa những khu vực mới 
hơn, tiễn bộ hơn của não bộ, vỏ não phía trước trán - vị trí 
của những suy tư cao cấp - và những khu vực cô xưa, nguyên 
sơ hơn như amygdala. Những đường thần kinh vòng quanh 
này cho phép những khu vực của tư duy dựa trên lý trí và 
những khu vực của cảm xúc trong não bộ truyền thông với 
nhau. Do vậy, việc sử dụng khả năng của chúng ta cho lý trí, 
lý. luận (logi), và phân tích phê bình để chiến đấu với những 
niềm tin sai lầm, những quan niệm bị bóp méo, và thành kiến 
có thể kết quả trong những thông điệp được gởi ra từ vỏ não 
trước trán du hành dọc theo những lối mòn thần kinh đến 
amygdala, trong việc kiềm chế sự khởi động của amygdala. 
Điều này là cơ cấu cho phép học hỏi và giáo dục để điều 
chỉnh sự đáp ứng tiêu cực bâm sinh đến những nhóm-ngoài 
và vì thế vượt thắng thành kiến. 


Sự tiếp xúc với những thành viên nhóm-ngoài càng 
nhiều, chúng ta sẽ càng đạt được những sự thấu hiểu hơn về 
họ. Càng có nhiều thông tin hơn, chúng ta càng có thê thấy 
những người khác trong những cung cách cá tính hóa và cá 
nhân hóa hơn, như những con người đặc thù thay vì như là 
một đại diện trong không gian của một nhóm. Điều này đưa 
đến sự tiếp cận tiếp theo của đức Đạt Lai Lạt Ma để vượt 
thắng thành kiến: Nhìn những thành viên của 'nhóm-ngoải 
với ấn tượng cô hữu rập khuôn” như những cá nhân. 


NHẬN THỨC NHỮNG CÁ NHÂN: PHƯƠNG PHÁP THỰC VẬT 


Cho đến mới gần đây những nhà khoa học vẫn nghĩ rằng 
những định kiên thiên vị tiêu cực của chúng ta được gợi lên 


120 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khi chạm trán thành viên một nhóm-ngoài, nhưng rằng sự 
đáp ứng này có thể được giảm thiểu qua học hỏi, giáo dục, 
và những phương pháp như thử thách những niềm tin sai 
lầm của chúng ta về nhóm. Nhưng người ta tin rằng không 
có điều gì có thê làm đề ngăn ngừa sự đáp ứng tiêu cực khỏi 
sinh khởi ngay lập tức - nó xảy ra quá nhanh. Nói cách khác, 
một khi những định kiến thiên vị hay những niềm tin công 
thức hóa được khởi động, thì có những phương pháp để vô 
hiệu hóa nó và để ngăn ngừa những hành vi thành kiến hay 
phân biệt công khai. Nhưng không có điều gì có thể hoàn tất 
đề ngăn ngừa nó khỏi khời động một cách tự nhiên. 


Tại sao? Những khu vực cô xưa hơn của não bộ gợi lên 
cảm xúc, chăng hạn như amygdala được xây dựng một cách 
tự nhiên để hỗ trợ chúng ta đáp ứng đến những đe dọa hay 
nguy hiểm một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vì vậy, khi 
chúng ta chạm trán với một người khác, sự phân tích của 
cá nhân xảy ra trong những khu vực ấy của não bộ là thô 
sơ, nhìn vào một nét duy nhất - thù hay bạn, trong-nhóm 
hay ngoài-nhóm. Điều này xảy ra rất nhanh, trong một phần 
mười của giây. Nếu đã phân loại như “kẻ thù”, báo động 
được được ban ra, gợi lên những cảm xúc tiêu cực như thái 
độ sợ hãi hay thù địch. Trái lại, khu vực “suy nghĩ” của não 
bộ, tân vỏ não, khu vực sản sinh những tư duy ý thức, niềm 
tin, ý tưởng, lý trí, v.v... phân tích con người trong chiều sâu 
xa hơn, lượng định những điểm đa dạng hơn, và những thuộc 
tính của con người, không chỉ một điểm. Do vậy, một cách 
hợp lý, sự phân tích phức tạp hơn cần nhiều thời gian hơn. Vì 
vậy, khi chúng ta cảnh giác một cách tỉnh thức về con người, 
và những ấn tượng cô hữu công thức hóa và những niềm tin 
của chúng ta về con người ấy nỗi lên trong tâm ý chúng ta, 
những phản ứng cảm xúc đã xảy ra rồi. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 121 


Cho đến mới gần đây, chúng ta đường như phải đối diện 
với một thử thách không vượt qua được: Không chỉ là những 
phản ứng thành kiến tự động và tự phát, mà chúng cũng có 
thể là hoàn toàn vô ý thức. Chúng ta có thê chất chứa những 
thành kiến bẩm sinh chống lại những nhóm khác đúng cùng 
lúc tin răng chúng ta hoàn toàn không có thành kiến và vô tư. 
Chúng ta thích nghĩ về chính mình như công bằng và không 
định kiến, và tuy thế chúng ta đã bị điều kiện hóa bởi xã hội 
chung quanh chúng ta, đôi khi ngay cả không tỉnh thức về 
nó. Điều kiện hay nhân duyên mà chúng ta thắm nhuẫn với 
chúng không nhất thiết đến từ tuyên truyền mù quáng hay 
thành kiến rõ ràng hay những thông điệp thúc đẩy từ nền 
văn hóa của chúng ta, chẳng hạn như trong những thế hệ quá 
khứ. Những đáp ứng thành kiến ngay cả có thê được học hỏi 
qua những dấu hiệu xã hội vi tế được truyền đạt bởi những 
người khác - thí dụ, một cách đơn giản bằng việc nhận định 
những biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của con người khi 
chạm trán thành viên của một nhóm ngoài. Dĩ nhiên, rắc 
rối là những biểu hiện vô thức theo bản năng có thê vẫn 
có những hệ quả thù nghịch vi tế trong sự phán xét, tương 
tác, và các mối quan hệ với những thành viên của chủng 
tộc khác hay nhóm khác. 


Nếu chúng ta ngay cả không cảnh giác về những định 
kiến thiên vị của chúng ta, làm sao chúng ta có thể chiến 
đầu với chúng? Có phải đấy là trường hợp mà một trình độ 
nào đấy của những định kiến tiêu cực chống lại những nhóm 
khác là luôn luôn không thê tránh được? 


Khi hóa ra rằng, những thành kiến của chúng ta thì dễ 
chữa trị hơn như được tin tưởng trước đây và hiệu quả của 
một kỹ thuật đơn giản (đã được đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập 
một lần: Thấy thành viên của một “nhóm ấn tượng có hữu 


122 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


công thức hóa” như những cá nhân) đã hoàn toàn lật đồ sự 
thâu hiêu khoa học trước đây. 


Những thí nghiệm khởi đầu trong lĩnh vực này đã từng 
được điều khiển bởi nhà tâm lý học Susan Fiske và những 
đồng nghiệp của bà tại Đại học Princeton sử dụng fMRI® 
hình dung não bộ và thử nghiệm điện từ. Hình ảnh cộng 
hưởng chức năng điện trường (fMRI) là một loại chiếu 
quang tuyến X của não bộ cho thấy những vùng nào của não 
bộ là năng động nhất tại bất cứ một thời điểm đề ra nào đây. 
Năm trên một chiếc bàn, đối tượng được trượt nhẹ nhàng vào 
trong một máy ra-đa quan sát não bộ, bao quanh đầu như một 
cái bánh vòng doughnut không lồ. Máy fMRI cho thấy một 
loạt những hình ảnh tinh tế cao độ những vùng lướt qua bên 
trong não bộ, mà có thể được xem trên một màn ảnh. Vượt 
xa những tắm ảnh bắt động của não bộ giải phẫu, máy fMRI 
cũng có thể cho thấy những hình ảnh sống động của chức 
năng não bộ, khi những khu vực của não bộ “chiếu sáng” 
trong những màu sắc khác nhau phù hợp đến vùng nào của 
não bộ được khởi động tại thời điểm ấy. 


Trong một loạt thí nghiệm nồi bật, Fiske và những đồng 
nghiệp đã bắt đầu bằng việc đưa ra một nhóm những đối 
tượng da trắng, một loạt những tấm ảnh của những khuôn 
mặt không quen biết, bao gồm cả những người da trắng và 
da đen. Điều khiển những đối tượng, sử dụng máy fMRI 
quan sát não bộ, họ thấy rằng amygdala được khởi động 
khi các đối tượng thấy những khuôn mặt da đen, nhưng bất 
động khi họ được cho thấy những tắm hình của những người 
cùng chủng tộc của họ. Những nghiên cứu trước đây đã thấy 
rằng amygdala càng “sáng lên”, người ấy càng đạt điểm cao 


4. fMRI: Functional magnetic resonance Imaging. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 123 


hơn trong một thử nghiệm mức độ cho thành kiến phân biệt 
chủng tộc. Một cách thích thú, amygdala được khởi động tối 
thiểu ở một mức độ nào đây, cho thấy một đáp ứng định kiến 
thiên vị hay quan điểm mù quáng hoàn toàn, nhắn mạnh bản 
chất tự động và vô thức của những phản ứng này. 


Nghiên cứu này chỉ có thể ước định phần hợp thành cảm 
xúc thành kiến, những định kiến tiêu cực, mà không phải 
phần cấu thành nhận thức, những ấn tượng công thức hóa và 
các tin tưởng sai lầm. Sự quan sát của não bộ không thể đọc 
những tư tưởng hay niềm tin. Do vậy, những nhà tâm lý xã 
hội khai triển sự thử nghiệm nhận thức đề ước định những 
niềm tin ấn tượng có hữu công thức hóa của một người. Loại 
thử nghiệm này liên hệ những gì được gọi là kỹ thuật nhử 
môi. Đầu tiên họ làm cho đối tượng nghĩ về một nhóm-ngoải 
bằng những phương pháp như là cho họ thấy một tắm ảnh 
của một thành viên nhóm-ngoài, được gọi là bước sơ khai. 
Trong bước thứ hai, tổng quát những đối tượng được cho 
xem một loạt từ ngữ, một số ấy trình bày những nét ấn tượng 
có hữu tiêu cực dặc biệt liên hệ với nhóm-ngoài. Đối tượng 
có thê được hỏi, thí dụ, đọc những chữ ấy to lên và nhanh tối 
đa mà họ có thê làm. Nghiên cứu ban đầu chứng minh rằng 
nếu đối tượng chấp giữ những niềm tin ấn tượng cô hữu về 
nhóm-ngoài, họ sẽ có thể nhận ra và phát âm những nét ấn 
tượng có hữu nhanh hơn đo lường được so với việc họ có thể 
phát âm một nét trung tính hay tích cực. Qua những phương 
pháp như vậy, có thể cho những nhà nghiên cứu quyết định 
sự thành kiến có hiện diện hay không, ngay cả khi đối tượng 
có thể không cảnh giác một cách ý thức về việc thành kiến 
của người ấy. 

Câu hỏi căn bản ở đây là, có cách nào để loại trừ thành 
kiến hay không? Những thí nghiệm khởi đầu của Fiske đã 


1244 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cung ứng một câu trả lời ấn tượng và kinh ngạc đến câu hỏi 
ấy. Trong thí nghiệm này, những nhà khảo sát đã ước định cả 
những cấu trúc cảm xúc và nhận thức của thành kiến trong 
môt nhóm những đối tượng, sử dụng máy fMRI quán sát và 
những kỹ thuật thử nghiệm nhận thức như đã diễn tả ở trên. 
Sự đánh giá này được lập lại dưới hai điều kiện khác nhau, 
với những hướng dẫn khác nhau. 


Trong một phần của cuộc thí nghiệm, những đối tượng 
da trắng được yêu cầu nhìn vào những tắm ảnh người da 
đen và phán đoán người trong ảnh có phải trên hai mươi mốt 
tuổi hay không. Sự chỉ dẫn này khuyến khích đối tượng nhìn 
vào những khuôn mặt trên căn bản những đặc trưng xã hội, 
thực hiện một sự phán đoán nhanh gọn về việc khuôn mặt 
ấy có thuộc vào nhóm “trên hai mươi mốt” hay nhóm “dưới 
hai mươi mốt”. Giống như chủng tộc và giới tính, “nhóm 
tuổi tác”, đặc trưng căn cứ trên “già” hay “trẻ”, là một trong 
những đặc trưng hay nhóm phân biệt xã hội mà chúng ta có 
thê nhận ra ngay lập tức trong văn hóa của chúng ta. Nhìn 
những tắm ảnh trong dạng thức của tư cách thành viên trong 
một nhóm làm chán nản việc nhìn vào họ như những cá nhân, 
là điều đòi hỏi những sự phân tích chỉ tiết hơn về những đặc 
trưng cá nhân trên khuôn mặt ấy. Dưới những điều kiện này, 
khi những đối tượng da trắng lượng định những khuôn mặt 
da đen trên căn bản của vấn đề “trên hay dưới hai mươi mốt”, 
những thành kiến chủng tộc của các đối tượng được gợi 
ra - phát sinh cả những sự thiên vị cảm xúc tiêu cực (khởi 
động amygdala căn cứ trên máy fMRI) và những ấn tượng 
kỳ thị chủng tộc cố hữu (được quyết định bằng thử nghiệm 
nhận thức). 


Trong giai đoạn thứ hai của thí nghiệm, những đối tượng 
được khuyên khích đê nhìn đên những người trong ảnh như 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 125 


một cá nhân, hơn là trên căn bản tư cách thành viên của họ 
trong một nhóm (chăng hạn như nhóm tuổi tác, giới tính, hay 
chủng tộc). Điều này được hoàn tất bằng việc chiếu lên tên 
một loại rau cải trên màn ảnh trước khi đưa ra mỗi tắm ảnh, 
và hỏi những đối tượng nghĩ về cá nhân trong tắm ảnh và 
quyết định xem người ấy có thích rau cải không. Nhiệm vụ 
này được bồ trí để làm cho đối tượng nghĩ về mỗi khuôn mặt 
như một cá nhân đặc thù với những sở thích và đặc trưng cá 
nhân. Lạ lùng thay, và ngạc nhiên hơn thay đối với nhiều nhà 
nghiên cứu, khuynh hướng cố ý để nhin con người ấy như 
một cá nhân đã loại trừ đáp ứng thành kiến một cách hoàn 
toàn trên một trình độ căn bản đến nổi mà amygdala không 
khởi động mà những ấn tượng kỳ thị chủng tộc có hữu cũng 
không gợi lên! Thành kiến một cách đơn giản đã biến mất! 


Sự khám phá này đã đánh đồ một cách hoàn toàn những 
ý kiến bảo thủ mạnh mẽ trước đây rằng thành kiến là một 
đặc trưng không thê tránh khỏi trong sự hiện hữu nhân loại, 
và rằng chúng ta không có năng lực đến ngăn ngừa những 
phản ứng “tự động” và “vô thức” này xảy ra. Rõ ràng các nhà 
tâm lý học và khoa học đã đánh giá vô cùng thấp khả năng 
của con người để thấy người khác như họ thật sự là, để thấy 
người khác như những cá nhân giống như “chúng ta”, hơn 
là phản ứng một cách tự động với một cảnh báo-nguy hiểm, 
đáp ứng đến những người xa lạ giống như họ là những thành 
viên của của một bộ lạc nhỏ thù địch ở hang sâu núi thăm nào 
đấy, những kẻ không muốn øì hơn là đánh chúng ta với một 
cây búa đá và cướp bóc những nguồn cung cấp hoa trái và 
những miếng sườn voi [không tượng] của chúng ta. 

Thật đáng sửng sốt! Những đối tượng này đã cho thấy 
có sự thành kiến phân biệt chủng tộc tối thiểu ở một mức độ 
nào đấy. Và ngay cả nếu một người không có những niềm tin 


126 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ấn tượng cô hữu được nghĩ là có cảm xúc thiên vị tiêu cực 
chống lại những nhóm khác là một phản ứng thâm căn cố 
đề tự động một cách sâu xa của loài người, điều gì đấy vượt 
ngoài sự kiểm soát của ý thức. Nhưng bây giờ, dường như 
là sự phản ứng bẩm sinh nên tảng của con người này, một sự 
đáp ứng có gốc rễ của thành kiến, thù hận, xung đột, và ngay 
cả bạo động - phản ứng Chúng Ta chống lại Họ - có thê được 
tiêu trừ một cách đễ dàng và nhanh chóng. Trong thực tế, tất 
cả chúng ta cần là khuynh hướng cần trọng nhìn người khác 
như những cá nhân: “Hmm... tôi tự hỏi loại rau cải nào mà 
người này thích?” 


Kỹ thuật này quá dễ dàng đề thực hiện và thật hiệu quả, 
rằng nó đưa những nhà nghiên cứu tự hỏi mọi thứ có đễ dàng 
như thế không. Vì thế họ quyết định hướng đến việc đánh 
cuộc. Căn cứ trên những nghiên cứu trước, họ lưu trữ hồ sơ 
những phản ứng thành kiến đến một sự đa dạng thông thường 
“ngoài-nhóm”: Những nhóm dựa trên tuôi tác, giới tính, tàn 
tật, hay giàu sang. Giống như những tắm ảnh của những 
nhóm chủng tộc, những tắm ảnh này cũng gợi ra những phản 
ứng cảm xúc tự động đa dạng. Người ta bây giờ quyết định 
thử “kỹ thuật rau cải” với những nhóm-ngoài “khắc nghiệt”, 
những nhóm bị bêu xấu cao độ trong xã hội chúng ta chẳng 
hạn như vô gia cư và nghiện ngập. 


Việc làm trước đây của họ với những nhóm-ngoài “khắc 
nghiệt” đã khơi mở một vài khám phá không ngờ. Sử dụng 
cùng kỹ thuật fMRI, người ta thấy rằng việc nhìn những tắm 
hình của nhóm-ngoài “khắc nghiệt” tức thời đã khởi động 
một khu vực của não bộ được biết như “thùy nhỏ” ở não trước 
(insuia), một khu vực phối hợp với thái độ né tránh và những 
cảm giác chán ghét - một cách nổi bật, trong những nghiên 
cứu trước kiêu mẫu này của não bộ hoạt động đã được thấy 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 127 


trong các phản ứng của những đối tượng đến những vật 
thê như rác rưởi, người tàn tật, và vật thải của con người. 
Sự khám phá nổi bật nhất trong nghiên cứu này là cái nhìn 
những hình ảnh của người vô gia cư cũng thất bại trong việc 
khởi động một vùng não bộ được biết như mặt sau vỏ não 
phía trước trán (mPFC®), một vùng của não bộ đáp ứng đến 
tác dụng kích thích xã hội nổi bật và bật sáng bất cứ khi nào 
người ta nghĩ về những con người khác hay chính họ. Sự liên 
can đến khám phá này? Những nhà nghiên cứu báo cáo rằng 
sự đáp ứng của não bộ là “giống như người ta trượt chân trên 
một đồng rác”. 


Sử dụng “phương pháp rau cải” với hình ảnh “rác rưởi 
của con người” Fiske cũng có thê đảo ngược lại những phản 
ứng thành kiến đến các tấm ảnh ấy - với kết quả là vùng 
nhận thức của “con người”, mặt sau vỏ não phía trước trán 
(mPFC) được khởi động, và phản ứng “rác rưởi ghê tởm” 
không khởi động. Giản dị một cách không thể ngờ rằng: 
“Loại rau cải nào bạn nghĩ người hành khất thích?” cho phép 
đối tượng thấy một con người thật sự thay vì một đồng rác 
Vô tr1 vô giác. 

Thêm nữa đề giúp những cá nhân vượt thắng thành kiến 
chống lại những nhóm khác, nguyên tắc nền tảng của kỹ 
thuật rau cải có thể giúp loại trừ một cách năng động sự lan 
tỏa những rắc rối xã hội khác mà chúng ta đã xác định trước 
đây: Sự đe dọa của ấn tượng rập khuôn cô hữu. Đặc trưng nỗi 
bật của kỹ thuật rau cải là cố ý thấy người nào đấy như một 
cá nhân thay vì như một đại biểu của một nhóm. Áp dụng 
cùng nguyên tắc, nhà tâm lý học Geoffry Cohen thuộc Đại 
học Colorado và nhóm nghiên cứu của ông điều khiển một 


5. mPFC: The dorsomedial prefrontal cortex. 


128 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thí nghiệm với những liên hệ khổng lồ cho hệ thống giáo dục 
của chúng ta và khoảng cách thành tích chủng tộc - sự khám 
phá được biết đến nhiều rằng, trên mức độ trung bình, những 
học sinh da đen chậm trễ phía sau những học sinh da trắng 
trong những thành tích chuyên môn. Khoảng cách này được 
suy nghĩ rộng rãi qua đe dọa của ấn tượng rập khuôn có hữu. 


Trong thí nghiệm này, các nhà nghiên cứu đã chọn một 
lớp Bảy bao gồm phỏng chừng phân nửa học sinh da trắng 
và phân nửa học sinh da đen. Vào đầu học kỳ, giáo viên đưa 
cho học sinh một danh sách của những giá trị (thí dụ, duy trì 
mối quan hệ với bạn bè hay gia đình, hành động tốt với nghệ 
thuật, trau đồi khả năng thể thao). Nhưng nhà nghiên cứu sau 
đó phân chia một cách ngẫu nhiên lớp học thành hai nhóm. 
Trong nhóm thể nghiệm, giáo viên hỏi học sinh chọn lựa giá 
trị quan trọng nhất đối với chúng và viết một bài tiêu luận 
giải thích tại sao chúng xem giá trị ấy là quan trọng. Những 
học sinh trong điều kiện kiểm soát được yêu cầu biểu lộ giá 
trị kém quan trọng nhất của chúng và viết một bài luận tại sao 
giá trị này có thê là quan trọng đối với người khác. Một khi 
chúng viết xong, chúng sẽ đặt bài viết trong một bao thư và 
đưa cho giáo viên. Sau đó giáo viên sẽ tiếp tục với chương 
trình thường lệ hằng ngày. Toàn bộ tiến trình mất khoảng 
mười lăm phút. 

Vào cuối học kỳ, Cohen và những đồng nghiệp của ông 
được phép tham khảo mọi đữ liệu của các học sinh. Kết quả 
thật đáng sửng sốt: Như được dự đoán trước, về trung bình, 
học sinh da đen đã làm bài yếu kém hơn những học sinh 
da trắng, tuy nhiên, những học sinh da đen trong nhóm thể 
nghiệm đã làm tốt hơn trên mức độ trung bình khoảng 25 
phần trăm của điểm học kỳ, tương ứng khoảng 40 phần trăm 
giảm thiêu trong khoảng cách thành tích do chủng tộc. 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 129 


Kết quả của nghiên cứu này thật quá SỐC, trong thực tế, 
người ta đã có một lúc khó tin vào điều ấy. Họ đã lập lại thí 
nghiệm với một nhóm học sinh khác - với cùng những kết 
quả (sự chênh lệch tình cờ là khoảng I trên 5.000). Những 
tác giả của nghiên cứu lý luận răng chỉ viết một bài luận này 
đã có sự tác động tái khẳng định tính tự trọng, làm nổi bật 
giá trị bản thân của chúng, và khẳng định giá trị cá nhân của 
chúng. Vì vậy, việc viết bài, làm bài đã xuất hiện để cách ly 
những học sinh thiêu số chống lại những đe dọa ấn tượng cố 
hữu và những hậu quả của chúng. 


Dĩ nhiên, đây chỉ là nghiên cứu khởi đầu nhưng những 
liên hệ rất rộng rãi - khoảng cách thành tích đã từng là một 
trong những vấn đề thử thách nhất trong xã hội chúng ta cho 
những nhà giáo dục, và không nghi TEỜ 8Ì CÓ những nguyên 
nhân phức tạp. Nhưng quan tâm đến hàng triệu đô la dành 
cho mỗi năm có gắng để khép lại khoảng cách này, và vô số 
giỜ làm việc đã bỏ ra trong rất nhiều chương trình đặc biệt có 
găng để thu hẹp khoảng cách, thì một sự can dự chỉ mất một 
số phút nào đấy mà thôi có thể có giá trị vô vàn - sự lan rộng 
vượt xa thành tích chuyên môn. 


TÍNH BÌNH ĐẲNG NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TA 


“Thưa Đức Thánh Thiện, ôn lại phương pháp của ngài để 
vượt thắng thành kiến, ngài đã đề cập là chúng ta cần những 
phương pháp đa dạng, chăng hạn như tiếp xúc cá nhân, hay 
xem những người khác như những cá nhân hơn là những đại 
biểu đơn thuần của một nhóm. Nhưng phương pháp chính 
của ngài dường như là đang vượt thắng những điều kiện tiêu 
cực của chúng ta, bằng việc thử thách và vượt thắng những 
tin tưởng sai lầm của chúng ta, chắng hạn như sự ưu thắng 

và hạ liệt cỗ hữu của chính nhóm chúng ta hay của những 
nhóm khác... 


130 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Đúng như thế,” ngài khẳng định. 


“Thế thì, ngài có những suy nghĩ nào xa hơn về một số 
chỉ tiết đặc biệt của lý trí mà chúng ta có thê áp dụng ở đây 
để giúp cho việc chiến thắng những điều kiện tiêu cực hay 
những tin tưởng sai lầm hay không?” 


“Vâng,” ngài nói, “phương cách đê làm điều ấy là qua 
việc phản chiếu trên tính bình đẳng nền tảng của chúng ta 
như những con người. Tôi nghĩ càng gia tăng tỉnh thức, thúc 
đây một cách năng động những ý tưởng tích cực chắng hạn 
như tính bình đăng nên tảng trong tất cả mọi người, thành 
kiến càng giảm trong xã hội.” 

“Ngài có thể đề xuất những phương cách có thể giúp 
chúng ta củng cô một sự đánh giá đúng hơn về nền tảng bình 
đăng như những con người hay không?” tôi hỏi. 


“Thí dụ,” ngài giải thích, “sinh học và di truyền học hiện 
đại đã minh chứng một cách đầy năng lực có một ít khác biệt 
thật sự thế nào giữa con người. Do thế, tranh luận có thể thực 
hiện trên căn bản khoa học, chỉ ra, thí dụ, trên bình diện di 
truyền học những loại chủng tộc phân biệt ra thế nào, đưa 
đến khẳng định về tính ưu việt hay hạ liệt, một cách đơn giản 
không hiện hữu. Khảo sát những khám phá khoa học này một 
cách sâu sát hơn có thể hỗ trợ. Trong thực té, có thê ông có 
thê khảo sát điều này và bao hàm nó trong quyên sách của 
chúng ta. Cũng có những nhận thức trong tư tưởng thế gian 
và chính trị nhấn mạnh sự bình đăng của con người, chắng 
hạn như khái niệm về những quyên tự nhiên cũng như quan 
điểm xã hội chủ nghĩa về tình huynh đệ của giai cấp vô sản 
đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Trong những hệ thống dân chủ 
tự do cũng thế, có ý tưởng rằng “tất cả mọi người sinh ra bình 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 3l 


đẳng 9, Thêm nữa, tiền đề cơ bản làm nên tảng hệ thống công 
lý là tât cả chúng ta bình đăng trong đôi mắt của luật pháp... ”. 


““Thưa Đức Thánh Thiện, ở đây ngài đang thực sự đề xuất 
về sự phân tích và phản chiếu một cách thật sâu sắc trên 
sự bình đẳng cơ bản như những con người. Tôi chú ý rằng 
những dòng lý trí mà ngài đề xuất tất cả đều từ khái niệm của 
phương Tây. Nhưng những gì là từ quan điểm của đạo Phật? 
Không có những sự thực tập nào đấy có thể hỗ trợ đề tạo nên 
cảm nhận bình đẳng nền tảng này chứ? tôi hỏi. 


“Ôi nhiên, CÓ Sự thực tập trau dồi hành xả trong Phật giáo có 
thê giúp đê giảm thiêu những định kiên thiên vị của chúng ta.” 


“Ngài có thể diễn tả sự thực hành ấy không?” 


“Vâng. Sự thực hành thiền quán này liên hệ việc quán 
tưởng một người bạn, một kẻ thù, và một người trung tính 
và rồi thì đầu tiên cho phép tâm thức chúng ta phản ứng 
đến một trong những người này trong cách thông thường 
của chúng ta: Quán chiếu ta cảm xúc dính mắc đến người 
thương, cảm giác thù hận đối với người ta không thích, và 
cảm nhận dửng dưng hay không xúc cảm đến một người lạ. 
Bước tiếp theo là tự hỏi mình, “Tại sao tôi cảm thấy những 
xúc cảm như vậy đến ba cá nhân này?' Ta sẽ tìm thấy một số 
nền tảng, như bạn ta đã làm những điều này hay điều nọ cho 
ta, đã biểu lộ sự tử tế cho ta, v.v... Nhưng rồi thì ta bắt đầu 
khảo sát , phân tích, sử dụng lý trí của ta, để thấy những điều 
này có phải là những nền tảng đúng đắn hay không, chúng có 
hợp lý hay không. Phân tích trong cách này chúng ta sẽ khám 
phá rằng những lý do, căn bản cho việc gọi một người là bạn, 
người nọ là thù, hay cảm giác đững dưng đối với người thứ 


6. Trích từ Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ do Thomas Jefferson soạn. 


132 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ba, không phải là những điều kiện thường hằng, và điều này 
có thể thay đồi bất cứ lúc nào. Bạn ta có thể gây tai hại cho 
ta và có thể trở thành kẻ thù, kẻ thủ ta có thể biểu lộ sự ân cần 
đối với ta và trở thành bạn, và người xa lạ có thể trở thành 
bạn hay kẻ thù trong tương lai. Do thế, phản chiếu một cách 
sâu sắc trong cách này chúng ta sẽ nhận ra rằng không có nền 
tảng nào có thê chứng minh là đúng cho việc phân biệt giữa 
họ trong cách này và cảm nhận những xúc cảm mạnh mẽ 
như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng sự mệnh danh hay nhãn hiệu 
của “bạn”, “thù”, hay “người lạ” là vô thường và là đối tượng 
thay đổi bất cứ lúc nào. 

“Thế nên, Howard, loại thực hành quán tưởng này giúp 
giảm thiểu định kiến thiên vị hay chống lại kẻ khác, và cân 
bằng những sự dao động cực đoan bắt thường này của cảm 
xúc mà chúng ta cảm nhận đối với người khác. Mục tiêu cho 
một sự thực tập như vậy là đề thiết lập một căn bản vững 
vàng vì thể chúng ta có thể trau dồi một mức độ của thân cận 
và quan tâm đối với tất cả mọi người - từ bi giống như th. 


“Dĩ nhiên”, đức Đạt Lai Lạt Ma nói thêm, “sự thực tập 
này có thể đầy năng lực một cách đặc biệt theo quan điểm 
nhà Phật, khi chúng ta đưa sự giải thích nhiều đời sống quá 
khứ, thế thì bạn ta có thê từng là kẻ thù ta trong quá khứ, kẻ 
thù ta có thê đã từng là người thân yêu nhất trong nhiều lần, 
v.v... Đây là tại sao rất lợi ích để có những tuyến đa dạng, 
khác biệt của lý trí - một tuyến của lý trí có thê hiệu quả 
hơn cho một người, một tuyến khác của lý trí cho người nào 
khác. Nhưng cho dù nó là từ quan điểm của khoa học, hay từ 
nhận thức thực hành của đạo Phật, vấn đề chính vẫn là phản 
chiếu trên những sự thật này một cách sâu sắc, vì thế nó sẽ 
trở thành một bộ phận của quan điểm nền tảng của chúng ta, 
và việc chúng ta liên hệ đến người khác như thế nào.” 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN e 133 


HUYỀN BÍ CHỦNG TỘC 


À, tối thiểu có một việc mà con người thật sự tốt đẹp: 
Những tưởng tượng của chúng ta là bất tận khi nhìn lên 
để thấy chính chúng ta như khác biệt với những thứ khác. 
Bắt chấp những đặc trưng gì mà chúng ta sử dụng như một 
căn bản đề tự phân biệt với những người khác thành những 
nhóm, cùng những đặc tính ấy có thê có khả năng được sử 
dụng như một căn bản cho thành kiến, phân biệt, hay thù hận. 
Trong thế giới ngày nay chúng ta có thể thấy những thành 
kiến căn cứ trên giới tính, quốc tịch, sức nặng, tuổi tác, tầm 
quan trọng, mức độ giàu sang, đảng phái chính trị, mức độ 
hấp dẫn thân thể, tôn giáo, và vô số những tưởng trưng khác. 


Trong việc phản chiếu trên những ảnh hưởng tàn phá của 
nhiều hình thức thành kiến, không nghi ngờ gì thành kiến 
chủng tộc là một trong những cội nguôn khổ đau và khốn 
đón nhất của nhân loại. Do vậy, thật đáng giá đề thâm sát sâu 
xa hơn sự phân biệt chủng tộc và khái niệm về chủng tộc. 


Theo thống kê năm 1990, thí dụ, người Mỹ nói rằng họ 
thuộc khoảng ba trăm chủng tộc hay nhóm thiểu số. Chúng 
đang lẫn tránh nơi nào? Tôi chưa từng thấy họ. Người Mỹ 
La tinh tự phân chia họ thành bảy mươi đặc tính khác nhau. 
Người Mỹ bản địa tự chia họ ra thành sáu trăm bộ lạc. Chúng 
ta nói chủng tộc là sinh học, nhưng chúng ta chưa nói đến tôn 
giáo và gọi nó là một chủng tộc (người Do Thái), hay chúng 
ta liên hệ đến những người đến từ chủng tộc “Ái Nhĩ Lan" 
thí dụ thế, mệnh danh thành viên đến từ một quốc gia như 
một dân tộc, hay có lẽ điều thích thú nhất của tôi, “chủng tộc 
thượng đẳng? (Aryan): Chủng tộc đứng đầu của Đức Quốc xã 
và những người trọc đầu (s&i-heads). Theo lịch sử, chủng 
tộc Aryan liên hệ đến những người đa dạng Ân-Âu sống ở Ba 
Tư, A Phú Hãn, và Ấn Độ khoảng 4.000 năm trước Tây Lịch, 


1344 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trong những vùng đất sau này được định cư bởi những người 
cổ Hittile?, được phân biệt bằng ngôn ngữ Tiền-Ân-Âu. À, 
có thể tôi quá đa nghi, nhưng nếu tôi phải dự đoán, tôi cam 
đoan rằng không quá 60 phần trăm người Đức Quốc xã và 
những người trọc đầu đã lớn lên trong vùng đất cổ Hittle và nói 
tiếng Tiền-Ân-Âu, một cách trôi chảy cách nào đấy, và tôi cam 
đoan rằng thậm chí ít người hơn biết đọc và viết ngôn ngữ ấy! 


Trong chương này, chúng tôi đang đàm luận về vấn đề 
con người sinh ra với những định kiến thiên vị bẩm sinh 
như thế nào, và chúng ta có khuynh hướng phản ứng với 
những chủng tộc khác với một định kiến cảm xúc tiêu cực 
như thế nào. Nhưng bằng việc nhìn vào vấn đề này một cách 
sâu sát hơn, con người không có một định kiến thiên vị bản 
năng chống lại những chủng tộc khác. Những gì chúng ta 
thật dường như có là khuynh hướng có một định kiến chống 
lại những nhóm khác trong tổng quát, như đã được bàn thảo 
trước đây - những người dường như khác biệt, những người 
chúng ta xác định như những nhóm-ngoài. Đây không phải 
là một vấn đề chủng tộc. Trong thực tế, trong thời điểm khi 
những năng lực tiến hóa tạo hình cấu trúc nền tảng não bộ 
của chúng ta, những chủng tộc khác nhau mà chúng ta thấy 
trên Trái Đất ngày nay thậm chí không hiện hữu. “Những 
chủng tộc” khác biệt đã không xuất hiện trên sân khấu cho 
đến một trăm nghìn năm hay hai trăm nghìn năm về trước, và 
qua thời gian ấy não bộ đã đảm đương hầu hết tất cả những 
thay đổi tiễn hóa của chúng. 


Kế từ khi Dự Án Di Truyền Học Nhân Loại tuyên bố 
những kêt quả bâm sinh của nó trong năm 2.000 trong việc 


7. Những người cổ sống ở vùng đất Bắc Syria và Á Tế Á (Thổ Nhĩ Kỳ 
phần Á châu). 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 135 


giải mã sự liên tục của khoảng hai mươi lăm nghìn gene, đã 
có một cuộc tranh luận tiếp tục lại về bản chất của chủng tộc. 
Ba tỉ “cặp nhiễm sắc thể” khác nhau (một sự phối hợp đa 
dạng của bốn đơn vị hóa học căn bản của phân tử DNA®), 
giống như “những mẫu tự” của “bảng chữ cái” di truyền học). 
làm nên DNA của loài người. Hầu như mỗi tế bảo trong thân 
thê chứa đựng một bộ hoàn toàn của hai bện dài xoăn nhau 
của những phân tử DNA, phân ra thành những vùng riêng 
biệt được biết như gene, mỗi gene chứa công thức để làm 
một hay hơn những khối chất đạm. Đây là bản thiết kế nền 
tảng của sự sống, mang những cấu trúc đầy đủ đề thiết lập và 
chuyên vận một thân thể con người. Giải mã sự liên tục của 
những gene này là một thành tích phi thường, mất hơn một 
thập niên nghiên cứu chuyên sâu, với sự hợp tác và cung ứng 
cuâ những nhà khoa học trên toàn thê giới. 


Sự quán sát này vào mật mã của đời sống khởi động một 
sự quan tâm được làm mới lại trong việc đem một cái nhìn 
vào vấn đề chúng ta là ai, và là loài người có ý nghĩa gì cùng 
những khác biệt và tương đồng trong những chủng tộc khác 
nhau. Như được báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng 
mỗi con người là khoảng 99,9 phần trăm giống. nhau và có sự 
đa dạng hơn trong sự cấu tạo di truyền của mỗi người trong 
mỗi sắc tộc giữa những chủng tộc. Sự khám phá này làm 
nhiều người kết luận rằng loài người giống nhau một cách 
hết sức căn bản và khái niệm chủng tộc là lỗi thời, một cách 


§. Acid Deoxyribo Nueleic (viết tắt ADN theo tiếng Pháp hay DNA 
theo tiếng Anh) là một phân tử acid nucleic mang thông tin di truyền mã 
hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sông bao gồm 
cả một số virus. ADN thường được coi là vật liệu di truyền ở cấp độ phân 
tử tham gia quyết định các tính trạng. Trong quá trình sinh sản, phân tử 
ADN được nhân đôi và truyền cho thế hệ sau. 


136 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thiết yêu là một huyền bí, một sự phóng chiếu tinh thần, tối 
thiểu từ quan điểm sinh học. Thí dụ, chúng ta đặt một tầm 
quan trọng trên màu da trong xã hội chúng ta như vậy, tuy 
thế sự khác biệt giữa hai con người căn cứ trên màu da là rất 
nhỏ, hầu như không tỒn tại; trong thực tế, thí dụ như được 
báo cáo rằng da trắng được sản sinh bằng sự thay đổi của một 
“mẫu tự” DNA trong ba tỉ chữ cái! Chúng ta nghĩ chúng ta 
biết chủng tộc là gì - trong thực tế, “mọi người đều biết”- tuy 
thế khi để đi đến xác định nó thật sự, chúng ta lạc lối. Càng 
nhìn sâu sát hơn thực chất của mỗi chủng tộc, tìm kiếm một 
người chúng ta có thể chỉ ra như một thí dụ của chủng tộc 
“thuần túy” sinh học và đi truyền, đường như nó càng chỉ ở 
trong sự tưởng tượng của chúng ta mà thôi. 


Chẳng bao lâu những sự khám phá như vậy bắt đầu lan 
truyền khắp nơi, như thường lệ, một số nhà khoa học bắt đầu 
bác bẻ. Thí dụ, họ chỉ ra rằng có một số sự khác biệt gene 
giữa những quân thể khi người ta nhìn vào một số “gene 
tương ứng”, các sự đa dạng của những gene khác biệt. Tuy 
thế, sự thật vẫn duy trì rằng không có sự phân chia khác biệt 
giữa những chủng tộc, vì chúng ta luôn thấy những thành 
viên của những quân thê hay chủng tộc khác hay nhóm thiêu 
số khác mang gene tương ứng “đặc biệt” ấy mà được nghĩ là 
chỉ thuộc một nhóm cư dân nào đó mà thôi. 


Những nhà nghiên cứu khoa học cũng nhắc chúng ta rằng 
tất cả chúng ta là cùng gia đình - một cách lý thuyết. Chúng 
ta có cùng tổ tiên, và tổ tiên chung phụ nữ mới gần đây nhất 
của chúng ta, của mọi người sống ngày hôm nay, một cách 
phổ thông được biết đến là Mitochondrial Eve®'. Bà sống ở 


9. Nghiên cứu sử dụng một phức hợp gene đặc biệt là mitochondrial 
DNA, được truyền từ mẹ sang con, đê theo dâu từ con người hiện đại 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 137 


Phi châu khoảng 140.000 năm về trước (không phải là Eve 
trong Thánh Kinh, vì Eve này không là người đàn bà duy 
nhất trên Trái Đất, bà cũng có gia đình và bè bạn cùng thời, 
và chúng ta cũng thừa kế một số nét nào đấy của họ). Những 
nhà khoa học theo dấu tô tiên của chúng ta đến bà Eve như 
một kết quả của một chút DNA đặc biệt, một thành phần nhỏ 
được tìm thấy trong phức hợp gene mitochondria, những cấu 
trúc nhỏ hình xúc xích bên trong tế bào, “ngôi nhà năng lực” 
của tế bào sản sinh ra năng lượng. Hầu hết DNA của chúng 
ta là một hỗn hợp DNA từ cả cha mẹ chúng ta, nhưng DNA 
mitochondria được truyền xuống chỉ qua những bà mẹ, và nó 
không thay đổi. Do vậy, sử dụng những tính toán phân tích 
chỉ ly, các nhà khoa học đã theo dấu ngược đến tổ chung của 
chúng ta đến một người đàn bà. 


Từ dữ kiện ấy, tất cả con người là anh em với nhau - 
ô, tối thiêu tất cả những người đàn ông có một tổ tiên nam 
giới chung. Y-chromosomal A dam, người đã sông ở Phi châu 
khoảng 60.000 năm trước đây. Điều này được quyết định 
trong cùng cách Sử dụng những mãnh DNA trên nhiễm sắc 
thể Y chỉ truyền xuống cho nam giới và không lẫn lộn với 
những phân tử DNA khác; nó giống như họ (tên) di truyền 
cho phép nam giới theo dấu những dòng truyền thừa tổ phụ 
ngược lại xuyên qua thời gian. 


Chủng tộc có thể xuất hiện như những gì cụ thể, bởi vì 
chúng ta có thể thấy những khác biệt trước đôi mắt của chính 
chúng ta - quá hiếm hoi hỏi về vấn đề thật sự là gì. Đối với 
hầu hết mọi người, sự quan trọng vô hạn của con người đặt 
trên chủng tộc đường như quá đầy đủ chứng cứ rằng nhân 


lần về một người độc thân gọi là “Ä⁄/ochondrial Eve” sông ở Châu Phi 
khoảng 200.000 năm trước. 


138 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


loại có thể phân biệt một cách rõ ràng trên căn bản của chủng 
tộc - thật đầy đủ rằng chúng ta dường như “biết” một cách 
trực giác trong ruột gan của chúng ta là phải có những khác 
biệt nền tảng và chức năng sinh học. Nhưng những sự khác 
biệt này là gì? 

Những nhà khoa học đã lý luận rằng những biểu hiện 
khác biệt chủng tộc của loài người đã xuất phát từ những sự 
cô lập dân cư nào đấy sống trong một vùng địa lý riêng biệt 
cho nhiều nghìn năm - con người càng sông trong những 
vùng khí hậu năng nóng chói chang, chúng ta cảng cân hắc 
tố melanin đề bảo vệ chúng ta, và thân tướng có thể cao hơn 
hay được tạo hình một cách khác biệt cho phép nhiều bề 
mặt của chúng ta làm bay hơi. Hay nếu chúng ta sống trong 
những vùng khí hậu ít ánh nắng hơn, chúng ta cần ít hắc 
tố hơn, với nhiều chất béo hơn đề bào tồn hơi ấm. Nhưng 
dường như sẽ là bi kịch khi nhân mạnh quá nhiều lên những 
gì đấy không øì nồi bật hơn là sự che phủ thân thê họ do thời 
tiết của nơi họ sinh trưởng. 


Tiếp tục với sự đàm luận của chúng tôi về sự kỳ thị 
chủng tộc và thành kiến. Tôi nói, “Thưa Đức Thánh Thiện, 
ngài nói những phương cách tích cực như thế nào về tư tưởng 
có thể thúc đây trong một xã hội mà nó có thê tăng cường sự 
tin tưởng tính bình đăng căn bản của chúng ta và giúp chúng 
ta vượt thắng phân biệt chủng tộc, thành kiến như thế nào. 
Nhưng tôi vừa mới suy nghĩ sau khi bộ gene của con người 
vở ra thì như thế nào, có rất nhiều dữ liệu thông tin về 99,9 
phần trăm DNA của chúng ta như thê nào, những thiết kế cho 
việc xây dựng thân thể con người, là giống nhau một cách 
chính xác như mỗi người chúng ta từng gặp. Đối với tôi đây 
là một thống kê thật kinh ngạc! Tôi cảm thấy rằng điều ấy là 
chứng cứ thật thuyết phục cho thấy chúng ta giống nhau như 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 139 


thế nào. (Vì thế, trên căn bản di truyền học chúng ta giống 
nhau nhiều hơn là khác nhau, và sự khác nhau là không đáng 
kế). Thậm chí Tổng thống Clinton đã lên truyền hình và đề 
cập đặc trưng này, và đã tiếp tục nêu điều này ngay cả sau khi 
ông ta đã mãn nhiệm. 


“Thêm nữa, sự thật là những giá trị hay ý tưởng này chăng 
hạn như dân chủ, bình đăng, v.v..., đã được khuyến khích 
trong xã hội chúng ta rồi. Tuy thế, sự tỉnh thức ấy đường như 
không có một tác động lớn trong xã hội. Mọi người trên khắp 
thế giới đang khai thác lẫn nhau, chiến đấu với nhau, và hành 
động nói chung giống như là những khác biệt giữa chúng ta 
là không lồ, hầu như chúng ta là những chủng loại khác nhau. 
Do vậy, tôi đang tự hỏi rằng điều gì đang thiếu vắng...”. 


“Howard, tôi nghĩ nêu ông nhìn từ viễn tượng rộng rãi 
hơn, ông sẽ thấy rằng sự thúc đây những giá trị này đang hoạt 
động, có hiệu quả. Từ quan điểm của lịch sử loài người, đã 

có những tiễn bộ to lớn trên thế giới, với một sự tỉnh giác lớn 
lao hơn về những giá trị này, những ý tưởng về bình đăng và 
thật lan rộng khắp thế giới. Hãy nhìn những tiến bộ chỉ trong 
vài trăm năm trở lại đây.” 

“À, điều đấy có thể đúng,” tôi thừa nhận, “nhưng tôi 
không biết, dường như cho một số người nào đấy tối thiểu 
vẫn khó khăn cho họ đảo ngược quan điểm và nhận thức 
của họ, để mở rộng biên cương cho những ai mà với những 
người ấy họ là giống nhau, để bao gồm những người khác 
như một bộ phận của “chúng ta”, căn cứ trên một ý nghĩa sâu 
sắc về nền tảng bình đắng của chúng ta.” 

“Vâng, có thê khó khăn,” Đức Thánh Thiện đáp lời, “và 
mặc dù trong vài trường hợp có thể. khó khăn, tôi nghĩ rằng 
có thể thay đổi. Hãy nhìn vào thí dụ của ông về Hoa Kỳ và 


140 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


những hiện tượng văn hóa ở Mỹ về cuộc vận động quyền dân 
sự. Đã có thời gian có những cộng đồng hoàn toàn tách biệt. 
Nhưng trong những trường hợp nơi mà cộng đồng thiểu số 
da đen được trao cho cơ hội bình đẳng như một kết quả của 
cuộc vận động này, đạt được cùng trình độ kinh tế xã hội và 
sống trong cùng những người láng giêng như những người 
khác chùng tộc, chia sẻ cùng những rắc rối xã hội cộng đồng, 
chăng hạn như sự giáo dục con cái của họ, tôi nghĩ sẽ có ít 
sự phân chia Chúng Ta và Họ hơn. Mặt khác, trong những 
cộng đồng nào mà những người da đen được ban cho những 
quyên dân sự ít hơn, sống một cách riêng biệt, sẽ có nhiều 
sự nghi ngờ hơn giữa hai chủng tộc. Vì thế tôi nghĩ điều này 
cho thấy răng sẽ có rất ít khả năng đề giảm thiêu những loại 
phân chia này; không thê.” 

“Điều ấy đúng,” tôi nói lại lần nữa. Ngài đang bắt đầu 
thuyết phục tôi. Tuy nhiên, khi tôi đang tự hỏi về khả năng cho 
sự thay đổi chân thành trong những cuộc xung đột khó chạy 
chữa nhất giữa những nhóm chủng tộc, thiêu số và những thứ 
khác nữa, ngài tiếp tục, giống như cảm nhận được sự nghi 
ngờ của tôi. “Howard, ở đây chúng ta đang nói về thành kiến 
và xung đột giữa những nhóm, và điều này nhắc tôi về một 
câu chuyện cảm động mà tôi đã nghe trong một lần tôi viếng 
Do Thái. Tôi đã gặp những người nào đấy liên hệ trong một 
cuộc vận động hòa bình của những người dân thường ở đấy 
mà đã đem tất cả những thiếu niên Do Thái và Palestine lại 
với nhau. Những thiếu niên này được dạy đề thấy hình ảnh 
của Thượng đề trong mỗi đứa khác. Chúng được thực tập đề 
tự nhắc nhở rằng Thượng đế ở trong những đứa trẻ phía bên 
kia, trong cùng cách ấy Ngài ơ trong chúng. Đây là một loại 
thực tập tâm bình đăng (một loại hành xả hay buông bỏ: Cởi 
bỏ những điều ràng buộc trong tâm thức).” 


VƯỢT THẮNG THÀNH KIẾN s 14I 


Tôi nghe nói rằng bất cứ khi nào cuộc xung đột được hâm 
nóng lại, những đứa trẻ này, những thiếu niên đã từng rèn 
luyện đề thấy Thượng đề trên khuôn mặt của những đứa trẻ 
thuộc phía bên kia, đã thấy là hầu như không thể phát triển 
sự thù hận đối với những đứa trẻ khác. Người ta không thể 
khiến cho những đứa trẻ này ở dưới đặc tính liên tưởng suy 
rộng về “kẻ thù'. Tôi nghĩ điều này thật là tuyệt vời!” Đức 
Đạt Lai Lạt Ma kêu lên một cách nhiệt tình. 


“Do vậy, tôi thật sự tin tưởng rằng sự thay đồi chân thành 
là có thể,” ngài kết luận, “nhưng dĩ nhiên, thay đổi cần thời 
gian. Như chúng ta đề cập, những thái độ này căn cứ trên sự 
tin tưởng sai lầm và vọng tưởng điên đảo của tư duy, và bất 
cứ sự thay đổi nào trong xã hội trước nhất phải bắt đầu trong 
tâm thức và trái tim của con người, với một sự chuyển hóa 
về quan điểm của người ấy. Sự thay đổi này xảy ra trong một 
người vào một lúc nào đấy.” 


Nguyên tác: Qvercoming PreJudice 
Ấn Tâm Lộ - Ngày 13/07/2011 


Chương 5: 


(HỦ NGHĨA QUỐC GIA CỨCĐ0AN 


“A, tuần này chúng ta đang nói về những sự phân chia 
Chúng Ta chống lại Họ, và những hiểm họa của sự tiễn triển 
này đến thành kiến, xung đột, và bạo động. Tôi vừa mới nghĩ 
rằng việc xác định với xứ sở hay quốc gia của một NGƯỜI 
dường như cũng là những thí dụ đầy sức thuyết phục vê 
Chúng Ta. Dường. như rằng đi theo một thời điểm khủng 
hoảng của một quốc gia, ở đấy luôn luôn dường như là sự 
sông lại của chủ nghĩa yêu nước hay chủ nghĩa quốc g1a. 
Dĩ nhiên, nhiều lúc chủ nghĩa quốc gia này tự tuyên bố như 
một loại chủ nghĩa yêu nước đầy âm thinh, những biểu hiện 
hỗ trợ cho xứ sở một người, nhiều sự vung vẫy CỜ XÍ, V.V... 
Nhưng một cách lịch sử, khuynh hướng của loại chủ nghĩa 
quốc gia này càng nhiều, hiểm họa rơi vào những kiêu thức 
tàn phá càng lớn, và không có nhiều khoảng cách để đi từ 
một loại nhiệt huyết yêu nước đến sự thù địch công khai đối 
với những quốc gia khác. Sự việc thứ này đã hành động như 
một loại nhiên liệu cho nhiều xung đột trong lịch sử. 





“Tôi vừa tự hỏi, chính ngài nắm giữ gì về chủ nghĩa quốc 
gia, lợi ích của nó chông lại những bât lợi hay khả năng tàn 
phá của chủ nghĩa quôc gia?” 


144 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, “Tôi không nghĩ rằng chủ nghĩa 
quốc gia trong tự nó là tàn phá. Là một thành viên của một 
quốc gia nào đấy có thê là một bộ phận cảm giác nhận biết 
của một người. Do vậy, chủ nghĩa quốc gia có thê hữu ích, 
cho chúng ta một cảm nhận thuộc về, và chúng ta có thê có 
một cảm giác tự hào trong đặc tính quốc gia của chúng ta. 
Điều này là tốt. Tôi nghĩ chủ nghĩa quốc gia như một loại khí 
cụ hay như khoa học - nêu chúng ta sử dụng khoa học trong 
một cách sai lạc, sau đó nó có thể đem thảm họa. Nếu chúng 
ta sử dụng nó một cách thích đáng, nó sẽ mang đến lợi ích. 
Thế nên, nó tùy thuộc vào việc chúng ta sử dụng nó trong 
phương pháp đúng đắn hay không. 


“Bây giờ khi chúng ta nói về chủ nghĩa quốc gia, chúng 
ta đang nói về những sự khác nhau căn cứ trên đặc tính quốc 
gia, một phần then chốt mà đấy là những khác biệt trong di 
sản văn hóa, và quá khứ lịch sử. Mỗi quốc gia có đặc trưng 
văn hóa hay nhóm văn hóa, một di sản văn hóa. Dĩ nhiên, 
cũng có những biên giới địa lý giữa các quốc gia. Đấy là một 
phần của nó. Nhưng tôi nghĩ văn hóa là vấn đề chính. Và, đĩ 
nhiên, mỗi cộng đồng phải có quyên đề bảo tồn nền văn hóa 
của chính họ, kế cả ngôn ngữ, phong tục, và áo quần, v.v.. 


Tôi hỏi, “Ngài đề cập những lợi ích của chủ nghĩa quốc 
gia và tầm quan trọng của việc duy trì một nên văn hóa hay 
đặc tính dân tộc, nhưng ngài cũng đồng ý rằng có thê có 
những bất lợi của chủ nghĩa quốc gia, những khía cạnh phá 
hoại chứ?” 


“Ở đây, tôi muốn phân biệt giữa một chủ nghĩa quốc gia 
lành mạnh và chủ nghĩa quốc gia cực đoan,” đức Đạt Lai Lạt 
Ma đáp lại. “Khi chủ nghĩa quôc g1a trở nên cực đoan, nó trở 
thành một ý tưởng nguy hiểm, quá mạnh có thể khích động 
dân chúng tiến hành những hành động khiêu khích. Điều này 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 145 


có thê xảy ra như thế nào, chúng ta đã thấy một cách rất rõ 
ràng trong câu chuyện thảm kịch ở bán đảo Balkan vào cuối 
thế kỷ hai mươi, với thuật ngữ “làm sạch dân tộc" và “Balkan 
hóa” xâm nhập vào ngữ vựng hàng ngày của chúng ta. Những 
gì chúng ta chứng kiến trong thảm kịch này là những đặc tính 
cực đoan quốc gia đã đưa đến một chu kỳ tội ác của bạo động 
giữa người Serbia, Croatia, và Bosnia. Ở đây là một thí dụ về 
những tác động đặc tính quốc của con người đã dày xéo những 
khía cạnh đặc tính quốc gia của dân tộc khác mà nếu khác đi đã 
có thể cung ứng một căn bản cho việc đi đến với nhau.” 


“Do thế, như một xã hội, ngài nghĩ chúng ta có thể học 
hỏi điều gì từ kinh nghiệm của thảm họa đó ở Đông Âu?” 
tôi hỏi. 

“Rõ ràng một bài học quan trọng mà chúng ta cần học 
là những đặc tính quốc gia dân tộc rất quan trọng đối với họ 
và phải nên tôn trọng. Trong chỉ tiết, điều này nói với chúng 
ta là khi những đặc tính quốc gia dân tộc cùng tổn tại trong 
một nhóm rộng lớn, cho dù trong một liên hiệp quốc gia như 
Liên Hiệp Âu châu, hay một quốc gia riêng lẻ, chúng ta cần 
bảo đảm rằng những tính chất quốc gia dân tộc được quan 
tâm tôn trọng và làm cho hòa hiệp chân giá trị. Dĩ nhiên, nêu 
chúng ta có một sự đa dạng văn hóa khác biệt trong một quốc 
gia, nhằm đề cho tất cả phát triển lớn mạnh, tôi nghĩ tự do là 
rất quan trọng và một thê chế công bằng hữu hảo, với những 
nguyên tắc của luật lệ.” 


Ngay lúc đức Đạt Lai Lạt Ma nói về những vấn đề này - 
tự do, nguyên tắc luật lệ, sự tôn trọng tất cả những nên văn 
hóa, tất cả mọi quốc gia - truyền thống văn hóa Tây Tạng, 
và vị trí lịch sử Tây Tạng như một quốc gia, đang ở trong 
những gọng kìm của một cuộc đấu tranh sinh tử mà có thê 
quyết định sự sống còn của một truyền thống và di sản cô 


146 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


xưa. Đối với ngài, đây là một vấn đề sóng động, không chỉ là 
một triết lý trừu tượng - những thuật ngữ như “tự do”, “tôn 
trọng những nền văn hóa con người”, và “nguyên tắc luật 
lệ” không chỉ là những khẩu hiệu đối với ngài, hay một mẫu 
tin tức buổi tối. Bị kích thích bởi cảm xúc mạnh mẽ nội tại 
và đánh dấu với một cái nhìn kiên quyết trong đôi mắt ngài, 
những ngôn từ của đức Đạt Lai Lạt Ma chuyên chở một cảm 
giác chân thành cấp bách. Có ý nghĩa rằng khổ đau của con 
người thật sự bi đe dọa, và rằng sự cống hiến của đức Đạt Lai 
Lạt Ma đối với những nguyên tắc và những biên giới này trong 
sự quan tâm của ngài không chỉ dành cho nền văn hóa Tây Tạng 
mà thôi nhưng được mở rộng đến tất cả những nền văn hóa trên 
thế giới. Tôi không thê cầm lòng được với sự xúc động. 


Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng thảm kịch ở Balkan có thể 
dạy chúng ta một bài học quan trọng về những gì có thê xảy 
ra khi loại tôn trọng căn bản ấy văng bóng...” Ngài dừng lại, 
rồi thì thêm một cách nhanh chóng, “Tôi trọng truyền thống 
người khác là rất quan trọng trong thế giới ngày nay.” 


Suy nghĩ khoảng một giây về bình luận mà tôi đã nghe 
đức Đạt Lai Lạt Ma nói trước đây, ý tưởng rằng hòa bình thật 
sự không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh, đối với 
tôi là sự vắng bóng đơn thuần của thành kiến không giống 
như sự tôn trọng thật sự. 


Tôi nhận xét, “Cho đến lúc này, chúng ta đã đang nói về 
sự vượt thắng thành kiến, nhưng bây giờ dường như chúng 
ta đang nói nó một bước xa hơn hay trở nên chủ động hơn, 
nói về việc trau dồi một ý thức tôn trọng đối với những nhóm 
khác. Nhưng câu hỏi hợp lý logic là, ngài có bất cứ suy tư 
nào về việc làm thế nào gia tăng hay trau dồi một ý thức tôn 
trọng rộng lớn hơn đối với những nên văn hóa hay dân tộc 
khác hay không?” 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 147 


“Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta đã thảo luận về vẫn đề một 
số cá nhân có thê có trình độ học vấn hơn hay giàu có hơn, 
v.v... và một số có thê yêu kém hơn, nhưng mặc cho những 
loại khác biệt này, họ vẫn là những con người, và đáng trọng 
với phẩm giá con người và tôn trọng trên trình độ căn bản ấy. 
Cùng nguyên tắc áp dụng trên trình độ văn hóa và dân tộc - 
có thê có những người khác dị biệt, lối sống của họ hay lối 
ăn mặc của họ mà chúng ta có thể không hiểu được, nhưng 
chúng ta vẫn có thê duy trì sự tôn trọng phù hợp với chân giá 
trị con người họ căn cứ trên lòng nhân đạo thông thường của 
chúng ta. 

“Nhưng ở đây,” ngài tiếp, “có một vấn đề khác. Điều 
gì đấy rất quan trọng trên nhiều trình độ: Học hỏi để biết 
thưởng thức sự đa dạng, thật sự phản chiếu trên giá trị của 
nó, khảo sát những niềm tin của nó. Càng có thể đánh giá 
đúng sự đa dạng, chúng ta sẽ càng dễ dàng tôn trọng hơn 
những aI có thê là khác biệt. Thí dụ, từ quan điểm nhân loại 
là một thể thống nhất, tôi nghĩ sự đa dạng văn hóa, đa dạng 
những nhóm chủng tộc có thê làm giàu cho nhân loại. Nên 
vấn đề thật sự là nhằm đề cho tập thể nhân loại phát triển lớn 
mạnh, những cá nhân thành viên của tập thê ấy phải thịnh 
vượng. Tốt lành như một ngôi vườn. Nhằm để cho một ngôi 
vườn xinh đẹp và kỳ diệu, ở đây cần có sự đa dạng của bông 
hoa trong ngôi vườn, cây cỏ, và sự phối hợp của nhiều kích 
cỡ, hình dạng, và màu sắc khác nhau bồ sung cho ngôi vườn, 
và mỗi thứ cần phát triển trong môi trường riêng của chúng. 
Trái lại, nếu chúng ta chỉ có một loại hoa trong vườn ây, chì 
trong một sưu tập, điều ấy sẽ đơn điệu nhàm chán. Chính sự 
đa dạng đã cho ngôi vườn sự xinh đẹp của nó.” 


Thời gian cho buổi gặp gỡ của chúng tôi đã hết. Nhưng 
bị thu hút với những ngôn từ của đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi đã 


148 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không chú ý sự bối rối bất thường trong hành động của các 
cộng sự và thị giả của ngài đến và đi ở hàng hiên bên ngoài 
trong việc hướng dẫn một người khách ra và một người khác 
vào. Nhưng bây giờ lãng vãng chung quanh tắm bình phong, 
dấu hiệu được báo bởi thư ký của đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi 
nhanh chóng chuẩn bị đề rời khỏi phòng tiếp kiến. 


Khi tôi bước ra hành lang, được trang trí bởi một sự sắp 
xếp dày đặc những bụi cây màu tía treo trên rào lưới, tôi nhìn 
người khách kế tiếp của đức Đạt Lai Lạt Ma được hướng dẫn 
vào trong phòng và gặp ngài. Đấy là một nhóm nhỏ những 
người nam nữ, và tôi chú ý rằng những thành viên của nhóm 
đại diện cho vài quốc tịch khác nhau và tất cả dường như 
được thống nhất trong sự sôi nồi của họ đề diện kiến đức Đạt 
Lai Lạt Ma - một sự kết thúc thích hợp cho buổi thảo luận 
của chúng tôi về sự hòa hiệp giữa tất cả các dân tộc. Khi tôi 
bước xuống lối đi hướng tới cổng chính khu phức hợp nơi cư 
ngụ của đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi thích thú với sự tươi tốt xum 
xuê của cây cỏ trên mặt đất - những hàng trúc và bụi rậm dày 
đặc, cây sôi, cây linh sam, cây đồ quyên, những bông hoa 
trong chậu đủ màu sắc rộ nở - tím, vàng, đỏ, cam,... Khi tôi 
chậm rãi bước xuống đồi, sung sướng với sự đa dạng của một 
ngôi vườn trong khi vẫn nghĩ về ấn dụ ngôi vườn của đức 
Đạt Lai Lạt Ma với cái hay cái đẹp trong sự đa dạng của con 
người, tôi đang say sưa với sự an bình, cảm giác hy vọng như 
thê có lẽ một ngày nào đấy viễn tượng của đức Đạt Lai Lạt 
Ma có thể đạt đến để xuyên qua ngôi vườn trong hiện thực. 


Người ta không cần nhìn quá xa trong quá khứ để bắt gặp 
những thí dụ đễ sợ nhất của sức mạnh tàn phá do chủ nghĩa 
quốc gia cực đoan hay thành kiến dân tộc và thù hận. Thí 
được chọn lựa bởi đức Đạt Lai Lạt Ma, Cuộc Chiến Bosnia, 
không quá lâu về trước. Gần như ngay lập tức sau khi Cộng 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 149 


Hòa Bosmia và Herzegovina tuyên bó độc lập khỏi cựu Liên 
Bang Nam Tư năm 1991, thế giới bắt đầu chứng kiến ngay 
chính phía tệ hại nhất của chủ nghĩa quốc gia cực đoan, khi 
ba nhóm dân tộc truyền thống sống trong vùng (Chính Thống 
Serbia, Thiên Chúa Croatia, và Hồi giáo Bosnia) bắt đầu một 
cuộc chiến tranh ác liệt căn cứ trên quốc gia dân tộc, mỗi 
phía chiến đấu để đạt được sự kiểm soát chính trị đối với 
quốc gia mới hay những bộ phận của nó. Vào lúc cuộc chiến 
chấm dứt với Thỏa Thuận Dayton 1995, hơn một trăm nghìn 
người đã bị giết và hai triệu người phải ly tán - kết quả của 
cuộc chiến tàn phá quá nhiều cho khu vực, đề lại thảm họa 
của nó với sáu mươi phần trăm nhà cửa, phân nửa trường 
học, và một phần ba nhà thương bị hư hao hay phá hủy; 
cùng với sự tàn phá hệ thống điện lực, hệ thống đường xá, hệ 
thống dẫn nước; tra tắn; binh lính hãm hiếp phụ nữ trước mặt 
g1a đình họ, ở công trường, đôi khi sự lạm dụng và những bè 
lũ hãm hiếp họ với nhau, hàng ngày hay ngay cả hàng tuần 
vào lúc ấy. Cả ba phe đều dự phần. Người Serbia đặc biệt 
tàn nhẫn trong những nỗ lực “làm sạch dân tộc” của họ, đốt 
rụi nhà cửa, giam những người đàn ông trong những trại tập 
trung nơi mà một số bị tra tắn hay đói khát đến chết, sử dụng 
chiến thuật để loại trừ thành viên của những nhóm khác sông 
trong những khu vực địa lý của họ. 


Với khổ đau trong một mức độ rộng lớn và không thê 
tưởng tượng như thế, đôi khi thật đễ dàng để xem những 
chiến tranh nhận thấy như vậy là “những sự kiện thế giới” và 
đánh mắt ý thức tác động của chủ nghĩa quốc gia cực đoan 
trong đời sống thường nhật của con người. Nhưng có lễ câu 
chuyện của ba đời sống sẽ là một thí dụ năng động cho thảm 
kịch của suy nghĩ Chúng Ta và Họ. 


Trong thảo luận trước đây của chúng tôi, đức Đạt Lai 


150 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Lạt Ma đã nói về mối quan hệ giữa cá nhân và nhóm - một 
người có thể có một ý thức mạnh mẽ về đặc tính cá nhân, của 
sự độc lập, của sự tự tin và sự mạnh mẽ của cá nhân như thế 
nào và cùng lúc ấy có một ý thức sâu sắc về việc thuộc vào 
một nhóm, “Không phải là Tôi hay Chúng Ta, nhưng là Tôi 
và Chúng Ta.” Ở đây, ngài mở rộng cùng nguyên tắc ấy đến 
những nhóm: Sự tin tưởng khả năng của nhiều nhóm sống 
trong một xứ sở, mỗi nhóm ca ngợi đặc thù của họ, vinh danh 
truyền thống của họ trong khi cùng lúc ấy trau đồi một ý thức 
của việc thuộc vào một đặc tính quốc gia. 


Một kiểu mẫu như thế, sự cân bằng lý tưởng của đặc tính 
cá nhân và tập thể, đã được thấy một lần trong một nhóm 
thiếu niên mười sáu và mười bảy tuôi, Bosnia, Croatia, và 
Serbia, những thiếu niên đã đến với nhau trong năm 1984 
để thi đấu cho đội bóng rổ thiếu niên quốc gia của Nam Tư, 
một đội bóng đã trở thành huyền thoại. Trong bốn năm, đội 
này là vô địch, một đội bóng ước mơ của của những đấu thủ 
trẻ, những người chưa bao giờ thua trận trong những cuộc 
thi đấu quốc gia trên sân, và những người trưởng thành với 
nhau ngoài sân, tiễn tới vững vàng trong tình bạn sâu sắc 
khi chúng du hành với nhau, sông trong phòng với nhau, rèn 
luyện cần mẫn, và chia sẻ đời sống với nhau. Ý thức tình bạn 
thân thiết cá nhân và sự tự tin thi đấu của chúng là không 
thể lay chuyền trong những năm tháng ấy, đến mức độ mà 
đêm trước của trận thi đấu quan trọng nhất của chúng, Vô 
Địch Thế Giới 1987 cho Nam Thiếu Niên, chúng đã cùng 
nhau lẻn ra khỏi khách sạn của chúng để nhảy nhót, nhào lộn 
trên những tấm bạt lò xo cả đêm. Và chúng vẫn chiến thắng 
nỗi bật, đánh bại đội Hoa Kỳ tại trận thi đấu vào ngày hôm 
sau, 86-87. 


Sau khi chiến thắng trận thi đấu vô địch thế giới thiếu 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 51 


niên, nhiều ngôi sao trẻ tương lai - NBA?' này tiến tới thi 
đấu cho đội trưởng thành quốc gia của Nam Tư. Tình bạn 
thân thiết đã duy trì một cách kiên cố giữa những đấu thủ 
Serbia như Vilade Divac hay Aleksander Djordjevic và đầu 
thủ Croatia như Dino Radja hay Toni Kukoc, những người 
tiếp tục thi đấu với nhau qua chiến thắng giải Vô Địch Châu 
Âu 1991ở thủ đô Roma, Ý Đại Lợi. 


Dấu hiệu đầu tiên cho sự chấm dứt Đội Ước Mơ trẻ đã 
đến vào buổi trưa cuối cùng của loạt thi đấu vô địch, chỉ ngày 
trước khi Slovania tuyên bố độc lập khỏi liên bang Nam 
Tư. Bộ trưởng Thê thao của quốc gia mới đã gọi một người 
phòng thủ trẻ của đội nói với cậu ta răng nêu cậu thi đấu đêm 
ấy, cậu sẽ bị xem như người phản bội quốc gia của cậu. 


Khi vùng Balkan nhanh chóng vỡ ra thành từng mảng 
và trở thành nóng bỏng trong xung đột, đột nhiên những đặc 
tính mới nổi lên. Không còn là những người Nam Tư nữa, 
những vận động viên bây giờ có những đội mới và nhãn hiệu 
mới, người Croatia, người Serbia, người Bosnia. Quá nhiều, 
những nhãn hiệu này dường như che khuất tất cả những 
phương diện khác về đặc tính của họ. Thành viên của đội 
Hồi giáo Bosnia, Teo Slibegovic đã nói, “Bạn biết không, tôi 
chưa từng biết dân tộc của bất cứ người nào là gì khi chúng 
tôi thi đấu với nhau. Và tôi cam đoan với bạn rằng họ chưa 
từng biết tôi thuộc dân tộc nào. Ô, bây giờ chúng tôi biết rồi.” 
Tình bạn, đã từng một lần nghĩ rằng không gì phá vỡ được, 
bây giờ dường như tan ra mây khói dưới sức ép. 

Khó khăn đặc biệt đối với hai vận động viên ngôi sao, 
Serbia Divac và Croatia Kukoc, những người đã trở thành 


1. National Basketball Association: Hiệp Hội Bóng Rồ Quốc Gia. 


152 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đôi bạn rất thân thiết trải qua bao năm tháng. Divac đã cố 
gắng giữ sự liên lạc với người đồng đội năm xưa, và mặc dù 
họ không hoàn toàn đồ vỡ hăn liên lạc, anh vẫn rắc rối sâu xa 
bởi bản chất gượng ép của tình bạn; anh ta ngay cả bật khóc 
trong cuộc phỏng vấn năm 1996 khi anh nói về những diễn 
biến của thảm kịch. Kukoc trong khi ấy kể lại rằng, “Mùa hè 
vừa qua, tôi đã đi thăm viễng các bệnh viện đề thấy nỗi đau 
thương. Một khi người ta thấy những thanh niên mười chín, 
hai mươi không tay, không chân, người ta không nghĩ đến 
bóng rô nữa.” 


May mẫn thay, khi năm tháng trôi qua, vết thương đã 
lành lại trong hầu hết những đồng đội cũ, và hôm nay hai 
người bạn này, một lần nữa, hoạt động với nhau ở bán đảo 
Balkan trong những nỗ lực nhân bản và dạy sự bao dung đến 
những trẻ em qua bóng rổ. 


Khi chúng ta thấy một đội như thế trong hoạt động, nó 
vượt khỏi thể thao; nó thể trở thành một ân dụ cho đỉnh cao 
của khả năng con người (như triều đại Celtic Boston những 
năm 1960, được hướng dẫn bởi ngôi sao lớn của bóng rổ kế 
cả BIII Russell, John Havlicek, và Sam Jones)! Đấy là một 
sự quân bình toàn hảo, nơi chúng ta có thê thấy sự phát triển 
tột đỉnh của nỗ lực con người, chủ nghĩa cá nhân ở chỗ tuyệt 
diệu nhất của nó, và cùng lúc ấy là đại diện tuyệt đỉnh của nỗ 
lực tập thể. Trong những đội thật sự tầm vóc này, chúng ta 
sẽ thấy năm cá nhân riêng rẻ, mỗi người với đặc điểm thông 
minh riêng của họ, mỗi phác họa rõ ràng, với cá tính riêng 
của họ; một người có thê là kẻ tung pháo chắc chắn, người 
khác đữ dội trong việc phòng thủ và phá chặn đối phương, 
người thứ ba là một nhân vật lèo lái làm bàn cần mẫn. Không 
một người nào có thể làm tất cả mọi việc, nhưng mỗi người 
đã phát triển sự thông minh riêng của mình, trong khi biết 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 153 


thế mạnh của mỗi người kia, và khi họ đến với nhau, họ ở 
trong sự hòa hiệp hoàn toàn với một loại sức mạnh tổng hợp 
giống như họ thật sự là một cơ thẻ, với tổng thê lớn hơn tổng 
số các bộ phận. 


Tôi không thê nghĩ về một sự diễn tả thích hợp hơn những 
ý tưởng của đức Đạt Lai Lạt Ma về khả năng của việc có một 
đặc tính cá nhân mạnh mẽ và một đặc tính tập thể mạnh mẽ 
cùng một lúc, cũng như một ấn dụ thích hợp về những lợi 
ích của việc có sự đa dạng cá thể trong một tổng thể rộng 
lớn - cho dù đấy là những đấu thủ bóng rổ trong một đội hay 
những nhóm chủng tộc trong một liên bang rộng lớn hơn. 


Đức Thánh Thiện đề nghị một sự phản chiếu sâu sắc trong 
những lợi ích của đa dạng như một chiến thuật thực tiễn đầy 
năng lực để giúp cho việc trau dồi sự tôn trọng cho những ai 
mà họ có thể là khác biệt. Trong khi một đội như vậy cung 
ứng cả một sự minh họa và một ẩn dụ rộng rãi hơn cho những 
lợi ích của đa dạng, cũng có một đáp ứng tuyệt vời của nghiên 
cứu khoa học cung cấp những chứng cứ cụ thể hơn cho lợi ích 
của đa dạng mà nó đáng giá để quán chiếu. 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA SỰ ĐA DẠNG 


Trong quyên sách của ông, Tuệ Trí Đám Đông”), tác giả 
James Surowiecki8) mở màn với câu chuyện của một nhà 


2. Tuệ Trí Đám Đông đưa ra một giả thuyết đơn giản đến mức có 
người cho là kỳ quặc, đó là: Nếu đề đưa ra một quyết định đúng đắn hay 
giải quyết một vấn đề nào đó, thì đám đông luôn tỏ ra thông minh hơn 
một vài chuyên gia riêng lẻ. 

3. James Surowiecki sinh năm 1967, tốt nghiệp tiến sĩ Lịch sử Hoa 
Kỳ tại Đại học Yale trước khi là phóng viên tài chính, viết cho Trang tài 
chính của tờ 7e New Yorker. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên các tờ 
New York Times, Wall Street Journal, Wired và Slate. 


15.4 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khoa học tám mươi lăm tuổi, Francis Galton®, một chuyên 
gia trong khoa học di truyền, người đã quyết định đi đến một 
hội chợ và một cuộc triển lãm thú nuôi một ngày nọ vào năm 
1906. Ông có một sự quan tâm lâu dài với việc gây giống 
và hiếu kỳ đề thấy những kết quả của việc gây giống thú vật 
ngày hôm ấy. Tác giả thuật lại chỉ tiết việc Galton đi qua 
một cuộc thi phỏng đoán sức nặng của con vật trong hội chợ, 
mà trong ấy người ta đánh cuộc trên trọng lượng của một 
con bò béo mập đang diễn ra, “sau khi nó được “giết và xả 
thịt”. Với những phần thưởng cho những ai đoán đúng nhất, 
khoảng chừng tám trăm người đang dự cuộc. Trong khi có 
một sô những đồ tế và nhà chăn nuôi giỏi giang, trong số tám 
trăm người thi đoán ấy, toàn bộ những người ây khác nhau 
rất nhiều, với khá ít người không có một kiến thức gì về súc 
vật. Galton phỏng đoán rằng mặc dù có một số nhà chuyên 
môn trong đám đông, hầu hết mọi người sẽ không có ý kiến 
gì về trọng lượng sau cùng sẽ là bao nhiêu, và dự đoán trung 
bình chắc chắn sẽ là cách kết thúc cuộc thi. Sau khi cuộc thi 
qua rồi, Galton mượn tất cả những phiếu dự thi từ những 
người tham dự và phân tích chúng. Sau khi trung bình tính tất 
cả những sự phỏng đoán đề đi đến một kết luận duy nhất, đại 
biểu cho “tuệ trí tập thể” của đám đông trong ngày ấy, Galton 
đã sửng sốt với những kết quả: Sự phán đoán của đám đông 
là toàn hảo một cách cơ bản!” Sau khi bị giết và xẻ thịt, con 
bò nặng I.198 cân Anh. Đám đông đoán là 1.197. 


4. Francis Galton (1822-1911) là một nhà khoa học xuất chúng, người 
Anh, thường được xem là “cha đẻ” của phương pháp khoa học hiện đại 
mà chúng ta sử dụng ngày nay. Sở trường nghiên cứu của ông là di truyền 
học, và ông rất nồi tiếng qua những nghiên cứu về những đặc tính và yếu 
tố liên quan đến thông minh và mối liên hệ giữa thông minh và danh 
tiếng. Những công trình này có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của nhiều 
người thuộc giai cấp quí tộc ngày xưa và giới trung lưu ngày nay. 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 155 


Surowiecki tiếp tục trong quyên sách của ông để cho 
một thí dụ về những câu chuyện tương tự, và thêm những lý 
thuyết và nghiên cứu khoa học, minh chứng chủ đề căn bản 
của quyền sách ấ ầy: “Dưới những hoàn cảnh đúng đắn, ông 
viết, những tập thể là thông mình một cách nổi bật, và thường 
sáng suốt hơn người thông mình nhất trong đám ấy.” Ông 
lập luận trái ngược với trực giác hay cảm nhận thông thường 
rằng những nhóm người khá hơn trong việc giải quyết những 
rắc rối và đưa ra những quyết định tốt đẹp hơn so với ngay 
cả người chuyên môn hàng đầu trong nhóm. 


Dĩ nhiên, tất cả chúng ta biết là con người ta có thê rồ 
dại vô cùng như thế nào vào những lúc tụ họp trong đám 
đông, có thiên hướng về tính ngu ngốc tuần tự từ việc săn 
lùng những phù thủy đến những hành vi ác độc không thể 
tưởng được (thí dụ việc hành hình vì sự cuồng tín). Do vậy, 
chìa khóa ở đây là việc xác định “những hoàn cảnh đúng 
đắn” Surowiecki liên hệ đến những hoàn cảnh cho phép tuệ 
trí của tập thể ló dạng. Những điều kiện được xác định bởi 
Surowiecki hỗ trợ thêm cho biện luận của đức Đạt Lai Lạt 
Ma rằng sự đa dạng - cho dù là sự đa dạng của những cá thể 
trong đám đông, sự đa dạng văn hóa trong một quốc gia, hay 
sự đa đạng quốc gia trong hành tinh của chúng ta - đôi khi có 
thể cống hiến những lợi ích lớn lao. Lần theo nhiều nghiên 
cứu khoa học, và sự phong phú của những thí dụ thực tiễn, 
Surowiecki kết luận rằng “những điều kiện cần thiết cho sự 
thông tuệ của đám đông là: Đa dạng, độc lập, và một loại 
phân quyền đặc thù.” 


Vì vậy chúng ta đi đến một lợi ích khác của đa dạng: Sự 
đa dạng làm nổi bật tuệ trí của một nhóm, cải thiện việc giải 
quyết vấn đề và khả năng tạo ra quyết định của chúng ta. 
Với quá nhiều rắc rồi trên thế giới ngày nay, đây là một lợi 


156 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ích không được bàn luận một cách qua loa. Nếu một nhóm 
người đang tìm cách giải quyết một vấn đề hay đi đến một sự 
đồng tâm nhất trí trong một quyết định quan trọng, một sự đa 
dạng của những viễn tượng mới mẻ, một nguồn tin tức mới, 
và những kho tàng khác nhau của kiến thức tất cả công hiến 
đến tuệ giác và sức mạnh của một tập thê. Trong một ý nghĩa, 
người ta có thê phác họa ra một nét tương tự đến câu chuyện 
“Con Voi và những Người Mù”, nơi mà một nhóm người mù 
được yêu cầu diễn tả con voi. Một người cảm nhận cái đuôi 
con voi giống như một sợi dây, người khác cảm nhận cái 
chân và diễn tả nó như cây cột, v.v... Hành động đơn độc, 
những người mù là đủ cả dấu hiệu, nhưng nếu những người 
mù được tập họp trong một nhóm, mỗi người cống hiến đến 
bức tranh, cuối cùng họ sẽ có thể đi đến một sự diễn tả thật 
tuyệt về con voi. 


Một cuộc nghiên cứu then chốt 2004 tại Đại học Stanford 
đã minh chứng một cách trực tiếp lợi ích của sự đa dạng trong 
việc cải thiện khả năng suy nghĩ của một nhóm. Những nhà 
nghiên cứu Anthony Antonio®) và Kenji Hakuta'® phân chia 
một nhóm sinh viên da trắng thành những nhóm nhỏ được 
bồ trí để thảo luận một vài vấn đề xã hội tranh cãi, chăng hạn 
như án tử hình. Những sinh viên không biết nhau, họ được 
họp thành nhóm vì thế tất cả chia sẻ cùng những quan điểm, 
căn cứ trên một cuộc phỏng vấn thể nghiệm. Cũng không 
biết đến những đối tượng là một trong những “sinh viên” 
trong mỗi nhóm là một “người gài vào”, hợp tác với những 


5. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại Đại học Los Angeles (UCLA) 
1998, Anthony Antonio đã bắt đầu giảng dạy và tiễn hành nghiên cứu tại 
trường Giáo Dục Stanford. 

6. Kenji Hakuta tốt nghiệp tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Harvard, 
1975-1979. 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 157 


nhà nghiên cứu. Phân nửa người gài vào là da đen, phân nửa 
là da trắng. Thêm nửa, một số người gài vào được hướng dẫn 
để đồng ý và một số được yêu cầu không đồng ý với những 
người khác trong nhóm. 


Trong việc phân tích một cách kỹ lưỡng nội dung những 
đề tài thực tập mười lăm phút trước và sau khi thảo luận, 
những nhà nghiên cứu thấy chứng cứ kết luận rằng trong 
những nhóm này đã có những ảnh hưởng lợi ích trên vấn 
đề suy nghĩ của những thành viên trong nhóm, đặc biệt cải 
thiện một loại suy nghĩ được biết như “sự phức tạp đề hợp 
thành một thê thống nhất” (inegrative complexity - IC). IC 
là thước đo của sự suy nghĩ thông tuệ trình độ cao cấp, đại 
khái liên hệ khả năng để nhìn vào vấn đề từ một sự đa dạng 
của nhận thức, và có thể hợp nhất những sự đa dạng này 
trong việc trở thành một kết luận. IC có giá trị lớn trong việc 
giải quyết vấn đề và làm nên quyết định Những lợi ích trong 
việc nghiên cứu được thấy khi một nhóm bao gồm một thành 
viên của một chủng tộc khác, cho dù sinh viên da đen đồng 
ý với đa số hay không. Trong cùng cách ấy, lợi ích được thấy 
khi nhóm bao gồm một thành viên với một ý kiến khác, cho 
dù ý kiến khác biệt này được bày tỏ bởi một “kẻ gài vào” da 
trắng hay đen. 

Vì rằng đây chỉ là một thí dụ L trong nhiều lợi ích của tính 
đa dạng, người ta có thể nói, “Ô, nêu đa dạng là quá tuyệt 
vời, và đám đông là quá thông minh như thế, tại không có sự 
đa dạng hơn trong những “đám đông' trong khắp mọi trình 
độ của xã hội, với nhiều người lựa chọn để làm việc và sống 
trong những môi trường đa dạng hơn một cách tự nhiên?” 

Câu trả lời, như thông thường, là, ô, mọi thứ không đơn 
giản như vậy, có nhiều biến thiên trong việc đối phó với thái 
độ con người. Vì vậy, mặc dù những lợi ích của đa dạng, 


158 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhưng có một sự ngầm hiểu rằng - tập thê cũng phải được 
động viên để hoạt động với nhau và không để những sự dị 
biệt làm cho cải vã vặt vãnh hay xung đột làm ngăn ngừa việc 
hoạt động với nhau phát sinh. Nhằm đề hưởng thụ những lợi 
ích của đa dạng, những ai từ các nhóm chủng tộc và dân tộc 
vốn khác biệt đầu tiên phải có cơ hội để hình thành một sự 
tiếp xúc với nhau, và rồi thì phải bắt đầu phá vỡ những thái 
độ đã tạo nên các rào cản trong những nhóm khác nhau. 

Nhằm để giải quyết vấn đề này, thật quan trọng để thấu 
hiểu rằng giống như có những lợi ích đối với những tập thê 
đa dạng, cũng có những lợi ích đối với những nhóm thuần 
nhất, chẳng hạn như hiệu quả sản xuất lớn hơn phát sinh từ 
một tập thê đoàn kết và thống nhất. Nghiên cứu gần đây xác 
nhận một cách rõ ràng rằng con người tin tưởng nhau hơn, 
có một ý thức cộng đồng cao hơn, tỉ lệ tội ác thấp, và giảm 
thiểu những mức độ chán nản và sự bừa bãi băn khoăn khi 
sống trong những cộng đồng thuần nhất hơn, hay nơi mà tập 
thể của người ấy là đa số. Do vậy, thế nào ấy chúng ta phải 
điều hòa sự kiện rằng người ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi 
sống giữa những người cùng chủng tộc và sắc tộc với một 
nhu cầu tuyệt đối cho một ý nghĩa của hòa hiệp và hợp tác 
giữa những nhóm khác nhau, nhu cầu để cảm thấy thoải mái 
với những ai thuộc chủng tộc và dân tộc khác trong những 
xã hội đa văn hóa gia tăng. Vấn đề này nhạy cảm hơn trong 
xã hội phương Tây ngày nay bởi xu hướng tranh luận giữa 
những ai cảm thấy chúng ta nên ăn mừng những sự khác biệt 
chủng tộc và sắc tộc của chúng ta, thấy không có gì sai với 
“việc giữ gìn những gì riêng biệt của chúng ta”, và những ai 
biện luận chấp thuận hội nhập những xã hội đa văn hóa, ngay 
cả hoàn toàn đồng hóa vào trong một đại gia đình hạnh phúc 
của nhân loại. 


CHỦ NGHĨA QUỐC GIA CỰC ĐOAN s 159 


Phần trước đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói về nhu cầu cho 
một tâm linh cộng đồng lớn hơn, cho việc trau dỗi một ý thức 
liên hệ, của nối kết xã hội gần gũi hơn, nhưng ở đây chúng ta 
có thể chia thành hai loại nói kết xã hội: Một loại nối kết con 
người lại với nhau trong một nhóm, trên căn bản của những 
nét chung như cùng chủng tộc, sắc tộc, hay cùng tôn giáo. 
Thứ hai là tạo nên sự liên kết chặc chẽ giữa những thành 
viên của những nhóm khác nhau, điều thường được gọi là sự 
bắt cầu những liên kết xã hội. Hầu hết những nhà khoa học 
xã hội hiện nay đồng ý rằng những liên kết xã hội bắt cầu là 
cần thiết một cách hệ trọng trong xã hội đương đại phương 
Tây, loại thiếu văng một cách bị thảm ở bán đảo Balkan giữa 
những người Serbia, Croatia, và Bosnia. Thử thách dĩ nhiên 
là làm thế nào để xây dựng những liên kết xã hội bắt cầu - 
làm thế nào đề tạo nên một loại ý thức nối kết đến một cộng 
đồng rộng rãi hơn trong khi vẫn duy trì những đặc trưng văn 
hóa hay sắc tộc. 


Những nghiên cứu cho thấy rằng con người cảm thấy 
hạnh phúc hơn nếu họ sống với những người giống với chính 
họ. Những gì có nghĩa là “giống với chính họ”? Điều này 
dường như là điểm then chốt của vấn đề - một vấn đề cũng 
được xác định một cách rõ ràng bởi đức Đạt Lai Lạt Ma khi 
nói về những khía cạnh tàn phá của suy nghĩ Chúng Ta và 
Họ, kết luận, “Chúng ta cần thúc đây một cung cách toàn bộ 
hơn của việc liên hệ với người khác. Điều ấy là chắc chắn.” 
Chúng ta cần tìm ra một phương cách để nhìn vào những 
người khác từ những nhóm khác biệt chủng tộc, dân tộc, hay 
quốc gia và nhận thức tất cả họ là những bộ phận của cái 
“chúng ta” rộng lớn hơn, toàn bộ hơn. 


Trong chương này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã trình bày một 
sô dự án hợp lý đê giúp chúng ta vượt thăng thành kiên, 


160 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thiên vị, và thù hận có thể biểu hiện như những chướng ngại 
để trau đồi “cung cách toàn bộ hơn” này của việc nhận thức 
người khác. Trong phần ba của quyền sách này, chúng tôi sẽ 
trở lại phần thảo luận về việc liên hệ với người khác trong 
một cung cách toàn bộ hơn như thế nào, cho thấy làm thế nào 
điều này có thê đưa đến sự hạnh phúc cá nhân rộng lớn hơn 
cũng như giúp đề vượt thắng nhiều vấn nạn xã hội trong thế 
giới ngày nay. Tuy thế, trước khi chuyền sự chú ý của chúng 
tôi đến những chủ đề ấy, những sự kiện trên thế giới nhắc 
nhở chúng ta rằng vẫn còn những vấn đề quan trọng đề thảo 
luận trong nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc trong thê giới rắc rối 
của chúng ta. 


LOẶO: 





PHẨN HAI 
BẠO ĐỘNG 
CHŨNG LAI ĐÔI THOẠI 





Chương 6: 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI 


Vào buổi sáng ngày I1 tháng Chín năm 2001, những sự 
kiện hiện ra đã thay đổi thế giới. Khi Trung Tâm Thương 
Mại Thê Giới sụp đồ ở New York, đức Đạt Lai Lạt Ma ngủ 
yên bình trong phòng ngủ. bình dị của ngài trên ngọn đồi của 
núi non vùng Bắc Ấn. Buổi sáng ấy, ngài đã dậy vào giỜ giác 
thường lệ của ngài lúc 3:30 sáng, nhẹ nhàng rũ bỏ giâc ngủ 
trong tâm tư của ngài, và lúc 4 giờ sáng bắt đầu nghi thức 
hàng ngày như một thầy tu Phật giáo, với bốn giờ liền cho 
cầu nguyện và thiền quán. Vì vậy khi lời kêu gọi oang oang 
cho một cuộc chiến tranh mới đang vang động ở Hoa Kỳ, thì 
đức Đạt Lai Lạt Ma đang thiền tọa sâu lắng, âm thinh duy 
nhất là tiếng lộp độp của cơn mưa mùa nhẹ nhàng rơi trên 
mái thiếc trong khu tịnh thất của ngài, trong khi bên ngoài 
một không khí hòa bình và tĩnh lặng bao phủ khắp ngôi làng 
miền núi xa xôi này, vẫn trùm trong bóng đêm của thời khắc ấy. 





Không lâu sau ngày 11/9, tôi đã trở lại Dharmasala để 
tái tục những thảo luận của chúng tôi. Gần một năm từ khi 
chúng tôi gặp gỡ nhau trong phòng này, và dường như không 
có gì thay đổi trong thời gian qua. Trong thực tế, không có gì 
dường như thay đổi trong hai thập niên qua mà tôi đã và đang 


1644 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


viêng ở đấy: Nó có cùng cảm giác rộng rãi và hòa bình, cùng 
phẩm chất của cởi mở được tạo nên bởi những cánh cửa số 
rộng lớn, một phía đối điện những ngọn núi phủ tuyết, phía 
kia giáp mặt Thung Lũng Kanga xum xuê mở rộng phía xa 
bên dưới. Cùng những bức tranh Thangka, những cuốn thư 
họa Phật giáo về bô tát Tara, trong khung thêu kim tuyến, 
treo trên những bức tường màu vàng vây quanh. Cùng bức 
bản đồ Tây Tạng từ sàn lên tới trần nhà bao phủ trên tường, 
và cùng điện Phật trang hoàng với những biểu tượng, Phật 
tượng, bát cúng đẹp đề, và đèn bơ, duy trì nơi đây luôn luôn 
là như thế. Ngay cả chiếc ghế bọc nhung giản dị của đức Đạt 
Lai Lạt Ma và chiếc ghế dài đối xứng mà tôi ngồi trên đấy, cả 
hai được bố trí chung quanh một chiếc bàn cà phê dài, rộng 
sơn đỏ, hiện hữu cũng giống như bấy lâu nay. 

Không, không có thay đổi gì nhiều ở đây, tôi nghĩ, khi tôi 
nhìn chung quanh căn phòng. Trong thực tế, khi những thập 
niên trôi qua, như mà tôi có thê nói, những thay đổi duy nhất 
có thê thấy đã xảy ra trong phòng kế bên, phòng dành riêng 
cho những vị khách chờ đợi để diện kiến đức Đạt Lai Lạt Ma 
- khi năm tháng trôi qua, những bức tường đã được phủ đầy 
ngày càng nhiều với những phần thưởng, bằng đại học danh 
dự, bằng danh dự, huy chương và thẻ bài. 


Nhưng thế giới bên ngoài đã thay đổi. Những tháng từ 
cuộc gặp gỡ sau cùng của tôi với đức Đạt Lai Lạt Ma, cuộc 
tấn công khủng bố 11 tháng Chín đã xảy ra - và một lần nữa 
những sự kiện thế giới đã nhắc nhở chúng ta về những thứ ác 
độc dữ đội và kinh khủng mà con người có thê thực hiện thứ 
này đến thứ khác cho nhau. 

Chúng tôi bắt tay vào buổi sáng ấy trong một khảo sát về 
phía đen tối của thái độ con người, những hành vi bạo động, 
sự thù hận, sự tàn bạo mà con người có thê giáng xuống cho 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 165 


nhau. Trong loạt thảo luận sau cùng, chúng tôi đã khảo sát 
về nguồn gốc của cung cách suy nghĩ nhị nguyên Chúng Ta 
chống lại Họ mà có thể đem đến việc phát sinh thành kiến 
và xung đột. Bây giờ chúng tôi trở lại sự chú vã của chúng tôi 
về những nguyên nhân của bạo động. Trong cô gắng đề truy 
tìm nguyên nhân của những hành động xâu ác này đến cội 
nguồn của chúng, chúng tôi đã bắt đầu với câu hỏi nền tảng: 
Có phải bạo động và kích động chỉ là một bộ phận tự nhiên 
cơ bản của con người hay không? 


CÓ PHẢI CĂN BẢN TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA LÀ BẠO ĐỘNG 
HAY KHÔNG? 


“Buổi sáng ấy,” đức Đạt Lai Lạt Ma thuật lại chỉ tiết, 
nói về sự kiện 11 tháng Chín, “sau buổi thiền quán của tôi, 
người thị giả, Lobsang Gawa, đến phòng và báo cho tôi biết 
răng Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York đã bị tắn 
công. Ông nói với tôi rằng tòa nhà đã hoàn toàn bị sụp đỗ!” 


“Phản ứng đầu tiên của ngài là gì?” tôi hỏi. 


“Không tin. Tôi đã nghĩ như thế. Điều này không thê là 
sự thật! Tôi nghĩ ai đấy đang kê cho tôi một câu chuyện. Vì 
thế, tôi mở đài truyền thanh BBC và nghe khi họ thông tin 
về điều này. Rồi tôi mở sang đài truyền hình BBC và xem 
những máy bay đâm vào tòa nhà và tòa nhà sụp đồ trong lửa. 
Sau đó tôi biết đấy là sự thật. Tôi đã thấy người ta cô gắng 
tuyệt vọng đề tránh bị thiêu sống, nhảy từ cửa sô. Thật là đau 
buồn! Một sự tàn phá kinh khiếp như vậy! Thật là không thê 
nghĩ nổi. Không thê nghĩ nồi.” 


“Thế thì phản ứng thứ đến của ngài là gì, sau khi ngài 
vượt qua khỏi sự không tin của ngài?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu một cách buôn bã. “Nó tạo 


166 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nên một sự nhắc nhở đây uy lực về khả năng tàn phá của con 
người. Một sự thù hận kinh khủng như thế! Gần như vượt 
khỏi sự tướng tượng của con người. Sau đó tôi cầu nguyện 
cho tất cả những nạn nhân vô tội và gia đình của họ.” 


Nghĩ lại phản ứng của Hoa Kỳ đến cuộc tấn công ngày 
ấy - một sự giận dữ, một quyết định nhanh chóng, năng động 
để đem thủ phạm ra công lý - tôi hỏi, “A! Khi người ta lưu 
tâm đến những khổ đau mà những kẻ khủng bố đó và những 
người như Bin Laden đã đem đến cho hàng nghìn người vô 
tội, rằng con người có thê làm điều này đến những người 
khác, đôi khi nó có xói mòn niềm tin căn bản của ngài về 
tính tốt đẹp của con người, về bản chất tự nhiên của nhân 
loại không? 


“Không,” đức Đạt Lai Lạt Ma đáp lại, không mất một 
giây nào, “hoàn toàn không. Bởi vì mặc dù những hành vi 
kinh khiếp như vậy được thực hiện bởi một nhúm người, tôi 
vẫn tin tưởng vững chắc trên căn bản thánh thiện của con 
người, và ở cấp độ nên tảng, bản chất tự nhiên của chúng ta 
là tế nhị và không bạo động.” 

Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nói về bản chất 
tự nhiên của con người. Tôi nghĩ lại ngay lần đầu tiên mà 
chúng tôi đã thảo luận về chủ đề này, hơn một thập niên 
trước đây®). Tôi nhớ lại cái nhìn trực tiếp, sắc sảo và giọng 
nói nhất quán rõ rệt khi ngài nói, “Niềm tin vững chắc của tôi 
là bản chất tự nhiên của con người là yêu thương, tế nhị THIỆP 
cách thực chất. Đấy là đặc trưng ưu thế của bản chất con TIEƯỜI. ” 
Quan điểm của ngài về đề tài này rõ ràng không thay đổi. 


1. Nghệ thuật tạo hạnh phúc (New York, Riverhead Bookds, 1998), 
quyền sách đã được Tỳ kheo Tâm Quang dịch, chùa Tam Bảo Fresno ấn 
hành, có đăng trong Thư Viện Hoa Sen. 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 167 


Mặc dù tôi đã cảnh giác trước về quan điểm lạc quan một 
cách căn bản của đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất của con 
người, tôi vẫn hơi ngạc nhiên bởi âm điệu kiên định của một 
niềm tin vững chắc khi ngài nói về những sự kiện I1 tháng 
Chín, vẫn còn quá mới mẽ, đã không khuấy động lòng tin 
của ngài trong nền tảng thánh thiện của con người. Ngay cả 
đối diện một cách trực tiếp với vụ giết hại tàn bạo và vô cảm 
hàng nghìn người vô tội đã không làm cho ngài dừng lại chút 
nào dù trong khoảnh khắc, và trong sự thực niềm tin của ngài 
dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Muốn thấu hiểu sức 
mạnh tự tin của ngài đến từ chốn nào, tôi hỏi, “A, khi chúng 
ta thấy những sự tàn bạo kinh khủng mà người ta thực hiện 
cho nhau, tại sao điều ấy không có bất cứ tác động nào trong 
niềm tin của ngài về nền tảng thánh thiện của bản chất loài 
người, của con người, mà điều ấy ngay cả bao gồm những 
thủ phạm hung ác như vụ II tháng Chín?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ trong giây lát. “Có lẽ, một 
điều là tôi nhìn những sự kiện từ một viễn tượng rộng lớn 
hơn. Khi những thứ như vậy xảy ra, chúng ta thường có 
khuynh hướng tìm kiếm một người hay một nhóm người để 
quy tội. Nhưng tôi nghĩ thật là sai lầm nếu chỉ nhìn vào một 
cá nhân hay một nhóm người và cô lập họ như một nguyên 
nhân duy nhất. Nếu ông tiếp nhận một quan điểm rộng rãi 
hơn, ông sẽ thấy rằng có thể có nhiều nguyên nhân của bạo 
động. Và có thể có nhiều nhân tố góp phần cho những sự 
kiện như thế. Rất nhiều nhân tố. Trong trường hợp này, thí 
dụ, tôi nghĩ niềm tin tôn giáo cũng liên hệ. 

“Vì vậy, nêu ông phản chiếu trên sự kiện này một cách 
sâu sắc hơn, “ ngài giải thích, “ông sẽ nhận ra rằng có nhiều 
nhân tố góp phần cho thảm kịch đó. Đối với tôi, điều này 
củng cô một sự kiện căn bản: Nó cho tôi thấy rằng kỹ thuật 


168 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hiện đại phối hợp với sự thông minh của con người và được 
hướng dẫn bởi những cảm xúc tiêu cực - đây là những thảm 
họa không thể nghĩ đến như vậy đã xảy ra như thế nào.” 

“Ngài có thể nói thêm chỉ tiết về những gì ngài muốn nói 
qua điều ấy không?” 

Ngài trả lời, “Ông thấy rằng những kẻ khủng bố này phải 
có một sự quyết tâm gần như không thê tưởng tượng được 
để hy sinh mạng sống của họ để thực hiện một hành vi như 
vậy. Điều đó không thê xảy ra mà không có những cảm xúc 
mạnh mẽ, những cảm xúc tiêu cực. Điều ấy cung ứng động 
cơ. Nhưng rồi thì chỉ động cơ mà thôi, cảm xúc tiêu cực bởi 
chính họ mà thôi, không thê phát sinh ra những sự kiện như 
vậy. Nêu ông nghĩ về nó, ông nhận ra rằng nhiều dự tính phải 
được hoàn tất cho vụ tấn công này, hàng tháng nêu không 
phải là hàng năm của những chương trình tỉ mỉ. Thí dụ, nó 
được tính toán vì thế những chiếc máy bay chứa đầy nhiên 
liệu. Những chương trình chính xác này đòi hỏi việc sử dụng 
trí thông minh của con người. Và rồi họ cần những phương 
tiện đề hoàn thành một hành động như vậy. Trong trường hợp 
này, máy bay được sử dụng, một kết quả của kỹ thuật hiện 
đại. Đây, điều này là những gì tôi muốn nói. 


“Ông biết không, “ngài tiếp tục, với một tiếng thở dài, 
“trong thực tế, thật nhiều nhân tố góp phần cho những hành 
động kinh khiếp như vậy. Thí dụ, những cá nhân này bị thúc 
đây bởi thù hận. Trong thực tế, khi tôi lần đầu tiên thấy những 
tòa nhà sụp đồ vào ngày I1 tháng Chín, tôi đã nghĩ, Thù Hận 
- đó là thủ phạm chính!” 

“Thưa Đức Thánh Thiện, tôi có thể hiểu quan điểm của 
ngài về vấn đề có thê có tất cả những nhân tố này góp phần 
cho những hành vi kinh khiếp ấy như thế nào. Nhưng sự kiện 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 169 


là một cách căn bản nó đi đến khiến một cá nhân hay một 
nhóm người hạ thủ những hành vi bạo động và khổ đau trên 
những người khác. Vậy thì ngài không nghĩ là có thể rằng, 
nêu đặt qua một bên tất cả những nhân tố phức tạp và nguyên 
nhân này mà ngài đã đề cập, thì một số người nào đây đúng 
thật sự là xấu xa, rằng bản chất của họ là độc ác hay không?” 

Lắc đầu, đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, “Khái niệm xấu ác, 
ngay cả chữ “xấu ác”, có thê là có vấn đề. Như chúng ta đã 
thảo luận trước đây, dường như ở phương Tây, đôi khi có một 
khuynh hướng để thấy mọi thứ trong những dạng thức tuyệt 
đối, đề thấy những thứ như trắng hay đen, tất cả hay không 
có gì. Trên tất cả những thứ ấy, đưới ảnh hưởng của những 
thể trạng tinh thần như sân hận, khuynh hướng này thậm chí 
trở nên mạnh mẽ hơn. Một loại bóp méo tư duy của người ta, 
nhận thức của con người, chiếm lĩnh vị trí. Do thế, như tôi đã 
đề cập, khi chúng ta nghĩ về những sự kiện như vậy, chúng 
ta lập tức tìm một mục tiêu, kiếm một cá nhân hay một nhóm 
người đề quy trách nhiệm, điều gì đấy cụ thê mà chúng ta có 
thể hướng trực tiếp tất cả những sự sân hận và giận dữ của 
chúng ta. Và trong tình trạng ấy, chúng ta thấy mọi thứ trong 
dạng thức của tất cả xấu hay hoàn toàn tốt, thấy mọi người là 
hiền lương hay bất lương. Thế nên, từ nhận thức ấy, chúng 
ta có thể thấy một người như thuần xấu ác. 


“Nhưng theo quan điểm của đạo Phật, chúng tôi không 
có khái niệm xấu ác tuyệt đối, trong ý nghĩa xấu ác như điều 
gì đấy tồn tại một cách độc lập - điều gì đấy không được làm 
ra bởi những nhân tô khác, điều đó không thê bị tác động bởi 
những nhân tố khác, và không thê được thay đổi hay điều 
chỉnh bởi những điều kiện khác. “Tuyệt đối xấu ác có một 
cảm nhận thường hằng. Do vậy, chúng tôi không chấp nhận 
ý tưởng “con người xấu ác, trong ý nghĩa rằng bản chất tự 


170 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhiên của một người đặc thù nào đó là một trăm phân trăm 
xâu ác, và họ sẽ vân duy trì cung cách ây bởi vì nó là tính 
chât căn bản không thay đôi của họ. 


“Bây giờ, trong nhận thức của đạo Phật chúng ta thật sự 
có khái niệm về một con người hành động trong một cung 
cách xấu ác, làm những việc xấu ác, dưới sự ảnh hưởng của 
những cảm xúc tiêu cực và động cơ bất thiện, v.v... - nhưng 
chúng ta thấy thái độ xấu ác này sinh khởi như một kết quả 
của những nguyên nhân và điều kiện nào đấy. Chúng ta cảm 
thấy những sự kiện như vậy có thể được giải thích mà không 
diện dẫn một năng lực siêu hình như xấu ác. 

“Thế nên, một cách căn bản,” ngài tóm tắt, “nếu một 
người thực hiện một hành vi vô cùng tàn phá, chúng ta có 
thê nói hành vi ấy là xấu ác. Không thắc mắc gì. Và chúng 
ta nên luôn luôn đối kháng hành vi ấy, như một hành vi xấu 
ác. Chúng ta phải có một vị thế vô cùng mạnh mẽ. Và hãy 
nói rằng động cơ của con người cho hành động là thù hận. 
Rồi thì chúng ta có thể nói rằng cả động cơ, và hành động 
đưa tới là xấu ác, do bởi bản chất tàn phá của chúng. Nhưng 
chúng ta vẫn không thể xem cá nhân ấy như “một con người 
xấu ác”, một sự xấu ác bản chất và thường hằng, bởi vì luôn 
luôn có tiềm lực hay khả năng mà một loạt những điều kiện 
mới sẽ hình thành hiên hiện và chính cùng con người ấy có 
thể không còn dắn thân trong thái độ xấu ác nữa.” 

“A, tôi có thê hiểu những gì ngài đang nói,” tôi nói, 
“nhưng nếu ngài nhìn vào hành vi ấy như sinh khởi từ những 
nguyên nhân và điều kiện đa dạng, và nhìn thủ phạm như chỉ 
Ở dưới sự khống chế của tất cả những nhân tô khác này, và 
rằng những nhân tố này là những gì thật sự làm nên thái độ, 
không có một hiểm họa của việc dường như đề tha thứ hay 
bào chữa cho thái độ của con người, giống như nó không 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 171 


phải là lỗi lầm của họ chứ? Dường như rằng ngài càng nhìn 
vào những nguyên nhân và điều kiện đa dạng đưa đến hành 
động, ngài đường như càng đề những thủ phạm ra khỏi lưỡi 
hái [trách nhiệm|. 

“Này nhé,” ngài nói, “nói rằng không có ai xấu ác bản 
chất, sự xấu ác là một tình trạng tương đối tùy thuộc trên 
những nhân tố khác, nhưng không cho ai đấy một sự tha thứ 
để thực hiện những hành vi xấu ác ấy. Chỉ bởi vì ông cho 
phép khả năng của những động cơ và thái độ của người ta có 
cơ hội thay đổi trong tương lai, điều này không có nghĩa là 
ông thế nào đây tha thứ hay bỏ qua hành vi ấy, hay rằng ông 
không bắt họ ChU trách nhiệm giông như họ không có làm 
gì với điều ấy.” 


“À ,” tôi cướp lời, “bất chấp hoặc là những hành vi kinh 
khiếp này của bạo động là kết quả của những nguyên nhân 
và điều kiện có thê nhận ra, hay họ đã bị quy cho là những 
người xấu ác, sự thực vẫn là con người có khả năng đề thực 
hiện những hành vi này; chúng ta đã rình rập và giáng khổ 
đau xuống cho nhau suốt khắp lịch sử nhân loại. Tôi muốn 
nói là ngay cả ngài đề cập rằng phản ứng thứ hai của ngài khi 
nghe về sự kiện 11/9, sau khi ngài nhận ra rằng nó là sự thật, 
là nó là một “sự nhắc nhở đầy năng lực về khả năng tàn phá 
của con người." Và có quá nhiều nhắc nhở... những hành vi 
tàn phá như sự Diệt Chủng Người Do Thái, quá kinh khiếp 
quá khó để mà tưởng tượng! Tôi không biết, nhưng dường 
như rằng những sự nhắc. nhở khắc nghiệt â ấy về khả năng tàn 
phá, tiềm năng giáng xuống những sự tổn thương và làm cho 
những người khác khổ đau, có lẽ ít nhất làm cho người ta phải 
dừng lại để quán sát phía đen tối của bản chất loài người.” 

Với một cái gật đầu nghiêm nghị ngài đáp lời một cách 
chậm rãi, “Vâng, khi chúng ta đối điện với những những nổi 


172 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


kinh hoàng như sự Diệt Chủng Người Do Thái, nó có thể làm 
giao động niềm tin của chúng ta đối với chính loài người. 
Ông biết không, tôi sẽ không bao giờ quên lần viếng thăm 
đầu tiên của tôi đến Auschwitz?. Có vài thứ mà tôi thấy ở 
đây đã gây ấn tượng cho tôi rất mạnh, và một trong những 
thứ ấy là một sự thu góp không lỗ về giày. Giày của những 
nạn nhân. Và điều đã làm cho tôi chú ý với một sự khiếp đảm 
hoàn toàn và đau buồn sâu sắc khi tôi thấy nhiều đôi giày nhỏ 
bé, những đôi giày của con nít! Tôi cảm nhận một cách mạnh 
mẽ về những thiếu niên vô tội này. Chúng thậm chí không biết 
những øì đang xảy ra. Tôi thật sự cảm thấy, “Ai có thể làm một 
việc kinh khủng như vậy?” Và tôi đã cầu nguyện ở đấy.” 


Những từ ngữ sau cùng này được nói một cách mềm dịu, 
và những lời của ngài đi vào im lặng, nhưng lời tuyên bố u 
buồn của ngài làm tôi phải chờ đợi một lúc trước khi tiếp tục. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma không tin tường khái niệm tuyệt đối xấu 
ác. Ngài dường như không có sự ép buộc để cô lập Hitler và 
những tay chân ác độc của ông ta như nguyên nhân duy nhất 
của vụ Tàn Sát Người Do Thái (/oiocaus/), để hướng toàn 
lực nỗi sân hận và ý thức của ngài trong việc làm tổn thương 
họ. Tuy nhiên, khi nói về những trải nghiệm như cuộc viếng 
thăm Auschwitz, người ta có thê thấy trong âm điệu giọng 
nói và thái độ của ngài bị tác động sâu sắc như thế nào và 
người ta không cảm thấy vắng bóng một sự tôn thương đạo 
đức. Điều này không phải là vấn đề ngài quên lãng nỗi kinh 
khiếp của những thảm họa như vậy, cũng không phải ngài 
không cảnh giác về những thứ xấu ác mà con người có thê 
thực hiện đối với nhau. Tuy vậy, với sự tỉnh thức trọn vẹn trong 


2. Môt thành phố kỹ nghệ ở miền Nam Ba Lan, Đức Quốc xã đã 
dựng một trại tập trung ở đây trong Thê Chiên Thứ Hai, tên Ba Lan là 
Oáwiecim. 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 173 


khả năng của con người đối với sự xấu ác, niềm tin của ngài 
trong nền tảng tốt đẹp của con người vẫn không lay chuyên. 

Tiếp tục cuộc đàm luận của chúng tôi, tôi nói, “Thưa Đức 
Thánh Thiện, tôi cho rằng vấn đề của tôi là bất cứ khi nào 
người ta quan tâm đến vụ Tàn Sát Người Do Thái, hay những 
sự kiện tương tự như vậy trên một mức độ nhỏ hơn, dường 
như không chỉ là một sự thừa nhận rằng có sự xấu ác trên thế 
gian, nhưng đường như đề thử thách quan điểm nhân ái tự 
nhiên của loài người.” 

“Vả chăng,” ngài nói, “tôi nghĩ, sẽ là một sai lầm để nhìn 
vào những sự kiện như vậy và kết luận rằng những thứ này 
đại biểu cho bản chất tự nhiên của loài người, giống như 
không biết làm sao chúng ta bị bắt buộc phải hành động như 
thế đó. Chúng ta phải nhớ rằng những hoàn cảnh loại này 
không phải là tiêu chuẩn, không đại diện cho đời sống bình 
thường hằng ngày của chúng ta. Thí dụ, trong đạo đức nhà 
Phật, chúng tôi có một danh sách của những gì chúng tôi gọi 
là “các tội ác phê gớm””. Những điều này bao gôm. việc giết 
hại cha và mẹ của mình, tạo sự bất hòa trong cộng đồng, V.V... 
Nhưng không phải chỉ vì những thứ này hiện hữu thì có nghĩa là 
con người không thê tiếp nhận một lối sống đạo đức.” 

“Vâng, điều ấy có thể đúng, nhưng...” 


“Howard,” ngài tiếp tục, “tôi nghĩ chúng ta nên nhớ rằng 
những gì chúng ta đang đề xuất là một kiểu thái độ được đặt 
nền tảng trên nhận thức về sự tốt đẹp căn bản tự nhiên của 
con người. Và với sự tỉnh thức trọn vẹn đó, tiếp nhận cần 
trọng một lối sống đề biểu lộ điều này. Đấy là mục tiêu của 


3. Ngũ nghịch tội: Năm ngũ nghịch đại tội, tức là giết cha, giết mẹ, 
giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và chia rẻ Tăng. 


1744 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chúng ta, ý định của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta đang cố 
gắng đề rèn luyện, giáo hóa nhân loại. Chúng ta đang có gắng 
đề thúc đây ý tưởng rằng căn bản tự nhiên của con người là tích 
cực, nên đó là khả năng đề khuyến khích ý thức cộng đồng của 
chúng ta, ý thức quan tâm của chúng ta. Và đây không phải là 
một vấn đề tôn giáo tín ngưỡng. Điều này cũng không chỉ đơn 
giản là vấn đề triết lý. Đó là tương lai của chúng ta...”. 


Khi đức Đạt Lai Lạt Ma nói, có một loại từ bi vô biên 
trong giọng nói của ngài, giống như ngài thấy với sự trong 
sáng hoàn toàn và một nỗi buồn mênh mông với nỗi khổ đau 
vô hạn của con người giáng xuống cho nhau như một kết quả 
của vô minh - u mê về bản chất chân thật của chính chúng ta, 
một sự sỉ ám che mờ cái thấy của chúng ta, chướng ngại sự 
thấu hiêu về bản chất thánh thiện và khả năng rộng lớn cho 
ân cần tử tế của chúng ta, làm cho chúng ta sống trong bóng 
tối và hãi, với nghi ngờ và thù hận với nhau. 

Cùng một lúc, lòng từ bi của đức Đạt Lai Lạt Ma dường 
như không bao giờ ủy mị hay triết lý. Trong thực tế, đường 
như nó tương đồng với tính chất của cương quyết, một quyết 
tâm sâu sắc để giáo hóa con người trong khả năng tuyệt hảo 
nhất của ngài, để giúp con người thấy chính họ là ai và những 
gì họ thật sự là, để thấy họ như ngài thấy họ, như thánh thiện 
và tử tế từ bản chất. Bây giờ, một lần nữa, đức Đạt Lai Lạt 
Ma đi đến tóm tắt lại một số tranh luận then chốt như ngài 
đã làm những năm trước đây, trình bày những biện luận cân 
thận, hợp lý ủng hộ cho quan điểm của ngài về bản chất tự 
nhiên của con người, căn cứ không chỉ trên luận điểm Phật 
Tính® của Đạo Phật, nhưng chính yếu trên sinh học. Đầu 


4. Trong triết lý Phật giáo, Phật Tính liên hệ đến bản chất tự nhiên nền 
tảng căn bản, vi tê nhât của tâm. Thê trạng này của tâm hiện hữu trong 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 175 


tiên, ngài đã chỉ đến những lợi ích của sức khỏe thân thể và 
cảm xúc phát xuất từ bi mẫn và ân cần cũng như nhiều ảnh 
hưởng tàn phá của sự thù địch và gây hắn, đem lại như chứng 
tim mạch - sau đó ngài trở lại với lý do và ý nghĩa thông 
thường, và hỏi: “Bản chất tự nhiên” nào là thích hợp hơn 
cho tâm thức và thân thể của con nPười, đề tô điểm cho cuộc 
sông loài người - hung bạo hay hiền lành? 


Tôi chú ý rằng ngài đã thêm vào những thí dụ phức tạp 
hơn và đưa ra những kiến thức sâu rộng hơn từ một quan 
điểm khoa học hơn so với những cuộc đàm luận đầu tiên về 
đề tài này những năm trước, bây giờ bao gồm những tranh 
luận như, “Theo y khoa, một trong những nhân tố quan yếu 
cho việc mở rộng não bộ vật lý trải qua vài tuần ngay sau khi 
sinh là một sự tiếp xúc thân thê giản dị bởi bà mẹ, hay một 
người nuôi nắng nào đấy.” Mặc dù bản chất hợp lý của luận 
điểm, nhưng cung cách của ngài vượt xa một nhà nhân chủng 
học phân tích hay một nhà sinh học lạnh lùng và vô cảm; 
trong thực tế, ngài nói với một lòng nồng nàn và quan tâm 
ấm áp, giống như sự sống bị đe dọa ngay tại giờ phút này. 


Mặc dù quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất 
con người là sâu sắc và lạc quan, nhưng nó không phải là 
một loại lạc quan mù quáng, và vì vậy luôn luôn như thế, 
ngài làm dịu quan điểm của ngài với ý nghĩa và lý trí thông 
thường, ngài kết luận, “Dĩ nhiên, căn bản thánh thiện của con 
người không loại trừ rằng sẽ có những hành vi tàn phá như 
chúng ta đã thấy vào ngày 9/11. Chúng ta không tiên liệu 
rằng mỗi con người sẽ sống phù hợp với những nguyên tắc 


mỗi chúng sinh, mỗi con người, hoàn toàn không bị nhiễm ô bởi những 
cảm xúc hay tư tưởng tiêu cực. Phật Tính, đôi khi gọi là “Linh Quang nguyên 
sơ của tâm”, là điều ban cho mỗi chúng sinh khả năng đề giác ngộ. 


176 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


phản chiếu bản chất tự nhiên của loài nPƯười. Rốt cuộc, tất 
cả những vị thầy tâm linh đã thất bại trong việc biến toàn bộ 
nhân loại thành điều gì đấy thánh thiện. Đức Phật thất bại, 
Chúa Giê-su thất bại. Nhưng sau đó sẽ đi đến nói rằng vì tất 
cả những bậc thầy vĩ đại của quá khứ đã thất bại, nên chúng 
ta cũng phải thất bại, à thế thì, tại sao phải bận lòng? Sự tiếp 
cận thế đó cũng là ngớ ngẫn. Chúng ta phải làm những gì 
chúng ta có thê làm.” 


ĐÁNH GIÁ LẠI BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA 


Qua vài thập niên gần đây, dường như có một cuộc cách 
mạng đang diễn ra trong cộng đồng khoa học trong việc khảo 
sát đề tài trường tồn của bản chất con người: Có phải bản 
chất con người chủ yếu. là gây hắn và bạo động, hay tử tế và 
hiền lành? Trong vài thế kỷ qua, đúng hơn là một quan điểm 
đen tối, bi quan về bản chất con người - như gây hắn, ích kỷ, 
và địa phương một cách bắm sinh - đã bén rễ một cách sâu 
rộng trong văn hóa Tây phương, được gieo rắc bời một loạt 
những nhà tư tưởng, từ các triết gia như Thomas Hobbes và 
George Santayana đến những nhà phong tục học như Robert 
Ardrey và Konrad Lorenze. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, một con số lớn mạnh theo cấp số nhân của những nhà 
khoa học chủ đạo đã từ bỏ nhận thức bi quan về bản chất con 
người. Hình ảnh từ phía đối kháng của một quan điểm truyền 
thống cứng nhắc hơn về bản chất con người như gây hắn và 
bạo động, là quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất 
con người - một trong những điều ấy được đặc trưng một 
cách nỗi bật bởi những thể trạng tích cực của tử tế, ân cần, từ 
bi, thậm chí hiền lành. 


Sự thay đổi lập trường phát triển đối với quan điểm của 
đức Đạt Lai Lạt Ma đưa hâu hệt những nhà tư tưởng và nghiên 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 177 


cứu một nơi nào đó ở giữa hai thái cực này: Càng ngày càng 
nhiều người đi đến kết luận rằng trong khi chúng ta có bộ 
máy thần kinh cho chúng ta khả năng đề hành động một cách 
bạo động, thì không có thứ gì trong sinh học thần kinh hay 
bản chất tự nhiên của con người thúc ép chúng ta làm như 
thế. Như một kết quả, đại đa sỐ nghiên cứu khoa học những 
năm gần đây, ngày càng nhiều chứng cứ đã và đang thu thập, 
bàn cải về bản chất bâm sinh bạo động của con người và 
khuyến nghị rằng trong khi chúng ta có thê có khả năng cho 
việc biểu lộ những nét tích cực hay tiêu cực, thì một điều căn 
yếu được biểu lộ qua thái độ của chúng ta - cho dù chúng ta 
hành động thân ái hay bạo động - tùy thuộc phần lớn trong 
việc rèn luyện, điều kiện tác động, và những tình huống hoàn 
cảnh của chúng ta. 


Dĩ nhiên, trong khi nhiều người đang di chuyển gần 
hơn với quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất loài 
người, thì vấn đề vượt khỏi những tư tưởng trong những nhà 
khoa học hiện đại, và trong quan điểm công cộng về bản chất 
hung hăng của loài người vẫn tiếp tục bám chặc một cách sâu 
đậm. Vậy thì, sự thật là thế nào? 


Trong trường hợp này, năng động tìm kiếm sự thật về bản 
chất loài người có thể khơi dậy một bức tranh ảm đảm, có lẽ 
hầu như vô vọng. Những sự kiện là khó khăn để tranh cãi: 
Chỉ trong thế kỷ trước mà thôi, hai cuộc thế chiến mà gần 
như cả hành tỉnh đều liên hệ; trong nửa đầu thê kỷ, vụ Diệt 
Chủng Người Do Thái (Holocausf); vào cuối thê kỷ những 
sự kiện như sự diệt chủng ở Rwanda.®) Rõ ràng chúng ta đã 
học quá ít. Và bạo động đến trong nhiều hình thức, không chỉ 


5. Và vụ diệt chủng của Campuchia Dân Chủ do tập đoàn Ponpot chủ 
trương từ 1975-1979. 


178 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


là tai họa của chiến tranh. Bạo động gia đình là loại đơn độc 
thông thường nhất làm tổn thương phụ nữ. Hàng triệu người 
Ở khắp thế giới là nạn nhân của hãm hiếp, ám sát, và hành 
hung. Những tội ác như thế lan truyền như bệnh dịch trong 
nhiều quốc gia, đặc biệt ở Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng hai mươi 
năm sau Thế Chiến thứ I, “Cuộc Chiến đề Chấm Dứt tất cả 
Những Cuộc Chiến”, hành tinh chúng ta lại một lần nữa lao vào 
một cuộc chiến toàn cầu. Số người bị chết trong Thế Chiến thứ 
II: Bảy mươi hai triệu người, binh sĩ và thường dân. 


Sau cuộc thất bại cuối cùng của sức mạnh Phe Trục®, đã 
có một tâm linh lạc quan chân thành. Thế giới đã có một cơ 
hội để bắt đầu một lần nữa, một cơ hội đề giải quyết những 
cuộc tranh chấp qua những khối liên minh và những tổ chức 
như Liên Hiệp Quốc. Đó là hy vọng. Nhưng thực tế? Năm 
mươi năm sau Thế Chiến thứ II, một nghiên cứu công bố 
trên trang mạng của NATO?) báo cáo rằng trong khoảng năm 
mươi năm ấy, đã có 150 vụ xung đột quân sự, với khoảng 
25 đến 30 triệu người chết, chưa kế những cái chết qua nạn 
đói hay dịch bệnh hay những ảnh hưởng gián tiếp của những 
cuộc xung đột. Và có bao nhiêu ngày không có chiến tranh 
trong thời gian năm mươi năm ấy? Bao nhiêu ngày có hòa 
bình trên trái đất? HAI MƯƠI SÁU NGÀY!!! 


Với những “sự thật” như thế này, không phải là bắt buộc 
côt yêu đê kết luận răng bản chât của loài người là hung hăng 
một cách nên tảng chứ? 


May mắn thay câu trả lời cho điều đó là, Không! 


Nếu chúng ta theo đõi đề nghị thông thường của đức Đạt 


6. Phe phát xít Ý. 
7. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 179 


Lai Lạt Ma đến sự khảo sát một cách thận trọng thái độ con 
người từ một quan điểm rộng rãi hơn và bao hàm toàn diện, 
nhìn vào tác động lẫn nhau của những sự kiện có thê góp 
phần cho bất cứ hoàn cảnh nào đấy, và thâm tra tỉ lệ của thái 
độ hung hăng, bạo động của chủng loại chúng ta, từ một 
nhận thức lâu dài, một chiều hướng rất khác biệt của những 
sự kiện nổi bật, trình bày một bức tranh hoàn toàn khác biệt 
của nhân loại. Theo những nhà nghiên cứu, trong thời kỳ của 
những xã hội săn bắt - hái lượm, 30 phần trăm dân số nam 
giới bị chết bởi những biện pháp bạo động, vì bàn tay của 
những người khác. Số phần trăm ra sao trong thế kỷ hai mươi 
đẫm máu, thậm chí với những cuộc chiến, các vụ diệt chủng, 
những vụ xung đột liên tục? Ít hơn một phần trăm! Và khi 
thể kỷ mới và thiên niên kỷ mới ló dạng, tỉ lệ này tiếp tục sụt 
giảm một cách đáng kể. Trong việc tìm kiếm cho một chứng 
cứ bổ sung của khuynh hướng này. Nhà tâm lý và tác giả của 
Đại học Harvard, Steven PInker, đã lưu ý rằng thậm chí trong 
những khu vực tệ hại nhất tỉ lệ giết chóc ngày nay là thấp hơn 
hai mươi lần so với những xã hội bản địa. 


Trải qua những thiên niên kỷ, luôn luôn có sự lên, xuống 
và chu kỳ trong tỉ lệ của sự hung hăng và bạo động của con 
người; nhưng phương hướng rõ ràng một cách chắc chắn: 
Khuynh hướng đối với bạo động và giết chóc giảm thiêu một 
cách chậm chạp, để ngỏ cho hy vọng chân thành mà sau cùng 
đức Đạt Lai Lạt Ma có thê hiệu chỉnh về bản chất con người. 


Chúng ta không cần so sánh hạnh kiểm của những người 
sông trong xã hội hiện đại ở phương Tây với những tổ tiên 
tiền sử của chúng ta nhằm đề tìm ra những thống kê có sức 
thuyết phục cho thấy ưu thế thân ái đối với sự hung bạo 
của loài người. Thí dụ, trong năm 2004, một cuộc thăm dò 
rộng rãi được Trung Tâm Quốc Gia Nghiên Cứu Ý Tưởng 


180 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tiến hành đã thấy rằng nhưng người Mỹ trưởng thành thực 
hiện trung bình 109 hành động vị tha một năm. Nhân con 
số này với dân số trưởng thành vào thời điểm tiết lộ rằng đã 
có 23.980.000.000 hành vi vị tha được thực hiện ở Hoa Kỳ 
năm ấy! Cùng năm ấy, cơ quan FBI® báo cáo phỏng đoán có 
1.376.009 hành động tội phạm đủ loại, toàn quốc. Thực hiện 
một chút tính toán biêu lộ một thống kê lạc quan: Đối với mỗi 
hành vi bạo động ở Hoa Kỳ năm ấy, thì có khoảng 17.540 (mười 
bảy nghìn năm trăm bốn mươi) hành động vị tha! 


So sánh thống kê tuyệt vời tích cực này với quan điểm vị 
kỷ và hung hăng của bản chất con người được thúc đây một 
cách rộng rãi trong xã hội chúng ta, thật không ngạc nhiên 
chút nào rằng hầu hết mọi người chúng ta có một quan kiến 
thiên lệch thế nào ấy về bản chất con người. Thí dụ, theo FBL, 
từ 1990 đến 1998, tỉ lệ giết người toàn quốc Hoa Kỳ giảm 
32,9 phần trăm. Cùng thời gian ấy, hành động giết ngưỜi trên 
các mạng lưới truyền thông tăng 473 phần. trăm! Điều này 
không phải tình cờ. Theo một quan điểm tiến hóa, có những 
lý do tại sao chúng ta thích thú trong việc xem những hành vi 
bạo động trên truyền hình nhiều hơn những hành động thân 
ái ân cần hằng ngày. Chúng tôi đã đề cập phía trước rằng 
não bộ của chúng ta chuyên động đề kiểm tra cần thận môi 
trường của chúng ta về những hiểm họa hay đe dọa đến sự 
sống còn của chúng ta, cho phép chúng ta với những gì mà 
một số người gọi là những thay đổi bất ngờ hay thảm họa 
của não bộ, những điều khiến nó nắm bắt tuyệt vời những 


§. Cục Điều tra Liên bang (Tên gốc: F“ederal Bureau oƒ Investigation) 
(FBI) cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có nhiệm vụ thực hiện điều 
tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. FBI có quyền hạn điều 
tra về các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang.[1] Khẩu 
hiệu của Cục là “Trung thành, Quả cảm, Liêm chính”. 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 181 


thứ sai lạc trong môi trường - nhưng quá lõng lẽo trong việc 
lưu ý khi mọi việc diễn tiến đúng đắn. Với sự chú ý và thích 
thú của chúng ta bị lôi cuốn đến những hành vi bạo động 
hơn là những hành vi tốt đẹp, những tin tức trên mạng lưới 
truyền thông không hứa hẹn sẽ đột nhiên áp dụng một chính 
sách chương trình mới, miêu tả bản chất con người một cách 
chính xác, bằng việc phổ biến 17.540 câu chuyện vị tha cho 
mỗi câu chuyện bạo động. 


Tùy thuộc chúng ta thực hiện một nỗ lực đặc biệt, khảo 
sát và quán chiếu một cách năng động thế giới chúng ta, tìm 
kiếm những chứng cứ về lòng ân cần của con người và phía 
tích cực của loài người. Một trong những mảng năng lực và 
thúc ép nhất của chứng cứ là một sự nghiên cứu làm sửng sốt 
nồi lên trong hậu quả của Thế Chiến Thứ II. Một hình thái 
làm choáng váng của bảy mươi hai triệu người bị giết trong 
cuộc chiến ấy là kết quả của nhiều phương pháp giết người: 
Bom rơi trên trời xuống, ngư lôi dưới nước, mìn trên đất, 
những trại tàn sát, và những phản ảnh của chiến tranh như 
nạn đói. Nhưng trong tất cả những phương pháp giết người 
này, có lẽ chỉ dẫn gân nhất về sự hung hăng bẩm sinh của con 
người là sự sốt sắng của những cá nhân chiến binh trên mặt 
trận đề giết những đồng loại, binh sĩ thù địch. Ở đây là một 
trong vài thí dụ vỀ sự giết hại được sự phê chuẩn hợp pháp, 
nơi mà thái độ bạo động thù địch không chỉ là dung túng, 
thậm chí là khuyến khích, dưới những điều kiện dự kiến để 
miễn trách cho binh sĩ khỏi tội lỗi - và trên tất cả, trong nhiều 
trường hợp là sự sống còn của chiến binh đang lâm nguy. 

Sau Thế Chiến Thứ II, Sử gia quân đội Hoa Kỳ, Chuẩn 
Tướng S.L.A. Marshall đã điều khiển một cuộc nghiên cứu 
có ảnh hưởng sâu xa. Lần đầu tiên trong lịch sử, ông đã khảo 
sát một cách có hệ thống tỉ lệ bắn súng của bình sĩ ở chiến 


182 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trận. Những kết quả không phải là điều gÌ đây có ấn tượng 
ngắn hạn. Ông thấy răng chỉ có mười lăm đến hai mươi phần 
trăm bình sĩ muôn nô súng của họ vào kẻ thù trong trận địa! 
Đặc trưng này xác nhận và tái xác nhận, với những kết quả 
phù hợp nhất quán. Điều này không phải qua những hành 
vi hèn nhát, khi những chiến binh hiện diện tại chiến địa và 
thường muốn liều mạng sống của họ để cứu những người 
khác. Không phải thiếu sự dũng cảm. Đấy là hoang mang. 
Sau sự khảo sát rộng rãi hiện tượng này, kết luận rõ ràng: 
Loài người đơn giản có bẩm tính không thích thú đối với việc 
giết hại người khác, ngay cả khi ở đưới sự đe dọa cho chính 
họ. Buồn thay, sự khám phá này đưa quân đội nhìn vào các 
cung cách để quy định những chiến sĩ giết hại kẻ thù, và tỉ 
lệ nỗ súng trong cuộc chiến Đại Hàn và Việt Nam leo thang 
một cách nhanh chóng. Nhưng những khám phá ban đầu có 
giá trị như một chứng cứ cho quan điểm của đức Đạt Lai Lạt 
Ma về một loài người nhân từ, nơi mà sự ân cần thắng thế đối 
với giết hại, và hiền lương chiếm ưu thế so với hung hăng. 


Trong việc tìm kiếm sự thật về bản chất loài người, có thể 
đáng để nhìn vào những quan điểm của một cá nhân, người 
mà dư luận rộng rãi xem như là một nhân vật duy nhất có 
ảnh hưởng nhất trong việc quyết định nhận thức hiện đại về 
bản chất loài người, ít ra trong ấn tượng phổ quát: Charles 
Darwin, những lý thuyết của ông về tiến hóa, chọn lọc thiên 
nhiên, và “sự tồn tại thích hợp nhất” (đấu tranh sinh tồn) đã 
cách mạng hóa vấn đề chúng ta nghĩ về chính mình như thế 
nào. Nhiều người trong xã hội ngày nay chỉ có những thấu 
hiểu mơ hồ về những quan niệm của Darwin. Khái niệm về 
sự chọn lọc tự nhiên và sự tồn tại thích hợp nhất đã đưa nhiều 
người củng có một ý thức rằng những năng lực tiền hóa được 
chọn lọc một cách tự nhiên những con người hung hăng, 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 183 


mạnh mẽ, địa phương, bạo động, vì đây là những đặc trưng 
có thể cho phép người ta chiến đầu vì những tài nguyên khan 
hiểm và tồn tại để trao truyền lại những gene của họ. 


Khái niệm này là vượt xa sự thật. Trong tác phẩm viết 
về con người và sự tiễn hóa trong Nguồn Gốc Loài Người, 
Darwin nói rằng tình cảm mạnh mẽ nhất của chúng ta, những 
cống hiến chính cốt lõi bản chất của con người, kể cả những 
năng khiếu xã hội, lòng trắc ân, ân cần đối với người khác, 
và hoan hỷ với lợi ích của người khác, là giống với những 
đặc trưng nên tảng được tranh luận bởi đức Đạt Lai Lạt Mal 
Quan điểm của Charles Darwin về bản chất của con người 
đến từ những nghiên cứu cần thận của ông về những chủng 
loại khác, những quán sát phong phú và chỉ tiết của ông 
về con người, và ngay cả nghiên cứu về mười đứa con của 
ông ta. Trong những năm gân đây, những những chuyên gia 
hàng đầu trong lĩnh vực tư tưởng tiến hóa đang trở lại một 
số những điều quan sát ban đầu của Darwin, và thực hiện 
một cái nhìn mới mẽ vào những đặc trưng nào đấy của con 
người, chẳng hạn như tầm quan trọng lớn lao của việc ân cần 
liên hệ trong vấn đề nuôi đưỡng con cháu. Như một kết quả, 
những nhà khoa học này đang làm mới quan điểm của họ về 
bản chất con người để trở nên song hành gần gũi nhiều hơn 
VỚI quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Có lẽ, có thể là vào cuối ngày, một quan điểm về bản chất 
con người của một cá nhân nào đấy không phải tích cực cũng 
không tiêu cực có thể là một vấn đề chọn lựa - tùy thuộc trên 
hoặc là người ấy chọn để tập trung trên lịch sử loài người 
của chúng ta bạo động và thù địch, hay tập trung trên chứng 
cứ của lòng tử tế và nhân từ của con người. Sự lựa chọn này 
không đơn giản như một bài tập không thực tế, một vấn đề 
triết lý; mà nó có tầm quan trọng thiết yếu, với những liên 


1844 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


can và tác động sâu xa trên cả những cấp độ cá nhân và xã 
hội. Trên cấp độ xã hội, thí dụ, vấn đề bản chất con người 
tiếp cận ngay chính trung tâm sự thảo luận trước đây về ý 
nghĩa của cộng đồng, săn sóc, và quan tâm cho người khác 
- sự tin tưởng của đức Đạt Lai Lạt Ma trong khả năng của 
việc hình thành và chứng minh những mối ràng buộc đầy đủ 
ý nghĩa giữa cá nhân với nhau và những mối quan hệ xã hội 
là căn cứ trên niềm tin của ngài rằng bản chất con người là 
tích cực một cách nền tảng. 


Nhận thức của chúng ta về bản chất con người cũng có 
những liên hệ quan trọng và những ảnh hưởng sâu sắc một 
cách bình đẳng trên cấp độ cá nhân. Căn bản, mục tiêu của 
chúng ta là để tìm ra hạnh phúc trong thế giới phiền toái của 
chúng ta. Và có những chứng cứ bắt buộc cho thấy chúng 
ta nhận thức thê giới chung quanh có thể tác động đến hạnh 
phúc của chúng ta như thế nào. Một cuộc nghiên cứu rộng rãi 
hơn mười một nghìn người Mỹ dưới sự điều khiến của giáo 
sư xã hội học Abbott Ferris tại Đại học Emory thừa nhận 
những gì mà chúng ta có thể phỏng đoán một cách trực giác: 
Nhận thức về thế giới chúng ta, và bằng việc mở rộng bản 
chất con người, không phải tốt cũng không phải xấu có thể 
tác động trực tiếp đến những mức độ hạnh phúc của chúng ta. 
Ferris thấy rằng những người có khuynh hướng nhận thức xấu 
xa nhiều hơn trong thế giới thì ít hạnh phúc một cách nổi bật 
hơn những ai thấy thế giới, và loài người căn bản vốn là tốt lành. 

Trong việc nối kết những liên hệ sâu xa này, đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã giải thích, “Những sự khác biệt trong cái nhìn 
của một người về bản chất nhân loại có thể muốn nói lên sự 
khác biệt giữa sự sống trong một thế giới đầy dẫy những con 
người được nhận định như thù địch, bạo động và nguy hiểm, 
hay như một cách chủ yếu là ân cần, hỗ trợ, và hiền lành. Một 


THĂM LẠI BẢN CHẤT CON NGƯỜI s 185 


sự tỉnh thức sâu sắc về bản chất tốt đẹp của loài người có thể 
cho chúng ta lòng can đảm và hy vọng. Trên cấp độ cá nhân 
cũng thế, một cái nhìn về bản chất loài người có thể giúp thúc 
đây một cảm nhận to lớn hơn về cát tường và mối liên hệ với 
những người khác. 


“Ngay cả những sự kiện khách quan, lịch sử và khoa học, 
không hỗ trợ bất cứ quan điểm nào một cách quyết định nó 
vẫn do sự quan tâm tuyệt hảo nhất của chúng ta để nắm lấy 
một quan điểm tích cực hơn về bản chất của loài nĐƯưỜời. Rốt 
cuộc, những con người chúng ta có một khuynh hướng để 
làm thành hiện thực những gì chúng ta chọn lựa để tin tưởng, 
một phần nào trong thái độ của một đáp ứng tự tiên liệu.” 


LOẶO 





Chương 7: 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA 
BẠ0 ĐỘNG 


Trong khi đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi điểm qua nhiều chủ 
đề trong tiễn trình thảo luận của chúng tôi, vẫn còn một vẫn 
đề đơn độc được đan kết lại suốt tất cả những thảo luận của 
chúng tôi, câu hỏi của việc làm thế nào tìm thấy hạnh phúc 
trong thế giới phiền não của chúng ta. Vì vậy, trong việc nhìn 
vào những nhân tố đa dạng ngầm phá hạnh phúc nhân loại 
suốt chiều đài của lịch sử, những nhân tố đã tạo nên khổ đau 
và khốn cùng trong một mức độ rộng lớn, không nghi ngờ gì 
nữa, chính là bạo động ở trong những nhân tố chủ yếu. 


Hướng chú ý của chúng tôi đến một sự khảo sát sâu xa 
hơn về bạo động, tôi nói, “Thưa Đức Thánh Thiện, trong việc 
cố gắng xác định những nguyên nhân cho những hành động 
xấu ác hay bạo động trong xã hội, ngài đã biểu lộ quan điểm 
rằng ngài không thê chỉ quy nó cho bản chất tự nhiên xấu ác 
của thủ phạm và -”. 


“Vâng. Đúng đấy,” đức Đạt Lai Lạt Ma chen vào. “Nếu 
chúng ta muôn đi đên tận gôc rề của vân đê, thì không thê 


188 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chỉ quy nguyên nhân cho một cá nhân đơn lẻ hay một nhóm 
và rồi chỉ dừng ở đấy, nhưng đúng hơn rất quan trọng đề thấu 
hiểu những nguyên nhân sâu xa hơn của những hành vi bạo 
động này. Bởi vì để vượt thắng bạo động đầu tiên chúng ta 
cần thấu hiểu những gì là nguyên nhân của chúng.” 


“À, thế thì tại điểm này, tôi đang tự hỏi, chúng ta có thể 
bắt đầu khám phá một vài nguyên nhân này chứ. Và tôi đoán 
rằng câu hỏi căn bản là, ngài có bất cứ ý nghĩ nào về những 
nguyên nhân của bạo động một cách tổng quát không?” 

“Điều này rất phức tạp,” đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời với 
một tiếng thở dài nhẹ, “Có thể có nhiều nguyên nhân và điều 
kiện có thể đưa đến bạo động và xung đột. Chúng ta không 
thê chỉ hướng đến một hay hai nhân tố và nói, “Đây là nguyên 
nhân.” Theo một nhận thức Phật giáo, chúng ta thấy bản chất 
của thực tại như tùy thuộc, tương liên, vì thế đối với bất cứ 
sự kiện hay khủng hoảng nào hiện hữu, có rất, rất nhiều nhân 
tố góp phần đến rắc rối, trên nhiều mức độ. Mỗi trường hợp 
có một loạt những hoàn cảnh đặc biệt riêng của nó góp phần 
cho vấn nạn.” 

“Ngài có thể xác định một số “cấp độ” khác nhau mà ngài 
liên hệ đến và liệt kê một ít nguyên nhân không?” tôi hỏi. 
Sau đó, hy vọng tránh một đáp ứng mơ hồ khác về vấn đề 
nó hoàn toàn tùy thuộc trong những hoàn cảnh như thế nào, 
và cô gắng gợi ra một câu trả lời cụ thể hơn, tôi thêm, “Có lẽ 
ngài có thê sử dụng một trường hợp khủng bồ đặc thù nào đó 
hay như vụ 11 tháng Chín đề làm sáng tỏ ý nghĩa của ngài.” 


“Dĩ nhiên, vì chúng ta đang nói về những rắc rối của con 
người, những sự xung đột và bạo động này được tạo ra bởi 
con người. Vì thế, gốc rễ của những rắc rối này ở trong cảm 
xúc và cung cách suy nghĩ của con người, những cảm xúc 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 189 


phiền não - giận dữ, thù hận, tham lam và si mê. Và đây là 
những suy nghĩ vọng tưởng điên đảo đồng hành với những 
cảm xúc phiền não này. Vì vậy, đó là một mức độ, những 
nhân tố nội tại. Điều này liên hệ đến động cơ nội tại của con 
người, và trong trường hợp này, động cơ của những sự khủng 
bố này có thể là thù hận. Nhưng rồi thì trên một mức độ khác 
có thể có những nhân tố văn hóa rộng rãi hơn, chẳng hạn như 
những giá trị được khuyến khích trong một xã hội. Trong 
trường hợp này, thí dụ, tôi nghĩ niềm tin tôn giáo cũng liên 
hệ. Vì thế, đấy là một mức độ khác...”. 


Ngài dừng lại để quán chiếu trong im lặng một lúc, điều 
không có gì kinh ngạc, lưu tâm đến phạm vi rộng lớn của câu 
hỏi, rồi thì ngài trở lại, “Ông biết không, trong việc nói về 
những nguyên nhân của thù hận và bạo động, điều kiện đóng 
một vai trò rất lớn. Điều kiện có thể đến từ nhiều mức độ...” 

“Mức độ?” 

“Vâng,” ngài giải thích; “thí dụ, điều kiện có thê đến từ 
những giá trị hay thông điệp mà chúng ta nhận từ mức độ 
rộng hơn của xã hội, từ những lĩnh tụ, truyền thông, hay hệ 
thống giáo dục. Rồi thì điều kiện cũng có thể đến từ gia đình 
chúng ta, v.V... 

“Vì thế, có thê có nhiều sự ảnh hưởng từ những môi trường 
đặc thù chung quanh chúng ta. Những kẻ khủng bố này, những 
con người này, đã không hành động thuần túy cho những lý do 
cá nhân. Họ đã lớn lên từ những cộng đồng, những người có thể 
ôm ấp những sự phẫn uất lâu dài, căn cứ trên những nhận thức 
của họ về Hoa Kỳ hay phương Tây. Có lẽ trong quá khứ, họ đã 
nghe thấy Hoa Kỳ hay phương Tây như thế nào đó khai thác, 
bóc lột những phần nào đó của thê giới. Có lẽ họ có thể nuôi 
dưỡng những øì họ tin tưởng là những nỗi bất bình chính đáng 


190 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


và đã cảm thây răng không có nơi nào đê biêu lộ nôi bât bình 
của họ, không ai nghe đên những quan tâm của họ. Và dân dân 
những nôi phân uât nung nâu, và biên thành thù hận. 


“Dĩ nhiên, những cá nhân cũng có thể bị ảnh hưởng bởi 
những thành viên của nhóm mà họ là một bộ phận, vì thế 
những hoàn cảnh tình thế là một mức độ khác nữa. Và thêm 
vào đó, trong vải trường hợp bạo động có thể thậm chí có 
những nguyên nhân lịch sử - trong trường hợp này, mặc dù 
động cơ có thể là thù hận, những gốc rễ hay những cội rễ 
nhận thức của thù hận có thể thuộc về quá khứ - một SỐ CÓ 
thê đi ngược ngay cả về những thế kỷ trước. 


“Nên trong thực tế,” ngài kết luận, nếu chúng ta tiếp nhận 
một quan điêm rộng hơn, chúng ta sẽ thây rắng vô sô những 
nhân tô đã góp phân cho những hành vi khủng kiệp như vậy.” 


Làm một mẻ bắp rang mới và ấm, các gia đình khắp 
vùng Trung Đông thường ngồi lại trong một buổi tôi để xem 
truyền hình... 


Tối nay trên truyền hình Ả Rập Saudi, chúng ta thấy một 
chương trình nói chuyện vời một nữ điều khiển chương trình 
thu hút, chuẩn bị kỹ càng, ăn mặc thời trang, đội một chiếc 
khăn hijab?) truyền thống. Nói tiếng Ả Rập với một “giọng 
truyền thông” ấm áp, vừa phải, bình tĩnh được sử dụng bởi 
những người phát thanh trong mọi quốc gia, cô báo tin cho 
khán giả rằng họ sẽ làm điều đấy khác thường ngày hôm 
ấy. Cô nói về tầm quan trọng của giáo dục đối với thế hệ tới, 
và vì thế cô ta sẽ phỏng vấn một bé gái ba tuổi rưỡi trong 

“chương trình ngày hôm nay. 


1. Hijab (Khăn che đầu) và Burka (áo trùm từ đầu đến chân) của 
những phụ nữ Hồi giáo. 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 191 


“Xin Thượng để sẵn lòng ban cho con cái chúng con 
cùng một sự giáo dục đề cho thế hệ tới của con trẻ sẽ đều là 
những người Hồi giáo chân thật, những người biết kẻ thù của 
chúng là ai,” người phát ngôn nói thế. Sau đó, cô ta giới thiệu 
một một đứa bé chập chững tên là Basmallah, một đứa bé ba 
tuổi rưỡi với một khuôn mặt thiên thân, ăn mặc trong một áo 
sơ mi điểm trắng và một áo khoác trăng hồng, trùm đầu theo 
truyền thống - một đứa bé xinh đẹp, một bức ảnh của ngây 
thơ và dễ thương. 

Sau khi hỏi tên cô bé và tuổi tác, người phỏng vấn đi ngay 
vào vấn đề . “Con có biết người Do Thái không?” cô ta hỏi. 

“Vâng,” Basmallah nói, với đặc trưng của “giọng nói bé 
con” cao hắt lên, và sự tự tin vui tươi của một đứa bé không 
SỢ SỆT. 


“Con có thích họ không?” 

“Không!” đứa bé nói một cách nhân mạnh. 

“Tại sao con không thích họ?” người phỏng vân thúc giục. 

“Bởi vì họ là những con khỉ hình người và là những con 
lợn,” cô bé nói với một giọng tin tưởng và vô cảm, giông 
như cô bé là một nhà động vật học tí hon, đúng là diễn tả một 
chủng loại thú vật kỳ lạ nào đây. 

Người phỏng vân mỉm cười và gật đâu thừa nhận, và hỏi, 
“A1 nói điêu này?” 

'“ “Thượng đê của chúng ta!” 

“Ngài nói điêu này ở đâu?” 

8 : 

“Kinh Koran.” 

“Đúng đây!” người phỏng vân khóc một cách mừng rỡ, vui 
sướng với trí tuệ của con nít. “Ngài đã nói trong kinh Koran!” 


192 s› NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Người phỏng vấn tiếp tục. “Basmallah, người Do Thái 
làm gì?” 

Ở đây đứa bé bắt đầu hơi bối rối, “Gì?” cô bé hỏi. 

Người phỏng vấn lập lại, “Họ làm gì?” 


Rõ ràng có một chút sợ hãi trong biểu lộ của đứa bé, 
nhưng cô bé vân trả lời: Hãng Pepsi!” 


Người phỏng vấn hơi ngượng ngùng, nhưng nói với khán 
giả, “Ô, cô bé biết tất cả về vụ tây chay!” Sau đó, cô ta tiếp 
tục thúc giục đứa bé. “Những người Do Thái đã làm gì với 
nhà Tiên Tri Muhammad của chúng ta?” 

Đứa bé lãnh lấy một nhát nữa với câu hỏi, “Ngài giết 
ai đây!” 

Một lần nữa, người phỏng vấn thêm một vòng xoay cho 
câu trả lời sai của đứa bé băng việc nói với nó, “Dĩ nhiên, nhà 
Tiên Trị Muhammad của chúng ta mạnh mẽ và có thê giêt 


1?? 


chúng [người Do Thái]! 


Người phỏng vấn tiếp tục thúc ép đứa bé nói những gì 
xấu xa mà người Do Thái đã làm, cho đến khi đứa bé chạm 
đúng vào câu chuyện, và với sự động viên của người phóng 
vẫn để nói với chúng ta về những gì “người Do Thái” đã 
làm, đứa bé lập lại câu chuyện vê một người phụ nữ Do Thái 
đã bỏ thuốc độc trong thức ăn của nhà Tiên Tri, kết luận câu 
chuyện với “... và ngài nói với _ người đồng hành với 
ngài, “la sẽ giết người đàn bà này... `” 

Vào cuối buồi phỏng vấn người nữ phát thanh viên kết 
luận, “Không ai có thê mong ước hơn ở một cô bé ngoan đạo 
thế này!... Thế hệ những trẻ em tới phải là những người Hồi 
giáo thật sự!” 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 193 


Thí dụ về đời sống thật sự cung ứng một minh họa thảm 
kịch cho quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma rằng điều kiện 
(nhân duyên) có thể đóng một vai trò trong thù hận và bạo 
động. Không cần phải mở rộng sự tưởng tượng để hình dung 
cô bé Basmallah ở tuổi mười bảy, gắn đầy bom đầy những 
định vít hen rỉ trên ngực cô ta, bước vào trong một trường 
tiểu học ở Do Thái hay có lẽ ở Hoa Kỳ, một nụ cười ban phúc 
trên khuôn mặt cô và một viễn kiến xuất thần về sự vĩnh cửu 
ở Thiên Đàng, nỗ tung cô ta cùng với số lượng tối đa những 
trẻ em vô tội Do Thái mà cô có thể làm - trẻ em với sự ngây 
thơ mà cô đã có lần như thế vào một ngày vui vẻ khi cố ta ăn 
mặc áo hồng điểm trắng và cô cầu nguyện trên đài truyền hình 
quốc gia cho việc trở thành một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma không lay động trong sự tin tưởng 
của ngài rằng những hành vi bạo động và xấu ác của con 
người không được tạo nên một cách đơn giản bởi một nhóm 
người mà đặc chất căn bản của họ là xấu ác và bạo động. 
Việc nhận ra rằng những hành vi như vậy được sinh khởi 
từ nhiều nguyên nhân khác nhau trên những mức độ phức 
tạp, sự tiếp cận của ngài trong việc chiến thắng những hành 
vi xấu ác và bạo động bắt đầu bằng việc khảo sát cần thận 
những nguyên nhân tiềm ẩn bên dưới. Quan điểm này về xấu 
ác khi được sinh khởi từ những nguyên nhân và điều kiện có 
thê nhận biết được chia sẻ bởi khoa học hiện đại và đi ngược 
lại với vô số nghiên cứu khoa học hơn năm hay sáu thập 
niên trước đây. Trong thực tế, một loạt những thâm nghiệm 
phôi thai ngược lại những năm 1960, được tiến hành bởi vài 
nhân vật vô cùng nổi tiếng trong tâm lý học xã hội, khởi 
đầu những gì có thê được thấy như thời kỳ Hoàng Kim của 
nghiên cứu khoa học khảo sát “những nguyên nhân và điều 
kiện” đưa đến thái độ xấu ác. 


194 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Trong một cách nào đây, thời đại Hoàng Kim này của việc 
nghiên cứu nguyên nhân của xấu ác có thể lùi lại 1961, đến 
những gì có thể được xem là sự kiện đường phân nước trong 
sự khảo sát khoa học hiện đại về tính xấu ác của con người: 
Vụ xử Adolf Eichmamn, một trong những kiến trúc sư chính 
của cuộc diệt chủng người Do Thái (Holocawus/), Giải Pháp 
Sau Cùng của Hitler. Như một vụ xử án đầu tiên trên truyền 
hình trong lịch sử, vụ xử đã làm sống lại những kinh khiếp 
của cuộc diệt chủng đến những khán giả kinh hoàng khắp thế 
giới, những khán giả trước đây chưa từng cảnh giác về phạm 
vi và cường độ của sự tàn bạo. Vụ xử không chỉ làm sốc công 
chúng phổ quát mà cũng đưa nhiều nhà khoa học xã hội nỗi 
tiếng khắp thế giới hướng sự chú ý của họ đến hành vi diệt 
chủng độc ác rộng lớn và hỏi một câu hỏi căn bản: Làm thế 
nảo mà những sự kiện như vậy đã có thể hiện hữu?'? Dường 
như không thể hiểu nồi! 


Cùng lúc ấy một nhà tâm lý học xã hội Yale hai mươi tám 
tuổi, Stanley Milgram, xem cùng với cả thể giới khi Eich- 
mann, bây giờ là một công nhân hãng chế tạo xe hơi ở độ 
trung niên, ngồi trong một lồng kính chống đạn suốt mười 
sáu tuần, cuối cùng được đem ra xét xử trong một vụ xử 
án dấu kín hàng năm, trong một vụ xử cho những sự tàn ác 
không tiếng nói. Chuyển động rất ít ngoại trừ đôi mắt quắc 
lên và đôi môi mỏng im lặng xoắn lên và cau mày giống như 
ông đang cô gắng để loại bỏ một vị nếm tệ hại trong miệng 
của ông ta, Eichmann đã ngồi trong lồng kính của ông ta, 
thường biểu lộ đúng hơn là hờ hững khi hàng chục nạn nhân 
của ông ta diễn tả những hành vi hung ác tệ hại và không thể 
tưởng tượng được của ông. Ông ta thông thường duy trì sự 


2. Còn vụ diệt chủng ở Campuchia dưới thời Polpot thì thế nào? 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 195 


ngây đơ, không có tinh thần trong khi chứng kiến hết nhân 
chứng này đến nhân chứng khác kê lại chỉ tiết Eichmann đã 
thực hiện việc làm của ông như thế nào với sự cống hiễn và 
lòng hăng hái. Đối với tất cả những lời buộc tội, ông ta đã 
chỉ nhún vai và trả lời, “Thú nhận gì ở đấy? Tôi chỉ thi hành 
mệnh lệnh.” 

Đối với nhiều người, một trong phương diện ngạc nhiên 
và rắc rối nhất là hiện tướng tầm thường, sự xúc động dịu 
dàng, và tính chất bình đị lạ thường của Eichmamn. Ông ta 
đã xuất hiện như một người đàn ông loại trung bình, không 
có gì đáng chú ý trong một bộ đồ lớn một màu đậm, đầu hói, 
nước da xam xám, và mang một đôi kính gọng sừng. Thay vì 
là một kẻ tàn bạo ác độc của những chiều kích chưa từng có, 
một kẻ với bản chất phi nhân dị thường, nhưng ông ta đường 
như giống hơn là một công chức buôn tẻ, một quan lại, một 
người với khả năng trung bình. Lý thuyết chính trị gia và nhà 
văn Hannah Arendt, người theo đõi vụ án, đã rất ngạc nhiên 
với những đặc trưng này mà bà đã mô tả Elchmamn như hiện 
thân của “Sự Độc Ác Vô Vị ®),” 


Theo dõi vụ xử án một cách sâu sát, Milgram bị kích 
thích bởi những quán chiếu của Arendt và bị thu hút bởi một 
câu hỏi dai dằng: Có thê thật sự xác nhận rằng Eichmann 
vô vị một cách điên tiết ngây dại, “Tôi chỉ làm theo mệnh 
lệnh,”, thật sự là trách nhiệm cho việc hủy diệt có hệ thống 
sáu triệu người Do Thái hay không? 


3. The Banality of Evil - Luận điểm cho rằng những kẻ độc ác tầm cở 
trong lịch sử nói chung, và vụ diệt chủng người Do Thái nói riêng không 
phải được tiễn hành bởi những kẻ cuồng tín hay rối loạn nhân cách chống 
đối xã hội (sociopafhs), nhưng đúng hơn là bởi những người bình thường 
chấp nhận những tư tưởng tin đề của quốc gia, tôn giáo hay đàng phái của 
họ và tham gia với nhận thức rằng những hành động của họ là bình thường. 


196 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Cảm nhận một nhu cầu cá nhân bức bách như một người 
Do Thái, cùng với một sự thích thú chuyên môn thúc đầy như 
một nhà khoa học, Milsram quyết định đi tìm một câu trả lời 
cho câu hỏi khó hiểu này - một câu hỏi đã đưa đến một trong 
những thâm nghiệm tác động, tranh cãi, và rắc rỗi nhất trong 
thế kỷ hai mươi. 


Sự thâm nghiệm này đã bắt đầu như một nhóm người tự 
nguyện có thù lao, và được nói rằng họ đang giúp những nhà 
khoa học tìm ra những phương cách mới đề cải thiện trí nhớ, 
họ được chia một cách ngâầu nhiên thành những vai trò của 
các Cán Bộ và Học Viên. Những Học Viên sẽ nhớ một danh 
sách những từ ngữ phối hợp trong khi những Cán Bộ sẽ trong 
nom và kiểm tra. Trong thực tế, những Học Viên không phải 
được lựa chọn những chủ đề hoàn toàn một cách ngâu nhiên 
- họ thật sự là “những kẻ được cài vào” - những diễn viên 
hoạt động một cách bí mật liên kết với Milsram, người Chủ 
Trì cuộc thí nghiệm. 


Những vị Cán Bộ được nói rằng trách nhiệm của họ là 
cho biết những câu trả lời đúng bằng lời nói và một cách nổi 
bật hơn, lập tức cho một cú điện sẽ được tăng lên mỗi lần 
15 volt cho mỗi câu trả lời sai, cho đến 450 volt. Bảng điều 
khiển của máy quán sát cảm xúc khi bị điện giật được đặt với 
30 nút bấm, đi từ GIẬT NHẸ đến NGUY HIÊM: Giật Dữ 
Dội - và cuối cùng, tại 430 và 450 volt, một cách đơn giản 
đánh dấu tệ hại đáng ngại XXX. 


Cán Bộ quan sát khi Học Viên được đưa vào phòng kế 
bên, cài dây nịch vào một “shế điện” và nối kết vào một 
“máy phát điện”. Trước khi bắt đầu Cán Bộ được cho thử 
một “cú sốc nhẹ” khó chịu 45 volt, chỉ để chứng minh việc 
cảm nhận dòng điện hiện tại ra sao. Cán Bộ và Người Chủ 
Trì Thí Nghiệm sau đó được di chuyên đến một phòng kế 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 197 


bên, nơi họ có thê giao tiếp bằng lời nói với Học Viên qua 
một hệ thống liên lạc, nhưng không thấy người ấy. 

“Học Viên” trả lời những số câu hỏi đầu một cách đúng 
đắn, nhưng nhanh chóng bắt đầu đi vào những câu trả lời sai. 
Sau một vài lần g1a tăng cường độ volt điện, Học Viên bắt 
đầu phàn nàn về những cú điện giật. (Dĩ nhiên, tất cả những 
câu trả lời của Học Viên đã được viết ra một cách cần thận, 
và người ấy không bị điện giật trong thực tế.) Khi khuynh 
hướng của những cú điện giật gia tăng, từng bước một những 
câu trả lời của Học Viên leo thang từ một tiếng kêu lầm bằm 
hay rên rỉ đến lồng lộn đấm mạnh vào tường, la lên “Tôi 
không thê chịu nổi đau đớn nữa, cho tôi ra khỏi đây!” đến 
hét lên quằn quại khổ sở và ngay cả phàn nàn ầm ï về tình 
trạng tim mạch. Vào khoảng 300 volt, Học Viên đấm mạnh 
vào tường một cách đữ đội, từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào 
nữa, và đòi hỏi chấm dứt việc thí nghiệm. Người Chủ Trì chỉ 
nhắc nhở Cán Bộ những quy luật: Không trả lời được xem 
như một lỗi sai - người kia phải tiếp tục. Sau đấy, những câu 
trả lời đến những câu hỏi chỉ là những tiếng la hét đau đớn. 
Sau 375 volt, có một tiếng hét lớn cuối cùng của đớn đau, và 
một cú đấm tuyệt vọng, và đột nhiên tất cả những câu trả lời 
ngừng bặt - không còn gì nữa ngoài một sự im lặng chết chóc 
sau đây. Tuy nhiên, thiêu một sự trả lời được xử trí như một 
sai sót, và Cán Bộ được chỉ đạo tiếp tục cho đến khi đạt đến 
mức cuối cùng 450 volt. 


Nếu Cán Bộ mong muốn chấm dứt cuộc thí nghiệm, 
người Chủ Trì bảo đảm với Cán Bộ, “Tôi lãnh lấy mọi trách 
nhiệm,” nhắc nhở Cán Bộ về sự thỏa thuận giúp đỡ trong 
cuộc nghiên cứu này, và “thúc giục” Cán Bộ tiếp tục với sự 
gia tăng cường độ, đi từ “Xin vui lòng tiếp tục” đến “Bạn 
không có lựa chọn nào khác, bạn phải tiếp tục!” Nếu Cán Bộ 


198 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


vẫn mong muốn chấm dứt sau bốn lần “thúc giục”, cuộc thí 
nghiệm được dừng lại. Bằng khác đi, nó được tiễn hành cho 
đến khi Cán Bộ đã thực hiện thành công ba cú điện giật tối 
đa 450 volt. 


Bây giờ, trước khi tiến hành cuộc thí nghiệm, Milgram 
đã cho bỏ phiêu cả những sinh viên tâm lý học năm cuối tại 
Đại Học Yale, cũng như đến rộng rãi những đồng nghiệp 
chuyên môn, yêu cầu họ dự đoán, có bao nhiêu đối tượng sẽ 
tiếp tục cho điện giật những người tình nguyện của họ đến 
tận cùng của dòng điện tối đa 450 volt. Những sinh viên tiên 
đoán, trong trung bình, chỉ khoảng một phần trăm. Những 
nhà tâm lý trị liệu, chuyên gia trong dự đoán thái độ con 
người, phỏng đoán một phần mười của một phần trăm - giới 
hạn chỉ một ít cá nhân thật sự tàn bạo, bệnh hoạn, hay “độc 
ác” như Elchmann®). 


Những dự đoán đã sai. Hai phần ba những Cán Bộ đã 
tiếp tục cho đến ngay chỗ chấm dứt sau cùng! Hai phần ba 
đối tượng - những người bình thường, tử tế - đã tiếp tục cho 
điện giật những người tình nguyện giống như chính họ trong 
khi nghe đến những tiếng kêu thét của đau đớn quẳn quại, 
rên la về tình trạng tim mạch, và thậm chí trong sự im lặng 


4. Adolf EIchmamn (sinh 19 tháng 3 1906 - tử hình ngày 31 tháng 
5 1962) là trung tá lực lượng, vũ trang SS Đức Quốc xã. Vì ông có đầu 
óc tô chức và có lý tưởng quốc xã sâu đậm, Eichmann được cấp trên là 
Reinhard Heydrich trao trách nhiệm chính trong kế hoạch thủ tiêu người 
Do Thái ở Châu Âu. Sau khi Đệ nhị thế chiến chấm dứt, ông bị Đồng 
Minh truy lùng gắt gao, phải giả giấy thông hành hội Chữ thập đỏ chạy 
trốn sang sinh sông tại Argentina với cái tên giả là Ricardo Clemento. 
Đến năm 1960, nhân viên cục tình báo Mossad của Israel bắt được Adolf 
Eichmann, đưa về Israel xét xử. Năm 1962Eichmann bị tòa án Israel kết 
án và xử tử hình. 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 199 


chết chóc, chỗ mà người ta có thê kết luận một cách hợp lý 
rằng “người tình nguyện” kia đã chết! Và đây là điều không 
may mẫn gì cả: Trải qua hàng năm, cuộc thí nghiệm này đã 
tái diễn nhiều lần trong các nước khắp thế giới, và tỉ lệ của 
những người tuân lệnh trong việc thi hành những cú điện giật 
đến mức độ “chết chóc” đã duy trì một cách nồi bật tương tự 
như cuộc nghiên cứu ban sơ của Milgram. 


Cuộc thí nghiệm này đã cho nhiều nhà khảo sát cái nhìn 
thoáng qua vào trong những điều kiện tâm lý học có thể đưa 
đến những sự diệt chủng đã thực hiện trong Thế Chiến Thứ 
Hai, vén mở chứng cứ của việc ngay cả những người tử tế 
bình thường có thể bị đưa đến gây ra những hành vi “độc ác” 
của bạo động và tàn nhẫn. Những đối tượng này không thích 
thú những trò tàn ác, lập dị hay bệnh hoạn: Như Milgram đã 
kết luận tại thời điểm ấy, “Những người bình thường, chỉ đơn 
giản thực hiện công việc của họ, và không có bất cứ thái độ 
thù địch nào trong họ, có thể trở thành một tác nhân hay cán 
bộ trong một tiến trình tàn phá kinh khủng.” 


Thế thì, đâu là “nguyên nhân và điều kiện” đã đưa những 
đối tượng phục tùng mệnh lệnh đến việc tra tấn một cách cần 
thiết những đồng bạn tình nguyện của họ? Chuyện gì đang 
xảy ra ở đây? Khi hóa ra là, những đối tượng này đã không 
bất chợt đánh mắt tất cả những cảm nhận đạo đức hay trách 
nhiệm - nó chỉ bị cướp mất trong một lúc. Hay, một cách 
chính xác hơn, họ chỉ đơn giản trao nó cho người có thâm 
quyền. Milgram lý luận rằng hoàn cảnh đã tạo nên những 
điều kiện mà trong ấy người chủ trì thí nghiệm được nhận 
thức bởi những đối tượng như là một người “có thầm quyền 
hợp pháp”, người nào đấy được cho là đại điện cho sự Tiến 
Bộ và Tiến Trình Khoa Học - một thứ lương thiện không 
nghỉ ngờ gì nữa. Những hoàn cảnh này đã tạo một điều kiện 


200 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tâm lý mà trong ấy các đối tượng tạm thời trút ý thức trách 
nhiệm cá nhân lên một người thâm quyên hợp pháp. Đáng sợ 
là, tất cả những thứ cần thiết đề hợp pháp hóa người ° “có thâm 
quyền” này như một áo choàng thí nghiệm trắng, tập hồ sơ, 
và một thái độ lạnh lùng, lãnh đạm. 


Trong thực tế, những đối tượng vâng lời không phải đột 
nhiên trở thành những cá nhân thờ ơ không có lòng lương 
thiện. Tất cả các người ấy đã trải qua những mức độ nào đấy 
của đau khổ, thường biểu lộ những dấu hiệu cực kỳ căng 
thắng, băn khoăn, và miễn cưỡng. Nhưng một khi họ đã 
chuyền ý thức trách nhiệm đạo đức của họ sang người chủ 
trì thí nghiệm, tại thời điểm ấy họ thấy chính họ đơn thuần là 
một tác nhân hành động cho người có thẩm quyên. Một cách 
tâm lý, giống như họ chỉ đơn thuần là một người thay thế, ở 
đấy thực thi ý thức đạo đức trách nhiệm của người chủ trì, 
chứ không phải của chính họ. 


Thí nghiệm vâng lệnh của Milgram thật không ngờ và 
quá bận tâm đã gây nên một làn sóng của những nghiên cứu 
và thí nghiệm mới, bắt đầu vào những năm 1960, tìm kiếm 
đề nhận dạng những nguyên nhân và điều kiện đa dạng đã tạo 
nên những hành vi bạo động và xấu ác. Milgram và những 
người khác đi đến nhận ra nhiều điều kiện hoàn cảnh và biến 
số khác có thể tác động đến thái độ của đối tượng và bằng 
lòng để giật điện [Học Viên tình nguyện]. Thí dụ, Milgram 
thấy rằng VIỆC cung cấp một mô hình xã hội tích cực - một 
“Cán Bộ tình nguyện” khác (trong trường hợp này là một 
đồng mưu của cuộc nghiên cứu) người chống đối - đã giảm 
thiểu sự ưng thuận của đối tượng xuống còn ít hơn 10 phần 
trăm. Mặt khác, việc làm cho đối tượng là một bộ phận của 
“đội ngũ” thí nghiệm, một bộ phận của nhóm tiễn hành cuộc 
thí nghiệm, kết quả là 90 phần trăm đối tượng chỉ đạo “Cán 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 201 


Bộ” (một lần nữa là người đồng mưu) thực hiện những cú 
giật điện tối đa. 

Bên cạnh việc vâng lệnh giới thầm quyền, những nhà 
nghiên cứu đã đi đến xác định nhiều nhân tố khác có thể tác 
động sự bằng lòng của một người để giáng sự tổn hại lên 
những con người đồng loại của họ - những nhân tổ khác này, 
thí dụ, có thê được liên hệ đến bản chất của việc xếp đặt, vai 
trò của cá nhân trong một hoàn cảnh, hay sự phù hợp với 
những áp lực của nhóm. 


Ngày nay, sau gần năm mươi năm nghiên cứu, bộ phận 
của chứng cứ minh chứng quyền lực và các điều kiện của 
những hoàn cảnh xã hội để thay đổi sự suy nghĩ hay thái 
độ của các cá nhân, những nhóm, và các quốc gia là tràn 
ngập, át hắn hay không thể cưởng lại được. Tràn ngập như 
thế nào? Trong tài liệu lưu trử trình độ ủng hộ khoa học, giáo 
sư Đại Học Princeton, Susan T. Fiske tiết lộ rằng, “Năng lực 
của phạm vi xã hội ảnh hưởng những hành động đã từng 
được chứng minh trong khoảng 25.000 nghiên cứu bao gồm 
8.000.0000 người tham dự.” Với chứng cứ rộng rãi như vậy, 
những nhà tâm lý học hàng đầu dường như ở trong sự đồng 
thuận chung với Stanley Milgram, người kết luận rằng, “Tâm 
lý học xã hội của thế kỷ này đã khám phá ra một bài học quan 
trọng: Thường thường không có nhiều loại người cùng như 
loại hoàn cảnh mà trong ây người ấy tự thấy mình quyết định 
phải hành động như thế nào.” 


Qua sự phong phú của những nghiên cứu có thâm quyền, 
hầu hết những nhà tâm lý học xã hội hàng đầu ngày nay đã 
tiếp nhận một quan đim mạnh mẽ “về hoàn cảnh” cho thái 
độ xấu ác ban đầu. Về mặt khác, khái niệm rằng “con người 
xấu ác” - những người bản chất bẩm sinh là hoàn toàn tệ hại 
- là nguyên nhân độc nhất của xấu ác vẫn khó ghi vào trong 


202 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trí tưởng tượng, sáng tạo phô thông ở phương Tây. Như đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói, khi những sự kiện tệ hại xảy ra, 
thường có khuynh hướng lựa chọn một số ít những cá nhân 
và đồ vây tất cả trách nhiệm cho họ. Đây là ý kiến đơn giản 
- răng những người xấu ác là “nguyên nhân” của bạo động 
hay điều tệ hại - không thể giúp chúng ta thật sự thấu hiểu về 
bản chất của bạo động và điều tai họa hay tìm ra những giải 
pháp thật sự. Quan điểm này cũng hữu ích như lý thuyết cho 
răng có một người tí hon xâu ác đồng thời sinh trưởng bên 
trong hộp sọ của người xâu ác cho đến khi nÓ VỌT Ta lỗ tai của 
một người vào buôi tối, phát âm trọn vẹn, sẵn sảng ø1eo Tắc 
những hạt giống xấu ác của nó vào thê gian. 


Tuy nhiên, trong khi không nghi ngờ gì những hoàn cảnh 
tình thế có thê tác động đến thái độ của chúng ta, ý kiến cho 
rằng điều xấu ác chỉ đơn thuần là kết quả của những năng 
lực hoàn cảnh tạm thời hay những điều kiện hoạt động trên 
những con người lành mạnh bình thường có thể là một cực 
đoan khác, với một phạm vi giới hạn của hiểu biết. Những 
năng lực và điều kiện hoàn cảnh tình thế, là những nhân tố 
trên một trình độ. Nhưng khi đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra, cũng 
có thể có những nguyên nhân của những trình độ khác. Thí 
dụ, trong thời gian sự diệt chủng người Do Thái xảy ra, có 
thể có những biến thể quan trọng trong việc tiến hành điều 
“độc ác”: Một số cai ngục trại tập trung nào đây được biết 
như đập một cách có chủ tâm những đứa bé vào tường đến 
chết trong khi bắt những bà mẹ phải xem những cảnh ấy, 
bắt những đứa con gái làm tình với cha nó, bắt phụ nữ làm 
tình với những con ngựa, quẳng bạn tù vào nhà vệ sinh, và 
nhắn họ trong phân,... những cảnh kinh khủng là vô giới hạn. 
Nhưng không phải tất cả các cai ngục đều làm những hành 
vi tàn nhẫn như vậy. Những hành động như vậy rõ ràng đã đi 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA BẠO ĐỘNG s 203 


quá xa sự vâng lệnh giản dị, vượt khỏi những gì người ta tiên 
liệu vê những sức mạnh của hoàn cảnh hành động trên một 
người lương thiện bình thường. 


Đề thấu hiểu trọn vẹn nguồn gốc của xấu ác trong những 
trường hợp đó, chúng ta phải nhìn vượt khỏi những điều kiện 
tình thế đơn thuần và cũng nhìn vào trình độ cá nhân, nhận 
ra vai trò của những sức mạnh nội tại đầy quyền năng đã 
thúc đây những hành vi như vậy: Sự thù hận thuần túy. Dĩ 
nhiên, những người không sinh ra với thù hận, những điều 
kiện xã hội rộng rãi hơn có thể đóng một vai trò ở đây - như 
chủ nghĩa độc ác bài Do Thái?) trong trường hợp này đòi hỏi 
từ những điều kiện xã hội, tuyên truyền, giáo dục, và những 
nguồn gốc khác. 


Tuy nhiên, khi nhìn vào những nguyên nhân của bạo 
động trên những trình độ khác nhau, đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
bắt đầu sự thảo luận bằng việc chỉ ra rằng tại nền tảng căn 
bản nhất người ta có thể truy ra gốc rễ của bạo động đến tâm 
thức loài người, đến những cảm xúc tàn phá và những tư duy 
điên đảo đã liên kết với những cảm xúc này. Đây là chủ đề 
mà bây giờ chúng tôi tiếp tục phát biểu. 


LOẶO: 


5. Chủ nghĩa bài Do Thái (tiếng Đức 4Aisemifismus) là sự thù địch 
hoặc thành kiến đối với người Do Thái với danh nghĩa một nhóm chủng 
tộc hoặc tôn giáo. Nó có thể ở nhiều mức độ, từ sự căm ghét cá nhân cho 
đến các hành động khủng bồ bạo lực được thể chế hóa. Ví dụ cực đoan 
nhất của hiện tượng này là hệ tư tưởng của chủ nghĩa Phát xít của Adolf 
Hitler — cái đã dẫn đến cuộc diệt chủng người Do Thái ở châu Âu. 


Chương 8: 
NHỮNG GỐC RỄ CỦA B0 ĐỘNG 


NHỮNG CẢM XÚC CỦA CHÚNG TA VÀ SỰ BÓP MÉO THỰC TẠI 





Vì chiến tranh bắt đầu từ trong tâm thức con người, nên 
đấy là từ tâm thức con người mà chúng ta phải xây dựng lên 
những thành lũy của hòa bình. - HIẾN CHƯƠNG CỦA TÔ 
CHỨC GIÁO DỤC LIÊN HIỆP QUỐC - UNESCO. 


Thưa Đức Thánh Thiện, trong việc xác định những nguyên 
nhân của bạo động, chúng ta đã từng thảo luận về việc có thể có 
nhiều nguyên nhân và điều kiện trên những trình độ khác nhau 
như thê nào. Ngài đã đề cập, thí dụ, một số những nguyên nhân 
rộng rãi hơn nào đây chẳng hạn như điều kiện xã hội, là thứ có 
thể làm cho một xã hội hướng về việc thực thi với bạo động 
hơn. Hay, trên một trình độ khác, ngài đã đề cập về những nhân 
tố chăng hạn như những hoàn cảnh tình thế hay những sự ảnh 
hưởng của một cộng đồng hay gia đình đặc thù của một nĐƯỜi. 
Những loại nguyên nhân này có thể xem một cách tông quát 
như là những nhân tố ngoại tại. Nhưng ngài đã bắt đầu bằng 
việc nói răng những gốc rễ của bạo động có thê truy nguyên 
đến tâm thức con người, những cảm xúc tàn phá, và sự bóp 
méo tư duy hay vọng tưởng điện đảo.” 


206 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Đúng đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma khăng định. 


“Vậy thì bây giờ, tôi muốn hướng đến một số nhân tố 
ngoại tại, những cảm xúc và những lôi suy nghĩ đặc trưng có 
thê đóng một vai trò ở đây.” 


“Vâng. Tốt đấy. Có lẽ, một trong những điều căn bản 
nhất để nhận ra tại sốc rễ của nhiều sự xung đột bạo động 
của con người là những tình trạng tàn phá của tâm thức. Thí 
dụ, khi chúng ta ở đưới sự tác động của những cảm xúc phiền 
não như giận dữ, thù hận, sợ hãi, dính mắc cực đoan, và tham 
lam, điều này phục vụ để mở cho chúng ta đến những phóng 
chiếu và bóp méo tỉnh thân của suy tư hay vọng tưởng điên 
đảo là điều làm chướng ngại chúng ta với sự thấu hiểu chân 
thật về thực tế của hoàn cảnh, và điều này có thê đưa đến 
xung đột lớn lao.” 


“Quan tâm đến những cảm xúc phiền não này, tôi chắc 
chắn có thể thấu hiểu nó quan trọng như thế nào đề phát biểu 
về những điều này nhằm để tìm ra gốc rễ của bạo động,” tôi 
đồng ý. “Cuối cùng, những cảm xúc như giận dữ và thù hận 
là cốt lõi chính của bạo động, và những cảm xúc như sợ hãi 
quện chặc những loại rắc rối này không thê tháo ra được - 
trong thực tế, sợ hãi không chỉ là tình trạng thâm nhập khắp 
tâm thức trong thế giới không đáng tin cậy ngày nay, như 
một kết quả của mọi thứ như đe dọa khủng bố, nhưng cũng 
đóng một vai trò trong việc phát sinh ra bạo động. Thí dụ, 
sự gây hắn là một cách mà con người có thể phản ứng đến 
sợ hãi. 

“Nhưng khi mà ngài gợi ý rằng chúng ta không thấy thực 
tế một cách rõ ràng trong những tình trạng xung đột, tôi không 
hoàn toàn chắc về điều ấ ây,” tôi tranh luận, “bởi vì trong một 
ý nghĩa, khi ngài nhìn vào những tình trạng xung đột, ngài có 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 207 


thể thấy một hay cả hay bộ phận đang nhìn vào thực tế. Tôi 
muốn nói “thực tế” một cách căn bản là giống với những sự 
kiện khách quan. Và ngài có thể có những vụ xung đột mà 
trong ấy các phe phái đang nhìn vào những gì đã xảy ra, một 
cách khách quan, và phản ứng căn cứ trên đấy. Thí dụ, một 
kẻ ôm bom tự sát chủ tâm nồ tung và sát hại những em bé và 
học sinh ngây thơ. Hay, trên một trình độ cá nhân, có thê ai 
đây bị làm tổn hại bởi một người khác, hành hung, hiếp dâm, 
hay có thể ai đấy bị cướp giật hay lừa đảo hay bắt cứ điều gì. 
Nạn nhân có thể phản ứng với giận dữ và bạo động có lẽ thế, 
nhưng cùng lúc họ vẫn có thể nhìn vào chính những sự kiện 
thật sự và khách quan, của những gì mà người khác đã làm, 
bao nhiêu người họ đã giết hay bất cứ điều gì - tôi nghĩ không 
nhất thiết có một sự bóp méo của vọng tưởng về thực tế của 
hoàn cảnh. Nói cách khác, đôi khi thực tế của hoàn cảnh là 
nó là một tình trạng tệ hại. Đó là thực 6" 


“A, này Howard, những tình trạng này có thê rất là phức 
tạp, là tại sao, nếu chúng ta đang thảo luận về những thứ này, 
đôi khi tốt nhất là căn cứ trên căn bản từng trường hợp một. 
Nhưng thế nào đi nữa, những gì ông đang nói có thể là đúng. 
Nhưng trong thí dụ của ông, mặc dù người ta có thể đang 
nhìn vào những sự kiện khách quan, nhưng họ vẫn chỉ đang 
nhìn vào một số sự kiện, chỉ những bộ phận của toàn bộ bức 
tranh. Trong khi chứng cứ họ có thê đang nhìn vào có thể là 
đúng hay chính xác, nhìn vào chỉ một số sự kiện và phót lờ 
những thứ khác tiêu biểu cho một loại bóp méo toàn thể thực 
tại. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, có nhiều trình độ, nhiều 
khía cạnh, nhiều nguyên nhân và điều kiện liên hệ đến một 
sự kiện đặc thù - và đề thấy thực tế chân thật, chúng ta phải 
quan tâm đến tất cả những sự kiện then chốt.” 


“Điêu ây đúng,” tôi thừa nhận. 
y 


208 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Vậy thì,” ngài tiếp tục, “nêu chúng ta thật sự thầm tra 
những tình trạng xung đột này liên hệ đến bạo động, tôi nghĩ 
rằng chúng ta thường thấy rằng người ta không thấy vấn đề 
rắc rối một cách thật sự. Một loại quan kiến hẹp hòi chiếm 
cứ, giống như việc thấy vấn đề qua một bộ lọc tinh thần nào 
đấy. Và người ta nghĩ rằng dường như đúng là những cảm 
xúc mạnh mẽ đưa đến sự suy nghĩ không thực tế. Trong thực 
tế, tắt cả những cảm xúc phiền não hay tàn phá có khả năng trở 
thành những chướng ngại đề thấy thực tế một cách rõ ràng.” 

“Sự liên kết này giữa cái thấy điên đảo và những cảm xúc 
tàn phá nhắc tôi về một phương pháp nhận thức của tâm lý 
họ, là điều căn cứ trên ý tưởng này,” tôi nhận xét. '“ “Thí dụ, dễ 
dàng đề nhận ra rằng những phương cách suy tư méo mó hay 
không hợp lý có thê đưa đến chán nản. Vì vậy, tôi chỉ đang tự 
hỏi - ngài đề cập việc những cảm xúc tàn phá có thể đưa đến 
những tư duy vọng tưởng điên đảo, nhưng ngài có cảm thấy 
rằng nó cũng hoạt động trong một phương cách khác không? 
Nói cách khác, ngài có nghĩ rằng vọng tưởng điên đảo hay 
nhận thức sai lạc trong suy tư có thê đưa đến những sự xáo 
trộn của cảm xúc không - và có thể tạo nên hay góp phần cho 
giận dữ, thù hận, sợ hãi, tham đắm, v.v... không? 


Hộ, vâng. Nó cả hoạt động cả hai chiều,” ngài nói. '“ Trong 
thực tế, thù hận và tất cả những cảm xúc phiền não căn cứ 
trên một sự méo mó hay điên đảo về thực tại; chúng là những 
thê trạng của tâm thức sinh khởi trên căn bản của nhận thức 
sai lầm về thực tại của hoàn cảnh...” 


“Thí dụ?” 

“Thí dụ... tôi có kinh nghiệm cá nhân đầu tiên về việc 
thây điêu này bộc lộ như thê nào. Và những năm bảy mươi, 
tôi đã thăm Liên Bang Xô Việt và tôi nhận thây răng ngay 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 209 


cả những người bình thường ở đấy tin tưởng một cách chân 
thành rằng phương Tây rất ghét họ và đã sẵn sàng tấn công 
bất cứ lúc nào. Lúc ấy tôi đã từng ở những quốc gia Tây Âu 
rồi. Và tôi biết răng điều này không đúng - đấy là một sự bóp 
méo hay xuyên tạc về thực tế. Nhưng nhận thức về phương 
Tây như một đe dọa thật sự đã làm họ thành một đối tượng 
chính đáng của thù hận.” 


Điều gì đấy về thí dụ của ngài đường như thiếu chứng cứ 
đối với tôi. “Tôi không biết, thưa Đức Thánh Thiện, dường 
như rằng thí dụ của ngài liên hệ sợ hãi và thù hận sinh khởi 
từ một sai lầm thật sự, một niềm tin sai lầm về động cơ và 
xu hướng của phương Tây. Nhưng ở đây chúng ta đang nói 
về những cảm xúc tàn phá và những vọng tưởng về suy nghĩ 
như những nguyên nhân của bạo động. Và thế nào đấy đường 
như đối với tôi là vẫn đề rắc rối hoạt động sâu hơn là một 
sai lầm đơn thuần trong thực tế, rằng những cảm xúc phiền 
não và những bóp méo của tư duy là một nguyên nhân của 
bạo động trên một mức độ rộng lớn hơn và căn bản hơn của 
nhân loại...”. 

Gật đầu đồng ý ngài nói một cách chậm rãi, “Vâng, điều 
ấy đúng.” Rồi thì trong một cung cách phân tích thứ tự, đức 
Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục giải thích. “ “Thí dụ, một phương diện 
mà con người khác biệt với thú vật là chúng ta có óc thông 
minh tuyệt vời của nhân loại. Sự thông minh này có thể được 
sử dụng trong những cung cách kỳ diệu, xây dựng. Nhưng 
vào những lúc khác, nó có thê đưa chúng ta vào rắc rối. Vì 
vậy, thí dụ, khi so sánh với những động vậy khác, con người 
chúng ta có một khả năng to lớn hơn nhiều đề lập trình cho 
tương lai. Chúng ta cũng có một trí nhớ phát triển cao độ, khả 
năng để nghĩ về quá khứ xa xưa. A, trong nhiều hoàn cảnh 
xung đột, chúng ta có thê thấy con người phản ứng căn cứ 


210 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trên những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, đôi khi nhiều thế 
kỷ trước. Người ta không có thiện ý để nhìn vào thực tế của 
hoàn cảnh hiện tại, bám víu một cách mạnh mẽ đến những 
điều kiện thậm chí không còn hiện hữu nữa. Điều này biểu lộ 
cho một loại bóp méo tư duy hay vọng tưởng, một sự thu hẹp 
nhận thức của con người... ”. 


“Trong cách nào mà những cảm xúc tàn phá liên hệ đến 
loại vọng tưởng điên đảo này?” tôi hỏi. 

“Thí dụ, thù hận là một loại nhiên liệu mãnh liệt nhất cho 
những hoàn cảnh này. Giận tức là một thành phần của cảm 
nhận thủ hận, nhưng thù hận dường như có một thành phần 
khác - nó khuyến khích một bám víu vào một sự kiện quá khứ, 
một loại nhận thức sai lạc nào đấy. Điều này tạo nên một mối 
ác cảm, và khao khát cho một loại báo thù nào đây. Do vậy, đôi 
khi tôi đề cập rằng thù hận ngăn cản chúng ta tiến tới - nó xích 
chúng ta với quá khứ. Trong thực tế, một chìa khóa coi như tiền 
đề mà trên ấy khái niệm hòa giải căn cứ là không phản ứng với 
sự giận tức mạnh mẽ đến những sự kiện đã qua rồi.” 

Khi đức Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi không thể nào không 
nghĩ đến khả năng hầu như vô hạn của con người trong việc 
năm chặc lấy những nổi bất bình quá khứ. Dường như nó 
không có giới hạn. Sau này, khi từ Dharamsala trở về nhà, 
tôi bắt đầu chú ý, thí dụ, trong những sự tàn bạo như thế nào, 
trong thế kỷ hai mươi mốt, những người Hồi giáo cực đoan 
thường dạy đi dạy lại vào những sự kiện đã xảy ra nhiều 
thế kỷ trước như một phần của việc biện hộ cho sự giết hại 
những thường dân vô tội ngày nay. Mặc dù tôi đã không chú 
ý nhiều về điều này trước đây, nhưng tôi đã bắt đầu chú ý 
những sự thực tập thông thường trong những nhóm Hồi giáo 
khủng bố và những nhóm vũ trang thường viện cớ đến những 
cuộc Thập Tự Chinh đề khích động thù hận và bạo động, sử 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 211 


dụng thuật ngữ “thập tự chinh” đề liên hệ đến tất cả những quốc 
gia phương Tây cũng như tât cả những người Ki Tô giáo... 


Trong thực tế, nhiều lãnh tụ Hồi giáo đã trở nên rất thành 
thạo trong việc gợi lên quá khứ để hoàn thành những mục 
tiêu của họ. Slobodan Milosevic, thí dụ, lãnh tụ Serbia đã bị 
truy tố vì tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng, đánh dấu 
sự nổi lên như một năng lực chính trị đầy quyền lực bằng 
việc thực hiện một hành động chắc chắn gây nên một sự đáp 
ứng cảm xúc và dây động thủ hận trong những người Serbia. 
Ông ta đã thận trọng đến Kosovo thực hiện một buổi diễn 
thuyết khuấy động tại Chiến Trường Kosovo Polje, địa điểm 
mà người Serbia đã bị đánh bại bởi quân của Đề quốc Otto- 
man của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1389. Bằng việc vận dụng vào 
sự sợ hãi sâu xa của người Serbia về việc bị đánh bại và nô 
dịch hóa, ông ta có thể làm quyền lực của ông ta mạnh lên, 
và sau này đây người ta thực hiện những hành động mà nếu 
khác đi họ có thê từ chối thi hành. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra những vấn đề lịch sử thường 
đóng một vai trò trong những xung đột ở mức độ rộng lón, 
các vấn đề gợi lên những cảm xúc tàn phá chẳng hạn như thù 
hận và sợ hãi - một hay cả hai nhóm phản ứng trong hiện tại 
căn cứ trên việc bị làm tổn thương hay xúc phạm trong quá 
khứ, phản ứng căn cứ trên những đe dọa lịch sử đến sự tồn 
tại của họ, những hoàn cảnh mà bây giờ chỉ hiện hữu trong 
sự tưởng tượng của những chiến binh. Tất cả những cảm 
xúc tàn phá chẳng hạn như thủ hận và sợ hãi có gốc rễ trong 
xã hội, xâm nhập tinh thần tập thể của dân chúng, sự phán 
đoán trở nên nhiễm độc, làm cho dân chúng dễ nhạy cảm đến 
những quyết định căn cứ trên suy tư bị bóp méo, thôi phồng, 
và lừa dối - và đễ xúc cảm hơn đến sự lôi kéo của những lãnh 
tụ hay sự tuyên truyền của chính quyền. 


212 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Về sau trong chương này, chúng tôi sẽ chỉ ra những cảm 
xúc tàn phá không chỉ làm thay đổi cung cách suy nghĩ của 
chúng ta mà chúng cũng làm nên những sự thay đổi đặc trưng 
trong thân thê chúng ta như thế nảo. Những nhà nghiên cứu 
mới đây khám phá những kích thích tố (hormone) như epi- 
nephrine (adrenaline), được tiết ra khi chúng ta cảm thấy sợ 
hãi có thể làm những ký ức tiềm tàng trở nên sinh động hơn 
nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều, và nhiều những ký ức ngoan cố 
hơn là những ký ức không cảm xúc. Dĩ nhiên, điều này có 
ý nghĩa bởi vì những chức năng sợ hãi cảnh báo chúng ta 
những sự đe dọa hay nguy hiểm, và nó thích nghi để chất 
chứa những ký ức mạnh mẽ những sự kiện là một sự đe dọa 
đến sự tồn tại của chúng ta. Nhưng khi những sợ hãi lan rộng 
sinh ra bởi chiến tranh, khủng bố, những sự tàn bạo, và ngay 
cả diệt chủng trở nên được chất chứa trong ký ức chung của 
toàn thể dân chúng, chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn và đẽo 
dai hơn - đấy là tại sao rất đễ dàng để cho những lãnh tụ lôi 
kéo dư luận công cộng bằng việc khơi lại những ký ức lịch 
sử, tại sao Osama bin Laden liên tục viện dẫn đến “những 
cuộc thập tự chính”, tại sao Slobodan Milosevic đã đi đến 
Chiến Trường Kosovo Polje để khuấy động những sợ hãi và 
thù hận chủng tộc. 


Vì vậy, sử dụng thuật hùng biện để khuấy động sợ hãi căn 
cứ trên những sự kiện lịch sử này, những lãnh tụ có thể lôi 
kéo quần chúng chuyên động theo lối mòn đến chiến tranh, 
đến khủng bó, đến tàn bạo - không có sự xấu ác nào vượt 
khỏi mục tiêu của những aI bị đưa lối bởi rượu nhiễm độc 
của sợ hãi, thù hận, và thành kiến. Những bạo động như vậy 
thậm chí có thể trở thành một bộ phận của một vòng xoay bất 
tận truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, với sợ hãi làm nên 
khích động và bạo động, bạo động tạo nên nhiều sợ hãi hơn, 
là điều hóa ra lại tạo nên nhiều bạo động hơn nữa. 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 213 


Nhận ra điều này, một cách căn bản phương pháp duy 
nhất để ngăn ngừa bạo động như vậy là nhồ gốc rễ của chúng 
tại cội nguồn của nó, chúng tôi tiếp tục sự khảo sát của chúng 
tôi, theo vết sự tiến triển của bạo động ngược lại căn nguyên 
của nó trong tâm thức con người, đến những cảm xúc tàn phá 
và những bóp méo của vọng tưởng. 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, khi thảo luận 
về những gốc rễ của bạo động trên trình độ nội tại, thật dễ 
dàng để thấy những cảm xúc tiêu cực có thể đưa đến bạo 
động như thế nào - không chỉ những cảm xúc như giận tức, 
thù hận, và sợ hãi, mà những cảm xúc như ganh ty và tham 
đắm cũng thường ở phía sau những hành vi của bạo động. 
Nhưng giống như có sự đa dạng của những cảm xúc tiêu cực 
có thể liên hệ trong bạo động, cũng có thể có một sự đa đạng 
của những phương cách mà tư duy chúng ta có thể bị bóp 
méo, những phuong pháp khác nhau mà nhận thức chúng ta 
có thê trở nên hẹp hòi. Thí dụ, ngài vừa đề cập một cách - xu 
hướng tập trung một cách hạn hẹp về quá khứ, vì thế chúng 
ta đánh mắt cái nhìn vào thực tế hiện tại và tương lai. Tôi tự 
hỏi ngài có thê thảo luận về một số những phương cách khác 
về sự suy nghĩ hay nhận thức của chúng ta có thê trở nên bị 
bóp méo, hay vọng tưởng điên đảo không.” 


“Vâng,” ngài trả lời. “Bây giờ điều này là rất quan trọng. 
Sự hẹp hòi của nhận thức, thí dụ, có thể phối hợp với thất 
bại để thấy hoàn cảnh trong một phạm vi rộng rãi hơn, và 
không có khả năng đề tiếp nhận một viễn kiến lâu dài. Điều 
này có thể hạn chế khả năng của chúng ta tìm ra giải pháp 
thích hợp nhất cho một vấn đề. Dĩ nhiên, khuynh hướng để 
thấy mọi thứ trong những dạng thức tuyệt đối, như trắng hay 
đen, những điều thông thường ở phương Tây, là điều gì đấy 
mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Những xu hướng này 


214 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thường đưa đến sự không uyễn chuyên trong quan điểm của 
chúng ta và sự thất bại đề thấy bất cứ nền tảng trung đạo khả 
dĩ nào. Cũng có thể có một sự thiếu văng ý chí đề tìm kiếm 
sự quan tâm chung trong một hoàn cảnh, chỗ mà chúng ta 
đang có gắng đề giải quyết những xung đột qua đối thoại.” 


Vấn đề trở nên sôi nổi hơn khi ngài thảo luận những vọng 
tưởng đa dạng, ngài giải thích, “tôi nghĩ một trong những 
biểu hiện nguy hiểm nhất của loại nhận thức hẹp hòi này là 
khuynh hướng của chúng ta để đơn giản hóa và tổng quát 
hóa, là điều thông thường một cách đặc thù những thời điểm 
của khủng hoảng. Tôi nhớ tại một cuộc họp báo, tôi được hỏi 
rằng tôi có thấy những gì xảy ra trong ngày lÌ tháng Chín 
như biểu hiện của một xung đột nền tảng của hai nên văn 
minh không. Vì thế, tôi đã hỏi, “ông đang nói về hai nền văn 
minh nào?” Ông ta trả lời rằng một là nền Văn Minh Ki Tô 
giáo phương Tây và thứ kia là nền Văn Minh Hồi giáo. Và 
tôi lập tức nói với ông, “Chắc chắn là không!” đó không phải 
là việc tôi thấy sự kiện như thế nào. Đối với tôi, Bin Laden 
là một cá nhân, ông ta là một người Ả Rập, và ông ta cũng 
là một người Hồi giáo, vâng, nhưng cùng lúc ông ta không 
thể đại diện cho toàn thể nền Văn Minh Hồi giáo. Đối với 
tôi, những gì xảy ra trong ngày II tháng Chín là phạm v1 mở 
rộng một hậu quả của một cá nhân đặc thù và hành động của 
nhóm ông ta cũng như động cơ của họ, sự oán giận và thù 
hận của họ. Vì thế nó không đại diện cho một sự xung đột 
của những nền văn minh!” 


Luôn luôn như thế, sự trong sáng tâm thức và lý trí của 
đức Đạt Lai Lạt Ma là hoàn mỹ. Nhưng buôn thay, tôi nghĩ, 
luôn luôn có những người khác không đồng ý: “Trong một 
cuộc chiến của những nền văn minh,” Osama Bin Laden đã 
từng nói, “mục tiêu của chúng tôi là vì quốc gia của chúng 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 215 


tôi để thống nhất trong diện mạo của cuộc thập tự chính Ki 
Tô giáo... Đây là một cuộc chiên tranh tái diễn.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, “tôi nghĩ ° sự xung đột của 
những nền văn minh” là một ngôn ngữ rất nguy hiểm. Nếu 
chúng ta bắt đầu thấy những cuộc xung đột trong nhãn quan 
của một sự xung đột những nên văn minh, sau đó chúng ta sẽ 
bắt đầu tin tưởng rằng những nền văn minh là cố hữu trong 
việc xung đột với nhau, vì thế chúng ta bắt đầu đề cư xử thích 
hợp với quan điểm ấy - làm khó khăn hơn đề đồng nhất hóa 
với những nhóm khác.” 


Thở dài, ngài tiếp tục. “Nhưng dường như rằng người ta 
sẽ có khuynh hướng này để tổng quát hóa và đơn giản hóa 
mọi thứ. Và tôi nghĩ rằng một trong những nhân tố then chốt 
của việc đơn giản hóa này, như tôi đã đề cập, là một sự bóp 
méo hay vọng tưởng vê thực tại. Trong trường hợp nảy, vọng 
tưởng liên hệ chính yếu về một sự thối phông - thối phông 
về bản chất và phạm vi của một sự kiện đặc thù, thí dụ thế, 
mà cũng là khuynh hướng nguy hiểm đề thối phồng những 
sự khác nhau của chúng ta, như đối kháng đến những gì liên 
kết chúng ta lại với nhau. 


“Trong thực tế, chúng ta thấy rằng sự việc thứ này là ở 
khắp nơi. Ở Ấn Độ đây, thí dụ, đôi khi ông có thể có một vụ 
bạo động nào đấy xảy ra trong một cộng đồng. Nhưng thay vì 
tập trung trên việc giải quyết tình trạng đặc thủ ấy và đối phó 
với những cá nhân đặc biệt chịu trách nhiệm cho hành động, 
một lãnh tụ Ấn giáo nào đấy có thể tuyên bố rằng, “Hãy nhìn 
xem, đây là những gì mà các người Hồi giáo đã làm đối với 
những người Ấn giáo! Hay một số lãnh tụ Hồi giáo nào đấy 
có thê nói tương tự, “Hãy nhìn xem những gì người Ấn giáo 
đã làm với chúng ta!” Và lúc mà họ tổng quát quá đáng và 
thôi phông trong cách này, nó gợi lên một loại đáp ứng khác, 


216 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tạo nên tình trạng bất ồn trong những cộng đồng này. Tôi 
cảm thấy rằng điều này không tốt, nó hoàn toàn sai. Thật sự, 
nó là một loại kích động.” 

Đột nhiên ngài bắt đầu cười khúc khích. “Ông biết không, 
nói về khuynh hướng thổi phồng của chúng ta, điều này làm 
tôi nhớ lại một câu chuyện. Tôi nhớ lại một lần nọ, một bà 
lão từ miền Tây của Tây Tạng đến gặp tôi và bà nói với tôi về 
kinh nghiệm của bà đối với việc ngược đãi của Trung Cộng. 
Dĩ nhiên, những gì bà nói với tôi là một vấn đề rất nghiêm 
trọng và thảm thương, nhưng khi bà kế chuyện, giọng nói và 
cử chỉ của bà trở nên càng lúc càng thôi phông, cho đến kết 
thúc câu chuyện, bà la lên, “Và tất cả chúng tôi đã bị cầm tù, và 
tất cả chúng tôi đã chết!” Đức Đạt Lai Lạt Ma cười. '“Tôi muốn 
nói, ở đây là bà đang đứng ngay chỗ đây trước mặt tôi, và trong 
một giọng điệu thật sự cường điệu, nói với tôi rằng bà đã chết!” 

Giọng cười của ngài phai dần khi ngài nói, “Một cách 
nghiêm trọng hơn, tôi nghĩ rằng thật sự có một cách khác là 
khuynh hướng để đơn giản hóa và tổng quát hóa có thể rất 
nguy hiểm. Bây giờ đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng những lãnh 
tụ, cho dù là chính trị hay tôn giáo, thích dùng những nhãn 
hiệu đơn giản nào đấy như “Nhóm này là xấu ác” hay “Nhóm 
đó là xấu ác” để khuấy động quần chúng. Có thể ngay cả có 
một loại vận động cân nhắc. Tôi nghĩ khuynh hướng này 
đề thấy mọi chuyện là trắng hay đen, như hoàn toàn tốt hay 
hoàn toàn xấu, thật sự có thê đưa đến nhiều rắc rồi.” 

“Những rắc rồi như ...?” 

“Nếu chúng ta xem một người vốn thực chất là xấu ác, 
như một bộ phận thường trực và không thể thay đôi trong 
bản chất của họ, sẽ có một khuynh hướng to lớn hơn đề thấy 
việc loại bỏ người ấy như giải pháp duy nhất. Trong đạo 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 217 


Phật, chỗ mà chúng ta nhận ra nguyên nhân và hệ quả, và 
thấu hiêu rằng có những nguyên nhân và điều kiện nào đấy 
đã đưa con người ấy hành động trong một cách tiêu cực hay 
tàn phá, và vì thế nhận ra nó có thể là một điều kiện tạm thời, 
nó mở ra khả năng để thay đổi.” 


Ngài tiếp tục. “Vì thế, một cách căn bản, nếu chúng ta 
đang nhìn vào những nguy hiểm của loại người mang nhãn 
nhiệu “xấu ác”, tôi thấy hai hiểm họa chính. Thứ nhất, khi 
chúng ta phân định người nào đấy như xấu ác bản chất và 
giải thích thái độ của họ trên căn bản ấy, nó ngăn trở chúng 
ta trong việc nhìn vào chiều sâu bên trong những gốc rễ và 
nguyên nhân thật sự của thái độ đó. Nó có thê ngay cả có kết 
quả trong việc lẫn tránh vẫn đề rắc rối thật sự một cách thận 
trọng. Khi điều này xảy ra, bất hạnh thay chúng ta sẽ thất bại 
để nghiên cứu làm thế nào để ngăn ngừa những hành động 
tương tự trong tương lai. Đó là cái giá. Bằng việc đồ lỗi cho 
Hitler như một năng lực độc ác phía sau tất cả những sự tàn 
bạo thực thi trong Thế Chiến Thứ Hai, thí dụ, có thể có một 
khuynh hướng đề không tìm kiếm những nguyên nhân khác, 
vì thế chúng ta có thể quên đi vai trò của người Đức thể hiện 
và những điều kiện chính trị cũng như văn hóa của xã hội 
trong thời kỳ Quốc Xã. 


“Hiểm họa thứ hai”, đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, “là khi 
nhãn hiệu “xấu ác” được dán lên cho một cá nhân hay một 
nhóm người, thì tự nhiên hầu như biến cá nhân ấy hay nhóm 
ấy thành hung ác dã man. Một khi loại nhận thức này bén rễ, 
một tiễn trình của việc làm cho trở nên vô nhân đạo xảy ra. 
Họ được thấy như không phải con người. Và nếu chúng ta 
không còn thấy một cá nhân như một con người, khi ai đó 
như chính chúng ta, rồi thì chúng ta sẽ không có một nền 
tảng chung. Họ được xem như không phải loài người. Và 


218 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


với việc không có căn bản chung, sẽ không có cơ sở cho cảm 
thông phát sinh. Kết quả sau cùng của điều này là nó mở ra 
cánh cửa đề biện minh cho bắt cứ sự bất công nào được thực 
thi để chống lại họ, bất cứ sự kinh khiếp nào, bất cứ sự tàn 
nhẫn nào, ngay cả diệt chủng.” 


Lắc đầu, ngài thở đài và nói thêm một cách nhẹ nhàng, 
“Ông biết không, Howard, khi mà nó đi đến chỗ những cảm 
xúc phiền não và vọng tưởng điên đảo phối hợp với nhau, 
những thứ này có thể trở thành nguồn gốc không chỉ của 
bạo động mà cũng của nhiều thứ rắc rối. Chúng ta thấy rằng 
những tư tưởng méo mó này, loại hậu quả của hẹp hòi trong suy 
tư hay nhận thức, có thê biểu hiện trong rất nhiều cung cách đề 
làm khốn đồn và đục khoét nền tảng hạnh phúc của chúng ta.” 


“A, thưa Đức Thánh Thiện, bây giờ chúng ta có được 
loại chân đoán vấn nạn, xác định những cảm xúc tàn phá 
này, những cung cách suy nghĩ vọng tưởng hẹp hòi như gôc 
rê làm nên bạo động, chúng ta có thể tiêp tục để nói về việc 
chữa trị ngày mai, đối phó với những cảm xúc và vượt thắng 
những cung cách suy nghĩ hẹp hòi.” 


“Tốt lắm”, đức Đạt Lai Lạt Ma nói, với một nụ cười mỉm 
ấm áp, cởi mở. “Vậy thì tôi sẽ gặp ông vào ngày mai.” 

Khi hóa ra là, chừng nào chúng tôi thật sự kết thúc việc 
thấm tra một cảm xúc quan trọng - sợ hãi - trong chiều sâu 
tuyệt vời vào tuần ấy, sẽ là một lúc nào đấy khá sớm hơn, 
trước khi chúng tôi trở lại một cuộc thảo luận về việc vượt 
thắng những cảm xúc tiêu cực và những cung cách suy tư 
vọng tưởng hẹp hòi mà có thê đưa đến hành động như cả 
nguyên nhân và kết quả của những cảm xúc tiêu cực. 


xkk 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 219 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng những gốc rễ của bạo 
động có thê truy nguyên một cách căn bản từ những cảm 
xúc tàn phá của chúng ta và khả năng của chúng để bóp méo 
nhận thức của chúng ta về thực tại. Nhằm để thấu hiểu vài trò 
của những cảm xúc tiêu cực và suy tư điên đảo như nguyên 
nhân của bạo động, có thể rất lợi ích để ôn lại tóm tắt những 
gì là cảm xúc, tại sao chúng ta có chúng, và tại sao chúng 
phối hợp với vọng tưởng. Đầu tiên, mặc dù chúng ta phân 
loại những cảm xúc nào đây như tiêu cực hay tàn phá, thật 
quan trọng để nhớ rằng mỗi cảm xúc của con người tiến triển 
cho một mục tiêu kiến tạo - từ quan điểm tiến hóa rộng rãi, 
mọi cảm xúc được kết cấu đề giúp chúng ta tồn tại và sinh 
sôi nây nở. Những cảm xúc tiến hóa đã tiễn hóa để chuẩn bị 
cho chúng ta đối phó một cách rất nhanh chóng với những 
sự kiện sống còn trong đời sống của chúng ta. Thuật ngữ 
tiếng Anh “cảm xúc” đến từ một danh từ La-tinh phát biểu ý 
tưởng “chuyên động”, và những cảm xúc trong phố quát là 
những cơ cấu hiệu quả cao độ đề làm cho chúng ta đặt sự chú 
ý đến một hoàn cảnh và chuyên chúng ta trong một phương 
hướng quan trọng cho lợi ích và sự sống còn của chúng ta. 
Những cảm xúc “tàn phá” nói chung thật sự là được kết cầu 
để giúp chúng ta lập tức phản ứng đến những hiểm nguy hay 
những hoàn cảnh đe dọa đời sống và đáp ứng trong một cung 
cách sẽ gia tăng những đặc dị của chúng ta cho sự sống còn. 
Chúng nói với chúng ta rằng điều gì đây “xấu” đã xảy ra hay 
sắp xảy ra, và gợi ra một đường lỗi hành động giải quyết. 
Trong thực tế, chúng khuyên nghị mạnh mẽ một cung cách 
cư xử nào đấy. Dĩ nhiên, những cảm xúc cũng có những vai 
trò hữu ích khác - một cách đặc biệt trong giao tiếp, nơi mà 
chúng hỗ trợ sự truyền đạt tình trạng nội tại của chúng ta đến 
người khác, qua những biêu hiện đặc trưng trên khuôn mặt 
hay tư thế của thân thể. Trong những năm gần đây, cũng đã 


220 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


có một sô lý thuyêt vê những chức năng của những cảm xúc 
tích cực, là những điêu chúng tôi sẽ khám phá sau này. 


Như chúng tôi đã thảo luận trước đây, bộ xương căn bản 
của não bộ tiến hóa trong kỷ nguyên Canh Tân (Pleistocene), 
một thời điểm khi môi trường của chúng dường như sản xuất 
vượt xa hơn những hoàn cảnh có khả năng chết người như 
ngày nay. Những cảm xúc tiêu cực căn bản - thí dụ: Sợ hãi, 
ghê tởm, giận tức, buồn đau - tiến triển như chính giải pháp 
đầy đủ đề đối phó với những vấn nạn lập đi lập lại mà những 
tổ tiên xa xưa của chúng ta phải đối diện. Mỗi thứ cảm xúc 
này có chức năng thích ứng của chính chúng. Thí dụ, sợ hãi 
giúp chúng ta đáp ứng đến những đe dọa hay nguy hiểm; 
ghê tởm với sự thôi thúc chính của nó để xua tan, được kết 
cấu để giúp chúng ta tránh sự ô uế hay từ chối những thực 
phẩm nhiễm độc tiềm tàng; giận tức giúp chúng ta chuẩn bị 
để chiến đầu hay tấn công, dĩ nhiên, nhưng cũng có thể phục 
vụ như một dấu hiệu hay cảnh báo khi điều gì đấy ngăn trở 
chúng ta; và buồn đau dường như động viên chúng ta có một 
thời gian ngơi nghĩ cần thiết để tái tập họp sau một sự tổn 
thất, để thận trọng, đề duy trì năng lượng, và không nghi ngờ 
gì nó cũng đánh thức sự giúp đỡ từ những người khác. Vì thế, 
mỗi cảm xúc có mục tiêu riêng của nó, vì thế mỗi thứ phối 
hợp với những cung cách đặc trưng của cảm giác, suy nghĩ, 
và hành động được kết cầu theo tập quán để giúp chúng ta 
hoàn thành những mục tiêu ấy. 


Vì hầu hết những cảm xúc tiêu cực này được thiết lập đề 
giúp chúng ta đối phó với những sự kiện nghiêm trọng hay 
de dọa sự sống, nơi mà sự phân tâm trong một giây có thể 
làm nên một sự khác biệt, chúng phải đưa chúng ta chuyên 
động một cách nhanh chóng và chính xác. Trong những loại 
hoàn cảnh nguy hiểm này, không có thời gian để phân tích 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 221 


một cách ý thức vấn đề trong chiều sâu, vì thế các cảm xúc 
kích động vào ngay cả trước khi thông tin được tiễn triên đầy 
đủ ở vỏ não, trung tâm suy tư của não bộ. Như chúng tôi đã 
đề cập trước đây, vị trí biểu hiện của những cảm xúc tiêu cực 
là ở trong hệ thống phía bờ rìa của não bộ, trong những cấu 
trúc như amygdalat', là thứ có trách nhiệm cho việc sản xuất 
những cảm xúc như sợ hãi hay hung bạo. Âm hưởng cảm 
giác khó chịu của một cảm xúc tiêu cực có thể không thú vị 
lắm, nhưng nó phục vụ chúng ta rất tốt bằng việc kêu gọi một 
sự chú ý đến những gì đang xảy ra, làm cho chúng ta ở vào 
tư thế sẵn sàng và “chuyền dịch” chúng ta hướng tới việc đối 
phó với tình trạng. Cảm nhận của sự kiện không may sắp xảy 
ra biểu thị đặc điểm của cảm giác sợ hãi, thí dụ thế, có thể 
hoàn toàn không dễ chịu, nhưng chính sự khó chịu ấy bảo 
đảm sự chú tâm hoàn toàn của chúng ta, động viên chúng ta 
không nên chần chừ và kích động chúng ta thực hiện những 
hành động ngăn ngừa. 


Di nhiên, những cảm xúc không chỉ phối hợp với một 
“cảm giác”; mỗi cảm xúc cũng phối hợp với những thay đổi 
trong cung cách suy nghĩ của chúng ta và những đặc trưng 
thay đổi trong thân thể. Những thông điệp gởi ra theo những 
lối mòn thần kinh từ hệ thống một nhóm cấu trúc bên trong 
não bộ đến vỏ não có thể ảnh hưởng những cung cách suy 
nghĩ của chúng ta. Cũng có những liên hệ phức tạp giữa hệ 
thống bên trong não bộ và những phần khác của não bộ cũng 
như những cơ quan trong thân thể. Những thông điệp chuyển 
giao theo những lối mòn thần kinh hay vòng quanh có thể tạo 


1. Amygdala một bộ phận của hệ thống báo động nguy hiểm của não 
bộ, có trách nhiệm cho việc gợi lên những cảm giác như sợ hãi và giận 
dữ, những đáp ứng cảm xúc mạnh mẽ hỗ trợ trong những tình cảnh đe 
dọa đời sống. 


222 › NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nên những thay đổi nhanh chóng suốt khắp thân thể. Trong 
sự quan tâm đến những thay đổi vật lý này, mỗi cảm xúc tiêu 
cực phối hợp với một “xu hướng hành động” đặc thù, một 
loạt những thay đổi tâm lý huy động sự hỗ trợ cho những 
hành vi đặc thù - những hành vi có ý nghĩa chuẩn bị chúng 
ta đáp ứng đến hiểm họa hay giúp chúng ta bảo đảm cho sự 
sống còn của chúng ta. 


Đề thấu hiểu tiến trình này tốt hơn, chúng ta có thê sử 
dụng “sợ hãi” như một thí dụ. Sợ hãi là cơ cấu bảo vệ cảnh 
báo chúng ta đến hiểm họa, đặc biệt những hoàn cảnh đe 
dọa đời sống, và giống như những cảm giác khác, nó chuẩn 
bị cho chúng ta để đáp ứng nhanh chóng trong một cung 
cách sẽ giúp chúng ta bảo đảm cho sự sống còn của chính 
mình. Vì vậy, nó làm điều này như thế nào? Sau khi những 
cơ quan cảm giác của chúng ta nhận thức khả năng đe dọa, 
thông tin cảm giác được truyền tới amygdala, là điều đầu 
tiên bảo đảm chúng ta được khuyến khích đề thực hiện một 
hành động nào đó bằng việc tạo nên cảm giác khó chịu về 
hiểm họa sắp xảy đến. Sau đó nó làm cho thân thể chúng ta 
sẵn sàng để hành động: Những thông tin lập tức được gởi ra 
qua những mạch thần kinh liên hệ, thực hiện sự tiếp xúc trực 
tiếp với những giác quan mục tiêu trong một vài trường hợp, 
và trong những trường hợp khác là những tuyến kích thích 
để phát ra những sứ giả hóa học chăng hạn như những kích 
thích tố (horzmone), là những thứ du hành qua dòng chảy của 
máu đến những cơ quan mục tiêu khác. 


Những thông điệp làm nên một đợt những sự kiện suốt 
khắp thân thể, tất cả những điều này chuẩn bị thân thể làm 
những gì mà nó cần thiết phải làm nhằm để tồn tại: Nhịp đập 
của tim và áp huyết gia tăng, chuẩn bị cho chúng ta hành 
động. Tốc độ của hơi thở tăng lên, phân bố thêm dưỡng khí 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 223 


oxygen. Cơ bắp căng thăng. Nhận thức sắc bén. Mô hôi bắt 
đầu đồ ra, trong trường hợp thân thê cần một tí bốc hơi làm 
mát sau khi hoạt động khẩn trương. Những kích thích tố căng 
thắng chăng hạn như adrenalin và cortisol đâng lên khắp thân 
thể. Những kích thích tố này hoạt động làm nổi bật những 
chức năng căn bản, trực tiếp sự tuôn chảy máu đến các cơ 
bắp, đặc biệt những cơ lớn ở tay và chân, chuẩn bị để chạy 
hay chiến đấu. Chúng huy động những dự trữ năng lượng 
bằng việc tiết ra glucose2 từ gan cho năng lượng nhanh, và 
ngay cả làm thay đồi những tiêu huyết cầu trong máu đề bảo 
đảm máu đông đặc lại một cách nhanh chóng nếu thân thể bị 
thương. Cùng một lúc, những thông điệp được gửi để đóng 
lại những chức năng không cần thiết, đình chỉ tạm thời hoạt 
động của chức năng tiêu hóa, hệ thống tái sản xuất, hay hệ 
thống miễn nhiễm - cuỗi cùng, nêu chúng ta đang bị đuôi bắt 
bởi một kẻ giết người điên cuồng với một cây búa bữa củi, 
não bộ của chúng ta có thể tính toán rằng thời gian không 
phải là tốt nhất cho việc ngơi nghĩ cho một cuộc làm tình 
nhỏ buổi trưa, hay tính toán một bửa ăn dễ thương và cất 
chứa một số chất béo cho mùa đông, hay làm một chút công 
chuyện quản lý nội tại để chống lại sự nhiễm trùng. 


Những thay đổi sinh lý học thường kêu gọi sự đáp ứng 
căng thăng hay phản ứng đánh-hay-chạy. Chúng có thể giúp 
chúng ta chuẩn bị một hành động tự vệ tổng quát hay những 
loại đặc thù hơn của những thái độ đáp ứng tùy thuộc vào 
bản chất của hiểm họa. Những đáp ứng như vậy có thê bao 


2. Glucose là một loại đường đơn giản (monosaccarif), là một cacbo- 
hydrat quan trọng trong sinh học, có công thức phân tử là C.H,,O,. Glu- 
cose được tạo ra do thủy phân đường saccharose với chất xúc tác là axit 
(đây chính là quá trình xảy ra trong dạ dày con người khi ăn đường sac- 
charose hoặc các sản phẩm chứa saccharose). 


2244 › NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


gồm việc tâu thoát, hay xung đột nếu người ấy không thể 
trốn thoát. Lạnh lùng hay bất động là một khả năng khác nữa 
đê đáp ứng đến sợ hãi, là điều sẽ thích đáng nếu người ây 
sắp đi qua một vách đá [một sự căng thắng cực độ], hay nêu 
phương tiện tốt nhất của việc sống còn là lẫn trốn, và trong 
vài trường hợp điều này thậm chí có thể là ngăn chặn sự tấn 
công phản xạ của một số thú săn môi. 


Chúng ta có thể thấy việc những thay đổi vật lý này 
phối hợp với những cảm xúc tiêu cực có thê là hoàn toàn 
hữu ích trong những hoàn cảnh đe dọa đời sống mà chúng 
được được kết cấu để thích nghi. Tuy nhiên, trong một ý 
nghĩa, những sự thay đổi này có thể được thấy như có một 
hiệu quả giới hạn hay “hạn hẹp' trong thái độ của chúng ta. 
Những “xu hướng hành động", những thay đổi sinh lý được 
lập trình trước trong thân thê phối hợp với những cảm xúc, 
đang khuyến khích người ta thực hiện một phạm vi đặc thù 
của hành động, chăng hạn như chiến đấu, chạy, ói mửa (với 
cảm giác ghê tởm), v.v... Chúng ta vẫn có thể chọn lựa bất 
cứ hành động nào mà chúng ta muốn - mặc dù cảm giác sợ 
hãi, thí dụ thế, có thể chuẩn bị thân thể để đào thoát, nhưng 
chúng ta không bị bắt buộc phải bỏ chạy, và có thể vẫn còn 
quyết định hát một bản nhạc solo opera hay nằm xuống và 
ngủ một giấc. Nhưng phạm vi hành động của người ấy ở đây 
là “hạn hẹp' trong ý nghĩa rằng thân thể được “chỉ dẫn' cho 
một phạm vi giới hạn hơn và đặc thù hơn của hành động. 


Dĩ nhiên, cộng thêm với những ảnh hưởng vật lý, những 
cảm xúc tiêu cực cũng có thể tác động trong cung cách suy 
nghĩ của chúng ta. Sự phối hợp những ảnh hưởng trên thân 
thể và tâm thức đôi khi được gọi là những khuynh hướng 
tư tưởng hoạt động. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng những 
cảm xúc tiêu cực có khuynh hướng bóp méo sự suy nghĩ của 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 225 


chúng ta, có một loại ảnh hưởng “thu hẹp' trong những nhận 
thức của chúng ta, giống như là chúng có một tác động làm 
hạn hẹp trên thái độ của chúng ta. Vì vậy, chúng ta có thể nói 
rằng những cảm xúc tiêu cực này có một ảnh hưởng làm hạn 
hẹp toàn bộ trên những khuynh hướng tư tưởng hoạt động. 


Câu hỏi căn bản là, những cảm xúc tiêu cực và những 
cung cách làm thu hẹp suy tư của chúng, là những điều làm 
cho chúng ta bóp méo và nhận thức sai lầm thực tại, dẫn đến 
bạo động và thái độ tàn phá như thế nào? Cuối cùng, đấy là 
điều tiên liệu chính yếu của đức Đạt Lai Lạt Ma ở đây. Đề 
trả lời điều này, thật hữu ích để trước nhất thực hiện một sự 
quan sát gần hơn tại những thay đổi đặc biệt trong suy nghĩ 
được tạo nên bởi những cảm xúc tàn phá. 


Nghiên cứu khoa học đã cung cấp chứng cứ khăng định 
rằng những cảm xúc tiêu cực nói chung có khuynh hướng để 
có một ảnh hưởng “làm hẹp hòi” trên sự suy nghĩ của chúng 
ta. Điều này có ý nghĩa nêu một lần nữa chúng ta nhìn lại lý 
do tại sao những cảm xúc tiêu cực tiến triển. Trong những 
tình cảnh đe dọa đời sống, những thuận lợi của việc sống 
còn là lớn nhất nêu chúng ta có thê Sử dụng tất cả những cội 
nguồn nhận thức đề đối phó với vẫn đề rắc rối trong tầm tay 
- nêu chúng ta tập trung tất cả sự chú ý của chúng ta, tất cả 
năng lực não bộ và khả năng suy nghĩ của chúng ta, trên việc 
chúng ta sống sót như thế nào trong một tình thế đặc thù vào 
ngay chính thời điểm ấy. Do vậy, bởi bản chất của nó, sự suy 
nghĩ và nhận thức của chúng ta bị hạn hẹp trong những tình 
cảnh như vậy - giới hạn đến vấn đề trong tầm tay, tập trung 
trên thời khắc hiện tại. 

Bây giờ, trong những hoàn cảnh hiểm nguy, nơi mà ngay 
cả một phần của giây có thê làm nên một sự khác biệt, tốc 
độ và tính kiên quyết trong việc đối phó với hoàn cảnh là 


226 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nghiêm trọng. Đề làm tối đa cho sự sống còn của chúng ta, 
không có thời gian cho não bộ chuyên thông tin lên trên đến 
những trung tâm suy nghĩ cao hơn của vỏ não, cần thời gian 
đề phân tích, thận trọng và quyết định một cách ý thức những 
gì là cách giải quyết tốt nhất của hành động - thay vì thế, 
chúng ta tự động lập trình để phản ứng sử dụng một số cơ 
cấu não bộ nguyên sơ hơn mà chúng tôi đã thảo luận phía 
trước trong phạm vi của thành kiến và ấn tượng rập khuôn 
có hữu. Não bộ chúng ta muốn phân loại một cách nhanh 
chóng những gì chúng ta đang đối phó với, dựa trên những 
đặc trưng nhị nguyên đơn giản, suy nghĩ “đen hay trắng” - 
an toàn hay nguy hiểm, v.v... Loại suy nghĩ này sẽ bảo tồn 
những phương sách nhận thức, bảo đảm chúng ta hành động 
một cách nhanh chóng và hiệu quả, v.v..., nhưng điều này sẽ 
xảy ra với một cái giá: Chúng ta sẽ tập trung sự suy nghĩ của 
chúng ta trên sự đe dọa trước mặt của chúng ta, sự gia tăng 
lợi thế sống còn của chúng ta, nhưng đòi hỏi mở rộng sự suy 
nghĩ dài hạn. Suy nghĩ trắng hay đen sẽ cho phép chúng ta 
phản ứng một cách nhanh chóng, nhưng ở chỗ mở rộng của 
việc thấy những “vùng xám” (vùng trung gian). 


Những loại bóp méo hay vọng tưởng này sẽ giới hạn sự 
tỉnh thức của chúng ta về bất cứ vấn đề nào rộng lớn hơn 
liên hệ trong những rắc rối mà chúng ta đang đối phó. Bất 
hạnh thay, loại suy nghĩ này đánh cướp suy tư lý trí, sự hợp 
lý (/og¡c), và căn bản bởi việc đi vòng một cách lan man qua 
những trung tâm suy tư cao cấp hơn trong não bộ. Điều này 
giải thích tại sao những thay đổi trong cung cách suy nghĩ 
của chúng ta tạo ra bởi những cảm xúc tiêu cực làm giới hạn 
khả năng của chúng ta trong việc tìm ra những giải pháp cho 
các vấn đề rắc rối của chúng ta. Nó giải thích tại sao loại suy 
nghĩ này ngăn trở chúng ta trong việc tìm ra một căn bản 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 227 


chung hay những vị thế thỏa hiệp khi cố gắng đề giải quyết 
thành công những xung đột của chúng ta mà không dùng đến 
bạo động - cả hai loại này là những thứ được đức Đạt Lai Lạt 
Ma quan tâm trong cuộc đàm luận của chúng tôi. 


Những loại suy nghĩ “hẹp hòi” này là thông thường đối 
với tất cả những cảm xúc tiêu cực, nhưng như chúng tôi đã 
đề cập, mỗi cảm xúc tiêu cực được cấu thành theo tập quán 
để hỗ trợ trong việc đối phó với một loại hiểm họa đặc thù. 
Vì thế, bổ sung cho những ảnh hưởng tổng quát làm hẹp 
hòi của những cảm xúc tiêu cực, mỗi cảm xúc tiêu cực có 
những bóp méo đặc trưng của chính nó về suy tư, những ảnh 
hưởng đặc thủ trên sự phán đoán và làm nên quyết định của 
một người có thể được phân biệt từ những cảm xúc tiêu cực 
còn lại. Vì mỗi cảm xúc được phối hợp với một cung cách 
phán đoán đặc thù đến những gì đang xảy ra, và một khuynh 
hướng đặc trưng để làm nên một loại lựa chọn hay quyết 
định, điều này có thể được thấy như một loại vọng tưởng 
khác, hay làm hạn hẹp suy tư. 


Những đặc trưng vọng tưởng của suy tư bị tạo nên bởi 
giận tức được cung cấp tư liệu kỹ càng, và có thể phục vụ 
như một thí dụ tốt ủa những tác động làm hạn hẹp và bọp 
méo hơn những cảm xúc tiêu cực. Nghiên cứu bao quát đã 
củng có những quán chiếu của đức Đạt Lai Lạt Ma rằng khi 
những người giận tức nghĩ về một hoàn cảnh hay một người, 
hay khi họ truy tầm đề giài quyết một vấn nạn, họ có khuynh 
hướng quá đơn giản hóa những sự kiện, nghĩ một cách rất 
nhanh chóng và nông cạn. và đi đến những phán đoán nhanh 
chóng. Sự suy nghĩ của họ bị hạn hẹp hay giới hạn như vậy, 
bằng việc gạn lọc những chỉ tiết và tránh việc khảo sát hay 
phân tích sâu hơn. Điều này có thể được phân tích, thí dụ, 
từ những ảnh hưởng vọng tưởng của đau buôn, như những 


228 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


người buồn rầu quy trình tin tức bằng việc tập trung trên 
những chỉ tiết, và họ có thể tiến hành trong sự phân tích mở 
rộng hơn, nhưng họ lại gạn bỏ những sự việc lớn hơn, và có 
thê tập trung một cách chọn lọc trên những thông tin làm gia 
tăng tâm trạng buôn rầu của họ. 


Khi thực hiện những quyết định, những người giận tức 
cũng có khuynh hướng có một cảm giác nền tảng của điều 
chắc chắn về những sự kiện hay ý kiến của họ, là những điều 
có thê đưa đến một cảm giác tin tưởng hay lạc quan những 
cũng có thê làm suy yếu khả năng khách quan và sáng suốt 
của họ. 


Những xu hướng này có thê truy ngược lại chức năng căn 
bản nhất của giận tức - khi chúng ta thất vọng hay ngang trái 
trong việc đạt đến một mục tiêu, giận tức góp phần loại trừ 
chướng ngại. Nguyên nhân được thấy như điều gì đây ngoại 
tại mà chúng ta phải chiến đấu chống lại hay vượt thắng. Vì 
thế, thí dụ, sự định hướng phổ thông đối với việc đối phó 
với một loại đe dọa hay chướng ngại nào đấy phối hợp với 
khuynh hướng đề thấy những tác nhân ngoại tại như nguyên 
nhân của rắc rối, và với khuynh hướng đặc trưng để phàn nàn 
người khác bất cứ khi nào giận tức bị gợi ra. Trong thực tẾ, 
những nghiên cứu đã cho thấy rằng kinh nghiệm đơn thuần 
của giận tức có thể khởi động một cách tự phát những cung 
cách suy tư đưa đến thành kiến. 


Những cung cách đặc trưng suy tư này cũng làm những 
người sân hận trở nên khắc nghiệt hơn khi được có cơ hội 
đề giáng những sự tổn hại trên kẻ khác. Thí dụ, trong một 
nghiên cứu, giận tức được gây ra trong một nhóm những đối 
tượng thí nghiệm, rồi thì sau đó họ được yêu cầu ước định 
một loạt những vụ án tưởng tượng, không có gì để làm với 
vẫn đề đã làm cho họ giận dữ - những cá nhân giận tức đã 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 229 


hướng đến khiến trách các bị cáo nhiều hơn và đề nghị trừng 
phạt khe khăc hơn. 


Thí nghiệm cũng chỉ ra một khía cạnh rất rắc rối khác 
của những cảm xúc tàn phá: Những ảnh hưởng trên sự suy 
nghĩ và thái độ của chúng ta có khuynh hướng dai dăng và 
không được kiểm soát, chúng sẽ mang tới những trường hợp 
khác không có liên hệ gì với sự kiện ban đầu đã châm ngòi 
cho những cảm xúc. Có một số lượng lớn những chứng cứ 
khoa học cho thấy sự phán đoán hay những quyết định sau 
này của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi một cảm xúc tiêu 
cực - ngay cả khi con người không hay về điều này. Những 
nghiên cứu đã được hoàn tất trên những công nhân trong các 
nơi được bố trí, thí dụ thế, cho thấy sự giận tức của một đối 
tượng đã thắm qua việc phán đoán đến những đồng nghiệp 
hay những người quen biết như thế nào, rằng những tham dự 
viên giận tức như vậy thì ít tin tưởng những cá nhân này hơn, 
mặc dù những người ấy chăng làm gì với lý do cho sự giận 
tức của những người kia. Trong những trường hợp như vậy, 
cho đến khi cảm xúc được tiêu tan, sẽ có một khuynh hướng, 
hay “thiên kiến nhận thức”, để thấy những sự kiện sau này 
qua một mắt kính nhận định vô ý thức - nơi mà chúng ta sẽ 
diễn dịch những sự kiện trong một cung cách bóp méo của 
vọng tưởng, là điều sẽ ảnh hưởng đến phán xét và các quyết 
định của chúng ta một cách đương nhiên. 


Trong cuộc đàm luận của chúng tôi, đức Đạt Lai Lạt Ma 
đã giải thích những cảm xúc tàn phá có thể làm thay đổi 
trong sự suy nghĩ mà có khuynh hướng bóp méo hay che 
khuất thực tại. Ngài đã giải thích việc một suy nghĩ nào đấy 
của những vọng tưởng thông thường chăng hạn như thiếu 
tỉnh thức về những hậu quả lâu dài đối với những hành vi của 
chúng ta, những suy nghĩ trắng hay đen, sự thất bại để nhìn 


230 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


vào những vấn đề rộng rãi hơn góp phần đến một vấn nạn, 
v.v..., là cội nguồn của những bắt hạnh và khổ đau của nhân 
loại. Trong việc thảo luận đến mối liên kết giữa những cảm 
xúc tàn phá và những suy nghĩ vọng tưởng, ngài cũng chỉ ra 
một vấn đề quan yêu khác: Không chỉ những cảm xúc tàn 
phá có thể làm nên những sự bóp méo suy tư mà những sự 
bóp méo suy tư cũng có thê làm nên các cảm xúc tàn phá; nó 
có thê hoạt động cả hai chiều, vọng tưởng làm nên cảm xúc 
phiền não và ngược lại phiền não làm nên vọng tưởng điên 
đảo. Điều này nồi bật cao độ, bởi vì nếu những nhân tố như 
điều kiện xã hội, sự tuyên truyền, sự thúc đầy của các lĩnh tụ, 
hay những hoàn cảnh nhân duyên hoạt động bóp méo sự suy 
nghĩ và nhận thức của con người trong xã hội liên đới, dưới 
một số điều kiện việc này có thể phát sinh hay tăng cường 
những cảm xúc tàn phá chăng hạn như giận tức và thù hận, 
với những hậu quả có khả năng thảm khốc. 


Trong việc thừa nhận nguyên nhân khả dĩ tạo ra bạo động 
này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã đem đến một thí dụ của việc 
sử dụng những thuật ngữ tu từ như “tốt lành và xấu ác”, là 
những thứ thúc đây mọi người quá đơn giản hóa và bóp méo 
thực tại, để lôi kéo con người hành động một cách hung hăng 
hay bạo động. Trong thực tế, điều đó đã là một chiến lược 
thông thường được sử dụng bởi những lĩnh tụ đủ loại xuyên 
suốt chiều dài của lịch sử trong mọi ngõ ngách của thê giới. 
Trong những giờ khắc theo sau thảm họa 9/11, thí dụ thế, 
khi chính quyền Hoa Kỳ tung hứng lung tung để nhận diện 
thủ phạm của hành động tàn bạo và Osama Bin Laden được 
khám phá ra là kẻ chủ mưu, người Mỹ đã kinh khủng đòi hỏi 
tin tức về nhân vật không được biết đến này. Trong sự đáp 
lại, Tổng thống George W. Bush đã nói, “Điều duy nhất tôi 
biết về kẻ ấy một cách chắc chắn rằng hắn ta là xấu ác!" 


NHỮNG GỐC RỄ CỦA BẠO ĐỘNG s 231 


Bây BIỜ, chúng ta phỏng đoán rằng có thể có một vài thứ 
mà ngài tổng thống lập tức muốn biết về Bin Laden, một vài 
sự kiện hữu ích để chia sẻ. Và Bin Laden đã không được 
những cơ quan thực thi luật pháp của chính quyền biết đến 
vào lúc ấy, và đã từng ở trên màn ảnh radar ngay cả trong 
những chính quyền trước. Nhưng Tổng thống Bush biết hoàn 
toàn chắc chắn rằng người đàn ông ấy là “xấu ác”. Rõ ràng 
rằng đấy là tất cả những gì chúng ta cần biết đến. 


Trong những ngày tiếp theo, thế giới sẽ nghe về al Qaeda, 
là thứ mà Bush cũng phân định như “xấu ác”. Không bao lâu 
sau đó, chúng ta được biết rằng al Qaeda đang được hỗ trợ 
bởi chính quyền Taliban của Afghanistan. Taliban bây giờ là 
“xâu ác”. Những tuần lễ trôi qua, ngôn ngữ của Tổng thống 
Bush đột nhiên trở nên tự do hơn với những thuật ngữ tu từ 
của Tốt Đẹp và Xấu Ác - sự kiện được xác nhận bởi một nghiên 
cứu của Đại Học Washington phân tích kỹ lưỡng những phát 
biểu của ông cả trước và sau sự kiện 9/11. Và vì thế sự xâu ác 
đã lớn lên - trong tuyên bồ tại lưỡng viện quốc hội của tổng 
thống bốn tháng sau đó, toàn bộ những quốc gia được thêm 
vào danh sách: Iraq, lran, và Bắc Hàn đã trở thành “một trục 
xấu ác”. Đây là một loại ngôn ngữ hùng biện mà các lĩnh tụ 
đã thường dùng để huy động dân chúng hỗ trợ cho một cuộc 
chiến tranh - những cuộc chiến như ở Afghanishtan và lrag, là 
những chiến tranh theo sau vụ tấn công khủng bồ I1 tháng Chín. 


Vào lúc cuối cuộc thảo luận của chúng tôi, đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã chỉ ra việc những cảm xúc tàn phá và những 
phương cách bóp méo suy tư có thê làm nên những khốn khó 
và khổ đau vô hạn. Do bởi điều này, thật thiết yếu đề phát 
triển các chiến lược để giảm thiêu những cảm xúc tàn phá và 
điều chỉnh những vọng tưởng điên đảo của chúng ta. Trước 
khi chuyên sang một buổi thảo luận rộng rãi hơn về những 


232 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đối trị đối với những cảm xúc tiêu cực và các phương cách 
suy tư vọng tưởng, cuộc mạn đàm của chúng tôi đâu tiên 
thực hiện một khúc ngoặt gân gũi hơn đê khảo sát làm thê 
nào đôi phó với một cảm xúc tiêu cực đặc thù - một cảm xúc 
quan trọng đặc biệt trong môi quan hệ đên nhiều vân nạn của 
thê giới ngày nay. 
Nguyên tác: The Roots of Violence 
Trích từ quyền The Art oƒHappiness in a Trouble World. 
Ấn Tâm Lộ ngày 22/11/2011 





Chương 9: 
ĐỐI PHÓ VỚI Sợ HÃI 


“THƯA ĐỨC THÁNH THIỆN, chúng ta đang thảo luận 
về những gốc rễ của bạo động, truy ngược nó lại từ những 
cảm xúc của con người và cung cách suy tư. Trong phạm 
vi này, tôi nghĩ có một cảm xúc đặc biệt mà rất quan yêu 
để khám phá trong một chiều sâu rộng rãi hơn: Sợ hãi. Bên 
cạnh thù hận và bạo động, tôi nghĩ sợ hãi có lẽ là kẻ tàn phá 
hạnh phúc to lớn nhất của nhân loại. Trong thực tẾ, trong tất 
cả những cảm xúc tiêu cực, tôi phỏng đoán răng sợ hãi chịu 
trách nhiệm co hầu hết những khổ đau của nhân loại, đặc biệt 
trong khả năng của nó tạo nên bạo động trong một quy mô 
rộng lớn - một cách chắc chắn nổi bật hơn ngay cả giận tức 
trong sự quan tâm ấy, vì các cuộc chiến tranh căn cứ trên sợ 
hãi nhiều hơn giận tức. Và nó có thể trở thành một vòng xoay 
xấu ác - không chỉ sợ hãi có khả năng tạo nên bạo động, mà 
bạo động trong xã hội dĩ nhiên tạo nên sợ hãi. Trong thực tẾ, 
mục tiêu của khủng bồ là để tạo nên nỗi khiếp sợ, không chỉ 
làm tốn hại người khác với bạo động. 

“Do vậy, tôi đang tự hỏi ngài có bất cứ tư tưởng nào về 
việc đối phó với loại sợ hãi có thê bám rễ trong xã hội theo 
sau những sự kiện như 11 tháng Chín không,” tôi hỏi. Nhưng 


234 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


rồi thì như một suy nghĩ lại, tôi thêm, “À, đi đến việc SUy 
nghĩ về nó, phạm vi sự thảo luận của chúng ta không cần 
phải giới hạn trong sự sợ hãi khủng bố mà thôi. Bởi vì vấn 
đề tôi thật sự tự hỏi là về việc đối phó với sợ hãi như thế nào 
trong tổng quát, bất chấp nguồn gốc của nó là gì - thí dụ, có 
thể có lan rộng sợ hãi trong những thời gian của kinh tế hay 
tài chính không ổn định hay khủng hoảng, v.v...” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp lại, “Vâng, tôi nghĩ rằng nếu 
chúng ta thật sự muốn phát triển cung cách hiệu quả nhất đề 
đối phó với loại sợ hãi ấy, chúng ta cần bắt đầu với việc xác 
định những đặc trưng khác nhau của sợ hãi, vì thế chúng ta 
có thể áp dụng từng phương pháp thích ứng trong việc đối 
phó với mỗi thứ...”. 

“Những đặc trưng khác biệt trong ý nghĩa nào?” tôi hỏi. 


“Một đặc trưng đây là sợ hãi là có giá trị. Những sự sợ 
hãi thực tế, nơi mà có một đe dọa hay hiểm họa thật sự. Sự 
đáp ứng thích đáng đến loại sợ hãi chính đáng này là có một 
cảm giác của sự phòng ngừa và thực hiện một hành động liệu 
chừng để tự bảo vệ, đến bất cứ phạm vi nào có thể.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, điều này nhắc 
tôi nhớ rằng chúng ta đang nói về bản chất của sợ hãi, nhưng 
dĩ nhiên sợ hãi và lo lắng cũng có một chức năng tích cực. 
Tôi muốn nói rằng từ nhận thức sinh học và tiễn hóa, trung 
tâm sợ hãi trong não bộ được cấu thành như một hệ thống 
báo động, đề cảnh giác chúng ta về những hoàn cảnh đe dọa 
hay nguy hiêm đến sự sống.” 


“Điều ấy đúng,” ngài đồng ý. Trong thực tế, bên cạnh 
mang đến một thái độ thận trọng hay cảnh giác hơn, có thể có 
những chức năng tích cực khác của sợ hãi, tùy thuộc những 
hoàn cảnh. Thí dụ, chúng ta có thể xem sợ hãi khủng bố 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI s 235 


như tàn phá từ một nhận thức, nhưng trái lại, loại sợ hãi đó 
lại thậm chí đem cộng đồng đến với nhau gần gũi hơn, làm 
chúng ta cảm thấy hiểu rõ giá trị láng giềng của chúng ta hơn. 
Điều ấy là có thê.” 

Ngài đột nhiên chắc lưỡi và bình luận, “Rất nhiều khả 
năng! Dường như rằng tư tưởng, nhận thức, và viễn tượng 
của con người là vô tận!” 


“Dĩ nhiên,” tôi chỉ ra, “hệ thống báo động nảy trong não 
bộ xoay nhanh đáp ứng đánh - hay - chạy trong thân thê - 
chuẩn bị thân thể hoặc là bỏ chạy và thoát thân hay hành 
động một cách hung hăng, nhằm để bảo đảm cho sự sống còn 
của chúng ta. Nhưng một vấn nạn là trong thế giới hiện đại, 
hầu hết chúng ta không thường xuyên chạm trán với những 
hoàn cảnh đe dọa sự sống - tuy thế não bộ của chúng ta vẫn 
đang hành động giống như chúng ta đang bị đe dọa.” 


“Vâng, chính xác như thế,” ngài nói, “điều này đưa chúng 
ta đến một đặc trưng khác của sợ hãi - những sợ hãi không 
thực tế hay vô lý. Những loại sợ hãi này căn cứ trên sự thôi 
phông, phóng chiếu tỉnh thần hay vọng tưởng điên đảo, và 
những tin tưởng sai lạc. Điều này có thê rất thường thấy, bởi 
vì giỗng như những cảm xúc tiêu cực khác mà chúng ta đã 
thảo luận, sợ hãi cũng có một năng lực mạnh đề bóp méo thự 
tại và che mờ sự thấu hiểu của chúng ta đối với hoàn cảnh 
trong cung cách đúng đắn. 


“Vậy thì, sự tiếp cận chính ở đây là để khảo sát những 
điều kiện căn cứ cho sự sinh khởi sợ hãi, khảo sát đến những 
phạm vi nào sự đe dọa là thật và sắp xảy ra, hay một sự 
phóng chiếu không thực căn cứ trên sự thôi phông và bóp 
méo của vọng tưởng. Chúng ta cần có thể nhận ra tại thời 
điểm nào một sự sợ hãi có lý do trở nên vô lý, điểm mà tại 


236 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đây những phản ứng cảm xúc của chúng ta trở nên thừa thải 
và ân tàng chướng ngại, hơn là một sự phản ứng thích đáng 
đến hiểm họa.” 

“Dĩ nhiên, ” tôi nói, “ngay cả nêu một cá nhân có thể phân 
biệt thực tế từ những sợ hãi thôi phồng hay tưởng tượng, 
chúng ta vẫn còn cân phải tìm ra những phương cách để 
đương đầu với những sợ hãi thật sự. Tôi muốn nói, chúng 
ta đối phó với một sợ hãi có căn cứ, căn cứ trên những hiểm 
họa thật sự, và tuy thế không có đề phòng nào chúng ta có thể 
thực hiện, không có điều gì chúng ta có thê làm như thế nào? 
Thí dụ, ở Hoa Kỳ theo sau vụ I1 tháng Chín, chính quyền 
tung ra khắp nơi một hệ thống báo động khủng bó, chăng hạn 
như vàng, cam, và đỏ. Nhưng ngay cả nêu một mức độ đe 
dọa là cao, thật sự không có điều gì mà một người có thê làm 
về điều Ấy. Nó chỉ tạo ra một không khí sợ hãi.” 

“Này đây,điều này có thể hơi phức tạp,” ngài nói, “tôi 
nghĩ rằng một cách tổng quát trong những hoàn cảnh, nơi mà 
một người trải nghiệm sợ hãi, ngay cả khi có một sự đe dọa 
nào đó ở đây, một loại vọng tưởng về thực tại sẽ xảy ra, và sự 
sợ hãi này sẽ thường bị thôi phông nhận thức về hiểm họa. Vì 
vậy, trong trường hợp này hệ thống báo động có thể tạo nên 
một ấn tượng đe dọa tăng lên mọi nơi khắp đất nước. Bây 
ĐIỜ, SỰ tiếp cận căn bản của chúng ta đến sự sợ hãi đầu tiên 
là khảo sát thực tế của hoàn cảnh. Thế nên, hiểm họa thực tế 
có thể như thế nào, nêu chúng ta khảo sát mức độ của đe dọa 
có thê không giống nhau khắp Hoa Kỳ - nó có thê không quá 
lớn trong một làng quê nào đây, thí dụ thế. Rồi thì chúng ta 
có thể đáp ứng tùy theo thực tế hoàn cảnh của chúng ta. Tôi 
nghĩ rằng ngay cả một yếu tố qua loa của sự thổi phồng cũng 
có thê góp phần cho một sự sợ hãi to rộng hơn. Do vậy, sự 
tiếp cận này tối thiêu có thể giảm thiểu hay loại trừ bất cứ 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI s 237 


thành phần nào của sợ hãi mà nó được tạo nên bơi sự tưởng 
tượng của chúng ta qua sự thổi phông hay vọng tưởng về 
thực tại. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta càng tỉnh thức về thực 
tại, nghiên cứu để phân biệt những sợ hãi thật sự và tưởng 
tượng hay phóng chiếu của vọng tưởng, trở nên tỉnh thức hơn 
về việc chúng ta có thê thôi phông hay bóp méo thực tại như 
thế nào, chúng ta sẽ càng đối phó với sợ hãi hiệu quả hơn.” 


Đã thảo luận căn bản tiến hóa của những cảm xúc tàn 
phá, chúng ta có thê thấu hiểu các lý do hậu quả hẹp hòi của 
những cảm xúc tiêu cực. Giống như những cảm xúc tiêu cực 
hay tàn phá khác, sợ hãi có các loại hậu quả vọng tưởng hay 
hẹp hòi đặc thù của nó trên sự suy nghĩ hay nhận thức của 
chúng ta. Một cách đặc biệt, khi đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra, 
sợ hãi tạo nên một khuynh hướng mạnh mẽ để quá đơn giản 
hóa hay tổng quát hóa. Dĩ nhiên, điều này không có gì ngạc 
nhiên, vì nếu có bất cứ lúc nào chúng ta muốn làm một sự 
phán đoán nhanh chóng về những gì chúng ta đang đối phó, 
mau lẹ liệt một người hay một hoàn cảnh đặc biệt thuộc vào 
một “đặc trưng” đại cương tổng quát, một loại mà chúng ta 
đã quen thuộc, đấy là thời gian khi mà đời sống chúng ta có 
thể ở trong một hiểm họa sắp xảy đến. Và, trong những hoàn 
cảnh sống - hay - chết này, nơi mà sự tồn tại bị đe dọa, chúng 
ta lập tức đơn giản hóa những gì đang chạm trán, xem xét chỉ 
trên những yếu tô cần thiết tối thiểu - thí dụ, thứ này là tốt 
hay xấu? và rồi thì rời khỏi đây một cách nhanh chóng nhất, 
nếu nó là xấu - là một kế hoạch không tệ lắm. 


Chúng ta có thê thấy nó thích nghi đề tổng quát hóa như 
thế nào, ngay cả quá tông quát hóa, trong quá khứ xa xưa như 
một chủng loại - thí dụ, nếu chúng ta thấy một con rắn, nó 
sẽ giúp chúng ta sống còn nếu chúng ta nhanh chóng đặt loại 
“thú vật” này vào loại “rắn” và hoặc là bỏ chạy đi hay là đập 


238 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nó với một cây chày hơn là thong thả đề phân tích một cách 
ý thức những biểu hiện của con rắn đề quyết định nó có phải 
rắn độc hay không. Người nào thất bại trong việc phân loại 
và dán nhãn những con rắn một cách nhanh chóng thường là 
bị cắn, và có lẽ không thê sống sót đề trao truyền lại những 
loại gene ấy của họ. Trái lại, nếu chúng ta thấy một đoạn dây 
leo hay một que cong giống như một con răn, và chúng ta 
hiểu lầm nó với một con răn và nhảy lùi lại một cách nhanh 
chóng, nói cách khác, nêu chúng ta “quá tổng quát hóa” và 
quá nhanh chóng đặt đối tượng đó vào loại “rắn” và cảm thấy 
sợ hãi một cách sai lầm, sau đó cũng chẳng có hại gì - chúng 
ta sẽ vẫn sống còn. Do vậy, chúng ta được thiết lập để quá 
tổng quát hóa đề bắt đầu với - để thấy những que cong như 
những con rắn, và đôi khi cảm thấy sợ hãi trong phản ứng 
đến những ảo giác hay vọng tưởng về thực tại. 


Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, chúng ta không đang 
đối phó một cách tổng quát với những con răn và những cây 
que cong, và sự ảnh hưởng của những loại vọng tưởng này 
về suy tư có thê là sâu sắc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập, 
thí dụ thế, sợ hãi có thể đưa chúng ta đến những hiểm họa 
thối phòng như thế nào. Điều này được xác nhận với một thí 
nghiệm bất thường trong những cảm xúc sau vụ 11 tháng 
Chín, được điều khiển bởi những nhà nghiên cứu tại Đại 
Học Carnegie Mellon. Không giống hầu hết những nghiên 
cứu khoa học khác, thường dùng những số lượng nhỏ các đối 
tượng thí nghiệm, lôi cuôn họ từ nguôn cung câp thuận tiện 
nhất cho những cuộc thí nghiệm khoa học - những sinh viên 
đại học chưa tốt nghiệp - cuộc nghiên cứu này đã sử dụng 
mẫu đại diện của một nghìn người Mỹ của tất cả mọi lứa tuôi 
và quá khứ, việc đo lường những phản ứng cảm xúc của họ 
chỉ những ngày sau vụ 11 tháng Chín và rồi một lần nữa vài 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 239 


tuần sau đó. Cuộc nghiên cứu đã tiết lộ rằng, thứ nhất, truyền 
thông có thể có một ảnh hưởng mạnh mẽ trên những cảm 
xúc nào mà người ta trải nghiệm - các câu chuyện cho thấy 
những người trong các xứ Hồi giáo hoan hô với sự vui sướng 
sau vụ II tháng Chín đã gợi ra giận tức, và những câu chuyện 
cho thấy những lá thư chứa khuẩn than gửi qua hệ thống bưu 
điện Hoa Kỳ đã gây ra sợ hãi, như người ta có thê dự đoán. 
Cuộc nghiên cứu cũng khuyến nghị rằng giận tức hay sợ hãi 
có thê được gợi ra bởi những phương tiện khác, chăng hạn 
như việc sử dụng những loại thuật ngữ tu từ hùng biện nào 
đó của các lĩnh tụ. 


Nhưng cuộc nghiên cứu cũng cho thấy việc các cảm xúc 
này có thể làm nên những suy tư vọng tưởng điên đảo như 
thế nào - chăng hạn như sự thổi phồng. Các khảo sát thấy 
rằng những cá nhân phản ứng với sợ hãi có khuynh hướng 
không chỉ đánh giá quá mức về sự to lớn của hiểm họa cho 
chính họ trong việc trở thành một nạn nhân của khủng bố 
trong những năm theo sau đấy mà cũng đưa họ đến việc đánh 
giá quá mức những loại đe dọa và hiểm họa khác (mặc dù 
liên tục phỏng đoán họ là ít nguy hiểm hơn người Mỹ bình 
thường). Trong thực tế, những nhà nghiên cứu cảm thấy rằng 
sợ hãi có thể cung cấp năng lượng cho cảm giác bi quan đã 
góp phần đến sự suy thoái kinh tế quốc gia sau vụ 11 tháng 
Chín. Mặc dù sợ hãi có khuynh hướng làm cho con người 
thêm thất mức độ thật sự của đe dọa, nhưng nó cũng đưa đến 
việc kêu gọi cho sự an ninh chặc chẽ hơn ở Hoa Kỳ và một ý 
chí lớn hơn đề từ bỏ những quyền tự do nào đấy nhân danh 
“an ninh”. 

Vì thế, chúng ta có thê thấy rằng tuyên truyền sợ hãi 
trong một xã hội có thê làm lan rộng ảnh hưởng trên thái độ 
con người cũng như chính sách công cộng. Sợ hãi có thể đưa 


240 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đến những cơn rùng mình vượt xa tưởng tượng, vì nó có thê 
là một nhân tố trong việc huy động dân chúng ủng hộ các 
cuộc chiến tranh, những hành vi diệt chủng, và tàn bạo nhẫn 
tâm đủ mọi hình thức. Như chúng ta đã từng thấy, sợ hãi sinh 
khởi từ những thôi thúc nguyên thỉ kết quả từ sự khởi động 
của amygdala. Cơ cấu nguyên sơ của não bộ liên hệ ở đây 
bao gồm sự đơn giản hóa, tổng quát hóa, và đặc trưng Chúng 
Ta và Họ - tất cả những thành tố nguyên sơ cho ấn tượng cỗ 
hữu rập khuôn. Bây giờ, khi các sự phân chia thượng đẳng/ 
hạ liệt và thù hận được thảy vào trong sự trộn lẫn, tất cả 
những gì chúng thực hiện là cho sự tuyên truyền của một 
lĩnh tụ hay một chính quyền nào đấy gieo rắc ý tưởng rằng 
sự sống còn của chúng ta bị đe dọa trong một cách nào đó 
bởi một nhóm “thấp kém”, để khởi động một loại sợ hãi mà 
nó đưa đến sự bạo động ô ạt. 


Những năm trước đây, một chính trị gia đã thăng thắn 
trong việc diễn tả năng lực sử dụng sự sợ hãi: “Dĩ nhiên, 
quần chúng không muốn chiến tranh,” ông ấy nói, “nhưng 
cuối cùng thì các lãnh đạo của quốc gia là những người quyết 
định chính sách, và luôn luôn là một vấn đề đơn giản để lôi 
kéo người dân theo cho dù nó là một chế độ dân chủ, một nền 
độc tài, hay một chính thể đại nghị, hay thể chế cộng sản. Có 
tiếng nói hay không có tiếng nói, người dân có thể luôn luôn 
bị đưa tới mệnh lệnh của những lĩnh tụ. Điều đó là dễ dàng. 
Tất cả những gì chúng ta cần làm là nói với họ rằng họ đang 
bị tấn công, và lên án những người theo chủ nghĩa hòa bình 
vì thiểu sự yêu nước và đưa đất nước đến hiểm họa to lớn 
hơn. Phương pháp này hoạt động hữu hiệu trong bất cứ xứ 
Sở nào.” 

Chính trị gia, người nói điều này là một lĩnh tụ Quốc 
Xã, Hermann Göring, nói trong xà lim của ông ta tại tòa án 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 241 


Nuremberg với một nhà tâm lý tòa án Hoa Kỳ. Đây là một 
phần trong sự bác bỏ của Göring đến nhà tâm lý học, người 
nói rằng một khác biệt giữa những chế độ dân chủ và độc tài 
là ở Hoa Kỳ, thí dụ thế, chỉ có Quốc Hội mới có thê quyết 
định với tuyên bố chiến tranh. 


Sợ hãi đã tiễn hóa như hệ thống báo động nguy hiểm của 
chúng ta. Nó phục vụ tốt đẹp cho tổ tiên của chúng ta, giúp 
họ đối phó vớ những hiểm họa hằng ngày mà họ thường gặp. 
Sợ hãi tiếp tục phục vụ trung thành với chúng ta trong những 
trường hợp hiểm nguy hay đe dọa. Nhưng cùng lúc, sợ hãi 
có thê đưa chúng ta vào trong những rắc rối nghiêm trọng - 
sự thật rằng đôi khi não bộ con người không quá tốt trong 
việc phản ứng với sợ hãi đến những vấn đề đúng đắn, với 
những hậu quả thảm khốc. Kết cấu cho một thời điểm sớm 
Sủa trong sự tiễn hóa của nhân loại, trong thế giới hiện đại 
sợ hãi thường hoạt động trong việc đáp ứng đến những thứ 
sai sót, vào những lúc sai lầm, dưới những điều kiện sai lạc. 


Những thí nghiệm này mà trong ấy các hợp tác viên bị 
điều kiện hóa để phản ứng với sợ hãi đề chụp hình với những 
đối tượng khác nhau (cả sống động và vô tri giác). Bằng hai 
tắm hình đầu tiên với những cú điện giật trung bình, đã cho 
thấy rằng não bộ con người đã được bổ sung những vòng 
xoay thần kinh đễ dàng bị điều kiện hóa để sợ hãi những con 
rắn, nhền nhện, hay độ cao - những hiểm nguy thông thường 
mà tổ tiên chúng ta có thể có rắc rối với - hơn là những thứ ít 
gây hại hơn như những con chim và bươm bướm. Kém may 
mắn thay, kết cầu não bộ và những vòng xoay thần kinh của 
chúng ta chưa theo kịp với thế giới hiện đại. Chúng ta có 
khuynh hướng sợ hãi những con rắn, nhèn nhện, hay cá mập, 
chứ không phải thuốc hút hay xe cộ, là những thứ có thê giết 
người nhiều hơn nhưng chưa ở bên chúng ta đủ lâu để tạo 


242 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nên sự sợ hãi đi đến việc hình thành những mạng lưới thần 
kinh trong não bộ con người. Những nghiên cứu đã cho thấy 
rằng não bộ của chúng ta đã phản ứng đến những đối tượng 
hiện đại thật sự nguy hiểm - thí dụ như, súng, dao, hay những 
que chất nồ - giống như cách chúng đáp ứng đến những con 
bươm bướm. 


Chúng ta trở nên đễ dàng bị điều kiện hóa đề sợ hãi tất 
cả những loại vốn không nguy hiểm có hữu, đôi khi căn cứ 
trên những niềm tin sai lầm và đôi khi là lừa dối. Như chúng 
ta đã thấy trong thảo luận về thành kiến, chúng ta một cách 
khái quát quá vẫn bị lập trình để phản ứng với sợ hãi khi 
chạm trán đến những người nào thuộc chủng tộc hay những 
nhóm xã hội khác, những thứ là nguồn gốc của khổ đau vô 
tận trong thế giới tương liên và hồ tương ngày nay mà trong 
ấy sự hợp tác với những nhóm khác là cần yêu cho sự sống 
còn của chúng ta. 


Như chúng ta đã từng thấy với trí nhớ và óc tưởng tượng 
rộng lớn, chúng ta có thể bị lôi kéo để đáp ứng với sợ hãi 
trong việc phản ứng đến những sự kiện đã xảy ra hàng thế 
kỷ trước. Khi chúng ta đáp ứng đến những sự kiện với sợ hãi 
căn cứ trên các tiền đề và niềm tin sai lầm, không có giới hạn 
đến những thảm họa của con người mà chúng có thể đưa đến. 


Do vậy, bởi vì chúng ta không thể tin tưởng rằng sợ hãi 

sẽ luôn luôn bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm nữa - và trong 
thực tế đo bởi khả năng làm nên những thảm họa của nó; 
khả năng của chúng ta bị lôi kéo bởi sợ hãi; khả năng cho sợ 
hãi sinh khởi căn cứ trên những bóp méo hay vọng tưởng, 
thôi phồng, và lừa dối về thực tại; khả năng vì sợ hãi làm 
xói mòn hạnh phúc của con người; khả năng cho nó trồi dậy 
và tiêu diệt chúng ta - nên thật cần thiết để duy trì sự cần 
trọng. Chúng ta sử dụng lý trí, phán đoán và tư duy phê phán 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 243 


để giám sát những sự sợ hãi của chúng ta, để bảo đảm rằng 
chúng ta nhìn vào sự sợ hãi của chúng ta một cách thực tế, 
như đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên nghị, để phản ứng với sợ hãi 
căn cứ trên những đe dọa thật sự hơn là trên sự tưởng tượng, 
thôi phông và lừa dối. 

'“ “Thưa Đức Thánh Thiện, trong việc nhìn về khả năng cho 
sợ hãi sinh khởi trên căn bản của những đe dọa tưởng tượng 
hay thổi phòng, và khả năng của sợ hãi tạo nên bạo động, tôi 
đồng ý với đề nghị của ngài để trước nhất khảo sát để thấy sự 
sợ hãi của chúng ta có căn cứ trên thực tế hay không. Và rồi 
nếễu chúng ta thấy rằng chúng ta đang thôi phồng mức độ của 
nguy hiểm, sau đó điều này sẽ giảm thiểu mức độ sự sợ hãi 
của chúng ta và hạ thấp khả năng của bạo động...” 


“Đúng đấy.” 


“Nhưng, câu hỏi của tôi là, con người nên đáp ứng như 
thế nào khi thật sự có hiểm nguy rộng khắp trong xã hội của 
chúng ta? Những địa điểm như Do Thái thì như thế nào, thí 
dụ thế? Đã từng có những thời gian, nơi mà những cuộc tấn 
công khủng bố của người Palestine đường như xảy ra hầu 
như hằng ngày, với việc những kẻ khủng bố chủ tâm nhắm 
vào những khu vực công cộng, những địa điểm nơi mà người 
dân đi mua sắm hay ăn uông, giết hại cùng làm thương tật 
một cách đặc biệt và cỗ ý những thường dân, gia đình, lứa 
đôi trẻ tuôi, trẻ con,... vô tội.” 


“Trong trường hợp này,” ° ngài nói, “nguy hiểm là thật sự, 
rất thật. Và nếu chúng ta sống dưới những hoàn cảnh hiểm 
nguy như vậy, thế thì sự sợ hãi là có căn cứ và một sự đáp 
ứng thích đáng...” 


“Vâng, đây là câu hỏi của tôi: Chúng ta đối phó với cảm 
giác về nỗi sợ hãi lan tỏa cùng khắp này như thế nào trong 


244 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đời sống hằng ngày của chúng ta? Chúng ta không thể ở nhà 
mãi. Chúng ta phải đi ra ngoài và sông đời sông của chúng 
ta, nhưng có nỗi lo sợ tiềm tàng này.” 


“Không thể có câu trả lời dễ dàng ở đây,” đức Đạt Lai 
Lạt Ma thừa nhận. “Đời sống đôi khi hiện diện những tình 
trạng nguy hiểm. Tôi nghĩ chính vị thế trước tiên để bắt đầu 
khi nghiên cứu để đối phó với những tình trạng như vậy là 
với quan điểm căn bản của chúng ta, nhận ra rằng đời sống 
sẽ không bao giờ hoàn toàn không có rắc rối, không bao giờ 
hoàn toàn không có nguy hiểm. Đấy là điều chúng ta phải 
chấp nhận. Vì thế, những hoàn cảnh nguy hiểm hiện lên vào 
những lúc có hay không báo trước. Thí dụ, trong khu vực nơi 
tôi sống ở Ấn Độ, gần đấy đã có dấu hiệu của hiểm họa liên 
hệ đến xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ. Bây giờ thực tế là 
nếu trong một cuộc chiến, Pakistan rõ ràng dễ dàng bị đánh 
bại. Ấn Độ là một quốc gia lớn hơn nhiều, có một quân đội 
gấp ba lần số quân hai trăm năm chục nghìn của Pakistan. 
Ấn Độ có sức mạnh hơn gấp đôi, vì thế tự nhiên Pakistan sẽ 
bị đánh bại. Căn cứ trên thực tế quân sự, rõ ràng có thể do sự 
liều lĩnh tuyệt vọng và không có chỗ cho việc quan tâm đến 
đạo đức hay phẩm hạnh, Pakistan có thể chọn để sử dụng vũ 
khí hạt nhân đề chống lại Ân Độ. Dehli là thủ đô, sẽ hầu như 
chắc chắn là đứng đầu danh sách. Khi tình trạng leo thang 
chiến tranh, những thứ bom khác có thê được thả xuống, VỚI 
phóng xạ đến gần Dharamsala, nơi tôi ở.” 

Ngài đang nói trong một giọng điệu thực tế mà tôi không 
thể nào không hỏi, “Vậy thì, ngài không sợ hãi chứ khi có 
một sự leo thang căng thắng giữa hai quốc gia ấy?” 

“Howard, sống không sợ hãi dưới những khả năng hiểm 
họa thật sự như vậy có thê nguy hiểm.” 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 245 


“Vâng, nhưng một người có thể làm gì về nó? Con người 
ở Dharamsala không thê kiểm soát đối với việc người nào 
đang gởi bom nguyên tử. Nó không như, “Okay, tôi sẽ thận 
trọng, tôi sẽ tránh để bị trúng bom nếu chúng tôi bị tấn công!?” 


Ngài đáp, “Dưới những hoàn cảnh như vậy, chúng ta đơn 
giản phải châp nhận khả năng của điêu gì đây xảy ra. Cộng 
đông Dharamsala không thê tăng tôc và tản cư nơi khác.” 


“Có thê cả cộng đồng thì không thể di tản, nhưng những 
cá nhân có thê...” 


“Một số người bạn của tôi ở Delhi khuyến nghị rằng 
Dharamsala là rất nguy hiểm do bởi sự gần gũi của nó với 
Pakistan và vì thế tôi nên đi tản và ở Delhi. Nhưng tôi cảm 
thấy rằng đề nghị ấy thậm chí ngớ ngẵn hơn bởi vì Delhi 
ngay cả là một mục tiêu quan yếu hơn Dharamsala. Trong 
quá khứ khi có những sự xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan, 
tôi thường đi xuống những khu định cư của Tây Tạng ở Nam 
Ấn, nhưng bây giờ do sự gần gũi của chúng với Bangalore, 
một thành phố trung tâm rất quan trọng, lựa chọn ấy một 
cách đặc biệt cũng không đứng vững được,” ngài nói. 


“Nhưng vẫn phải có những lựa chọn cho ngài và những 
người khác...” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp lại một cách kiên định, “IDharamsa- 
la là nhà tôi. Luôn luôn có rủi ro nào đó. Chúng ta không thê loại 
trừ tất cả mọi hiểm họa trong đời sóng, việc ấy đúng là thực tế.” 

Cảm thấy rằng ngài né tránh câu hỏi của tôi về việc xua 
tan những sợ hãi có căn cứ như thế nào, hay có lẽ hy vọng 
cho một phương pháp hay một lời đáp cụ thê hơn, tối thiểu là 
điều gì đấy thực tế khuyến khích hơn chỉ là “đời sông thì gay 
go”, tôi thúc thêm một nhát nữa vào việc ấy. 


246 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Tôi chỉ đang tự hỏi, ngài có nghĩ về bât cứ những hoàn 
cảnh nào khác, chỗ mà ngài cảm thây lo sợ không?” 


“Vâng, thỉnh thoảng tôi từng cảm thấy sự sợ hãi nào đấy,” 
ngài nói một cách bộc trực. 


Với sự thôi thúc của tôi, ngài tiếp tục kể cho tôi nghe về 
lúc các giỚI chức thẩm quyền đã khám phá một có chứng cứ 
cho thấy răng ngài có thê có thể đã từng ở trong một sự nguy 
hiểm thân thê nào đấy từ một ít thành viên bạo động, cấp tiền 
của một tổ chức. Thật hơi khó khăn cho tôi để tưởng tượng 
ngài khổ sở vì sợ hãi hay băn khoăn,vì thế tôi đã hỏi, ““Vậy thì, 
ngài đã có kinh nghiệm về những triệu chứng thông thường của 
sợ hãi, như một cảm nhận bực dọc, v.v... hay không? 

“Dĩ nhiên, như một con người, thế thường. Tuy nhiên, nó 
không ảnh hưởng tôi nhiều. Thí dụ, nó không quấy rầy giấc 
ngủ của tôi, ngay cả trong một đêm, hay sự ngon miệng của 
tôi. Nhưng tôi vẫn cảnh giác về khả năng của một hiểm họa 
nào đây.” 


“Vậy thì, ngài đã giải quyết sự sợ hãi ấy như thế nào?” 
tôi hỏi. 

“Bây giờ ở đây, vả chăng, đấy là một trường hợp của sự 
sợ hãi có căn cứ. Có khả năng của một loại đe dọa nào đây 
đến đời sống của tôi, vì thế có một số nền tảng đáng tin cho 
sợ hãi. Như chúng ta đã đề cập, với đặc trưng của sợ hãi căn 
cứ trên những sự phóng chiếu tỉnh thần, nhận thức sai lạc 
hay vọng tưởng điên đảo về thực tại, chúng ta có thể xua tan 
sợ hãi bằng việc chấp nhận một sự thấu hiểu chính xác hơn 
về hoành cảnh. Nhưng trong trường hợp này đấy là loại sợ 
hãi, nơi mà có sự quan tâm chính đáng. Vì vậy, chúng ta cần 
chuẩn bị chính mình cho khả năng ấy. Nên ở đây, đĩ nhiên, 
như một đáp ứng cho điều này là chúng ta đã có các giới hữu 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI s 247 


trách thực hiện những chuyện phải lo về an ninh một cách 
nghiêm túc hơn nhiều và cần trọng hơn nhiêu.” 


Như tôi hy vọng khám phá với ngài một phương pháp 
đối phó với sợ hãi mà có thể được sử dụng bởi những ai như 
chúng ta, những người không có nhân viên bảo vệ, tôi nhấn 
mạnh, “Ngài biết không, tôi vẫn đang tự hỏi có một sự tiếp 
cận đề đối phó nào không với những loại sợ hãi có cơ sở rõ 
rệt, chỗ mà có thê không có những bước ngay lập tức mà 
chúng ta có thể thực hiện để giảm thiểu đe dọa. Điều gì đấy 
giúp chúng ta xúc tiến với đời sống hằng ngày của chúng ta, 
mà không bị ức chế bởi sợ hãi.” 

Ngài nói rằng, “Trong trường hợp này, chúng ta có thể 
duy trì sự thăng bằng và tiếp tục cần trọng, khác hơn thì 
không có gì nhiều mà chúng ta có thê làm... 

Có lẽ cảm nhận sự không hài lòng của tôi với câu trả lời, 
ngài bật cười, và thêm, HÀ này Howard, tôi cho rằng luôn 
luôn có thê có một số cá nhân nào đấy, những người đơn 
giản không phản chiếu đầy đủ để có bất cứ nỗi lo sợ nào. 
Những người tiếp tục không tỉnh thức, s1 mê, quên lãng đến 
những nguy hiểm, và tiếp tục vui vẻ đời sống của họ, không 
sợ hãi...” 


“O, ngài muôn nói đên những người may măn?” tôi đùa. 


1”? 


“Đúng đấy, những người may mắn đó!” ngài lập lại, cười. 

Tôi cảm thấy, ngài phải có điều gì đấy để công hiến hơn 
nữa, việc biết khả năng của ngài để duy trì thể trạng tâm thức 
tích cực trong mọi hoàn cảnh. Ngài dường như nói về khả 
năng của sự tàn phá về chính ngài và người khác mà không 
có một chút nào lo lắng trong giọng nói hay thái độ của ngài, 
với một cảm giác hoàn toàn vô úy và chấp nhận, nhưng 


248 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không có một cảm giác chối bỏ, giống như ngài đang tĩnh 
lặng với ý tưởng ấy, mà với một âm điệu của từ bi, không 
phải một giọng bất cần. Tôi nghĩ, chắc chắn rằng, loại thái 
độ ấy không phải được phát ra một cách tự ý; phải có một 
phương pháp đề trau dồi nó. 


Tôi ¡ quyết định tung thêm một chiêu nữa, trở nên cụ thể 
hơn, vẫn trong hy vọng của một giải pháp nào đấy, một tuệ 
giác nào đấy. “Ah, hãy đề tôi hỏi ngài điều này: Đã có bất cứ 
người nào ở Dharamsala nói với ngài về nỗi sợ hãi của họ đối 
với chiến tranh nguyên tử không?” 

“Vâng”. 

“Và ngài đã nói gì với họ? Ngài đã khuyên bảo họ thế 
nào, khi họ đến với ngài và nói rằng họ lo lắng về khả năng 
của chiến tranh hạt nhân?” 

“Tôi nói với họ và kế cho họ rằng tôi cũng chia sẻ những 
quan tâm của họ.” 

Vẫn thế nào đấy không thể hay không bằng lòng đề chấp 
nhận câu trả lời của ngài, tôi tiếp tục giục giả lên giống như 
ngài có một loại giải pháp thần kỳ nào đấy mà ngài chưa 
khai mở: “Ah, khi người ta đến với ngài, thân hữu hay quyền 
thuộc của ngài, và họ biểu lộ với ngài nỗi lo sợ của họ về 
chiến tranh hạch tâm, không có gì thêm mà ngài có thể nói 
với họ hơn là chia sẻ mối quan tâm của họ chứ? Tôi muốn 

nói ... có bất cứ điều gì ngài có thê nói sẽ giúp đề làm khuây 
khỏa nỗi lo sợ hay băn khoăn của họ? Không có từ ngữ an ủi 
nào mà ngài có thể ban bố cho họ à? 

Lắc đầu một cách buồn bã và với một sự cam chịu hoàn 
toàn một cách êm ả ngài nói, “Không có nhiều. Trong bất cứ 
trường hợp nào đi nữa, Howard này, chúng ta không được 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 249 


quên rằng thường thường những gì cho con người thanh thản và 
tự tin là hành động chia sẻ những nỗi sợ hãi của họ với người 
nào đó mà họ thương mến. Điều đó có thể rất quan trọng.” 

Khi những bóng mát trải dài bên ngoài phòng của đức 
Đạt Lai Lạt Ma, thì rõ ràng là thời khắc đã xế chiều lắm rồi. 
Thư ký của đức Đạt Lai Lạt Ma và các thị giả của ngài đang đợi 
chờ ngoài cửa. Buổi đàm luận của ngày hôm ấy đã chấm dứt. 


Trong việc thảo luận một phương pháp để đối phó với 
những sợ hãi thực tiễn, căn cứ trên những đe dọa chính đáng, 
đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu với một hành động đơn giản 
của việc chấp nhận một mức độ nào đấy của nguy hiểm là 
một phần tự nhiên trong việc hiện hữu của loài người. Ý 
tưởng này là một điều mà ngài đã thường đem lại từ trong 
quá khứ như một chiến lược phổ thông để đối phó một cách 
thực tế với bất cứ loại rắc rỗi nào hay bất cứ hình thức khổ 
đau nào của con người. Ngài đã giải thích trong quá khứ đối 
với thái độ nền tảng của chúng ta về những khổ đau và rắc 
rối có thể tác động đến việc chúng ta đương đầu với những 
thứ này như thế nào khi chúng phát sinh một cách không thể 
tránh khỏi. Việc chấp nhận khổ đau như một sự thật tự nhiên 
trong sự hiện hữu của con người cho phép chúng ta tập trung 
hơn trên việc tìm kiếm một giải pháp của những vấn. nạn, và 
Ít có cảm giác rằng cuộc sống thì không công bằng, rằng một 
người nào đây bị chọn lựa ra cho bất hạnh một cách bất công 
và vô lý, trở nên ít bị vướng bận trong một sự việc có tính 
cách kịch tính của vai trò “nạn nhân.” 


Nhưng trong phạm vi này, tôi đang tìm kiếm cho một 
sách lược để đối phó với những sợ hãi thực tiễn một cách 
đặc biệt hơn, và tôi đã thấy rằng sự khuyên bảo của ngải 
trong trường hợp này là khá thất vọng! Với một không khí 
cam chịu, tối thiểu khi đường như đối với tôi vào lúc ấy, ngài 


250 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không có cống hiến gì hơn ngoại trừ một sự khuyên bảo đơn 
giản để nói về những sợ hãi và quan tâm của mình, chia sẻ 
chúng với người khác. Như một phương pháp thực tế và hiệu 
quả để giảm thiểu nỗi sợ hãi của con người, tôi đã có một 
thời gian khó khăn để mà nuốt trôi ý tưởng rằng sự chia sẻ 
đơn thuần nỗi sợ hãi của mình với người khác có thê có nhiều 
lợi ích. Dĩ nhiên, tôi nghĩ, luôn luôn dễ thương khi có người 
khác để chúng ta nói chuyện với. Nhưng như một phương 
pháp để chiến đấu với những nỗi sợ hãi và để đối phó với 
những đe dọa chính dáng, đối với tôi đường như kết quả của 
việc chia sẻ sự sợ hãi của chúng ta với một người khác có 
thê chỉ dễ dàng là thay vì giảm thiểu sự sợ hãi của chúng ta 
thì chúng ta lại làm gia tăng những nỗi lo sợ của người kia, 
vì thế bây giờ chúng ta có hai người cảm thấy sợ hãi, thay vì 
một. Việc ấy có thể giúp đở như thế nào? 


Trong việc suy nghĩ về lời khuyên bảo của ngài như có lẽ 
là nông cạn, có ít điều đã bị che khuất không xảy ra trong tôi. 
Thí dụ, khi chạy chữa tâm lý trị liệu cho những bệnh nhân 
trong quá khứ, tôi đã chú ý rằng một số bệnh nhân báo cáo 
là họ đã cảm thấy ít băn khoăn hơn nhiều và khá hơn nhiều 
sau chỉ một hay hai lần mà trong ấy một cách chính yếu tất 
cả những gì mà tôi đã làm là lắng nghe họ, gật đầu, cùng 
bày tỏ một sự chú ý sáng láng và sâu sắc “à há...”. Thường 
thường tôi gạt bỏ và khinh rẻ những sự tiến bộ nhanh chóng 
này như một sự “bay bỗng hóa ra sức khỏe” một cách giản 
dị, một hiện tượng đã được các nhà tâm lý trị liệu xác nhận 
từ lâu trong việc mà bệnh nhân trở nên khả quan hơn nhiều 
một cách rất nhanh chóng, giản dị sau khi nói về những rắc 


1. “Flight into health”: Xảy ra trong tâm lý trị liệu, khi một bệnh nhân 
dường như thực hiện một sự hồi phục tự động khi được đôi diện với triên 
vọng của chữa trị. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 251 


rối của họ, điều mà các nhà tâm lý trị liệu đôi khi diễn dịch 
đơn thuần như một loại cơ cấu phủ nhận, một cách tránh né 
đào sâu thêm những vấn đề đau khổ của họ. Nhưng gần đây 
hơn, một số nhà lý luận đang thấy hiện tượng này trong một 
cung cách mới, như đại diện sự tiến bộ chính đáng. Và bên 
cạnh điều ẫy, chia sẻ nỗi lo sợ và băn khoăn của một người 
trong tâm lý trị liệu có thê tự chính nó đôi khi cung cấp một 
sự thư thái đầy năng lực, tối thiêu một lớp lo lắng hay băn 
khoăn, một cách đơn giản bằng việc bệnh nhân khám phá ra 
rằng họ thì “bình thường”, rằng người khác chia sẻ những 
lo lắng tương tự, rằng họ không đặc biệt hay đơn độc trong 
những nôi lo sợ của họ. Từ viễn tượng ấy, vấn đề gỢI ý rắng 
việc chia sẻ những nỗi lo âu của một người có thê giúp làm 
yên lòng một sự sợ hãi nào đấy, ngay cả trong những hoàn 
cảnh thật sự nguy hiểm, dường như không là một chiến lược 
yếu kém một cách đột ngột. 


Khởi đầu khuyến nghị của đức Đạt Lai Lạt Ma nói về 
những sự sợ hãi của một người và chia sẻ chúng với những 
người khác như một sách lược đề vượt thắng những nỗi lo sợ 
rất thật trong những hoàn cảnh nguy hiểm nghiêm trọng đã 
điểm vào tôi như ở cùng trình độ phức tạp của một cái bánh 
may mắn. Bởi vì tôi cho rằng tôi đã thất vọng cho đến khi 
mà mỗi một lý thuyết và quan điểm của ngài đã được hỗ trợ 
bởi chứng cứ khoa học, và cảm thấy rằng lời khuyên bảo này 
rõ ràng đưới mức bình thường, tôi không tiên liệu có thê tìm 
ra cùng trình độ với những giá trị của khoa học. Tuy nhiên, 
trong việc nhìn vào hành động tự biểu lộ? từ những viễn 


2. Self-disclosure: Tự biểu lộ là hành vi cả ý thức và vô thức bộc 
lộ hơn về chính một người với người khác. Điều này có thể bao gồm, 
nhưng không giới hạn đến, tư tưởng, cảm giác, khát vọng, mục tiêu, thất 
bại, thành công, và mơ ước cũng như những thứ thích, không thích và 


252 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tượng khác và trong một chiều sâu rộng rãi hơn, tôi đã thấy 
răng hoàn toàn là một bức tranh khác biệt đã băt đâu hiện lên. 


Trong thực tế, kiến thức khoa học đã cung ứng các chứng 
cứ rằng việc chia sẻ một cách đơn giản những nỗi sợ hãi và 
quan tâm của một người về các sự kiện chấn thương và nguy 
hiểm có thể có một giá trị thênh thang. Những nhà tâm lý học 
xã hội tại các trường đại học khắp thế giới đã tiễn hành các 
cuộc nghiên cứu để khảo sát những phương pháp hiệu quả 
nhất để đối phó với sợ hãi sau những thảm họa do cả thiên 
nhiên hay con người tạo ra - sau động đất, chiến tranh vùng 
vịnh Ba Tư, những vụ tấn công khủng bố ở Do Thái, thảm họa 
ở Bosnia - và đã đi đến một kết số kết luận về những phương 
cách hiệu quả nhất đề ứng phó trong những tình trạng nơi mà 
chúng ta không thê kiểm soát đối với những sự kiện rộng lớn 
hơn. Sự nhất trí, được ủng hộ bởi các nhà chuyên môn trong 
tâm lý học, tâm lý trị liệu, chỉ đến tầm quan trọng của việc 
nối kết một cách đơn giản với người khác và chia sẻ những 
quan tâm của họ. 

Nghiên cứu đã cho thấy rằng tự biểu lộ nuôi đưỡng những 
nối kết xã hội, là những thứ lần lượt làm giảm thiểu căng 
thắng cá nhân cũng như khuyến khích người khác làm giống 
như thế, điều có thê bén rễ trong một xã hội để làm giảm 
thiểu sự căng thăng của xã hội lan rộng hơn. Có nhiều chứng 
cứ rộng lớn cho thấy vô số lợi ích từ những liên kết xã hội và 
một cảm giác thân cận, từ các lợi ích sức khỏe thân thê đến 
những hiệu quả trực tiếp của nó trong việc gia tăng những 
cảm giác cát tường và những mức độ của hạnh phúc. Các 
nghiên cứu đã xác nhận những gì hiển nhiên không thể chối 
cải được đến hầu hết chúng ta trong thời gian những cuộc 


mên chuộng của một người. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 253 


khủng hoảng: Con người tự nhiên cởi mở đến người khác 
và những liên kết xã hội hòa tan khi người ta bắt đầu những 
cuộc thảo luận sôi nồi với không chỉ gia đình và thân hữu mà 
cũng thường với những người hoàn toàn xa lạ - trong những 
hàng chờ đợi của siêu thị, thang máy, hay trạm xe buýt. Điều 
này là kết quả trong những cảm nhận của tình đoàn kết, là 
điều có thể là một sự đối trị đến mối đe dọa tập thể. Trong 
thực tế, những nghiên cứu đã cho thấy rằng chỉ đơn giản hiện 
diện với người khác và tạo nên một ý nghĩa thân mật có thể 
giảm thiểu cảm giác sợ hãi, ngay cả khi mức độ của hiểm 
nguy vẫn như vậy. 

Trong việc nghiên cứu những ảnh hưởng tích cực của 
việc nói về các sự kiện chấn thương tinh thần, những nhà 
nghiên cứu đã nhìn vào hậu quả của những sự kiện chăng hạn 
như trận động đất ở Bắc California năm 1989, cuộc chiến 
vùng vịnh Ba Tư, hay vụ nồ bom ở Oklahoma City, và đã xác 
định một sỐ giai tầng có thể dự đoán trước mà cộng đồng trải 
qua trong việc đương đầu với những sự kiện căng thắng hay 
chân thương tinh thần cao độ. Người ta đã thấy răng ba hay 
bốn tuần sau sự kiện, con người thảo luận tự do vê việc ây, 
nói chuyện một cách cởi mở bất cứ người nảo về trải nghiệm 
của họ, và như một kết quả người ta đối phó tổng quát tương 
đối tốt. Tuy nhiên, từ khoảng tuần thứ tư đến tuần thứ tám 
sau những vụ chấn thương cảm xúc, người ta thường cảm 
thấy rằng họ nên vượt qua chúng vào lúc ấy và chấm đứt nói 
về các vấn đề ấy một cách tối đa. Vấn nạn là hầu hết mọi 
người vẫn nghĩ nhiều về chúng và vẫn muốn nói về những gì 
đã xảy ra, nhưng không cảm thấy như thích nghe đến những 
câu chuyện của các người khác. Một vài tuần sau trận động 
đất 1989, thí dụ thế, người dân ở Palo Alto đã bắt đầu mặc 
những chiếc áo thun vẽ dòng chữ, “Cảm ơn vì không chia 


254 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


sẻ kinh nghiệm động đất của bạn”. Vậy thì, sự xung đột này 
giữa nhu cầu để nói về những thảm họa và sự thiếu thiện ý 
lắng nghe người khác nói về nó thường đưa đến một sự căng 
thắng lan rộng dấy lên, rắc rối sức khỏe, cáu kinh, tranh luận, 
và thậm chí trong vài trường hợp là một sự gia tăng tỉ lệ công 
kích trầm trọng trong một cộng đồng. Cuối cùng, một “giai 
tầng thích nghĩ” tổng quát xảy ra trừ tám đến mười hai tuần 
sau sự kiện, và vào lúc kết thúc của thời điểm ấy đại đa số 
những ai bị ảnh hưởng bởi chấn thương cảm xúc đã trở lại 
bình thường - nhắc chúng ta một lần nữa về khả năng phục 
hồi kỳ điệu của loài người. 

Trong việc xác định những lợi ích của việc nói về các SỢ 
hãi của con người, một nghiên cứu tại UCLA đã khám phá 
một hiện tượng hấp dẫn khác: Chỉ đặt tên cảm giác sợ hãi đã 
giảm thiểu nó®). Trong những nghiên cứu sử dụng kỷ thuật 
fMRI (Hình ảnh cộng hưởng chức năng điện trường), các 
nhà nghiên cứu đã cho những đối tượng thí nghiệm xem một 
loạt hình ảnh với những khuôn mặt biểu lộ những cảm xúc 
khác nhau và hỏi các đối tượng đề nhận biết bằng lời nói về 
cảm xúc trên khuôn mặt Ấy. Khi các đối tượng gọi tên “sợ 
hãi”, máy đo ảnh hưởng điện trường não bộ cho thấy sự khởi 
động của một vùng trong vỏ não phía trước trán được nghĩ 
là để ảnh hưởng những hiệu quả làm nản chí và ức chế trên 
amygdala (khu vực phát sinh sợ hãi) và một sự giảm thiểu 
hoạt động trong amygdala! 

Năng lực vạch trần ra những tư tưởng và cảm giác nội 
tại của một người là quá lớn, trong thực tế, rằng ngay cả nếu 
một người không có aI để nói chuyện, một cách đơn giản tỉnh 


3. Đây cũng là một phương pháp của Làng Mai, Thiền sư Nhất Hạnh, 
nhận diện một cảm xúc và gọi tên nó. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 255 


thức, phát âm, và đặt tên những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực 
xuất hiện cũng có những lợi ích quan trọng, cả vật chất lẫn 
tinh thần. Những thí nghiệm đã cho thấy rằng mười lăm phút 
viết về những suy nghĩ và cảm giác về những sự kiện bất lợi 
và chấn thương tỉnh thần có thể giảm thiểu căng thắng và 
giúp COn người ứng biến. Trong một thí nghiệm, một nhóm 
đối tượng đã viết về những Tắc rồi cá nhân thúc bách nhất, 
trong khi một nhóm khác viết về một chủ đề bình thường, 
chỉ hai mươi phút trong bốn trường hợp riêng lẻ. Những ai 
vạch trần ra các tư tưởng và cảm xúc khổ đau thì ít các bệnh 
hoạn trong thời điểm của nghiên cứu hơn là những ai dấu 
kín. Những đối tượng “vạch trần ra” đã có nhiều “tế bào T 
hỗ trợ'®° hơn, một thành phần quan trọng của hệ thống miễn 
nhiễm. Các nhà nghiên cứu đưa lý luận rằng viết về những 
sự kiện giúp con người đặt kinh nghiệm trong một phạm vi 
rộng rãi hơn của đời sống họ, hành động như một loại thực 
tập “mở rộng”, là điều có thể cung cấp những lợi ích thật 
sự, là những thứ chúng ta sẽ khám phá xa hơn trong những 
chương sau này. 

Dĩ nhiên, rõ ràng rằng chia sẻ trải nghiệm của một người, 
hy vọng và sợ hãi của một người, với một người khác không 
phải là thuốc trị bá chứng cho việc chinh phục tất cả những 
nỗi sợ hãi và băn khoăn, cũng không phải là viết vạch trần ra 
có thể làm tất cả. Trong việc thực hành tự biểu lộ với một cá 
nhân khác, cởi mở đến một người nào khác đó, không phải 
mọi người đều có cơ hội hay ưu đãi để chia sẻ những cảm 
nhận của họ với một người như đức Đạt Lai Lạt Ma. Vì thế, 
chúng ta cần thực tập trong ý nghĩa thông thường, khơi bày 


4.T helper cell - tế bào T hỗ trợ: Một nhóm bạch huyết bào ngầm 
đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập và làm tối đa hệ thống 
miễn nhiễm. 


256 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


những øì thích hợp, với một sự nhạy cảm đến phạm vi - trong 
việc quan tâm đến những gì đang được nói, và nơi đâu, khi 
nào, với ai. Tuy thế, với mức độ thông thường, như đức Đạt 
Lai Lạt Ma đề nghị, hành động đơn giản của việc chia sẻ 
kinh nghiệm nội tại của một người với một người khác có 
một năng lực vô biên cho việc xua tan sợ hãi và ban cho sức 
mạnh nội tại. 


Ngày kế, chúng tôi ngồi lại, tôi bắt đầu, “Thưa Đức Thánh 
Thiện, ngày hôm qua chúng ta đã nói về ý tướng của nỗi lo 
Sợ cùng khắp mà dường như gia tầng trong thể ĐIỚớI ngày 
nay. Đối với những người sống ở Ấn Độ, có mối đe dọa của 
sự tấn công hạt nhân, nôi đe dọa của tấn công khủng bố đối 

với những người sống ở Hoa Kỳ, và đĩ nhiên ở Do Thái, nó 
là một cung cách của đời sống! Chúng ta không bao giờ biết 
những sự kiện này có thể xảy ra khi nào hay chốn nảo - chỉ 
có nỗi sợ hãi âm thầm này. Và ngài hầu như hàm ý rằng trên 
một mức độ nào đấy chúng ta không thê làm gì nhiều về loại 
sợ hãi tiềm tàng này, khi nó không phải là ở mức độ của sự 
phóng chiếu vọng tưởng hay tưởng tượng của chúng ta. 

“Dĩ nhiên, ngài hoàn toàn đúng về điều ấy, và tuy thế tôi 
không thể nào không cảm thấy có thể có điều gì đấy khác 
hơn; tôi vẫn không hoàn toàn cảm thấy hài lòng với câu trả 
lời của ngài rằng không có điều gì nữa mà chúng ta có thể 
làm về nỗi hãi sợ này khác hơn là chỉ chia sẻ nó với người 
khác. Do vậy, trước khi chúng ta đi qua những chủ đề khác, 
tôi đang tự hỏi rằng có bất cứ điều gì mà chúng ta chưa nghĩ 
tới trong dạng thức của những phương pháp đề giúp chúng ta 
học hỏi và chấp nhận sợ hãi.” 

“Vâng”, ngài nói, “thí dụ, luôn luôn có phương pháp của 
Tịch Thiên Tôn Giả, là điều mà ông và tôi đã thảo luận trong 
quyền sách đầu tiên về Nghệ Thuật Hạnh Phúc. Tóm tắt, 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI s 257 


Tịch Thiên [một vị thầy Phật giáo lớn vào thế kỷ thứ VIII của 
Ấn Độ] đề nghị rằng chúng ta phân tích hoàn cảnh và nhiều 
lần lập đi lập lại nhắc nhở chúng ta: Nếu rắc rối mà có giải 
pháp, thế thì không cần phải lo lắng về nó. Trong trường hợp 
ây, chúng ta phải tập trung trên việc tìm kiếm giải pháp ây. 
Nếu trái lại, không có giải pháp khả dl, thì không vẫn đề gì 
trong việc lo lắng, bởi vì chúng ta không thê làm bất cứ điều 
gì về nó bất cứ cách nào. Vì vậy, khi chúng ta tiếp cận một 
tình cảnh với loại viễn kiến ấy, rồi thì ngay cả nêu chúng ta 
thật sự chạm trán với thảm họa, chúng ta sẽ có một cơ hội lớn 
trong việc đối phó với nó. Thế nên, điều đó có thể hữu ích 
trong một số tình thế.” 

“Dĩ nhiên”, tôi nhận xét, “tôi nhận ra rằng có thê có nhiều 
loại sợ hãi khác nhau, nhiều mức độ khác nhau. “Sợ hãi' có 
thể chứa đựng một hình ảnh của nhiều thê trạng tinh thần 
khác nhau có thê trở nên lũy tiến mạnh hơn và làm cho bất 
lực, đi từ một khuynh hướng để lo lắng về những sự kiện 
trong đời sống hằng ngày, đến một cảm giác kinh niên dai 
dẳng về băn khoăn đến những sự tấn công hãi sợ bùng nỗ 
toàn diện với những triệu chứng vật lý đến những tình tiết 
khiếp sợ hoàn toàn. Loại khiếp sợ mà một cá nhân nào đây 
sẽ trải nghiệm không chỉ tùy thuộc trên bản chất của hoàn 
cảnh mà cũng được quyết định một cách phố quát bởi một 
sự phối hợp những nhân tổ về sinh lý, tâm lý, và môi trường 
cá nhân.” 

“Đúng đâ đây”, đức Đạt Lai Lạt Ma đồng ý. “Vì thế, chúng 
ta cần những sự tiếp cận đa dạng để đương đầu với những 
loại sợ hãi đa dạng hay những phạm vi khác nhau.” 

“À , nếu chúng ta đang nói về những sợ hãi và lo lắng cá 
nhân, trên mức độ cá nhân, ông nói đúng là có nhiều phương 
pháp có thê cần đến, là những thứ cao gồm sự lượng định về 


258 s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


điều kiện thân thể, bệnh hoạn tinh thần của cá nhân; bệnh 
hoạn tinh thần như sự rối loạn lo lắng lâm sàng, và những 
sự chữa trị đa dạng mà có thể bao gồm sự chú ý đến kiêng 
khem và tập thê dục, thuốc men, tâm lý trị liệu, và những “kỹ 
năng nhận thức thái độ5) đặc thù. Như chúng ta đã thảo luận 
trước đây, mặc dù mặc dù được viết trong thế kỷ thứ VII, 
phương pháp dựa trên lý trí của Tịch Thiên để đối phó với lo 
lắng là rất giống với kỹ thuật nhận thức hiện đại. Trong thực 
tế, những phần của tác phẩm của Tịch Thiên đọc nghe như 
đến thắng từ một quyên sách hiện đại về những kỹ năng nhận 
thức thái độ, nơi mà lý trí, luận lý, và phân tích được sử dụng 
để thách thức và bác bẻ một cách năng động những tư tưởng 
tiêu cực tự động của chúng ta. 


“Nhưng trong phạm vi mà tôi đang nói ở đây”, tôi nhắc 
nhở ngài, “là loại hoàn cảnh có những sự sợ hãi có căn cứ 
liên hệ đến những vấn nạn và nguy hiểm rộng lớn hơn trong 
xã hội, những loại nguy hiểm hay đe dọa rộng lớn hơn mà 
chúng ta không có cách nào để kiểm soát, ngược lại với 
những rắc rỗi đặc thù hơn trong đời sống cá nhân hằng ngày 
của chúng ta mà chúng ta có thể lo lắng đến. Thế nên, tôi 
đang tự hỏi rằng chúng ta có bất cứ tư duy nào xa hơn về việc 
đối phó với những loại sợ hãi ấy không.” 

“Vậy thì, với những loại sợ hãi đó...” ngài lập lại, trầm 
ngâm phản chiếu một chút, “dĩ nhiên đối với những người có 
niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng của họ luôn luôn có thể đóng 
một vai trò trong việc hỗ trợ họ đương đầu với những trường 
hợp này với ít hãi sợ hơn.” 


5. Cogmitive behavioral technique: Kỹ năng nhận thức thái độ: Kỹ 
thuật tập trung trên việc thay đôi những sự tin tưởng, hình tượng, và tư 
duy nhằm để thay đổi các thái độ không đúng. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 259 


“Điều ấy đúng,” tôi nói. “Trong thực tế, tôi mừng vì ngài 
đã nêu vấn đề đó lên. Có một số lượng lớn chứng cứ khoa học 
thiết lập một cách rõ ràng về những lợi ích vô biên của niềm 
tin tôn giáo trong việc giúp những cá nhân đương đầu với các 
khủng hoảng và kinh nghiệm chấn thương, v.v... Nhưng về 
những ai không tham gia với một tôn giáo nào thì ra sao?” 


“Bây BIỜ, hãy có một cái nhìn khác vào điều này, chúng 
ta có thể thấy một nguyên tắc rất quan trọng. Quan điểm 
và động cơ tiềm tàng của chúng ta chắc chắn có thê có ảnh 
hưởng về việc chúng ta đáp ứng đến các nghịch cảnh, đe 
dọa, hay nguy hiểm như thế nào,”ngài đáp lời. “Thí dụ, một 
thái độ ân cần và từ bi đem đến một cảm giác tự tin, một 
sức mạnh nội tại. Điều đó sẽ giảm thiểu sợ hãi. Trong thực 
tế, chúng ta thường thấy những trường hợp này là nơi có 
thê có hai con người trong chính cùng một trường hợp nguy 
hiểm, tuy thế một trong hai người ây đương đầu hiệu quả hơn 
người kia - ở đây chính là quan điểm của người ấy có thê làm 
nên sự khác biệt. Thật sự, việc đáp ứng của chúng ta đến một 
hoàn cảnh nguy hiểm và khả năng để đối phó với sợ hãi có 
thể thường tùy thuộc trên quan điểm và những đặc tính của 
cá nhân hơn là bản chất của chính hoàn cảnh.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, điều ấy nhắc 
tôi ... tôi nhớ lại trường hợp của một bệnh nhân khi tôi đang 
chữa trị cho một rối loạn căng thắng xảy ra như hậu quả của 
chấn thương tỉnh thần những năm trước đây khi tôi đang 
thực hành như một bác sĩ tâm lý trị liệu. Anh ta đi đến thành 
phố St. Croix với bạn gái và một cặp nữa khi cơn bão Hugo 
đập vào hòn đảo. Anh đã có một kinh nghiệm chấn thương 
thật sự và vẫn trải nghiệm những triệu chứng một thời gian 
dài sau sự kiện. Thế nào đi nữa, trong một buổi nọ, anh ta 
yêu cầu tôi gặp bạn gái của anh ta và cặp kia. Có bốn người 


260 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


giống nhau rất nhiều, với cùng quá khứ, tuổi tác, v.v..., và 
tất cả bốn người cùng chia sẻ kinh nghiệm chính xác như 
nhau trong cơn bão, với tất cả bốn cảm nhận sợ hãi thật sự 
vào lúc ấy. Nhưng vấn đề gây ấn tượng với tôi là mặc dù tất 
cả bọn họ trải qua cùng cùng trạng thái, cùng những hoàn 
cảnh ngoại tại, nhưng mỗi người trong họ đã đáp ứng đến 
những hoàn cảnh đó trong một cung cách hoàn toàn khác 
nhau, trong dạng thức của mức độ sợ hãi mà họ biểu lộ, họ 
đã có thê đương đầu hợp lý như thế nào trong khi và sau khi 
trải nghiệm, và v.v... 


“Vậy, bình luận của ngài về những con người khác nhau 
đáp ứng đến cùng một tình thế trong một thái độ khác biệt 
nhắc tôi nhớ lại câu chuyện ấy. Nó thật sự soi sáng quan điểm 
của ngài rằng thường thì không phải bản chất của sự đe dọa 
sai khiến thái độ và đáp ứng của chúng ta mà việc chúng ta 
nhận thức và diễn dịch mối đe dọa đó như thế nào. Và dĩ 
nhiên, như ngài đã chỉ ra, căn bản quan điểm về đời sông, kê 
cả niềm tin tôn giáo, có thể có một ảnh hưởng lớn trên việc 
chúng ta đáp ứng đến những hiểm nguy như thế nào, v.v... 
Thế nên, trong cái nhìn này, ngài có thê cho tôi một số thí dụ 
khác về những quan điểm hay nhận thức nào đó có thê giúp 
để giảm thiêu sợ hãi không?” 

“Những nhận thức khác”, đức Đạt Lai Lạt Ma lập lại. 
“Vâng, một nhân tố khác liên hệ ở đây có thể ảnh hưởng 
phản ứng của con người đến một đe dọa hiện ra là mức độ 
mà với nó người ta tỉnh thức về sự vô thường của họ. Một 
cách tổng quát, trong đời sống hằng ngày của chúng ta, hầu 
hết mọi người trở nên quá mãi mê, bận rộn trong những hành 
vi hàng ngày của chúng ta khiến họ không đề nhiều suy nghĩ 
đến ý tưởng rằng một ngày nọ chúng ta có thê chết. Vậy nên, 
không quán chiều nhiều trên sự thật này, chúng ta có khuynh 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 26] 


hướng có một cảm giác tiềm tàng rằng sự sống của chúng 
ta sẽ tiếp tục và tiếp tục, rằng chúng ta sẽ hiện hữu mãi mãi. 
Càng dính mắc với ý tưởng này, chúng 1 Sẽ càng gia tăng sợ 
hãi khi có một đe dọa đến sự tồn tại ấy.” 


Dĩ nhiên, khi đức Đạt Lai Lạt Ma cảnh báo liên tục, rằng 
không có những câu trả lời dễ dàng và không có một chìa 
khóa đơn độc đề giải quyết sự sợ hãi lan tỏa trong một xã hội, 
đặc biệt trong nhãn hiệu có thể làm xói mòn hạnh phúc, tự do 
của con người, và đưa đến xung đột cùng bạo động. Nhưng 
ngài tặng cho chúng ta một sự tiếp cận có thê đặt chúng ta 
trong một phương hướng đúng đắn, một phương pháp hoàn 
toàn đồng dạng với những khám phá của khoa học hiện đại, 
vì thế sự hội tụ của hai sự phương thức công hiến những hy 
vọng chân thật cho tương lai. 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi hầu như chỉ 
suy nghĩ bùng dậy ra đây; tôi phỏng đoán rằng điểm chính 
của vấn đề ở đây là chúng ta không bao giờ biết những gì sẽ 
được đem tới trong tương lai, răng bạo động hay ngay cả cái 
chết có thê nỗ ra. Chúng ta thường không kiểm soát gì được 
đối với những thứ ấ ây. Nhưng tôi đang tự hỏi rằng có bất cứ 
phương thức nào đề biến đổi nỗi hãi sợ của chúng ta không, 
để sử dụng r nó trong một cung cách tích cực và áp dụng nó đê 
đánh giá mỗi thời khắc mà chúng ta có ngay bây giờ, nghĩ về 
những ưu đãi của chúng ta trong sự sống, và sống mỗi ngày 
đến mức trọn vẹn nhất của nó.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma gật đầu một cách nhiệt tình. “Vâng, 
điều ấy rất có thê ... Và trong thực tế, có những phương pháp 
thiền quán mà nhấn mạnh được đặt lên là sự chính niệm vê 
cái chết và quán chiếu trên sự không thể tránh khỏi về cái 
chết của chúng ta. Sự nổi bật chính của điều đó là để thật 
sự tạo nên một ý nghĩa của tính cấp thiết, việc nhận ra sự 


262 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


quý giá của đời sống con người này. Một trong những hiệu 
quả của loại thiền quán này là chúng ta sẽ đón nhận một cách 
nghiêm túc bắt cứ thời khắc nào chúng ta chạm trán đề có bây 
giờ, vì không có gì bảo đảm rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Do vậy, 
toàn bộ mục tiêu của thiền quán là để sử dụng đời sống của 
chúng ta trong phương thức hiệu quả nhất, đặt toàn bộ nỗ lực 
để làm cho thời khắc hiện tại đầy đủ ý nghĩa nhất, chứ không 
chỉ đơn giản là dẫn thân trong một SỐ tư tưởng bệnh hoạn nào 
đây về sự chết của chúng ta. 


“Đó là tại sao trong kinh điển Phật giáo có những lời 
nhắc nhủ liên tục để quán chiếu trên bản chất nhất thời của 
mọi thứ - không chỉ chính sự tồn tại của chúng ta, mà của 
toàn bộ vũ trụ! Ông biết không, có một đoạn tuyệt vời trong 
một trong những kinh điển mà trong ấy nói rằng thậm chí 
chính Trái Đất mà chúng ta đang ở, những yêu tố như đất, 
nước, gió, lửa, tóm lại là toàn thể vũ trụ - không có gì sẽ duy 
trì, không ngay cả trong hình thức của bụi trần, hàng triệu 
năm tính từ bây giờ. Nếu điều đó là như vậy, tại sao sự hiện 
hữu mõng manh của con người cũng sẽ không đi đến chấm 
dứt chứ? Những sự quán chiếu như vậy tạo nên một nhận 
thức rộng mở hơn có thể giúp giảm thiêu sự có thể của việc 
phản ứng với nổi sợ hãi dữ dội.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về cái chết, vũ trụ, chuyên động 
của những hành tỉnh và thiên hà, từ trong ấy một tỉ năm chỉ 
là một cái chớp mắt. Điều ấy quá quen thuộc với ngài, nghe 
như ai đấy diễn tả sự bố trí trong nhà nơi người ấy lớn lên. 
Có lẽ không quá ngạc nhiên, với quan tâm rằng việc thực tập 
thiền quán hằng ngày cả cuộc đời của ngài bao gồm cả một 
quán chiếu chuẩn bị cho cái chết ngài. Nhưng khi ngài làm 
cho những ý tưởng này dường như đi đến hiện thực - thiết 
lập những sự sống nhất thời, phù du, của những con người 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 263 


bé nhỏ dựa trên nền tảng của sự mở rộng thời gian vĩnh cửu, 
sự vô tận trải dài của không gian - thế nào đấy mọi thứ đã bắt 
đầu thấy hơi khác biệt. Ra sao? Tôi không chắc. Nhưng tôi 
không còn toại nguyện với lời khuyên bảo của ngài vê vân đề 
đối phó với sợ hãi như thế nào, vì một điều. 


Không cần phải thắc mắc rằng thế giới ngày nay là đầy 
dãy hiểm nguy. Hiểm nguy thật sự, một đe dọa chính đáng 
đến sự an toàn của chúng ta, gợi lên sợ hãi - đây là tự nhiên. 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng thật ngu ngơ để sống mà 
không sợ hãi; rốt cuộc, sự sợ hãi lành mạnh có chức năng 
bảo vệ. Nhưng vấn đề cơ bản tiếp tục hiện hữu, với quá nhiều 
xung đột trong thế giIỚI ngày nay, với quá nhiều đe dọa do 

con người làm ra có thể bùng nô bắt cứ lúc nào, có quá nhiều 
không chắc chắn, chỗ mà thị trường tài chính có thể sụp đồ 
bất cứ lúc nào, làm thế nào chúng ta tiếp tục cuộc sống hằng 
ngày cùa mình mà không cho phép sợ hãi hao mòn khả năng 
cho hân hoan, xói mòn cảm giác tự tin và lạc quan về tương lai, 
hay ngay cả làm cho đời sống của chúng ta đờ đẫn ra chứ? 


Dĩ nhiên, khi đức Đạt Lai Lạt Ma cảnh báo liên tục, rằng 
không có những câu trả lời đễ dàng và không có chìa khóa 
đơn độc đề giải quyết nỗi sợ hãi lan tỏa trong xã hội, đặc biệt 
nhãn hiệu có thể làm xói mòn niềm hạnh phúc, tự do của 
con người, và đưa đến xung đột cùng bạo động. Nhưng ngài 
tặng cho chúng ta một phương cách có thê đặt chúng ta vào 
phương hướng đúng đắn, một phương thức hoàn toàn tương 
đồng với những khám phá của khoa học hiện đại, vì thế sự 
hội tụ của hai phương pháp công hiến một niềm hy vọng 
chân thành cho tương lai. 

Theo quan điểm của khoa học, đĩ nhiên, các nhà khoa 
học đã có những cơ hội rộng rãi để tiến hành các cuộc thí 
nghiệm trên sự sợ hãi và xung đột trong cộng đồng và xã 


264 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hội khắp nơi trên thế giới - nhìn vào những mô thức của thái 
độ con người tại Do Thái, Bắc Ái Nhĩ Lan, bán đảo Balkan, 
và rất nhiều khu vực, cùng địa điểm khác, nơi mà cuộc sống 
là không chắc chăn và sợ hãi là tương tự, trong những vùng 
bị xé nát bởi xung đột. Các nhà nghiên cứu đã thu thập đủ 
chứng cớ để xác định những sách lược hiệu quả nhằm đối 
phó với sợ hãi cũng như giảm thiểu phạm vi của sợ hãi và 
bạo động, những phương pháp song hành với các quan điểm 
của đức Đạt Lai Lạt Ma. 


Sự tiếp cận này bắt đầu với tỉnh thức. Như chúng ta đã 
thấy, sợ hãi có thê được ý thức trước, chúng ta có thể phản 
ứng với sợ hãi trước khi chúng ta thậm chí cảnh giác về nó, 
vì thế trở nên tỉnh thức về những sự sợ hãi của chúng ta đem 
nó vào trong không gian của lý trí - trong trình độ sinh học, 
điều này có nghĩa là chuyên sự kiểm soát đối với những đáp 
ứng của chúng ta từ amygdala nguyên sơ đến vỏ não phía 
trước trán tiễn hóa hơn, nơi mà chúng ta có thể điều chỉnh 
những thôi thúc mù quáng bán khai với những chức năng 
não bộ cao cấp hơn của lý trí, sự suy nghĩ quan yếu, và một 
quan điểm rộng rãi hơn, lâu đài hơn, được tôi luyện và kiềm 
chế với sự ân cần và từ bi của con người. Một phần của tiền 
trình tỉnh thức này liên hệ sự xác định những tình thế tập 
quán có khuynh hướng gây nên sợ hãi, và khảo sát một cách 
năng động những phương pháp đa dạng mà chúng ta thường 
biểu lộ và giải quyết những sợ hãi của chúng ta. Nó không 
khó khăn - tất cả chúng ta cần đề làm là quán sát thái độ của 
chính chúng ta. 


Trau đồi tỉnh thức mạnh mẽ hơn về những sợ hãi của 
chúng ta có thể là một sách lược rất năng lực - trong thực 
tế, chúng ta đã từng thấy chỉ đặt tên một cách có ý thức cảm 
xúc mà chúng ta đang trải nghiệm như “sợ hãi” sẽ giảm thiêu 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 265 


nó. Nhưng trau dồi một sự tỉnh thức lớn hơn chỉ là bước đầu 
tiên trong sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma. Với sự tỉnh 
thức hoàn toàn về tầm quan trọng của việc vượt thắng sợ hãi, 
tối thiểu là những tàn phá đa dạng của sợ hãi, bước tiếp theo 
liên hệ đến việc áp dụng những sự đối trị với sợ hãi, những 
chiến lược hay kỹ năng đặc trưng để giảm thiểu sợ hãi và 
căng thăng. 


Dĩ nhiên, khi chúng tôi đang nói về sợ hãi và lo lăng 
trong việc phản ứng đến tình thế hiểm họa hay đe dọa, thực 
hiện một cách năng động đối với sự giảm thiêu nguy hiểm 
hay đe dọa có thê là một sự tiếp cận hợp lý, ngay cả nếu nó 
chỉ là một bước nhỏ. Nhưng dĩ nhiên nêu chúng ta không có 
sự kiểm soát gì với đe dọa bên ngoài, và nếu không có những 
bước thực tiễn mà chúng ta có thê thực hiện để giảm thiểu 
hiểm nguy, thế thì chúng ta cần hướng đến những chiến lược 
nội tại để đối phó với sợ hãi. 


Việc nhắc chúng ta rằng không bao giờ chỉ có một phương 
pháp duy nhất để vượt thắng những rắc rối của con người, 
chúng ta cần những vũ khí đa dạng trong kho đề chiến đấu 
với những cảm xúc tàn phá như giận tức, thù hận, hay sợ hãi, 
ở đây. đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu với một vài sự tiếp cận, 
bao gồm việc chia sẻ những nỗi sợ hãi với người khác, kỹ 
năng nhận thức (bao gôm công thức của Tịch Thiên), hay 
kêu gọi trên niềm tin tôn giáo của mỗi hành giả. 


Trong việc nói về những sự tiếp cận khác nhau để giảm 
thiểu sợ hãi, đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đề cập vấn đề các thái 
độ và quan điểm tiềm tàng của chúng ta có thể ảnh hưởng 
việc chúng ta đối phó với sợ hãi như thế nào - bắt đầu bằng 
việc tiếp nhận một quan điểm nền tảng hay cơ cản là nhận 
ra và chấp nhận rằng luôn luôn có thể có một mức độ nào đó 
của sợ hãi trong đời sống, rằng điều này là một phần của đời 


266 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


sống. Ngài cũng chỉ ra rằng cung cách chúng ta nhận thức 
một tình thế đe dọa hay hiểm họa có thể làm nên một sự khác 
biệt lớn. Và, thậm chí quan trọng hơn, chúng ta có thể thay 
đổi một cách thận trọng việc chúng ta nhận thức một tình thế 
đe dọa như thế nào, mà nó có thể là một cung cách hiệu quả 
của việc giảm thiểu sợ hãi. Trong Phần thứ Ba, tôi sẽ diễn tả 
đến một thí nghiệm của đức Đạt Lai Lạt Ma mà trong ấy một 
nhóm đối tượng có thể giảm thiểu sự căng thăng của họ khi họ 
thấy một nhiệm vụ như một thử thách thay vì một đe dọa. Tất 
cả việc thực hiện là một sự thay đổi thận trọng trong quan điểm, 
mà trong ấy họ nhận thức nhiệm vụ trong một cung cách mới. 


Cuối cùng, trong việc nhìn vào tất cả những cung cách 
đa dạng để làm giảm thiểu sợ hãi và băn khoăn này, một 
cách đặc biệt trong những tình thế vượt khỏi sự kiểm soát 
của cá nhân, những nhà khảo sát tổng quát thích chỉ ra một 
đặc trưng quan trọng của bản chất nhân loại: Con người có 
một khả năng mênh mang đề thích ứng, một tiễn trình được 
gọi là thói quen, tiến trình giống như thế trong não bộ chịu 
trách nhiệm cho sự kiện rằng chúng ta không “nghe” tiếng 
tíc tắc của đồng hồ dường như quá to khi chúng ta có nó 
lần đầu tiên, hay tiếng ồn của giao thông bên ngoài cửa số 
dường như quá lớn khi chúng ta lần đầu tiên chuyển vào cư 
xá. Trong cùng cách, mức độ sợ hãi và băn khoăn của chúng 
ta sẽ tự nhiên có khuynh hướng giảm bớt khi chúng ta quen 
với những điều kiện mới - ngay cả những điều kiện chỗ mà 
chúng có thể có một sự đe dọa nào đó. Trong một nghiên cứu 
ở Do Thái, trong thời điểm thường xuyên có những vụ tấn 
công khủng bồ ở xe buýt công cộng, các nhà khảo sát đã thấy 
rằng bên cạnh những chiến lược đương đầu khác mà một cá 
nhân có thê có, chỉ đơn giản đi trên một xe buýt thường xuyên 
hơn sẽ phối hợp với một sự sút giảm của sợ hãi và băn khoăn. 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI s 267 


Sợ hãi có thể có những ảnh hưởng trên cá nhân, nhóm 
người, và những mức độ xã hội. Các xung đột, chiến tranh, 
và những hành vi lan tỏa của công kích và bạo động có thể 
là những kết quả khi sợ hãi bén rễ. Khi đối phó với những 
xung đột chúng ta sẽ thấy rằng khi những ảnh hưởng ngẫm 
ngầm của sợ hãi tiếp tục luồn qua một hay cả hai bên trong 
một cuộc xung đột - là điều đại khái liên hệ đến những sợ hãi 
vì sự an toàn, an ninh, hay ý thức về cá tính mình - cho đến 
khi mà phía bên kia được thấy như một mối đe dọa trong một 
cung cách nào đó, sự xung đột sẽ không bao giờ được giải 
quyết. Đây là cốt lõi của vấn đề trong nhiều trường hợp của 
xung đột khó giải quyết. Đề làm cho vấn đề tệ hại hơn, bạo 
động trong những trường hợp như vậy có thể khó khăn để trừ 
tiệt một cách đặc biệt qua khuynh hướng có hữu của sợ hãi 
để bóp méo suy tư, thôi phồng nhận thức của chúng ta về đe 
dọa, lý do tàn phá, và quan điểm hẹp hòi. 


Loại trừ nhân tố sợ hãi sẽ cùng đồng hành trên con đường 
dài trong việc giải quyết nhiều xung đột. Đây là tại sao biểu 
lộ những sợ hãi của mỗi bên đang trở thành một bộ phận tăng 
cường quan trọng của giải pháp xung đột. Sự tiếp cận này 
liên hệ đến những nhà thương thuyết tìm tòi để giúp các phe 
nhóm xác định, hệ thống, và cuối cùng thông hiểu những nỗi 
sợ hãi tiềm tàng của chính họ, cũng như của những ai thuộc 
phe nhóm đối kháng của họ. Khi những phe nhóm bắt đầu 
xác định, các mối lo sợ thối phòng và xuyên tạc và họ bắt đầu 
thấy thực tại một cách rõ ràng hơn, thì một cảm nhận của tin 
tưởng sẽ thường bắt đầu lớn mạnh, là điều có thê trở thành 
một sự khởi đầu của việc cuối cùng chấm dứt vòng xoay của 
sợ hãi và bạo động. Từ đấy các phe nhóm sẽ bắt đầu để tìm ra 
những giải pháp mà họ chưa bao giờ thấy trước đây. 


Cuối cùng, việc cố gắng áp dụng thử một cách thận trọng 


268 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đề thấu hiểu những nỗi lo sợ của người khác có thể trở thành 
căn bản cho thấu cảm hay cảm thông, cho việc thử “đặt mình 
trong vị thế của người kia” [thì ta sẽ nghĩ như thế nào]. Và 
cùng lúc ấy, chia sẻ nỗi lo sợ của chính mình với phía kia mở 
ra khả năng để họ có thê thấu cảm với chính chúng mình. 
Như chúng ta sẽ thấy trong chương cuỗi cùng của quyền sách 
này, thấu cảm là một trong những chìa khóa chính đề vượt 
thắng xung đột, bạo động, và thành kiến - giải pháp đến rất 
những vấn nạn của nhân loại, với một năng lực chuyển hóa 
Vô song. 


Vào cuối tuần ở Dharamsala, chúng tôi đường như cảm 
thấy rằng đã bao hàm một nền tảng cụ thể nào đấy. Khi tôi 
lắng nghe đức Đạt Lai Lạt Ma tuần ấy, tôi đã cảm thấy rằng 
một sự thấu hiểu rõ ràng hơn về cả những căn nguyên của 
bạo động và bản chất của các cảm xúc tàn phá của chúng ta 
đã bắt đầu hiện ra. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã cho tôi có 
một cái nhìn mới mẻ về căn bản tự nhiên nhân loại của chúng 
ta - không phải là điều gì đấy mà tôi đã nghĩ theo thói thường 
- cũng như phản chiếu trên những nguồn gốc xấu ác của con 
người. Cuối cùng, tôi đã cảm thấy rằng ngài đã chia sẻ một 
số sách lược thực tiên hoàn thiện, bao gồm cả một sự tiếp cận 
hữu dụng để đối phó với sợ hãi. 

Cũng vào cuối tuần ấy, tôi cũng đã phản chiếu trên những 
gì chúng tôi đã thảo luận trước đây ở Dharamsala. Tôi đã 
cảm thấy rằng những loạt thảo luận là đầy hoa trái, kết quả là 
một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về thành kiến và những phương 
cách đề bắt đầu đề vượt qua khỏi suy nghĩ Chúng Ta và Họ. 
Không chỉ thế, mà ngay chính đề tài đầu tiên ngài nêu lên, 
xác định việc tăng trưởng của đơn độc và chán ghét trong xã 
hội chúng ta và sự xói mòn ý thức cộng đồng, ý thức liên hệ 
của chúng ta, đã là điều gì đấy mà tôi thậm chí chưa bao giờ 


ĐỐI PHÓ VỚI SỢ HÃI ‹ 269 


có một suy nghĩ để ý đến, nhưng một khi ngài đã đề cập, nó 
giống như một bức màn đã rơi khỏi mắt tôi - không chỉ tôi 
đã thấy chứng cứ về nó khắp mọi nơi, mà tầm quan trọng của 
nó đến hạnh phúc nhân loại đường như không thê chối cãi 
được, và tôi đã tự hỏi làm sao mà tôi chưa bao giờ chú ý đến 
nó trước đây như thế nảo. 


Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn toại nguyện với sự phong 
phú mà tôi đã tìm thấy trong những cuộc đàm luận của chúng 
tôi. Vẫn cảm thấy đối với tôi giống như có điều gì đấy thiếu 
sót. Dĩ nhiên, mãng thiếu sót được xác định một cách dễ 
dàng: Trong khi chúng tôi truy kích những gốc rễ của bạo 
động đến những cảm xúc tàn phá, tôi cảm thấy chúng tôi 
không có những chiến lược khảo sát để đối phó với chúng 
tương xứng, đề vượt thắng chúng. Nhưng có điều gì đấy nữa, 
một nhân tố thiếu văng khác khó khăn hơn đề xác định. Tôi 
cảm thấy rằng đối tượng chính của những cuộc thảo luận, 
khám phá những quan điểm của đức Đạt Lai Lạt Ma đối với 
việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới phiền não, đang được 
nêu lên. Ngài đã đang nói một cách rõ ràng và trực tiếp về 
những vấn nạn đa dạng của loài người hay các vấn đề có thể 
tác động hạnh phúc của cả các cá nhân và xã hội. Quan điểm 
của ngài đường như có cơ sở hợp lý, như luôn luôn là thế, và 
lời khuyên bảo thực tiễn của ngài thật hữu dụng. Cuối cùng, 
sau một phản chiếu nào đấy, tôi cảm thấy những gì đã làm 
nên sự không hài lòng của tôi. Dường như rằng chúng tôi 
đang tìm cách giải quyết những vấn nạn hay các vấn đề một 
cách từng mảng, từng chút từng chút, nhưng cho đến bây giờ 
chúng dường giống như một sự sưu tập các chủ đề. Đến một 
mức độ như vậy dường như không có bất cứ một loại tiếp 
cận lạm dụng hay chủ đề hay khuôn khổ thống nhất mạnh mẽ 
có thê được dùng như một sự hướng dẫn đề giúp giữ chúng 


270 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ta trên dòng diễn biến đối với cả hạnh phúc cá nhân rộng 
rãi hơn và một thế giới tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, đây không có 
nghĩa là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, vì thế tôi vẫn hy 
vọng rằng cuỗi cùng mọi thứ sẽ đi vào vị trí thích hợp của nó. 


Nguyên tác: Violence Versus Dialogue 
Ấn Tâm Lộ ngày 3/11/2011 





HẠNH PHÚC 
TRONG THÊ Giới PHIỀN NÃ0 








Chương 10: 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI - 
MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


VÀI NĂM đã trôi qua kể từ khi những loạt thảo luận 
cuối cùng của chúng tôi ở Dharamsala. Xảy ra không bao 
lâu sau vụ 11 tháng Chín, những buổi đàm luận này đã tập 
trung trên những chủ đề liên hệ đến thù địch, bạo động, và 
sợ hãi, những trạng thái muôn màu muôn vẻ về cách cư xử 
của con người. Kế từ lúc ấy, chúng ta đã thấy sự xâm chiếm 
Afganistan, với sự sụp đồ của chế độ hà khắc Taliban, và sự 
xâm chiếm lraq, với việc lật đồ Saddam Hussein. Và dường 
như rằng luôn luôn có một loại nào đây của bạo động nồ ra, 
trong một vùng nào này hay một vùng kia của thế giới, trên 
một mức độ nhỏ bé hay rộng lớn, cho một thời gian ngắn 
hay trên một căn bản tiếp diễn lâu dài. Dường như không 
có sự chấm dứt trong cảnh tượng của việc sử dụng bạo động 
để giải quyết xung đột. Thế giới dường như không gần hơn 
nhiều với việc nhận ra sự sáng suốt của đức Đạt Lai Lạt Ma 
về một thế giới, nơi mà chúng ta cảm thấy liên hệ với những 
người khác, thoải mái bất chấp người nào mà chúng ta gần 
gũi, nơi mà sự tốt lành và dịu dàng của chúng ta ngự trị, một 





274 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thế giới thênh thang không bạo động hay sợ hãi, có lẽ ngoại 
trừ những xung đột nhỏ không tránh khỏi giữa những con 
người nơi này và nơi kia. Tuy thế, ngài vẫn đầy hy vọng. Thế 
kỷ vẫn còn trẻ trung. Vẫn còn thời gian cho những thay đổi 
như thế xảy ra. 


Nhưng với quá nhiều rắc rối trong thế giới ngày nay, 
tôi đã tự hỏi, ngài đã duy trì hy vọng như thế nào? Điều gì 
chống đỡ cho sự lạc quan của ngài? Và ngược lại với bối 
cảnh những vấn nạn thách thức của xã hội và vô số những 
căng thắng của đời sông hàng ngày này, mỗi chúng ta cũng 
có những rắc rối cá nhân. Vì vậy, chúng ta đã đối diện với 
một câu hỏi căn bản: Chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc 
trong một thê giới rắc rối như vậy ra sao? 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Hoa Kỳ trên một chuyến hoằng 
pháp, lần này ở Tucson, Arizona. Trong khoảng thời gian 
giữa những loạt bàn luận cuối cùng ở Ấn Độ, chúng tôi vẫn 
tiếp tục gặp gỡ thỉnh thoảng nhưng chúng tôi đã chuyển đến 
những chủ đề khác trong một lúc, nói về những vấn đề liên 
hệ đến kinh tế, thịnh Vượng, lối sống, tham lam, chủ nghĩa 
tiêu thụ, giàu và nghèo”), Lại nữa tôi cũng đã tháp tùng với 
ngài trong một số chuyên diễn thuyết, nhưng với thời khóa 
thuyết giảng dày đặc trong những chuyến hoằng pháp hải 
ngoại, nên một cách tổng quát không phải là thời gian thích 
hợp đề thỉnh cầu cho những buổi đàm luận trong chiều sâu 
về những đề đề tài phức tạp. 

Tuy nhiên, Tucson thì khác biệt. Chính là ở đây, tiểu bang 
quê nhà của tôi ArIzona, nơi mà chúng tôi đã tiễn hành những 
buổi thảo luận đầu tiên về hạnh phúc con người nhiều năm 


1. Những thảo luận này sau cùng sẽ xuất hiện trong một trong những 
tập sách còn lại của loạt sách Nghệ Thuật Hạnh Phúc. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 275 


trước đây, những buổi đàm luận cuối cùng được ghi chép 
trong quyền sách Nghệ Thuật Hạnh Phúc?. Đây là lần đầu 
tiên ngài trở lại thăm ArIzona. Vì vậy, sau hơn một thập niên, 
chúng tôi ở đây một lần nữa, vẫn khám phá chủ đề hạnh phúc 
nhân loại. Sự bố trí của sa mạc Sonoran, giữa ngọn những 
đồi đá, những cây xương rồng saguaro cao ngất, mùi hương 
phảng phất của những cây bụi sa mạc, gợi lên một cảm giác 
nhớ nhà. Thế nào đấy dường như đúng là nơi mà chúng tôi 
tiếp tục những cuộc thảo luận ở đây, một chỗ nhắc nhở về 
những chu kỳ của đời sống, những vòng xoay bất tận xoay 
tròn chung quanh và không thay đổi cốt lõi của nó - câu hỏi 
tồn tại mãi mãi về vấn đề tìm kiếm hạnh phúc. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma với một ngày đầy các buổi làm việc. 
Bên cạnh một buổi ăn trưa ngắn riêng tư trong khách sạn nơi 
ngài ở, gần như mỗi phút của ngài đã được ghi chép chắc 
nịch. Tuần ấy, ngài thuyết giảng một trong những giáo huấn 


Đạo Phật mà ngài rất ưa thích, Hướng Dẫn Lối Sống Bồ 
Tát (Bodhicarayavafara) của Tịch Thiên. Những buổi thuyết 
giảng dài mỗi buổi sáng và buổi chiều chỉ có một ít thời gian 
cho những hoạt động khác. Thông thường, bất cứ một giây 
phút hiếm hoi nào mà ngài rảnh rỗi giữa những sự kiện công 
cộng và riêng tư sẽ bị lắp đầy với những buổi tiếp kiến ngắn 
gọn. Tuy nhiên, trong trường hợp này do bởi môi liên hệ địa 
phương của tôi, những, người tô chức cuộc thăm viếng của 
đức Đạt Lai Lạt Ma đến Tueson đã giúp để làm cho thuận 
tiện một cách tử tế một số khoảng thời gian dài hơn để chúng 
tôi gặp gỡ nhau, sau buổi điểm tâm vào những buổi sáng hay 
tiếp theo buổi thuyết giảng của ngài vào xế trưa. 


2. Đã được Thượng tọa Tâm Quang dịch với tựa đề Nghệ Thuật tạo 
Hạnh Phúc. 


276 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Tôi đã đến khách sạn của ngài rất sớm vào buổi sáng cho 
buổi gặp gở đầu tiên của chúng tôi. Không thật sự là một 
“người của buổi sáng®”, tôi vừa mới uống xong ly cà phê 
của tôi, và vẫn còn đang vật vả để thấy màu sắc. Khi tôi tiền 
vào phòng khách của khách sạn, đức Đạt Lai Lạt Ma hiện 
ra từ phòng ngủ bên cạnh với những bước chân nhanh nhẹn 
và một nụ cười mỉm ấm áp, chào tôi một cách hoạt bát trong 
tinh thần sinh động. Như mỗi chuyến du hành thường lệ của 
ngài, ngài đã dậy từ bốn giờ sáng, đã dành hơn ba giờ đồng 
hồ trong thiền quán và cầu nguyện, và đã dùng xong buồi 
điểm tâm giản dị của ngài với món tsampa'® truyền thống của 
Tây Tạng. Đây là thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của ngài. 


Chúng tôi mở đầu với một cuộc đối thoại nhỏ tổng quát 
khởi đầu khi ngài giũ đôi dép săng-đan nhựa ra và tréo chân 
ngồi xếp bằng, chân không, trên một cái ghế nệm dựa to 
rộng. Mặc dù bằng những tiêu chuẩn của Arizona, nhiệt độ 
đầu mùa thu đã là giảm bớt một cách thú vị so với mùa hè 
hung hãn, nhưng đức Đạt Lai Lạt Ma, người thường không 
thích thời tiết nóng bức, đã nhận xét về cái nóng của sa mạc 
khi tôi ngồi xuống trên chiếc ghế nệm dài đối diện với ngài 
và lấy tập ghi chép ra. Khi tôi chuẩn bị máy thu âm trên bàn 
cà phê đối diện với chúng tôi, chúng tôi đã nói chuyện trong 
vài phút về việc ngài trở lại Tucson sau nhiều năm. Nhưng với 
quá nhiều câu hỏi mà tôi muốn trình bày, trong một lúc rất ngắn 
ngủi chúng tôi lại bắt đầu cuộc đàm luận đã có từ lâu của chúng 
tôi, khơi lại từ những gì chúng tôi đã dở dang ở Dharamsala. 


3. A morning person: Một người của buôi sáng: Một người cảm thấy 
tuyệt vời nhất với những giờ khắc trước buổi trưa. 

4. Tsampa: Đôi khi được gọi là thức ăn quốc gia truyền thống của Tây 
Tạng. Món tsampa là món ăn căn bản của người Tây Tạng. Nhiều người Tây 
Tạng quanh năm chây tháng chỉ sống bằng món tsampa và trà đến suốt đời. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 277 


Nhanh chóng đi xuyên vào ngay trung tâm của vấn đề đã 
sẵn sàng, câu hỏi của vấn đề tìm kiếm hạnh phúc như thế nào 
trong thế giới phiền não của chúng ta, tôi bắt đầu, “Ngài biết 
không, thưa Đức Thánh Thiện, khi ngài nghĩ về tất cả những 
vấn nạn của thế giới, những rắc rối đã làm xói mòn hạnh 
phúc của nhân loại - bạo động, khủng bó, thành kiến, nghèo 
đói, và khoảng cách giữa giàu và nghẻo, môi trường,v.V... - 
và nghĩ về việc tất cả các vấn đề này bao la như thế nào, đôi 
khi tất cả dường như quá đáng, không thể làm được... ý tôi 
muốn nói, với quá nhiều đau khổ trong thế giới, khả năng của 
con người trong việc tìm kiếm hạnh phúc chân thật đôi khi 
dường như quá xa xôi.” 


“Howard, bây giờ một việc là - chúng ta đã và đang nói 
về hạnh phúc con người trên mức độ xã hội. Và trên mức độ 
này những điều kiện bên ngoài có thể có một tác động nào 
đây trên hạnh phúc của những aI đang sống trong xã hội Ấy. 
Vì vậy, chúng ta cần hành động trên vấn đề vượt thắng nhiều 
vấn nạn trong xã hội ngày nay. Chúng ta cần thực hiện một 
nỗ lực đề thay đổi mọi thứ trong bất cứ cung cách nào chúng 
ta có thể, ngay cả những phương thức nho nhỏ, vì thế những 
điều kiện xã hội được tạo nên có thể thúc đây những hạnh 
phúc rộng lớn hơn cho tất cả những thành viên trong xã hội 
ấy. Điều đó là quan trọng. Đấy là trách nhiệm của chúng ta, 
nhưng khi chúng ta nói về việc thúc đây hạnh phúc của nhân 
loại, chúng ta cần phát biểu về điều này trên hai mức độ: Nội 
tại và ngoại tại. Vì thế, chúng ta cần hành động đối với việc 
giải quyết những rắc rối ngoại tại, nhưng cùng lúc ấy, chúng 
ta cần tìm một phương cách đề đương đầu một cách nội tại, 
trên mức độ cá nhân, do vậy chúng ta có thể duy trì hạnh 
phúc cá nhân trong sự giáp mặt với những vấn nạn thê giới.” 


“Do vậy, tại điêm này, tôi muôn chuyên sang mức độ cá 


278 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nhân, và khám phá những phương cách đề tìm ra hạnh phúc 
mặc cho những rắc rối của thê giới,” tôi nói. 

“Tốt lắm,” ngài trả lời. 

“Nhưng ngài biết không,” tôi thở dài, “với quá nhiều rắc 
rối trong thế giới ngày nay, quá nhiều căng thắng và khó 
khăn trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi dường như cung 
cách tốt nhất đề đôi phó với nó tất cả sẽ chỉ là phớt lờ mọi thứ 
diễn biến chung quanh ta, hay trở thành một nhà ấn dật hay 
điều gì đấy. Nhưng điều đó không thê là giải pháp.” 

“Vâng, thế giới thật sự có nhiều rắc rối,” đức Đạt Lai Lạt 
Ma đồng ý- “Nhưng chúng ta không cần phải rút lui khỏi 
thế giỚI để tìm hạnh phúc.” Ngài dừng. lại một lúc để với 
tới chiếc tách trà trên bàn, rồi tiếp tục. “Ông biết không, câu 
hỏi này thật sự, nhắc tôi một chút về lần tôi ở Đức Quốc khi 
người phỏng vấn hỏi rằng tôi có nghĩ là căng thắng ấy là một 
đặc trưng nhận thức của thế giới ngày nay, của xã hội hiện 
đại không.” 

“Ngài đã nói gì với ông ấy?” 

“Tôi nói với ông ta là không! Trong thực tế, nêu điều đó 
đúng, thế thì tất cả chúng ta đều nghĩ về một nơi không có 
TV, không có giao tiếp, không có bất cứ một tiện nghi hiện 
đại nào, và không có thực phẩm tốt lành [cho thân thể và 
tinh thần] như vậy!” Đức Đạt Lai Lạt Ma đáp lại. “Đối với 
tôi,” ngài tiếp tục, “bất cứ một nơi nào như vậy có thê là, tôi 
không nghĩ rằng chỗ ấy nhất thiết là một chốn sung sướng, 
không căng thắng đề sống! Vì thế, những tình trạng như căng 
thăng và băn khoăn là những thẻ trạng nội tại, trái lại những 
điều kiện của xã hội chúng ta là ngoại tại - chúng không tạo 
nên sự căng thắng của chúng ta một cách trực tiếp. Căng 
thắng và những tình trạng tỉnh thần tiêu cực này phải hoạt 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 279 


động với đáp ứng của chúng ta đến những điều kiện đó, và 
cho thấy một sự thiếu vắng năng lực nào đó để đương đầu 
với môi trường của chúng ta. 

“Vậy nên, nếu ông phản chiếu, ông sẽ thấy rằng nhiều 
đau khổ của chúng ta trong đời sống được làm ra không phải 
bởi những nguyên nhân ngoại tại mà bởi những sự kiện nội 
tại chăng hạn như việc sinh khởi của những cảm xúc phiền 
não. Và phương pháp đối trị tốt nhất cho tình trạng xâu xé 
nội tại này là việc nâng cao khả năng của chúng ta để xử trí 
với những cảm xúc này, và nghiên cứu việc đương đầu với 
môi trường, những tình thế tiêu cực, v.v..., như thế nào.” 

“Chỉ để làm cho sáng tỏ,” tôi hỏi, “khi ngài liên hệ đến 
việc “xử trí những cảm xúc này", ngài đang liên hệ đến việc 
nghiên cứu việc chỉnh đốn những cảm xúc của chúng ta như 
thế nào, hay một cách chính xác hơn, làm việc trong vấn đề 
vượt thắng những cảm xúc tiêu cực chăng hạn như giận tức, thù 
hận, tham lam, ganh ty, ngã lòng, v.v... như thế nào? Nói cách 
khác, ngài có liên hệ đến tiến trình rèn luyện tâm thức không?” 

“Vâng,” ngài khẳng định. “Trong quá khứ, ông và tôi đã 
từng nói về việc rèn luyện tâm thức, hay những gì đôi khi tôi 
gọi là nguyên lý nội tại, như một phương pháp của việc trau 
dồi hạnh phúc lớn hơn, vì thế tôi nghĩ...” 


Hy vọng ngài không thảo luận qua loa chủ đề này bởi vì 
chúng tôi đã nói về điều này trong quá khứ, tôi cắt ngang một 
cách nhanh nhầu. “Vâng, chúng ta đã nói về điều này, nhưng 
tôi nghĩ đây là một chỗ tuyệt vời để bắt đầu hôm nay! Bởi 
vì trong một đợt gặp gỡ ở Dharamsala lúc trước, chúng ta đã 
thảo luận về những hành động xấu ác và bạo động, và chúng 
ta đa truy tầm nguyên nhân của điều này đến gốc rễ của nó là 
những cảm xúc tiêu cực, tàn phá. À, trong những thảo luận 


280 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


này chúng ta đã dành một thời gian nào đấy trên một cảm 
xúc tiêu cực đặc thù là sợ hãi, nhưng chúng ta đã không đi 
vào thảo luận sâu hơn về việc đối phó với những thứ khác, 
hay những cảm xúc tiêu cực phổ quát. Tôi muốn trở lại chủ 
đề ấy, vì thế hôm nay sẽ thật tuyệt để ôn lại sơ qua về những 
chủ đề quan trọng,” tôi bàn thế. “Và bên cạnh ấy, trong quá 
khứ chúng ta đã thảo luận điều này chỉ trong phạm vi của việc 
phát triển cá nhân, bây giờ chúng ta cũng đang bàn thảo những 
vẫn đề này nhưng trong một phạm vi khác biệt, trong một khung 
cảnh hay nhận thức những nhân tố xã hội rộng hơn.” 


Với một nụ cười tế nhị trên khuôn mặt, một nụ cười mỉm 
chủ yếu với đôi mắt ngài, tôi nghĩ có thê bởi vì ngài hài lòng 
với nhiệt tình bám theo chủ đề của tôi, ngài đồng ý với thỉnh 
cầu của tôi, và nói, “Okay. Để ôn lại, thế thì, sự rèn luyện 
tâm thức này liên hệ đến việc trau dồi những thẻ trạng tích 
cực của tâm và vượt thắng những tình trạng tiêu cực của 
tâm thức, những cảm xúc tàn phá, hay những gì được biết 
như các cảm xúc phiền não. Khi chúng ta thảo luận trong 
quá khứ, theo giáo thuyết nhà Phật, những thê trạng tích cực 
tinh thần là những thứ đưa đến hạnh phúc lớn hơn. Những 
cảm xúc tiêu cực hay tàn phá tạo nên sự quấy nhiễu trong 
tâm thức chúng ta, phá hoại niềm hạnh phúc tinh thần của 
chúng ta. Những cảm xúc phiền não này làm cho khổ đau 
hơn. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta xem những phẩm 
chất tinh thần tích cực này là những phương thuốc đối trị đến 
các tình trạng phiền não hay tàn phá tinh thần - khi chúng ta 
tăng cường cảm xúc tích cực, sẽ có một sự giảm thiểu tương 
ứng trong sự ảnh hưởng và năng lực của cảm xúc tiêu cực. 
Vì vậy, trong sự thực hành Phật giáo, có những nhân tố tỉnh 
thần tích cực nào đó hoạt động như những phương thức đối 
trị đến những cảm xúc tiêu cực hay tàn phá tương ứng - thí 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 28] 


dụ, kiên nhẫn và bao dung hoạt động như một loại thuốc đối trị 
đến giận tức, từ ái và bi mẫn như một loại đối trị đến thù hận, và 
những nhân tố chăng hạn như toại nguyện và giản dị hoạt động 
như phương thức đối trị đến thèm khát và tham muốn, v.v... 


“Ô, một thứ khác nữa,” ngài thêm sau khi ngắt giọng; “ở 
đây chúng ta đang nói về những nguyên tắc nội tại. Nhưng 
như tôi thường đề cập, nguyên tắc nội tại này cần được liên 
kết với nguyên tắc đạo đức, hành động như một cung cách 
phẩm hạnh. Khi chúng ta giảm thiêu những cảm xúc tàn phá, 
chúng ta cũng cần hành động trên việc vượt thắng những 
thái độ tàn phá tùy tùng của chúng, là những thứ cũng có thể 
đưa đến những thứ khốn khó và khổ đau. Do vậy, khi chúng ta 
phát triên những phẩm chất tinh thần tích cực này, những thay 
đổi nội tại cần được biến thành thái độ của chúng ta, trong việc 
tương tác với người khác như thế nào. Điều đấy là quan trọng.” 

Có lẽ một ngày nào đấy thế giới sẽ tiếp nhận những 
nguyên tắc bất bạo động một cách rộng rãi, khi sự ngu ngơ 
về thành kiến và tàn nhẫn của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
sẽ là một vấn đề phổ biến của quá khứ, khi nghèo khó và đói 
kém đã được loại trừ, những quyền căn bản của con người 
được ban cho tất cả, và những điều kiện xã hội thúc đây hạnh 
phúc được rộ nở. Có lẽ một ngày nào đấy. Khi nào là ngày ấy 
thì không chắc chắn. Nhưng một điều chắc chắn là sự thay 
đổi xã hội cần có thời gian. Chúng tôi đã chia tay với câu hỏi 
đương đầu với những vẫn nạn của thế giới chúng ta như thế 
nào mà vẫn duy trì được niềm vui. Chúng tôi đã trở lại với 
trình độ của cá nhân, khám phá sự tiếp cận nội tại đến hạnh 
phúc như chúng tôi đã hoàn thành ở đây tại Tucson nhiều 
năm về trước đó. Nhưng hiện tại, chúng tôi nói về những 
vẫn đề này trong một phạm vi xã hội rộng hơn. Và bây giờ, 
nghiên cứu khoa học đã nói về giá trị sự tiếp cận của đức Đạt 


282 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Lai Lạt Ma đến hạnh phúc, tính hiển nhiên đã thiếu văng vào 
thời gian những cuộc đàm luận đâu tiên của chúng tôi. 


Khi tôi lắng nghe ngài bắt đầu phác thảo sự tiếp cận của 
ngài với nghịch cảnh của đời sống và vẫn duy trì hạnh phúc, 
tôi đã ngạc nhiên bởi những sự tương đương với chính các 
khám phá mới mẻ nhất của khoa học. Trong những năm ở 
giữa từ khi phát hành quyên Nghệ Thuật Hạnh Phúc, tôi đã 
theo dõi sát những phát triển mới trong nghiên cứu khoa học 
về hạnh phúc và những cảm xúc tích cực, và bây giờ tôi bắt 
đầu thấy một số khám phá khoa học then chốt phục vụ để tỏa 
ra ánh sáng mới trên sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma, là 
điều dĩ nhiên được căn cứ trên những nguyên lý và các sự 
thực tập Phật pháp cô truyền. 


Trong thảo luận về việc những cảm xúc tích cực hoạt 
động như những loại thuốc giải độc hay phương pháp đối trị 
đến những cảm xúc tiêu cực như thế nào, đức Đạt Lai Lạt 
Ma đang ôn lại một số nguyên tắc tiếp cận nền tảng của đạo 
Phật đến hạnh phúc. Sự tiếp cận này căn cứ trên ý tưởng rằng 
một khi chạm trán với sự sống còn cơ bản của chúng ta, hạnh 
phúc được quyết định nhiều bởi thê trạng của tâm thức chúng 
ta hơn là do những hoàn cảnh, điều kiện, hay sự kiện ngoại 
tại. Xa hơn nữa, theo quan điểm đạo Phật, chúng ta có thể 
trau đồi hạnh phúc một cách thận trọng bằng việc rèn luyện 
tâm thức chúng ta, bằng việc tái cấu trúc quan điểm và thái 
độ của chúng ta. Từ nhận thức này, chúng ta có thể trau đồi 
hạnh phúc rất giống việc phát triển bất cứ một kỹ năng nào 
khác, qua việc rèn luyện và thực tập. 


Thực tập việc rèn luyện tâm thức bắt đầu với việc làm 
quen chính mình với tất cả những loại thê trạng tỉnh thần hay 
cảm xúc khác nhau mà chúng ta có thể trải nghiệm trong đời 
sống hàng của chúng ta, rồi thì phân loại chúng như tích cực 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 283 


hay tiêu cực tùy theo việc hoặc là chúng đưa đây rốt ráo đến 
hạnh phúc lớn hơn hay khổ đau lớn hơn. Vì vậy, những cảm 
xúc như từ ái bi mẫn, tử tế ân cần, kiên trì nhẫn nại, tha thứ 
bao dung, hy vọng, v.v... được nhận ra như những cảm xúc 
tích cực. Những cảm xúc này không chỉ liên kết với hạnh 
phúc lớn hơn theo quan điểm Phật giáo mà cũng có hàng 
trăm nghiên cứu khoa học trong những năm gần đây cho thấy 
rằng những cảm xúc tích cực có những ảnh hưởng lợi ích 
trên sức khỏe thân thê, sức khỏe tỉnh thần, những mối quan 
hệ, và toàn bộ thành công trong đời sống, kê cả thành công 
nghề nghiêp và thịnh vượng tài chính. 


Dĩ nhiên, cũng có nhiều cảm xúc và thê trạng tỉnh thần có 
thể dẫn đến khổ đau, đối nghịch, thù hận lớn hơn, cực kỳ băn 
khoăn, ghen ty, tham lam, bất lương, thành kiến, v.v... Những 
thứ này gọi là các cảm xúc tiêu cực, mặc dù trong những cuộc 
thảo luận, chúng tôi thỉnh thoảng sử dụng những tên gọi khác 
xen kẽ nhau - chắng hạn như cảm xúc tàn phá, cảm xúc quấy 
rầy, hay klesha trong Sanskrit, đôi khi được chuyên dịch là 
“cảm xúc phiền não” hay “vọng tưởng”. Trong khi những 
thuật ngữ “cảm xúc tích cực” và “cảm xúc tiêu cực” được 
sử dụng một cách phổ biến, những dạng thức này không giới 
hạn đến những gì chúng ta định nghĩa một cách quy ước như 
những cảm xúc thật sự - thí dụ, trung thực lương thiện, tha 
thứ bao dung, kiên trì nhẫn nại hay khiêm tốn được bao gồm 
trong những cảm xúc tích cực, trong khi bất lương hay thiếu 
tự giác có thê được thấy như những cảm xúc tiêu cực. Nhưng 
bất cứ thuật ngữ nào chúng ta lựa chọn để sử dụng, nguyên tặc 
then chốt Phật giáo ở đây là cảm xúc tiêu cực và phương thức 
đối trị của nó là không tương hợp với nhau một cách nền tảng, 
và chúng ta không thể trải nghiệm cả hai trong cùng chính một 
thời điểm - cảm xúc tích cực hoạt động để xua tan cảm xúc tiêu 


284 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cực, giống như việc chuyên sang ánh sáng sẽ xua tan bóng tối. 
Do vậy, giống như chúng ta trau đồi dần dần cảm xúc tích cực, 
tăng cường năng lực của nó, sẽ có một sự giảm thiêu tương ứng 
cảm xúc tiêu cực, cũng như hòa nước lạnh vào trong nước nóng 
- khi chúng ta đồ nước lạnh nhiều hơn, sẽ có một sự sụt giảm 
tương hợp trong nhiệt độ của nước. 


Trong thập niên qua, chứng cứ nghiên cứu khoa học mới 
nôi bật lên để chứng tỏ giá trị của nguyên tắc Phật giáo này 
trong một SỐ cung cách đáng ngạc nhiên. Thí dụ, trong một 
thí nghiệm có ảnh hưởng sâu xa được điều khiển bởi Tiến 
sĩ Barbara Fredrickson, một trong nhà nghiên cứu hàng đầu 
của thế giới về những cảm xúc tích cực, cùng với những 
đồng nghiệp tại Đại Học Đường Michigan, băn khoăn và 
căng thăng được gây ra trong một nhóm đối tượng bằng việc 
nói với họ rằng họ chỉ có vài phút đê chuẩn bị một phát biểu 
sẽ được quan sát bởi những đồng bạn và được đánh giá. Như 
người ta có thê phỏng đoán, những mức độ của sợ hãi và băn 
khoăn lập tức bừng dậy cùng với phản ứng căng thăng thân 
thể, kê cả nhịp tim đập gia tăng, áp huyết cao lên, sự co thắt 
mạch máu ngoại biên, cơ bắp căng lên, v.v... Sau khi kích 
thích những phản ứng căng thắng này, các đối tượng được 
cho hay rằng buổi nói chuyện được đình lại và họ không cần 
phải làm điều này. Ôi chao! Rồi thì những nhà nghiên cứu chia 
đối tượng thành bốn nhóm, gây ra một cảm xúc khác trong mỗi 
nhóm bằng việc cho họ xem những đoạn phim được biết đề: 


I- Gợi lên sự vui thích (một cảm xúc tích cực đánh thức 
nhanh mạnh). 


2- Toại nguyện và trầm tĩnh (một cảm xúc tích cực đánh 
thức chậm yêu). 


3- Buôn râu (một cảm xúc tiêu cực). 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 285 


4- Nhóm kiềm chế thần kinh (việc gợi lại cảm xúc không 
thay đôi). 


Những nhà khảo sát đã thấy rằng các đối tượng cảm nhận 
những cảm xúc tích cực hồi phục nhanh chóng hơn nhiều 
đối với những ảnh hưởng của băn khoăn của nhóm kiềm chế. 
Những nhà khảo sát đã khám phá ra rằng nhịp đập của tim và 
áp huyết của những đối tượng với các cảm xúc tích cực trở 
lại bình thường nhanh chóng hơn nhiều so với nhóm kiềm 
chế, trong khi nhóm “buồn rầu” cần nhiều thời gian hơn để 
hồi phục so với những nhóm kiêm soát bình thường - sự 
chỉ đạo của Fredrickson đề xuất một lý thuyết mới về chức 
năng của những cảm xúc tích cực. Gọi lý thuyết của bà là 
Giả Thuyết Cởi Mở, bà đề xuất ý kiến rằng những cảm xúc 
tích cực phục vụ để “cởi mở” hay làm mất tác dụng các ảnh 
hưởng tỉnh thần và thân thể của những cảm xúc tiêu cực: Nói 
cách khác, ý kiến là những cảm xúc tích cực hoạt động như 
những loại đối trị đối với những cảm xúc tiêu cực! 

Điều này có quan hệ mật thiết với sự tin tưởng của đức 
Đạt Lai Lạt Ma, phát biểu đến phóng viên phỏng vấn người 
Đức mà ngài đã đề cập, rằng không phải xã hội hiện đại tạo 
nên căng thăng một cách tự động. Dĩ nhiên, không có thắc 
mắc rằng tình trạng phổ quát của thế giới và những điều kiện 
của xã hội hiện đại có thể gây ra căng thắng một cách cao độ. 
Một sự thật được nhìn nhận một cách rộng rãi trong những 
nhà khoa học là theo quan điểm tiến hóa, thân thể và não bộ 
con người được thiết kế cho kỷ nguyên Canh Tân®, không 


5. Thế Pleistocen hay thế Canh Tân là một thế địa chất, theo truyền thông kéo 
dài từ khoảng 1.806.000 tới 11.550 năm trước ngày nay, tuy nhiên kê từ ngày 
30-6-2009, IUGS đã phê chuẩn đề nghị của ICS về việc kéo lùi thời điểm bắt 
đàu của thế này về 2,588+0,005 triệu năm để bao gồm cả tầng Gelasia. 





286 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


phải cho xã hội công nghiệp và kỹ thuật hiện đại. Chúng ta 
đã tiền hóa trong những nhóm nhỏ trên những đồng cỏ rộng 
lớn, không phải trong những thủ phủ vươn dài không lồ, với 
những con người chồng chất lớp này lên lớp khác trên đỉnh 
của nhau trong những tòa nhà vươn cao nhô lên hàng trăm 
thước trong không khí. Thân thể và não bộ chúng ta không 
phải được cấu tạo để dự vào hệ thống giao thông tắt ngẽn 
n sự chằng chịt của các con đường với những ngã ba, ngã 

. kèn kêu ¡nh ỏi chung quanh chúng ta, phải hội họp 
n. ngừng nghỉ cả ngày, làm những bài báo cáo trong giờ 
phút chót, bị tấn công dồn dập với các loại kích thích giác 
quan liên tục từ phim ảnh và trò giải trí, e-mail tới tấp không 
có thời gian đề trả lời, cũng như máy truyền hình và truyền 
thanh báo tin hàng giờ về đủ loại thảm họa do thiên nhiên và 
con người gây ra. Ngay cả mười phút xem tin tức có thể làm 
cho mức độ căng thăng chúng ta cất cánh. Và những nghiên 
cứu đã cho thấy răng ngay cả tiếng ồn ô nhiễm chung quanh 
chúng ta, chúng ta phân ly với môi trường và thậm chí không 
chú ý đến, những nơi chốn đòi hỏi trên hệ thống thần kinh 
của chúng ta mà chúng ta đã không được xây dựng cho sự 
thích ứng. 


Kết quả của tất cả điều này thường là một sự kích thích 
kinh niên mức độ thấp trong sự đáp ứng căng thắng của 
chúng ta, bơm ra những kích thích tố căng thắng trong những 
cách mà thân thể chúng ta được cấu trúc. Những kích thích tố 
căng thắng này được cấu thành để thực hiện một hành động 


6. Savanna: Xavan hay còn gọi là trảng cỏ, đồng cỏ khô là một kiểu 
hệ sinh thái trảng cỏ xen cây bụi, với một số loài cây thân gỗ nhỏ thưa 
thớt, xen kẽ các khoảnh đất đá trống trọc với rất nhiều khối đá lộ đầu trơ 
trụi. Vùng xa van phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới khô Châu Mỹ, Châu 
Phi, Châu Á và Châu Đại Dương, nơi có mùa khô kéo dài. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 287 


nhanh, dứt khoát trong một khuynh hướng bùng lên cố gắng 
và rồi trở lại bình thường; chúng được cấu tạo đề đối phó với 
những thú săn môi và những. kẻ gây hân nguy hiểm, không 
phải để lo lắng hàng tháng về một số thi cử, căng thắng tài 
chính, hay mất việc. Hệ thống đáp ứng căng thắng của chúng 
ta được thiết kế cho những chiến trận chớp nhoáng với một 
con cọp răng bén nhọn, không phải cho một cuộc chiến dai 
dẳng trong một phiên tòa ly dỊ. Nhưng gì thuận tiện cho thân 
thể chúng ta trong một biến động ngắn hạn có thê rất tai hại 
đối với những tai họa dài hạn. Hành động dài hạn của hệ 
thống đáp ứng căng thăng hay phơi bày kinh niên đến những 
kích thích tố căng thắng có thể thay đồi sự hoạt động và cầu 
trúc của những tế bào não quan trọng cho trí nhớ, cũng như 
tạo nên vô số rắc rối sức khỏe. Rồi thì, thêm vào loại căng 
thắng kinh niên quá khứ này của đời sống hiện đại, chúng ta 
cũng chiến đầu với những tình cảnh bắt lợi làm chúng ta xáo 
trộn, gợi lên các cảm xúc tiêu cực chăng hạn như giận tức 
hay băn khoăn, phối hợp với những cao điểm ác liệt trong 
đáp ứng căng thắng, phản ứng đánh - hay - chạy. 


May mắn thay, như đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị, có một 
cách đề vượt thắng những phản ứng căng thắng kinh niên và 
gay gắt - và như cuộc thí nghiệm của Fredrickson cho thấy 
những cảm xúc tích cực có thể hoạt động như phương thuốc 
đối trị, đảo ngược lại những ảnh hưởng tiêu cực của đáp ứng 
căng thăng. Dĩ nhiên, điều này đưa chúng ta đến một vấn đề 
nên tảng, vấn đề then chốt: Chúng ta có thể nghiên cứu các 
cảm xúc của chúng ta, đặt chúng ở dưới sự kiểm soát một 
cách chủ động hay không? Và ở đây chúng ta đang nói về một 
phương pháp của việc sản sinh sự gia tăng bền bỉ trong những 
cảm xúc tích cực, chứ không chỉ là một kinh nghiệm ngắn ngủi 
nhất thời của cảm xúc tích cực từ việc xem các đoạn phim. 


288 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Khi cuộc đàm luận của chúng tôi tiếp tục, đức Đạt Lai 
Lạt Ma sẽ đi tới trả lời câu hỏi này. 

Tiếp tục cuộc đàm luận của chúng tôi về trau đồi hạnh 
phúc bằng việc rèn luyện tâm thức, đức Đạt Lai Lạt Ma giải 
thích, “Một vấn đề khác - trong việc bổ sung cho những 
phương thức đối trị đặc thù đối với những cảm xúc tiêu cực, 
cũng có một phương thuốc tổng quát. Như ông biết trong 
truyền thống Phật giáo, chúng tôi xem tất cả những cảm xúc 
phiền não có gốc rễ trong vô minh sỉ ám - nhận thức sai lầm 
về tính bản nhiên chân thật của thực tại. Do thế, phương thức 
đối trị đến vô minh si ám, được biết như nhân tố Tuệ Trí, hay 
sự phát sinh tuệ giác nội quán vào trong tính bản nhiên chân 
thật của thực tại, có thê được thấy nhưu một phương thức 
đối trị phố quát có thể loại trừ tất cả những cảm xúc tiêu cực 
ngay gốc rề của chúng. 


“Cũng thế,” ngài thêm, “đối với những cảm xúc tích cực 
và tiêu cực này, theo quan điểm của đạo Phật, chúng tôi nói 
rằng những cảm xúc tích cực có một nên tảng vững chắc, căn 
cứ trên thực tại, trong khi các cảm xúc tiêu cực thiếu một 
cơ bản vững vàng và tổng quát là căn cứ trên nhận thưc sai 
lầm, bóp méo hay vọng tưởng điên đảo về thực tại. Thí dụ, 
từ bi đối với người khác căn cứ trên việc nhận ra rằng ngưởi 
kia, giỗng như chính mình, cũng muốn hạnh phúc và không 
muốn đau đớn cùng khổ sở. Đây là một quan điểm có căn cứ, 
một bộ phận của thực tại. Trái lại, với một cảm xúc như thù 
hận, chúng ta sẽ thấy rằng nó thường căn cứ trên nhận thức 
về cá nhân như một trăm phần trăm tiêu cực hay tệ hại, giống 
như là bản chất thường còn, không thay đổi của người ấy. Đó 
là một bóp méo về thực tại, vì nêu chúng ta khảo sát một cách 
sâu sát, mỗi người sẽ có một phẩm chất tích cực nào đây, và 
người ta cũng sẽ có khả năng đề thay đồi.” 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 289 


Quen thuộc với những khái niệm này từ việc tham dự 
nhiều buổi nói chuyện công cộng của ngài cũng như những 
buổi đàm luận riêng tư, tôi gật đầu, rồi thì lái cuộc thảo luận 
trở lại những gì tôi xem như là các vấn đề thực tiễn hơn, tôi 

óI ói, “Ngay bây BIỜ, đê qua một bên những thứ như nền tảng 
vững chắc hay gôc rễ có hữu của tất cả những cảm xúc tiêu 
cực này, vân đề chính ở đây là việc phát triển khả năng đề 
đương đầu với môi trường, nghịch cảnh và những căng thăng 
của đời sống hàng ngày và đề tìm hạnh phúc. Vì vậy, nêu các 
cảm xúc tích cực là phương thức đối trị, thế thì câu hỏi hợp lý 
là trau đồi chúng như thế nảo... và tôi phỏng đoán rằng, một 
cách căn bản, câu hỏi chính ở đây là chúng ta có thể nghiên 
cứu đề đương đầu như thế nào với...” 


Đoán trước phần còn lại của câu hỏi, đức Đạt Lai Lạt Ma 
tiếp tục, “Vì vậy, tôi nghĩ đến một sự mở mang rộng rãi thái 
độ và nhận thức của con người đóng một vai trò quan trọng ở 
đây. Một điều chắc chăn là: Chúng ta nhìn thế giới quanh ta 
như thế nào, chúng ta nhìn người khác như thế nào, và chúng 
ta diễn dịch các hoàn cảnh của chúng ta và những sự kiện 
diễn tiễn quanh ta chúng ta như thế nào, chắc chắn có thể ảnh 
hưởng đến việc chúng ta có thể đáp ứng đến môi trường của 
chúng ta, thế giới của chúng ta, và những rắc rối của chúng. 
Đây là quan điểm nền tảng của chúng ta. Và tôi nghĩ điều này 
liên hệ một cách trực tiếp đến khả năng của chúng ta trong 
việc đương đầu với những rắc rối và duy trì hạnh phúc. Thế 
nên, chúng ta cần đặt sự chú ý đến trình độ này và phát triển 
một quan điểm và các thái độ cho chúng ta sức mạnh và có 
thể giúp chúng ta đương đầu.” 

“Thưa Đức Thánh Thiện, tôi nghĩ rằng tôi cứ tiếp tục hỏi 
đi hỏi lại cùng một vấn đề “ - Tôi cười - nhưng tôi đang tự 
hỏi ngài có thê để xuất một vài phương pháp đặc thù hay cụ 


290 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thể giúp chúng ta đương đầu. Thí dụ, con người tiếp cận việc 
phát triển một quan điểm chính xác như thế nào mà có thê 
cho chúng ta sức mạnh?” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma cười. “Và tôi cứ tiếp tục nói đi nói 
lại, giải pháp là, “Hãy thực tế!” “Sự thực tế này... tôi đoán 
dường giống như một chân ngôn đối với tôi, `... tiếp cận thực 
tế... tiếp cận thực tế... “khi đương đầu với rắc rối. Thí dụ, 
trong việc đấu tranh cho sự tự do của Tây Tạng, như ông biết, 
tôi luôn luôn chủ trương một sự tiếp cận thực tế là điều liên 
hệ đến việc từ bỏ đòi hỏi cho một nền độc lập hoàn toàn, và 
thay vì thế tìm kiếm một sự tự trị chân thành. Một số người 
chỉ trích, những người khăng khăng cho một sự độc lập toàn 
vẹn được biết đã từng tuyên bố răng họ thấy cách nói của tôi, 

“sự tiếp cận thực tiễn, là nguồn gốc của sự bực bội! 


“Vì vậy, thế nào đi nữa, tôi nghĩ nền tảng tiềm tàng cho 
những loại thái độ và quan điểm hỗ trợ nhất cho việc đương 
đầu là suy nghĩ thực tiễn, một sự tiếp cận thực tiễn. Điều này 
liên hệ đến việc khảo sát và tăng cường tỉnh thức về hiện 
thực của những hoàn cảnh chung quanh chúng ta.” 

Mặc dù chúng tôi đã thảo luận vấn đề quan trọng về suy 
nghĩ thực tế này trong những phạm vi khác nhau trong quá 
khứ (lần cuối cùng trong phạm vi của những cảm xúc tàn 
phá), buổi sáng này một ý nghĩ khác nảy lên với tôi, một sự 
phản đối mà tôi cảm thấy một số người có thể phát sinh trong 
việc đáp ứng đến lập trường của ngài. 


“Àhhh, tôi không chắc mọi người sẽ đồng ý với điều đó,” 
tôi phản đối, “tôi nghĩ rằng một số người có thê phàn nàn 
rằng nếu chúng ta càng trở nên tỉnh thức về những vân nạn 
này trên thế giới, chúng ta càng trở nên thực tế với suy nghĩ 
của chúng ta, chúng ta càng khảo sát và nhìn vào các sự việc, 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 29] 


càng có thê đúng hơn là việc khám phá thấy đủ loại rắc rối 
mà chúng ta đã không tỉnh thức đến. Chúng ta có thể khám 
phá ra rằng xã hội chúng ta đem đến nhiều vấn nạn hơn giải 
pháp, v.v... , Tôi không chắc rằng điều đó có làm cho chúng 
ta hạnh phúc hơn, toại nguyện hơn, hay đúng hơn là làm cho 
chúng ta cảm thấy | bị tràn ngập hơn, bị căng thắng và làm thất 
vọng hơn. Tôi muốn nói là nếu tôi quan tâm về những vẫn đề 
của vũ khí nguyên tử và kháo sát và thấy ra “thực tế” rằng vẫn 
có những hầm chứa hỏa tiễn ở khắp chung quanh những khu 
vực chúng ta ở, điều đó sẽ không làm cho tôi ngủ ngon giấc 
hơn trong đêm chút nào. (Hay, nếu tôi trở nên “tỉnh thức” hơn 
về “thực tế” của sự hâm nóng địa cầu hay điều gì đó, thì rõ 
ràng sẽ làm tôi càng chán nản hơn là làm tôi vui mừng hơn.) 
“Này nhé, nó là một vấn đề của nhận thức,” ngài nói, “và 
tiếp nhận một nhận thức thích đáng - bởi vì một khám phá 
như vậy cũng có thê có tác động gia tăng ý thức cấp bách của 
chúng ta về vấn nạn, và kích thích để đưa chúng ta tham gia 
vào một nhóm hay trở nên năng động một cách chính trị hơn 
hay thực hiện một hành động nào đó để có gắng làm việc gì 
đó về vấn đề. 
“Bằng việc giới thiệu sự tiếp cận này về suy nghĩ thực 
tế, về việc g1a tăng sự tỉnh thức của chúng ta và đến gần hơn 
với thực tế, rất là quan trọng đề thấu hiểu những gì muốn nói 
bằng “quan điểm thực tế.” Thí dụ, tôi không đề nghị chúng ta 
chỉ nhìn vào những rắc rối của thế giới, hay thực tế chỉ trên 
những khía cạnh tiêu cực của hoàn cảnh. Những thứ đó chỉ là 
một bộ phận của thực tế. Một sự tiếp cận thực tế thật sự nhìn 
vào tất cả mọi quan điểm và mọi khía cạnh của bất cứ hoàn 
cảnh nào - và điều này sẽ bao gồm cả tốt và xấu, không chỉ 
xâu. Đời sống luôn luôn gồm có những vấn nạn, nhưng cũng 
là những thời điểm của tốt đẹp. Vì vậy, tôi nghĩ nền tảng cơ 


292 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


bản cho việc phát triển quan điểm hay thái độ thực tế này là 
đề thấy từ một viễn tượng rộng rãi hơn. Nếu chúng ta phân 
tích, khảo sát, chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều phương cách 
để nhìn vào một rắc rối. Thí dụ, thay vì chỉ nhìn vào những 
hoàn cảnh tức thời, đôi khi có thể rất hữu ích để thực hiện 
một cách nhìn vào vấn đề trong chiều dài của thời gian. 


“Do thế, nói một cách tổng quát, ở đây chúng ta đang nói 
về một quan điểm cân bằng hơn, một nhận thức hoàn toàn 
hơn. Đây là một cái nhìn thực tế hơn. Nó liên hệ việc phát 
triển một loại suy nghĩ uyễn chuyền có thê thấy một tình thế 
từ nhiều góc cạnh. Tôi nghĩ trong quá khứ chúng ta đã thảo 
luận việc các cảm xúc tiêu cực có khuynh hướng bóp méo 
thực tại và làm hạn hẹp quan điểm của chúng ta. Vì vậy, 
trong VIỆC vượt thắng những cảm xúc tiêu cực, chúng ta cân 
chống lại điều ấy bằng việc tiếp nhận một quan điểm rộng rãi 
hơn và thánh thiện hơn.” 


“Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đang nói rằng có những 
phương thức khác nhau để thấy mọi thứ một cách thực tế, từ 
một viễn tượng rộng rãi hơn, và rằng điều này có thể vượt 
thắng những cảm xúc tiêu cực và giúp chúng ta đương đầu 
với những vấn nạn của đời sống.” 


“Đúng đấy.” 


“Thế thì, ngài có thể diễn tả một trong những phương 
cách này, và giải thích vân đê nó có thê giúp chúng ta đương 
đâu như thê nào?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma Im lặng trong một vài giây, rồi nói, 
“Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với chính thái độ của chúng 
ta về những vẫn nạn và khổ đau trong tổng quát... Tôi nghĩ 
rằng nêu chúng ta có một thái độ thực tiễn và thấu hiểu rằng 
các vấn nạn bị ràng buộc đề sinh khởi trong một hình thức 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 293 


này hay một hình thức khác, nó là thực tế giản dị của đời 
sông, chúng ta sẽ đương đầu có hiệu quả hơn với các rắc rối 
khi chúng sinh khởi.” 

“Điều này giúp chúng ta đối phó một cách hiệu quả như thế 
nào với những rắc rối hơn là làm chúng ta ngã lòng?” tôi hỏi. 

“Thí dụ, với thái độ này chúng ta sẽ không bị ngạc nhiên 
khi rắc rối nỗi lên - chúng ta sẽ có thê đối diện tốt hơn với 
những vấn nạn của chúng ta một cách trực tiếp, VỚI ít sợ hãi 
hơn, ít xu hướng lẫn tránh hay giả vờ rằng chúng không hiện 
hữu ở đấy. Chúng ta sẽ có thê đặt năng lượng của chúng ta 
vào trong việc có gắng đề sản sinh một giải pháp, hơn là tiêu 
phí năng lượng bằng việc cảm thấy nó là bất công, trở nên 
giận tức và bối rối rằng chúng ta có trải nghiệm này, hay tìm 
kiếm một cá nhân hay tổ chức nào đó đề đặt sự phiền trách và 
rồi hướng toàn bộ sự giận tức của chúng ta đến “nguồn gốc” 
đó của tất cả những rắc rối của chúng ta. 


“Dĩ nhiên, có một thái độ thích đáng về khổ đau chỉ là một 
thứ. Chúng ta cũng cần tìm kiếm những phương cách khác 
đề thấy mọi việc từ một viễn tượng rộng rãi hơn, khảo sát 
những cách tiếp cận khác nhau trong việc nhận thức những 
vẫn nạn của chúng ta từ những góc cạnh khác nhau, khám 
phá một triển vọng có thể giúp chúng ta đương đầu khi rắc 
rối sinh khởi, nhưng là một quang cảnh căn cứ trên thực tế.” 


Một sáng nọ, hai người đàn ông đang trên xe đến một 
cuộc hội họp thương vụ rất quan trọng, và họ thật sự đang 
đến trễ. Trên đường đến cuộc “họp họ bị xi bánh xe. Không 
cần phải nói, người đi cùng rất khó chịu về điều này, nhưng 
ông ta để ý thấy rằng người tài xế hoàn toàn trầm tĩnh và 
không bị quấy nhiễu bởi tình thế, và ngay lập tức chuẩn bị 
thay bánh xe. Khi họ đang thay bánh xe, người đi cùng đã trở 


294 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nên càng lúc càng bối rồi hơn theo từng phút, nhưng tài xế 
vẫn tiếp tục làm việc, vẫn hoàn toàn không náo động. Tì hé rồi 
cuối cùng người đi cùng không thể dần được và hỏi, “Chúng 
ta sẽ đến rất trễ, làm sao mà anh có thể quá điềm tĩnh như thể 
này? Và một cách gần như phần khích, tài xế trả lời, “Đây 
là số bal” Không hài lòng dĩ nhiên, người đi cùng yêu cấu 
tài xế trả lời, và ông nói, “Nhiễu năm trước đây, khi tôi lần 
đâu tiên lái xe, tôi đã đọc một thống kê về số trung bình của 
bánh xe bề mà những người có xe sẽ có trong những năm lái 
xe của họ. Vì thế, ngay sau đó tôi liền quyết định tiên đoán 
Sự góp phân hợp lý của tôi với những bánh xe bể, là điều mà 
qua đó vận chưa đạt đến mức trung bình, và cùng lúc ấy tôi 
nhận ra rằng bắt kế khi nào hay nơi nào mà tôi bị xì bánh xe, 
tôi có thể chắc rằng khi nó xảy ra nó sẽ không bao giờ thuận 
lợi. Tôi hình dung rằng điểu ấy chỉ là một phân của cải giá 
thông thường của tiện nghỉ lái xe, như chỉ tiền cho xăng hay 
nhớt. Thế nên, đây chỉ là một trong những góp phân hợp lý 
của tôi đối với những bánh xe xì, thể thôi.” 

Ai đó đã kê cho tôi nghe câu chuyện này lâu lắm rồi, và 
mặc dù trong khi nguồn gốc chính xác của câu chuyện đã 
dần dần phai mờ trong trí nhớ của tôi, nhưng câu chuyện đã 
chiếm một chỗ trong ký ức tôi, gợi lên trong tâm thức tôi hết 
lần này đến lần khác, khi tôi bắt đầu cảm thấy rằng đường 
như những sự kiện hàng ngày chung sức chống lại tôi. Câu 
chuyện này soi sáng những nguyên tắc được đức Đạt Lai 
Lạt Ma bàn đến sáng ngày hôm ây, cho thấy việc chấp nhận 
những rắc rối như một thực tế tự nhiên trong sự hiện hữu của 
con người có thê giúp để giảm thiểu những bối rối và cảm 
xúc tiêu cực không cần thiết ra sao. Nó cũng làm sáng tỏ 
nguyên tắc tổng quát hơn, cho thấy một ' “triển vọng” như thế 
nào, căn cứ trên việc nhìn vào rắc rồi từ một nhận thức rộng 
rãi hơn, có thể giúp chúng ta đương đầu với những rắc rối. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 295 


Từng bước một, đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục khai mở 
một sự tiếp cận đầy năng lực để tìm kiếm hạnh phúc trong 
thế giới phiền toái của chúng ta, một sự tiếp cận đề đương 
đầu với những rắc rồi hàng ngày mà không bị tràn ngập với 
thất vọng, làm mất hết can đảm, hay sợ hãi. Đề cập vấn đề từ 
viễn tượng của đạo Phật, những cảm xúc tích cực có thể hoạt 
động như một phương thuốc đối trị như thế nào để những 
tình trạng tiêu cực của tâm thức, bây giờ ngài tiếp tục để xác 
định một công thức cho mọi mục tiêu, một phương thuốc phổ 
quát mà có thể loại trừ hoàn toàn tất cả mọi cảm xúc tiêu cực 
bằng việc chiến thắng nguyên nhân gốc rễ của chúng, căn 
bản vô minh ám tối của chúng ta. '*Vô minh?” trong phạm vi 
này không chỉ có nghĩa như một sự thiếu thốn thông tin hay 
kiến thức. Ở đây thuật ngữ này liên hệ đến một sự thiếu thốn 
căn bản của sự tỉnh thức về nền tảng chân thật tự nhiên của 
thực tại, là điều được biết như Tính Không. Nó ngụ ý năng 
động hơn là một loại nhận thức sai lầm hay không hiêu về 
thực tại, một khoảng cách giữa việc sự vật xuất hiện như thế 
nào và chúng thật sự tồn tại như thế nào. Theo giáo thuyết 
nhà Phật, nhận thức trực tiếp của bản chất tối hậu của thực 
tại, “Thực Chứng Tính Không”, tịnh hóa tâm thức khỏi tất 
cả những khuynh hướng tiêu cực, và những kết quả của một 
thể trạng Giác Ngộ, mà trong ấy chúng ta tự do khỏi tất cả 
khô đau, giải thoát khỏi chu trình Luân Hồi (Sømsara), vòng 
xoay bắt tận của sinh, chết, và tái sinh. 


7. Vô minh được xem là gốc của mọi bắt thiện trong thế gian và cũng 
là một đặc tính của Khổ (sa. dulkha). Đó là tình trạng tâm thức không 
thấy sự vật “như nó là” (Như thật tri kiến), cho ảo giác là sự thật và vì 
vậy sinh ra khổ. Vô minh sinh ái (sa. trsn8) và đó là yếu tố cơ bản sinh ra 
sự tái sinh. Theo quan điểm Đại thừa, vì vô minh mà từ tính Không (sa. 
$ũnyat8) thoắt sinh ra hiện tượng, làm cho người còn mê lầm tưởng đó là 
sự thật và không thấy tự tính (Si mê).. 


296 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Đây là một quy tắc cao siêu: Theo kinh luận Phật giáo có 
thể cần đến vô số kiếp sống đề đạt một thể trạng [giác ngộ] 
như vậy! Vì thế, câu hỏi rõ ràng là điều này liên hệ thế nào 
với chúng ta những ai không phải là hành giả Phật giáo, hay 
những aI không muốn đợi chờ hàng vô số kiếp sống cho hạnh 
phúc? Điều nay áp dụng thế nào cho những a1 trong. chúng 
ta vật vã đương đầu với thế giới rắc rối này và tìm cầu một 
phương sách cho hạnh phúc và hòa bình? 


Theo triết lý nhà Phật, có hai trình độ của thực tại, thực 
tại tối hậu (chân đế®) và thực tại quy ước (tục đế®). Thực 
tại bản nhiên tối hậu, như chúng tôi đã đề cập, liên hệ đến 
khái niệm của Tính Không, và nhận thức trực tiếp về Tính 
Không mang đến như một kết quả của những sự thân chứng 
tâm linh. Thực tại quy ước liên hề đến đời sống hàng ngày, 
thực tế của những cảm giác thông thường, chấp nhận thực tế 
của mọi thứ biểu lộ là thật. Cùng cách ấy, chúng ta có thê liên 
hệ đến hai mức độ của hạnh phúc. Trong một trong những 
cuộc đàm luận mấy năm trước đây, đức Đạt Lai Lạt Ma một 
lần nọ đã liên hệ đến Giác Ngộ hay Giải Thoát như “hạnh 
phúc tôi thượng”. Đó là hạnh phúc tối hậu. Mục tiêu của 
loạt sách Nghệ Thuật Hạnh Phúc thì khiêm nhường hơn, nhưng 
vẫn không phải luôn luôn dễ dàng: Việc đạt đến một niềm hạnh 
phúc lớn hơn hàng ngày và toại nguyện trong đời sống. Đây là 
hạnh phúc quy ước [hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày]. 


§. Chân đế: Trong thế giới của sự thật tuyệt đối thì không có khổ mà 
cũng không có lạc. Nói cách khác, cái vui của chân đề không phải là cái 
vui của tục đế. Nhưng chúng ta đã biết chân đế không trái ngược với tục 
đế. Khi thực tập trong phạm vi tục đế một cách sâu sắc rồi, ta sẽ thấy chân 
để tự nhiên hiền lộ. 

9. Tục đế, sự thực có giá trị tương đối. Khổ là ngược lại với vui, cái 
vui đó có thể trở lại thành khô, rồi khô đó trở lại thành vui, v. v... 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 297 


Với phần cuối cùng này chúng ta có thê trở lại ý tưởng 
được đức Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trong cuộc đàm 
luận của chúng tôi và bắt đầu đưa mọi thứ vào đúng vị trí 
của chúng. Như chúng ta đã thấy, phương pháp của đức Đạt 
Lai Lạt Ma để tìm hạnh phúc trong thế giới phiền toái của 
chúng ta là “sự tiếp cận thực tiễn”, sự phát triển một “triển 
vọng thực tế”, là điều liên hệ “sự khám phá và tăng trưởng 
tỉnh thức về thực tế của tình thế chung quanh chúng ta.” Ở 
đây, ngài đang liên hệ đến thực tại quy: ước. Nó là một loại 
phương pháp cho tất cả mọi mục tiêu đối phó với những rắc 
rối mỗi ngày, đương đầu với nghịch cảnh, trau đồi những 
cảm xúc tích cực, và vượt thắng những cảm xúc tiêu cực là 
nguyên nhân của quá nhiều khổ đau của chúng ta trong cuộc 
sông. Vì thế, chúng ta có thê thấy trực tiếp những sự tương 
đương trên hai trình độ của thực tại: Tỉnh thức về tính bản 
nhiên tối hậu của thực tại Tính Không đưa đến “hạnh phúc 
tối thượng”, và sự tỉnh thức hơn về thực tại quy ước của cuộc 
sống hàng ngày đưa đến hạnh phúc quy ước [của thế gian]. 
Cả hai có thể được thấy như những phương thuốc đối trị cho 
các cảm xúc phiền não và những tình trạng của tâm thức, 
với phương thức đối trị “tối thượng” hoàn toàn loại trừ tất cả 
những tình trạng tiêu cực của tâm thức, và phương thuốc đối 
rị “quy ước” (là điều mà chúng ta đang khám phá nơi đây) 
loại trừ hay giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực và các tình 
trạng của tâm thức đủ đề vui hưởng một đời sống hạnh phúc. 


Cuối cùng, trong việc rút ra những tương đồng giữa 
phương pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma của việc vượt thắng các 
cảm xúc tiêu cực (và đạt đến hạnh phúc) và những nghiên cứu 
gần đây nhất của khoa học về hạnh phúc, chúng ta có thể thêm 
một lý thuyết khoa học mới đây về các cảm xúc tích cực. Lúc 
trước chúng ta đã thấy Giả Thuyết Cởi Mở của Fredrickson 


298 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cung cấp chứng cứ cho khái niệm về những cảm xúc tích 
cực hoạt động như các phương thuốc đối trị đến những cảm 
xúc tiêu cực. Điều này có thê tương đồng với khái niệm Phật 
Giáo về “những phương thức đối trị đặc thù,” mỗi cảm xúc 
tiêu cực có một cảm xúc tích cực đặc thù có thể hoạt động 
như một phương thuốc đối trị. Đến lượt Barbara Fredrickson 
và các đồng nghiệp cũng phát triên một lý thuyết ảnh hưởng 
cao độ có thê hoạt động như một sự tương đồng đối với khái 
niệm của Đạo Phật về một “phương thức đối trị tổng quát” 
đến tất cả những cảm xúc tiêu cực. Lý thuyết của bà, 'Mở 
Rộng và Xây Dựng Kiểu Mẫu của những Cảm Xúc Tích 
Cực?®”, cũng giúp giải thích tại sao phương pháp của đức 
Đạt Lai Lạt Ma là đầy năng lực và hiệu quả vô cùng. 


Cho đến thập niên cuối vừa qua, tuyệt đại đa số nghiên 
cứu khoa học về cảm xúc con người tập trung vào những 
cảm xúc tiêu cực. Như một kết quả, những nhà thần kinh học 
và tiễn hóa trình bày những lý thuyết mạch lạc hòa điệu về 
vấn đề tại sao những cảm xúc tiêu cực tiễn triển, việc chúng 
hỗ trợ tổ tiên xa xôi của chúng ta sống còn như thế nào. 
Từ quan điểm tiến hóa, những cảm xúc tiêu cực có ý nghĩa 
tốt. Nhưng khi nhìn vào lý do tại sao chúng ta có những cảm 
xúc tích cực, tìm kiếm để xác định vấn đề chúng có khả năng 
thích nghi như thế nào theo quan điểm tiến hóa, việc chúng hỗ 
trợ chúng ta sống còn như thế nào, mọi thứ không có ý nghĩa 
nhiều lắm. Không giống như những cảm xúc tiêu cực, mà trong 
ấy mỗi thứ phối hợp với những khuynh hướng “tư tưởng hoạt 
động” đặc thù đã thúc đây chúng ta hành động trong những 


10. The Broaden-and-Build theory of Positive Emotions: Đưa ra giả 
thuyết rằng những cảm xuất tích cực (vui thích/hạnh phúc, và có lẽ hấp 
dẫn/tiên đoán) mở rộng sự tỉnh thức và khuyến khích những tư tưởng và 
hành động mới lạ, đa dạng, và khám phá. 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 299 


cung cách giúp chúng ta tồn tại, trái lại những cảm xúc tích cực 
dường như không chủ trương thúc đây chúng ta hành động bất 
cứ điều gì một cách đặc biệt; chúng có thê chỉ nói với chúng ta, 
“Hê! Thứ này tốt - chỉ tiếp tục làm những gì chúng ta đang làm, 
và không thay đổi bất cứ điều gì!” Thật đễ dàng đề thấy những 
cảm giác khoái lạc vật chất, liên kết với những vui thích về thức 
ăn hay tình dục đóng một vai trò quan trọng trong sự sống còn 
và tái tạo, nhưng giá trị thích ứng của nhiều cảm xúc tích cực 
khác vẫn là một huyền bí bao la vời vợi. 


Phần xây dựng của thuyết Mở Rộng và Xây Dựng mà 
những cảm xúc tiêu cực được thiết kế để giúp chúng ta sống 
còn khi chúng ta gặp nguy hiểm, trong khi những cảm xúc 
tích cực được hình thành cho những lúc mà mọi thứ là an 
toàn, và mục tiêu của chúng là để xây dựng những tiềm lực 
vật chất, tri thức, và xã hội mà chúng ta có thể sử dụng trong 
tương lai, những thứ có thể làm nổi bật các cơ hội cho sự 
sông còn của chúng ta. Đây là những cảm xúc phối hợp sáng 
tạo và khám phá, của những suy nghĩ về những chiến lược 
mới đề đạt đến những tài xoay sở và phương thức thích ứng 
đến môi trường của chúng ta. Và đây là những cảm xúc giúp 
chúng ta nuôi dưỡng những liên kết xã hội sẽ lợi lạc trong 
tương lai, khi mọi thứ có thể khó khăn và chúng ta cần hướng 
đến người khác đề giúp đỡ. Như những con người tiến hóa và 
sông lâu hơn, chắc chắn việc nghĩ đến tương lai và xây dựng 
nên một ít tiềm năng nào đấy mà chúng ta có thể được đền 
trả trong những thời gian về sau là cần thiết. 


Trong một trong những thí nghiệm ban đầu minh chứng 
cho hiệu quả của việc “mở rộng” những cảm xúc tích cực”, 
Fredrickson và các đồng nghiệp của bà đã tập hợp một nhóm 
những đối tượng thử nghiệm, phân chia thành những nhóm 
nhỏ, và gợi lên một cảm xúc khác biệt trong mỗi nhóm bằng 


300 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


việc cho họ xem những đoạn phim ngắn gợi ra một cảm xúc 
đặc thù, chăng hạn như sự thích thú, giận tức, hay sợ hãi. 
Sau đó bà ước lượng hiệu quả của cảm xúc trên khả năng 
của người tham dự rằng họ nghĩ một cách rộng rãi hơn hay 
hẹp hòi hơn, để thấy hoặc là “hình ảnh rộng lớn” [tông thẻ] 
hay đề tập trung trong những chỉ tiết nhỏ bé. Bà đã thực hiện 
trong những phương cách đa dạng. Trong một thí nghiệm, thí 
dụ, bà đã sử dụng “bài tập quán sát tiễn trình toàn thê - cục 
bộ” - bà đã cho những đối tượng tham gia thấy một một biểu 
đồ với một số hình dạng hình học “kiểu mẫu”. Sau đó, bà 
cho họ xem hai biêu đồ khác và yêu cầu họ xét đoán hình nào 
trong hai hình ảnh so sánh này là giống với hình “kiêu mẫu”. 
Không chọn “đúng” hay “sai”; một hình ảnh so sánh giống 
với kiêu mẫu trong hình dạng toàn thể của nó, hay “hình thể 
toàn bộ”, và hình kia giống với cái thứ nhất hơn trong những 
chỉ tiết chỉ li của nó, hay “những yếu tố cục bộ”. Các kết 
quả cho thấy rằng những ai cảm nhận cảm xúc tích cực thì 
thường “thấy hình ảnh rộng lớn” và chọn hình ảnh giống với 
hình dạng tổng thê. Những ai cảm nhận trung tính hay trong một 
tình cảm tiêu cực là thường biểu lộ một kiều mẫu tư tưởng hẹp 
hòi hơn, tập trung trên những chỉ tiết nhỏ. Từ thí nghiệm ban 
đầu ấy, Fredrickson và những người khác đã tiến hành nhiều 
loại thí nghiệm tương tự cho thấy một cách thuyết phục một số 
khác biệt nền tảng này trong suy nghĩ giữa những ai ở trong một 
tính tình tích cực và những ai trong tính tình tiêu cực. 


Một nhà khảo sát khác, Alice Isen từ Đại Học Cornell, 
một trong những nhà tiên phong thật sự của việc nghiên cứu 
về các cảm xúc tích cực, đã khảo sát những hiệu quả của các 
cảm xúc tích cực trên suy nghĩ trong hơn hai thập niên, tập 
họp những chứng bao quát minh chứng các hiệu quả việc mở 
rộng. Thí dụ, trong một nghiên cứu, bà đã gây ra một cảm 


ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỘT THẾ GIỚI PHIỀN NÃO s 301 


giác tích cực trong một nhóm đối tượng thí nghiệm và cho 
họ trình bày những bài tập ngôn ngữ phối hợp. Bà cho họ 
một danh sách của ba chữ, thí dụ, “ máy cắt”, “ngoại quốc”, 
và “nguyên tử”, rồi yêu cầu họ nghĩ về một chữ liên hệ đến 
cả ba (trả lời: “năng lực”). Bà thấy rằng các đối tượng cảm 
thấy vui vẻ đã thực hiện tốt hơn nhóm kiềm chế một cách nồi 
bật. Cuộc nghiên cứu đầu tiên của bà sử dụng phương pháp 
này được thiết lập để nghiên cứu những hiệu quả của cảm 
xúc tích cực trong việc sáng tạo, nhưng trong việc điều khiên 
những thí nghiệm như những thứ này, sự việc cũng trở nên 
T ràng rằng các cảm xúc tích cực giúp người ta thấy mọi thứ 
từ một viên tượng rộng rãi hơn, như đối lập đến những hiệu 
quả hạn hẹp của các cảm xúc tiêu cực. 


Với điều này như một quá khứ tiềm tàng, nếu chúng ta 
thực hiện một quán sát khác vào “sự tiếp cận thực tế” của đức 
Đạt Lai Lạt Ma, bỗng nhiên chúng ta thấy rằng những ngôn 
từ của ngài bắt đầu đảm nhiệm một vòng đai quen thuộc! Kỹ 
thuật hay phương pháp chính yếu mà ngài đề xuất cho việc 
trau đôi triển vọng thực tế này là nhìn vào những tình thế bất 
lợi từ một viên tượng rộng rãi hơn, từ những góc cạnh khác 
nhau, nhìn “hình ảnh rộng lớn” [tổng thể], tiếp nhận một 
viễn tượng lâu dài, trau đồi một cung cách uyên chuyền về 
suy nghĩ mà nó cho phép chúng ta thấy mọi vật trong những 
cung cách mới, v.v... Đây chính xác là một loại suy nghĩ mà 
các nhà khảo sát đã từng phối hợp với những cảm xúc tích 
cực qua những thí nghiệm gần đây. 


Ở đây một câu hỏi quan trọng khởi lên. Việc nghiên cứu 
cho thấy việc các cảm xúc tích cực hay cảm giác hạnh phúc 
một cách tổng quát hoạt động để mở rộng nhận thức và triển 
vọng của chúng ta. Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị ngược lại - 
rằng trau đồi một viễn tượng rộng rãi, một nhận thức phóng 


302 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khoáng và một triển vọng thực tế (sử dụng khả năng của 
chúng ta cho lý trí, phân tích, và luận lý [logic]... --}› là một sự 
tiếp cận hiệu quả để đương đầu với thế giới rắc rối của chúng 
ta và duy trì hạnh phúc. Vì vậy, những cảm xúc tích cực có 
thê đưa đến một loại triển vọng mà đức Đạt Lai Lạt Ma đang 
nói đến, nhưng có phải điều ngược lại là đúng không? Nói 
cách khác, có phải việc trau dồi thận trọng một nhận thức rộng 
rãi, thấy những rắc rối của chúng ta từ những khía cạnh khác 
nhau..... sẽ đưa đến những cảm xúc tích cực hơn hay không? 


Trong một chữ, Vâng! Các nghiên cứu hoàn tất bởi Fred- 
rickson và những người khác đã cho thấy rằng nó là một con 
đường hai chiều: Những cảm xúc tích cực đưa đến suy nghĩ 
rộng rãi hơn, và sự thực hành suy nghĩ rộng rãi hơn đưa đến 
những cảm xúc tích cực. Kết quả là những gì các nhà khảo 
sát đã xác định như một “xoắn ốc hướng lên”, nơi mà khi 
chúng ta càng thực tập suy nghĩ rộng rãi, chúng ta càng trải 
nghiệm những cảm xúc tích cực và hạnh phúc hơn, là điều 
hóa ra sẽ đưa đến một quan điểm rộng rãi hơn, v.v... 


Những điều này dường như không nghi ngờ rằng nhìn 
những tình thế từ một nhận thức rộng rãi có thể giúp chúng 
ta trau đồi những cảm xúc tích cực hơn và có thể giúp chúng 
ta đương đầu với những rắc rối hàng ngày một cách hiệu 
quả hơn. Dĩ nhiên, có những cảm xúc tích cực hay những 
thể trạng tâm thức nào đó là nồi bật và quan trọng đặc biệt 
khi đối phó với một số rắc rối nghiêm trọng và nan giải hơn 
trong thế giới ngày nay là hy vọng, lạc quan, và hồi phục. 

Do vậy, buổi sáng tiếp theo chúng tôi sẽ trở lại những chủ 
đề cấp thiết này. 


Nguyên tác: Coping wtth a Troubled World 
Ấn Tâm Lộ ngày 13/11/2011 


Chương II: 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ 
KHẢ NĂNG HỒI PHỤC 


HY VỌNG 





Mùa xuân là mùa hy vọng. Và mỗi mùa xuân, khi những 
người hâm mộ của Chicago Cubs tràn ngập sân bóng Wridge 
cho trận mở màn của đội bóng đã cầu trong mùa, có một 
niềm tin chân thành trong mỗi trái tim: “Đây là năm! Đây là 
năm mà chúng ta sẽ thắng Loạt Thi Đầu Thế Giới!” Và mỗi 
mùa thu, khi hơi se lạnh trở lại không gian và những ngày bắt 
đầu ngắn hơn, với những giấc mơ của họ như món quà lớn 
vởn vỡ tan, thì có một tư tưởng trong mỗi con tim: “Hãy chờ 
đợi đến năm sau!” Và điều gì đã truyền cảm hứng cho những 
người hâm mộ để tụ tập trong sân vận động năm sau, và một 
lần nữa hét toáng lên, “Đây là năm của chúng ta!” mặc dù 
đội của họ chưa từng thắng một Loạt Thi Đầu Quốc Tế nào 
từ năm 1908? Đấy là hy vọng. 

Hy vọng là một trong những tiềm năng nội tại quan trọng 
nhất của con người. Và nó là hy vọng mà bây giờ chúng ta 
hướng sự chú ý đến. 


304 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi bắt đầu, “ngài biết không, 
hôm qua ngài đã đề cập rằng những lợi ích của việc chấp 
nhận sự kiện rằng những vấn nạn và khổ đau nhất định sinh 
khởi trong đời sông. Tuy thế, tôi đang nghĩ rằng mặc dù 
những lợi ích tiềm tàng của việc tiếp nhận quan điểm hoàn 
toàn thực tế này mà ngài đang nói đến, trong cái nhìn của tất 
cả những rắc rối đang diễn ra trên thế giới, mọi thứ chắc chắn 
đôi khi dường như đáng thất vọng. 


“Đó là tại sao chúng ta cần sự đa dạng trong các phương 
pháp.” đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, “và những cung cách của 
việc nhìn vào những vấn nạn của chúng ta. Thí dụ, ngay cả 
nếu chúng ta đang nghĩ về một số vấn nạn nào đó rộng lớn 
hơn hay nghiêm trọng hơn trong xã hội, những vấn đề như 
môi trường, v.v... và cảm nhận một ý thức chán nản hay 
tuyệt vọng, nêu chúng ta nhìn vào điều này trong một viễn 
tượng rộng rãi hơn, chúng ta có thể thấy rằng nhiều thứ trong 
những rắc rồi này là do trí thông minh con người tạo ra, việc 
lạm dụng trí thông minh con người, không làm cân bằng với 
những giá trị nhân bản, một trái tim lương thiện. Thí dụ, óc 
thông minh của chúng ta đã đưa đến việc phát triển những kỹ 
thuật hiện đại, nhưng không có một ý thức trách nhiệm nhân 
bản, kỹ thuật có thể làm nên những thảm họa. Nhưng nếu 
những rắc rối nào đây làm nên hay tạo ra bởi óc thông minh 
của con người, thế thì cùng sự thông minh ấy có thê được sử 
dụng để tìm ra giải pháp, nếu ý chí ở đấy, được hướng dẫn 
bởi động cơ chính đáng.” 


“Ô, ngay cả nếu có thể tìm ra giải pháp, tôi nghĩ nhiều 
người có thể vẫn trở nên chán nản bởi vì các rắc rối là quá 
phức tạp, và tiễn bộ trong việc vượt thắng chúng dường như 
xảy ra quá chậm chạp.” 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 305 


“Đó là tại sao tôi nghĩ rằng thật quan trọng để trau dồi 
một thái độ mà nó cho phép chúng ta duy trì hy vọng. Hy 
vọng có thể làm nên một sự khác biệt lớn lao trong sự đáp 
ứng của chúng ta đến những rắc rối và khó khăn.” 


“Vậy nên, vì hy vọng là quá khẩn thiết trong thế giới 
ngày nây, tôi đang tự hỏi ngài có thê nói cho tôi nghe một ít 
nữa về nó, và việc trau dồi nó như thế nào không?” 


“Vâng... Bây giờ về hy vọng... tôi nghĩ theo một nhận 
thức mà chúng ta có thê nói răng sự hiện hữu của chính chúng 
ta được kéo dài bởi hy vọng. Ông thấy đấy, như chúng ta đã 
thảo luận nhiều lần rồi, khát vọng căn bản nhất của nhân 
loại là tìm kiếm hạnh phúc, để vượt thắng khổ đau. Chúng 
ta có thể lên giường vào ban đêm đối diện với nhiều rắc rối 
trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta có thê đi ngủ 
hy vọng chúng ta sẽ thức dậy sáng hôm sau!” Ngài chắc lưỡi, 
sau đó tiếp tục. “Và rồi thì sáng hôm sau, trong một cách, lại 
là hy vọng thúc đây chúng ta rời khỏi giường và tiếp tục với 
đời sông của chúng ta - hy vọng mà chúng ta cuôi cùng có 
thể đạt đến nguyện vọng của mình cho hạnh phúc, hy vọng 
rằng thế nào đấy chúng ta sẽ có thể vượt thắng mọi chướng 
ngại. Và chúng ta có thể có những loại mục tiêu đặc thù nào 
đây trong đời sống của chúng ta, và nó là hy vọng cho phép 
chúng ta tiếp tục hoạt động đối với những mục tiêu ấy. Do 
thế, đời sống của chúng ta rõ ràng được giữ cho sống động 
bởi hy vọng.” 

Với điều nảy trong tâm, tôi hỏi, “Ngài có thê nói về việc 
chính ngài đã kéo dài một cảm giác tiềm tàng của hy vọng 
như thế nào, trong cuộc diện của những thử thách đối với 
những tình thế của Tây Tạng đã vẫn không giải quyết được 
một cách căn bản cho đến ngày hôm nay không?” 


306 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Vâng. Ở đây, chúng ta đang thảo luận sự tiếp cận này 
của việc tiếp nhận một viễn tượng rộng rãi hơn, và điều ấy có 
thê hỗ trợ vô cùng lớn lao trong việc duy trì một cảm nhận hy 
vọng trong việc đối phó với tình cảnh của Tây Tạng, bởi vì 
cái nhìn của chúng ta càng hẹp, thì nó càng trông như tuyệt 
vọng hơn. Nếu chúng ta nhìn vào nó chỉ trong một phạm vi 
giới hạn, nhìn chỉ vào những sự kiện gần đây và tình thế hiện 
tại, chúng tôi đã đấu tranh trong năm mươi năm, nhưng cho 
đến bây giờ những nỗ lực của chúng tôi vẫn chưa đem đến 
thành công. 


“Nhưng nếu ông mở rộng viễn tượng của ông, và nhìn 
vào hoàn cảnh từ một viễn tượng toàn cầu, thế thì ông có thê 
thấy một căn bản hy vọng nào đấy. Xét cho cùng, toàn bộ thế 
giới đang thay đối, và không có lý do gì mà Trung Hoa phải 
là một ngoại lệ. Chỉ trong một vài thập niên qua, a1 có thể 
tiên đoán sự sụp đồ của Liên Bang Xô Viết? Trong thực tế, 
Trung Hoa hiện nay rất khác với Trung Hoa hai mươi năm 
trước. Trong trường hợp của Tây Tạng, nêu ông chỉ nhìn vào 
những chính sách quá khứ của Bắc Kinh, ông có thê không 
thấy khả năng cho hy vọng nhiều. Nhưng với một viễn tượng 
rộng rãi hơn, ông có thê khám phá có những thay đổi xảy 
ra chính trong xã hội Hoa Lục, đặc biệt những người bình 
thường đang bắt đầu biểu lộ thích thú hơn đối với văn hóa và 
đạo Phật Tây Tạng. Ngay cả trong những người Hoa, ông có 
thể thấy một con số lớn mạnh những người ủng hộ và những 
người biểu lộ tình cảm lớn hơn cho người Tây Tạng. Vì vậy, 
ở đây một lần nữa ông có thê thấy rằng nếu viễn tượng của 
chúng ta càng rộng rãi hơn, khả năng cho hy vọng càng lớn hơn. 


“Ngay cả với sự quan tâm đên việc di chuyên một sô 
lượng lớn tộc người Hoa vào Tây Tạng, là điêu đưa lên các 
nỗi lo sợ nghiêm trọng trong những người Tạng răng việc 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 307 


này có thể biến người Tạng thành một nhóm thiêu số không 
quan trọng ngay trong chính quê hương chúng tôi, nhưng 
người ta có thê thậm chí hình dung đến khả năng cho một sự 
thay đổi trong chính sách. Người ta có thê tưởng tượng rằng 
không có sự khuyến khích của chính quyền đề người Hoa di 
cư vào Tây Tạng, sự chuyên dịch dân số này không chỉ có thể 
dừng lại, mà trong thực tế, một số người Hoa hiện định cư tại 
Tây Tạng có thể hồi hương về nguyên quán của họ, nơi mà 
độ cao và thời tiết có thể thích hợp hơn. Vì vậy, bất cứ thứ gì 
cũng có thể.” 


Suy nghĩ về sức mạnh nội tại và ý nghĩa lớn lao của tính 
quả quyết được đòi hỏi đề duy trì hy vọng sau hàng thập niên 
thất bại trong việc đối phó với Trung Cộng, tôi hỏi, “Cũng có 
bất cứ nhân tố nào khác có thể hỗ trợ ngài duy trì hy vọng để 
tiếp nhận viễn tượng rộng rãi này không?” 


“Sự tiếp cận này đã thật là hữu dụng trong việc giúp để 
duy trì hy vọng,” ngài trả lời, “nhưng trong trường hợp của 
tôi có thể có nhiều nhân tổ hiện hữu. Có điều này, tôi tìm sự 
nương tựa trong sự thực hành Phật giáo của tôi. Thí dụ, có 
một đoạn kệ mà tôi lập lại mỗi ngày, là điều hỗ trợ tôi, cung 
cấp một cội nguồn sức mạnh to lớn, và ngăn ngừa tôi khỏi 
đánh mắt lòng hy vọng...” 


“Ngài muốn nói đến đoạn kệ ưa thích của ngài từ Tịch 
Thiên chứ gì?” 

“Vâng,” ngài nói. Rồi thì, tụng lại đoạn kệ với một âm 
hưởng sinh động giống như nó được trì tụng lần đầu tiên, 
ngài nói, “Khi không gian còn tồn tại, khi chúng sinh còn 
hiện hữu. Cho đến lúc Ấy, nguyện cho tôi cũng hiện diện. Và 
xua tan những khổ đau của trần thế. Vì vậy, ở đây, đoạn kệ 
này giúp tôi chuyên viễn tượng của tôi, tạo nên một cái nhìn 


308 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


rộng rãi hơn, nhìn vào hoàn cảnh trong một phạm vi rộng lớn 
hơn. Thế nên, nếu ông nhận định tình thế dựa vào nên tảng 
của việc mở rộng thời gian, cùng với nhận thức rằng thay đổi 
không thể tránh khỏi, rằng vô thường là một trong những đặc 
trưng bất khả kháng của sự tồn tại, thế thì chúng ta có thể 
thấy rằng mọi thứ là có thê.” 


“Dĩ nhiên, đây là một phương pháp chính yếu của đạo 
Phật,” ngài nhắc lại. “Chúng ta cần tâm niệm rằng một trong 
những lý do tại sao những kệ tụng như đoạn kệ này của Tịch 
Thiên là đầy năng lực đối với tôi là như thế, khi tôi trì tụng 
chúng, có toàn bộ hệ thống của niềm tin phía sau nó. Điều 
này bao gồm một sự tin tưởng trong giáo lý tái sinh, khái 
niệm vô lượng vô biên kiếp sống, v.v... 

“Tôi nghĩ rằng tổng quát một người có niềm tin tôn giáo 
hay không có thể làm nên một sự khác biệt lớn trong khả 
năng đương đầu của mỗi người. Và ở đây, tôi nghĩ mỗi tôn 
giáo quan trọng của thế giới đã có một cống hiến, mỗi tôn 
giáo với lý tưởng hay sự thực tập của nó đã giúp để ban cho 
những người tin tưởng một loại sức mạnh nội tại, và ngăn 
ngừa họ khỏi chìm vào trong sự tuyệt vọng hay hết hy vọng 
khi đối diện với những rắc rối của thế giới. Dĩ nhiên, “ngài 
thêm, “từ một quan niệm thề tục, người ta có thê thấy những 
ý tưởng này là khó để chấp nhận.” 

“Thật sự, thưa Đức Thánh Thiện, có nhiều chứng cứ khoa 
học ủng hộ ngài, việc chỉ ra những lợi ích của tín ngưỡng 
trong sự gia tăng toàn bộ hạnh phúc của con người và trong 
VIỆC Ø1úp con người. đương đầu với với những nghịch cảnh 
hay các sự kiện chấn thương tâm lý trong cuộc sống. Và 
đây là chủ đề mà tôi thích khám phá với ngài một cách sâu 
rộng hơn tại một điểm nào đó về sau này. Nhưng bây giờ, tôi 
muốn tiếp tục với những sách lược thế tục. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 309 


“Thế này, tôi tự đang tự hỏi... ngài đã đề cập việc trì tụng 
đoạn kệ của Tịch Thiên đã giúp ban cho ngài một viễn tượng 
rộng rãi và lâu dài hơn, nhưng có một hệ thống niềm tin 
Phật giáo phía sau điều ấy. Tuy vậy tôi nghĩ rằng ngay cả từ 
một quan điểm. thế tục, không có hệ thống tin tưởng ây, một 
người có thể vẫn thấy TÕ giá trỊ của một quan điểm rộng rãi 
và lâu dài.” 


Tôi suy nghĩ một lúc. “Vậy thì, tôi đang tự hỏi, có những 
phương cách bồ sung để phát triển cái nhìn mở rộng ấy không 
mà không nhờ vào việc nghĩ đến vô lượng vô biên kiếp sống 
và tái sinh, v.v... Ở đây tôi đang có găng để nghĩ về một thí 
dụ đặc thủ liên hệ đến chủ đề hy vọng bên bỉ.” 


Đột nhiên một tư tưởng lóc lên trong tôi. “Ô, điều này 
có thể là một thí dụ: Hãy nói rằng một người đang thực hiện 
một nhiệm vụ khó khăn, điều gì đấy trông hầu như bất khả 
thi, không hy vọng, ... Giống như, thí dụ, hãy nói là một nhà 
nghiên cứu đang hành động trong việc cứu chữa bệnh truyền 
nhiễm, nhưng dĩ nhiên điều ấy rất phức tạp, đường như tuyệt 
vọng. Thay vì bị tràn ngập bởi tính chất không hứa hẹn của 
việc khám phá ra phương thức chữa trị, cho rằng người ấy 
có thể chán nản trong việc dành thời gian đề nghĩ về phương 
pháp ấy, “Ôi chao, nhiệm vụ này quá khó khăn. Tôi không 
thê hoàn tất một mình tôi. Nhưng nếu tôi thực hiện chỉ một 
Sự cống hiễn nhỏ nữa, một bước nhỏ nữa, rồi thì một nhà 
nghiên cứu khác có thê lấy đó làm nền tảng để thiết kế, và 
người nào khác nữa có thể xây dựng việc làm của họ trên Ấy, 
V.V.. . Nếu chúng ta nhìn vào vấn đề từ viễn tượng Ấy, thế thì 
chuyện â ấy dường, như không quá tuyệt vọng, người ây sẽ có 
hy vọng rằng cuối cùng việc chữa trị sẽ được tìm ra. Cách 
hành động lý trí ấy như một sự thay thế, sự đổi chỗ cho ý 
tưởng tái sinh và vô biên kiếp sống có được không?” 


3 10 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Đúng đấy! Đúng đấy! Quá hay!” đức Đạt Lai Lạt Ma 
reo lên. “Đó là một ví dụ rất tuyệt. Bởi vì, trong thực tế, nêu 
chúng ta nhìn vào lịch sử của khoa học hiện đại và chỗ hiện 
tại của chúng ta, chúng ta có thê thấy những ảnh hưởng của 
các cống hiến được thực hiện bởi những con người từ các xu 
hướng và thế hệ khác nhau. Vì thế, một người thực hiện một 
đóng góp và một người khác tiếp theo sau và xây dựng trên 
điều này. Một người khác tiếp theo và xây đắp lên điều nọ. 
Nên chúng ta có thể nhìn chỉ vào thế kỷ trước và thấy nơi mà 
khoa học đã tiễn bộ đến một giai tầng chỗ mà các nhà tiên 
phong của khoa học hiện đại thậm chí đã không bao giờ mơ 
tới được! 


“Vì vậy, Howard, tôi nghĩ rằng trong thực tế đây là một 
loại ý tưởng bố sung, và loại lý trí mà ông đề nghị hữu ích 
trong việc phát triên một viễn tượng lâu dài hơn có thể hữu 
dụng trong một niềm hy vọng kéo dài, đặc biệt khi nói về 
những rắc rối đủ loại trong xã hội hay việc đạt đến bất cứ 
mục tiêu khó khăn lâu dài nào.” 

“Ngài có nghĩ về bất những nhân tố hay sách lược nào 
khác để hỗ trợ niêm hy vọng bên bỉ, những cung cách khác 
đê nhìn vào một rắc rối sẽ cho chúng ta sức mạnh đề tiếp tục 
tiễn tới mà không rơi vào ngã lòng hay thất vọng?” 


Vậy thì, những nhân tố khác...” ngài nhắc lại một cách 
từ tốn. “Ông biết không, Howard, trong việc duy trì hy vọng 
và quyết tâm trong vấn đề theo đuôi một mục tiêu cao quý, 
một cách tổng quát tôi cảm thấy rằng thật thiết yếu để có một 
nhận thức rõ ràng về vấn đề mục tiêu của chúng ta xứng đáng 
như thế nào, giá trị của mục tiêu. Đó là vân đề quan trọng. 
Thí dụ, nhận ra rằng mục tiêu của chúng ta là thích đáng, là 
một việc liên hệ đến lợi ích của người khác hay sự cát tường 
thông thường của cộng đồng, sẽ hỗ trợ cho quyết tâm của 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 31] 


chúng ta để theo đuôi nó. Và rồi khi mọi việc trở nên khó 
khăn, chỉ đơn giản nhắc nhở chính mình về giá trị mục tiêu 
của mình có thê giúp để niềm hy vọng và lòng can trường 
bên bỉ. Chúng ta có thể thật sự đang vật vả với một vấn đề 
khó khăn, thí dụ thé, những nếu chúng ta có thê tự nhắc nhở 
mình rằng những thế hệ tương lai của gia đình hay thân hữu 
chúng ta sẽ thu hoạch những lợi ích nếu chúng ta thành công, 
thể thì điều này sẽ giúp để kéo dài những nỗ lực của chúng ta 
và không bỏ cuộc. Trong trường hợp đó, rồi thì cho đù mục 
tiêu ấy có được thực hiện trong kiếp sống hiện tại của chúng 
ta hay không thì không thật sự quan trọng. Thí dụ, ông nhìn 
vào đời sống của những đạo sư tâm linh vĩ đại như đức Phật 
và Chúa Giê-su, những sứ mệnh mà các Ngài sắp đặt không 
chỉ giới hạn trong lúc các Ngài tại thế mà thôi.” 


3.99 


“Ý tưởng này về “có một mục tiêu xứng đáng',” tôi hỏi; 
“ngài có nghĩ là điều này liên hệ đến việc có một cảm nhận về 
ý nghĩa và một mục tiêu cao thượng trong đời sông không?” 


“Vâng, điều này có thê liên hệ,” đức Đạt Lai Lạt Ma đáp 
lời. “Mặc dù những gì tôi muốn nói ở đây một cách đặc biệt 
là nhu cầu đề nhận thức về giá trị của mục tiêu mà chúng ta 
mong ước theo đuổi, nó cũng là trường hợp mà khi một cá 
nhân có một cảm nhận về mục tiêu trong sự hiện hữu của 
người ấy vượt hơn những quan tâm hẹp hòi cá nhân, điều này 
cung ứng một cội nguôn của sức mạnh và khả năng đề chịu 
đựng nghịch cảnh và khó khăn. Vì thế, nêu mục tiêu hay ý 
định của một người liên kết đến cảm nhận của họ về ý nghĩa 
hay mục tiêu cao thượng, thế thì điều này có thể làm nên một 
khác biệt lớn lao trong việc tăng cường quyết tâm của họ.” 

Đối với hầu hết những người quán sát nhìn vào tình thế 


hiện tại ở Tây Tạng, giấc mơ của đức Đạt Lai Lạt Ma về 
một khu tự trị chân thật và tự do cho đồng bào ngài, ngay cả 


312 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


không có sự độc lập hoàn toàn, dường như vô vọng. Dường 
như không thể tưởng tượng được rằng giới lĩnh đạo Trung 
Cộng sẽ bỗng nhiên đảo ngược, và ngăn chặn xu hướng 
người Hán đồ vào Tây Tạng, từ bỏ rõ ràng ý đồ làm giảm tỉ 
lệ dân số người Tạng đến một mức độ mà họ trở thành một 
thiểu số nhỏ ngay trên quê hương của họ. 


Bắt chấp điều này, trong năm mươi năm qua đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã tranh đâu không ngừng nghỉ, hoạt động không 
mệt mỏi đề đạt đến một sự tự do hơn và nhân quyền cho đồng 
bào Tây Tạng, hành động trong khả năng tuyệt vời nhất của 
ngài để giáo hóa người khác, khẩn khoản thỉnh cầu bất cứ khi 
nào và bất cứ nơi nào ngài có thể. Và trong năm mươi năm 
ngài đã không thỏa mãn được gì ngoài thất bại. Trong mỗi 
bước, bất chấp những gì ngài làm hay ai ngài gặp, ngay khi 
sự hiện diện của ngài trở nên được biết bất cứ nơi đâu trên 
thế giới, những vụ phản kháng chính thức và những lời phản 
nàn không chính thức do nhà cầm quyền Bắc Kinh lên tiếng 
khiếu nại chắc chắn sẽ ồn ào, sử dụng bất cứ áp lực nào mà 
họ có thê bắt nạt hay dọa dẫm bắt cứ người nào gặp gỡ ngài. 
Điều này đã và đang xảy ra hết lần này đến lần khác, với 
trạng thái đơn điệu tàn nhẫn và tức giận điên cuồng. Trong 
năm mươi năm. Nhưng ngài đã không đánh mắt hy vọng. 


Rõ ràng, đức Đạt Lai Lạt Ma đã chủ động tinh thông 
Nghệ Thuật Hy Vọng, và trong cuộc đàm luận của chúng tôi 
buổi sáng hôm ấy, ngài đã giải thích việc ngài điều khiển để 
thực hiện vấn đề này như thế nào. Sử dụng tình thế Tây Tạng 
như một sự minh họa, ngài đã tiết lộ “sự tiếp cận thực tiễn” 
có thể được dùng để trau dồi hy vọng như thế nào. Sách lược 
phổ thông hay kỹ thuật chính yêu mà chúng tôi đang thảo 
luận tuần lễ ấy liên hệ đến việc nhìn vào một tình thế từ một 
viễn tượng rộng rãi hơn hay từ những khía cạnh khác biệt. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 313 


Như chúng tôi đã đề cập, sách lược này có một lĩnh vực rộng 
rãi của các áp dụng trong việc trau đồi những cảm xúc tích 
cực, như hy vọng, cũng như việc giảm thiêu các cảm xúc tiêu 
cực và trong việc g1úp chúng ta đương đầu với những khó 
khăn với đời sống trong tổng quát. Trong ngôn ngữ khoa học, 

sách lược này đôi khi được gọi là tái câu trúc (rợame), tái 
nhận định hay đánh giá lại (zeappraisal). 


Trong việc biêu lộ việc ngài áp dụng phương pháp này 
đến hoàn cảnh của Tây Tạng như thế nào, đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã bắt đầu bằng việc nhìn vào tình thế một cách rộng rãi 
hơn cùng với hai chiều kích: Không gian và thời gian. Nhìn 
từ một cấu trúc thời gian rộng lớn hơn, ngài đã nắm bắt một 
quan điểm lâu dài hơn của tình thế. Và nhìn một cách rộng 
rãi hơn từ chiều kích “không gian”, ngài đã nhìn vào hoàn 
cảnh không chỉ từ lập trường của những điều kiện và hoàn 
cảnh địa phương, mà đúng hơn ngài đã mở rộng viễn tượng 
của ngài đền nhìn tình thế từ một phạm vi toàn cầu rộng lớn 
hơn, nhìn vào những thay đôi khắp thê giới. 


Khi cuộc đàm thoại của chúng tôi mở ra tuần Ấy, đức Đạt 
Lai Lạt Ma tiếp tục tiết lộ những phương pháp bổ sung của 
việc nhìn vào những rắc rỗi “một cách thực tế hơn” hay theo 
một “viễn tượng rộng rãi hơn”. Và trong thảo luận này, ngài 
đã thêm vào một trong những phương thức quan trọng nhất 
của việc “đánh giá lại” hay “tái nhận định” một tình thế bất 
lợi hay một rắc rối: Tìm kiếm một ý nghĩa lớn lao hay một 
mục tiêu cao thượng nào đó phối hợp với hoàn cảnh như đức 
Đạt Lai Lạt Ma đề nghị, mục tiêu của chúng ta càng “liên 
kết với cảm nhận ý nghĩa hay mục tiêu cao thượng,” sẽ càng 
dễ dàng tìm thấy sức mạnh hơn từ mục tiêu của chúng ta, và 
gia tăng quyết tâm của chúng ta đề vượt thắng bất cứ chướng 
ngại nào trong đời sống. 


3 14 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Trước đây, chúng tôi đã đề cập vấn đề những cảm xúc 
tích cực có thể giúp chúng ta đương đầu với nghịch cảnh, 
hoạt động như một phương thuốc đối trị đến những đáp ứng 
căng thắng phối hợp với những cảm xúc như băn khoăn hay 
giận tức. Tóm lược chứng cứ khoa học về chủ đề này, Bar- 
bara Fredricksons đã nói, “Những cảm xúc tích cực liên kết 
với sự đương đầu hiệu quả hơn, đánh dấu bởi việc tìm kiếm 
ý nghĩa tích cực trong những rắc rối và tiếp nhận một viễn 
tượng rộng rãi hơn trên những vấn đề ấy.” Nhìn vào những 
dữ liệu thông tin từ những thí nghiệm khác cũng như của 
chính mình, bà đã kết luận, “Việc tìm ra ý nghĩa tích cực có thê 
là điểm tác dụng đòn bẩy năng lực nhất cho việc trau dồi những 
cảm xúc tích cực trong những thời gian của khủng hoảng.” 


Theo truyền thống, phương thức thông thường nhất của 
việc tìm ra ý nghĩa là qua những niềm tin tâm linh hay tôn 
giáo của chúng ta. Trong cuộc thảo luận của chúng tôi, đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã hoàn toàn thật tình trong việc xác định vẫn 
đề các niềm tin và những thực hành đạo Phật đã đóng một vai 
trò đầy năng lực trong việc hỗ trợ ngài đương đầu với nghịch 
cảnh như thế nào. Việc tìm ra một ý nghĩa tích cực nào đó 
trong nghịch cảnh không chỉ làm nồi bật những cảm xúc tích 
cực trong phổ quát, mà cũng có thê làm mạnh mẽ những cảm 
xúc tích cực đặc thù mà chúng tôi đang nhắm đến ở đây: Hy 
vọng. Trong thực tế, ý nghĩa tích cực xuất phát từ niềm tin 
tôn giáo chắc chắn là cội nguồn đơn độc to lớn nhất của hy 
vọng xuyên qua lịch sử, từ đấy vô số người đã tìm thấy sức 
mạnh, cảm hứng, và can đảm. 


Không có thắc mắc gì rằng mục tiêu và ý nghĩa là một 
trong những nguồn gốc chắc chắn nhất của hạnh phúc con 
người nói chung, thêm vào vai trò của nó trong việc giúp 
chúng ta duy trì hy vọng, nâng đỡ chúng ta qua nghịch cảnh, 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 315 


khổ đau, thảm họa, và những thời điểm tối tăm nhất của cuộc 
đời. Như chúng ta đã từng thấy, niềm tin tôn giáo chắc chắn 
có thê cung cấp một cảm nhận về ý nghĩa, nhưng mục tiêu và 
ý nghĩa cũng có thể được tìm thấy trong nhiều phương thức 
bên cạnh niềm tin tôn giáo. Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên bảo 
rằng khi chúng ta đang đối diện với nghịch cảnh hay chướng 
ngại trong việc theo đuổi mục tiêu của mình, một phương 
cách của việc tăng cường hy vọng và sức mạnh đề tiếp tục là 
việc nhắc nhở chính mình về giá trị hay lợi ích lớn lao trong 
mục tiêu của chúng ta, phản chiếu trên sự thích đáng của nó, 
chẳng hạn như vấn đề nó có thê cống hiến đến lợi lạc hay cát 
tường của người khác. Đây là một phương pháp thiết yếu của 
việc tìm kiếm ý nghĩa tích cực, và một sách lược hiệu quả đề 
giúp làm mạnh mẽ hy vọng mà có thể được sử dụng giông 
như nhau bởi những người có tín ngưỡng và không niêm tin 
tôn giáo. 

Liên hệ đến những nghiên cứu của chính bà và những 
người khác, Fredrickson đã nói, “Có hay không có sự tiêm 
nhiễm tôn giáo, con người có thể tìm thấy ý nghĩa tích cực 
trong đời sống hàng ngày bằng việc đánh giá lại những sự 
kiện bất lợi trong một ánh sáng tích cực, truyền cho những sự 
kiện thông thường với những ý nghĩa tích cực, và theo đuôi 
cùng đạt đến những “mục tiêu thực tiên”. Khi cuộc đàm luận 
của chúng tôi tiếp diễn, lời chỉ bảo thực tiền của đức Đạt Lai 
Lạt Ma có tương quan một cách toàn hảo với lý thuyết khoa 
học hiện đại trong việc thảo luận tầm quan trọng của việc 
thiết lập những mục tiêu thực tiễn. 


THIẾT LẬP NHỮNG MỤC TIÊU THỰC TIẾN 


“Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi tiệp tục, “tôi nghĩ ngài đã 
đặt ra một lời khuyên bảo tôt đẹp nào đó vê việc đương đâu 
với những rắc rôi mà không trở nên bị áp đảo một cách hoàn 


316 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


toàn. Tôi chỉ đang tự hỏi ngài có thể nghĩ về bất cứ những 
nhân tố nào khác có thể hữu dụng khi chúng ta theo đuôi các 
mục tiêu của chúng ta trong đời sông - những nhân tố khác 
có thê giúp để ngăn ngừa chúng ta khỏi trở nên quá chán nản 
khi chúng ta đi đến việc chống lại những chướng ngại?” 


“Vâng. Một vấn đề khác nữa. Chúng ta đang nói về sự 
hữu ích của việc có một triển vọng thực tiễn, và tôi nghĩ rằng 
khi chúng ta bố trí để đạt đến một mục tiêu nào đây, điều 
quan trọng đề khảo sát vấn đề thực tiễn và khả thi như thế 
nào, để thấy mục tiêu của chúng ta là có thể đạt được hay 
không. Việc chuẩn bị ngay lúc khởi đầu tốt như thế nào có 
thể làm nên một sự khác biệt. Như Tịch Thiên chỉ ra trong tác 
phâm Hướng Dẫn Lối Sống của Bỏ Túi, khi chúng ta bắt tay 
vào dự án, đầu tiên thẩm tra xem đề thấy chúng ta có thê thực 
hiện nó một cách thích đáng hay không. Chúng ta không nên 
lao vào một cách hấp tấp. Tôi nghĩ đấy chỉ là một sự cảnh 
giác sáng suốt rằng mục tiêu của chúng ta thật sự có thê đạt 
được có thê giúp tăng cường sức mạnh cho hy vọng và quyết 
tâm của chúng ta. 


BỊ xao lãng vì máy thu âm trong một lúc, tôi lạc hướng và 
lần theo, “Thưa Đức Thánh Thiện, tôi đang cảm thấy bối rồi 
về một điểm. Ngài. đã đề cập rằng một nhân tô giúp đề duy trì 
hy vọng là loại nhất tâm đề theo đuôi mục tiêu của chúng ta, 
căn cứ trên nhận định của chúng ta về vấn đề nó xứng đáng 
và quan trọng như thế nào, bất chấp nó có thê đạt được trong 
kiếp sông hiện tại hay không. Bây Ø1Ờờ ngài đang nói về nhu 
cầu thiết lập một mục tiêu thực tiễn, phải chắc răng mục tiêu 
là thiết thực, rằng chúng ta thật sự có thể đạt được nó. Vậy 
thì, trong một cung cách, nó dường như rằng -” 


Không đợi cho tôi nói hết suy nghĩ này, ngài trả lời, 
“Howard, ở đây chúng ta đang nói về hai vấn đề khác nhau 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 3]7 


- mức độ toàn cầu và mức độ cá nhân. Vậy thì trong trường 
hợp của mức độ toàn cầu, xử trí những vấn nạn xã hội rộng 
rãi hơn, và v.v..., ngay cả nêu những mục tiêu của chúng ta 
không đạt được trong một kiếp sống hay một thế hệ, vẫn 
thích đáng đề theo đuổi. Nhưng trong trường hợp nhu cầu cá 
nhân của một người, thế thì những mục tiêu cá nhân phải nên 
thực tiễn và khả thi. Thế nên không có xung đột ở đây. Đấy 
là hai phạm vi khác biệt. 

Đã làm sáng tỏ về điểm này, ngài tiếp tục. “Dĩ nhiên, việc 
phát triển một quan điểm thực tế không chỉ liên quan đến 
quyết định mục tiêu của chúng ta là khả dĩ hay không. Nó 
cũng liên hệ đến một loại ước định năng động về những thử 
thách khả đĩ có thê sinh khởi trong việc theo đuôi mục tiêu 
ấy. Nêu ngay lúc khởi đầu, có một sự thấu hiểu rõ ràng rằng 
những mục tiêu nào đấy có thể là khó khăn hơn đề nhận ra 
và một số có thê được nhận thức một cách dễ dàng hơn, nếu 
người ta đã cảnh giác về sự khác biệt ấy và chấp nhận nó, và 
nếu chúng ta khám phá rằng mục tiêu đặc thù của chúng ta 
có thể nhận ra khó khăn hơn, thế thì chúng ta sẽ phỏng đoán 
rằng có sự ràng buộc đến những rắc rối nào đó trong việc 
theo đuôi điều ấy. Và nếu chúng ta đã cảnh giác về điều ấy 
trong thực tế này rồi, thì khi chúng chạm trán nghịch cảnh, 
chúng đã được chuẩn bị một cách tốt đẹp hơn. Thế thì ít có 
nguy hiểm đánh mắt hy vọng hơn. Trái lại nêu ngay từ đầu 
chúng ta hoàn toàn quên lãng sự kiện rằng những chướng 
ngại sẽ sinh khởi, thế thì khi chúng ta chạm trán ngay cả với 
một trở ngại nho nhỏ, chúng ta đánh mắt hy vọng và chúng 
ta phản ứng trong một cung cách cường điệu.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma xem hy vọng như một nhân tố thiết 
yếu trong việc hỗ trợ chúng ta duy trì các nỗ lực khi chúng 
ta chạm trán những chướng ngại và trì trệ trong đời sống của 


318 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chúng ta, giúp chúng ta kiên nhẫn trong việc tìm kiếm các 
giải pháp đến những thử thách của cuộc đời, một quan điểm 
được sự hỗ trợ của nhiều nghiên cứu khoa học. Do bởi giá trị 
vô biên của nó, hy vọng đã là một đề tài hấp dẫn mãnh liệt 
đến những nhà tâm lý học liên hệ trong phong trào tâm lý 
tích cực. Khi khám phá hy vọng, hầu hết những nhà nghiên 
cứu phân loại nó như một cảm xúc tích cực, mặc dù không 
có một sự đồng ý toàn thê. Một số có thể thấy hy vọng như 
một tiến trình suy tư hay một điểm đặc trưng hơn. Nhưng 
bất chấp người ta phân loại hy vọng như thế nào, không có 
thắc mắc gì đến việc nó là một chất liệu then chốt trong việc 
đương đầu với thê giới rắc rối. Thêm nữa, như một cảm xúc 
tích cực, giống như những cảm xúc tích cực khác nói chung, 
hy vọng có thể thực hiện một cống hiến trực tiếp đến tổng 
lượng hạnh phúc của chúng ta. Và như thế chưa đủ, các nghiên 
cứu còn thấy hy vọng phối hợp với một lực lượng lợi ích rộng 
rãi cho sức khỏe thân thê và tinh thần. Hy vọng đã phối hợp 
với những thành tựu học thuật và thê thao trong sinh viên, và 
những người trưởng thành trong hy vọng có những mối quan 
hệ mạnh mẽ hơn, thành công hơn trong công việc, và gia 
tăng cơ hội đạt được mục tiêu của họ nói chung. 


Trong cái nhìn đến tất cả những lợi ích mà hy vọng mang 
đến, không ngạc nhiên rằng hơn một hay hai thập niên qua 
đã có nhiều lý thuyết mới về bản chất tự nhiên của hy vọng 
và việc tăng cường nó như thế nào. Một số giả thuyết này đã 
đạt được một ít chú ý. Hầu hết bị loại bỏ. Nhưng đặc biệt một 
nhà tâm lý học, Charles Richard Snyder, tại Đại Học Kansas, 
rất ảnh hưởng trong lĩnh vực này, đã thực hiện một đóng góp 
quan trọng cho sự thấu hiểu của chúng ta về hy vọng. Trước 
lý thuyết của Snyder, người ta cảm thấy hy vọng là một loại 
mong ước hay cảm giác không phân biệt được là người ta có 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 319 


thể đạt được mục tiêu của họ hay không. Snyder nghĩ về hy 
vọng như một tiễn trình suy tư trực tiếp đến mục tiêu của hai 
thành phần làm việc chung với nhau: Lộ trình tư duy và cơ 
chế tư duy. Lộ trình tư duy liên hệ đến việc có một ý định về 
vấn đề đạt đến mục tiêu của chúng ta như thế nào. Cơ chế 
tư duy liên hệ đến ý chí hay động cơ để thực hiện việc ấy. 
Snyder tin rằng cả hai loại tư duy này phải hiện điện nhằm để 
duy trì hy vọng và tăng cường sức mạnh cho nhau. 


Nhìn vào phương pháp để trau dồi hy vọng của đức Đạt 
Lai Lạt Ma từ viễn tượng lý thuyết của Snyder, chúng ta có 
thể thấy một cách dễ dàng phương cách của ngài cống hiến 
như thế nào đến cả tư duy cơ chế và lộ trình. Cơ chế thành 
công là ý nghĩa quyết tâm của chúng ta để hoàn thành mục 
tiêu, cảm nhận được thúc đây vào lúc ban đầu, và tiếp tục khi 
chúng ta bắt đầu, ngay cả nếu nó là khó khăn. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma khuyến nghị rằng khi hy vọng dao động, một cách 
để khôi phục lại sức mạnh và nghị lực là quán chiếu một 
cách cân trọng trên giá trị và tầm quan trọng của mục tiêu, 
vì “nhận ra giá trị của nó giúp ban cho chúng ta lòng quyết 
tâm để theo đuôi nó.” Đây là một phương cách thiết yếu để 
tăng cường cơ chế, của việc làm mạnh động cơ và quyết tâm 
của chúng ta. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma ủng hộ những mong đợi thực tiễn 
và cảnh giác về những khả năng của chúng ta trong khi thiết 
lập những mục tiêu thực tiên và có thể thực hiện được cũng 
như tiên liệu những chướng ngại tiềm tàng. Tư duy lộ trình 
bao gồm có một cảm giác rằng có một con đường rõ ràng để 
đạt đến ước muốn của chúng ta, rằng có một phương thức 
để gặp ðỠ mục tiêu của chúng ta. Dường như hợp lý đề thừa 
nhận rằng “sự tiếp cận thực tiễn” của đức Đạt Lai Lạt Ma 
đến việc hoàn thành những mục tiêu chắc chắn sẽ có khuynh 


320 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hướng nuôi dưỡng tư duy lộ trình, và vì thế làm mạnh mẽ 
hy vọng. Một cách ngẫu nhiên, trong khi hình ảnh thông tục 
của những người với hy vọng cao độ là một loại lạc quan mù 
quáng, của những hy vọng sai lạc, thì phía đối kháng xuất 
hiện là trường hợp: Nghiên cứu cho thấy răng những cá nhân 
hy vọng cao độ thật sự thường hoàn toàn thực tế. 


Lộ trình tư duy cũng phối hợp với cảm nhận tiềm tàng 
rằng chúng ta có khả năng đề tìm ra những phương thức mới 
để đạt đến mục tiêu của mình ngay cả nếu những chướng 
ngại bỗng nhiên sinh khởi, rằng chúng ta luôn luôn có thể tìm 
ra một phương cách đề giải quyết răc rối, hay nghĩ đến một 
dự án để gặp được mục tiêu của mình. Do vậy, chúng ta càng 
sáng tạo, khả năng cho việc giải quyết những rắc rồi càng 
mạnh mẽ hơn, chúng ta càng tự tin chúng ta sẽ hiểu răng 
chúng ta sẽ có thể tìm ra một “lối đi” để vượt thắng những 
khó khăn và hoàn thành những mục tiêu của chúng ta. Sự 
tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có thê hỗ trợ để làm 
nỗi bật khía cạnh này của tư duy lộ trình. Như chúng ta đã 
thấy trước đây, phương thức tiếp cận thực tiễn của đức Đạt 
Lai Lạt Ma để đương đầu với những rắc rồi liên hệ đến việc 
nhìn vào những tình thế từ một viễn tượng rộng lớn. Điều 
này sẽ gia tăng những cảm xúc tích cực, là những điều ngược 
lại sẽ tăng cường suy nghĩ rộng rãi hơn, kết quả là trong sự 
tăng dần lên mà trong ây sự suy nghĩ rộng rãi hơn và những 
cảm xúc tích cực tiếp tục đề tăng cường cho nhau. 


Có bằng chứng cụ thể rằng việc gia tăng trong cảm xúc 
tích cực kết quả từ sự tăng dần lên liên tục này được phối 
hợp với một thể trạng tâm thức rộng rãi hơn giúp con người 
thấy những rắc rối trong các cung cách mới lạ, “việc rộng 
mở” phạm vi hoạt động của chúng, mở ra những cung cách 
mới của việc làm - “những lộ trình” mới để đạt đến mục tiêu 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 32] 


của chúng. Một thí nghiệm làm sáng tỏ nguyên tắc này một 
cách tốt đẹp. Trong thí nghiệm cô điển này VỆ sáng tạo, nhà 
nghiên cứu đặt trên bàn một hộp chứa đèn cây, diêm quẹt, 
và một ít định mũ. Đối tượng thí nghiệm được yêu cầu gắn 
những cây đèn cầy lên bức tường trong một cách mà chúng 
sẽ cháy nhưng không rơi sáp trên sàn nhà hay trên bàn. Vấn 
nạn được giải quyết nếu đối tượng bỏ mọi thứ trong hộp ra 
ngoài, đóng đỉnh mũ lên tường, và dùng nó như một cái để 
hay chân đèn cầy mà trên đó đèn cầy được dựng lên. Điều 
này đòi hỏi một loại “suy nghĩ rộng rãi” đề thấy cái hộp trong 
một phương cách mới, không chỉ là một vật chứa. Những 
nghiên cứu cho thấy rằng thúc đẩy hay xui khiến tính khí 
một người trước thời hạn sẽ làm tăng khả năng tìm ra giải 
pháp. Vì thế, việc gia tăng sáng tạo và khả năng cho VIỆC giải 
quyết rắc rỗi có kết quả từ những khả năng làm nỗi bật tư nu 
lộ trình - nói cách khác là việc tìm ra “những lội trình mới” 

đề đạt đến một mục tiêu - là điều sẽ làm mạnh mẽ khả năng 
chúng ta cho hy vọng, ngay cả khi đối điện với những điều 
kiện thử thách. 


Đến đây, dường như có một sự đồng nhất, hầu như tài 
tình, tương liên giữa những quan điểm của đức Đạt Lai Lạt 
Ma và hầu hết những lý thuyết khoa học và khám phá gần 
đây nhất, một sự tương liên tiếp tục khi ngài mở rộng sự 
khám phá của ngài về hy vọng. 


LẠC QUAN 


“Một nhân tổ rất quan trọng cho việc duy trì hy vọng nói 
chung là có một thái độ lạc quan,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp 
tục. “Nếu chúng ta nuôi dưỡng một thái độ bi quan ngay từ 
lúc khởi đầu, điều này sẽ là một sự thất bại thật sự. Bởi vì thái 
độ của chúng ta sẽ là điều gì đó, 'Không có gì hoạt động.” 


322 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Ngài tự xem mình là một người lạc quan chứ, đặc biệt 
trong cái nhìn vê những khó khăn đôi diện với những người 
Tây Tạng cũng như những rắc rôi trên thê giới?” tôi hỏi. 

“Ô, vâng, chắc chắn là như thế,” đức Đạt Lại Lạt Ma nói 
với một cái chắc lưỡi. 


“Thế thì, thưa Đức Thánh Thiện, ngài là một người tin 
tưởng vững chắc trong việc nhìn một cách thực tiễn trong 
những hoàn cảnh thực tế nào đó. Và một cách thực tế, đôi 
khi những hoàn cảnh là rất ảm đạm. Vậy thì, không phải nhìn 
vào đó một cách lạc quan là khờ dại hay sao? Đôi khi trái 
ngược với thực tế?” tôi hỏi. 


“Không nhất thiết như thế,” ngài trả lời. “Lạc quan không 
có nghĩa là chúng ta mù quáng với thực tế thật sự của hoàn 
cảnh. Nó có nghĩa là chúng ta luôn luôn cưu mang tỉnh thần 
tích cực vì thế chúng ta duy trì động lực trong việc tìm kiếm 
một giải pháp đến. bất cứ rắc rối nào đấy. Và nó có nghĩa là 
chúng ta nhận ra rằng bất cứ hoàn cảnh nào đó đều có nhiều 
khía cạnh khác nhau - lạc quan liên hệ đến việc nhìn vào tình 
thế không chỉ từ lập trường của chính vấn nạn, không chỉ 
việc nhận ra những khía cạnh tiêu cực, mà cũng tìm kiếm ra 
một khía cạnh tích cực nào đó, một lợi ích tiềm tàng nào đó, 
nhìn một cách năng động vào cùng hoàn cảnh trong những 
dạng thức của những kết quả tích cực tiềm tàng.” 


“Tôi tự hỏi ngài có thể nghĩ về những thí dụ bổ sung về 
vấn đề chúng ta có thê nhìn vào những vấn nạn trong dạng 
thức những lợi ích tiềm tàng hay hậu quả tích cực như thế 
nào, một số thí dụ cụ thê hơn?” 


“Thí dụ, thí dụ, thí dụ!” Ngài cười một cách tự nhiên 
sảng khoái. “Howard, ông luôn luôn muôn “thêm những thí 


2?” 


dụ này'! 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 323 


Với thiện chí rõ rệt luôn luôn hiện diện trong nụ cười của 
ngài, một nụ cười luôn luôn chân thật hồn nhiên, tôi không 
bao giờ có thê bực mình với sự la rầy tế nhị của ngài. Trong 
thực tế, nó làm cho tôi mỉm cười, gần như khúc khích. Hơn 
nữa, ngài đã đúng. Nhưng vẫn bắt đầu cảm thấy phòng ngự 
phơn phóớt, tôi nói, “Vâng, thí dụ luôn luôn rất hữu ích trong 
việc thấu hiểu vấn đề áp dụng những nguyên tắc và kỹ năng 
đa dạng như thế nào mà ngài đưa ra. Và vả chăng ...” 


Tôi đã không cần phải tiếp tục. 
“Được thôi! Okay,” ngài nói một cách tán thành, nhanh 
chóng bớt nghiêm nghị hơn. “ “Thêm thí dụ...” 


Ngay khi đức Đạt Lai Lạt Ma định tiếp tục, ngài đột 
nhiên có một cơn ho ngắn. Tôi đã thấy ngài ở Âu Châu vài 
tuần trước đây, nơi mà ngài đã mắc phải một cơn đau cô và 
ho từng cơn. Mặc dù ngài đang có một sự chăm sóc y tế cần 
thận và mới bắt đầu dùng thuốc kháng sinh, nhưng tôi không 
thể không cảm thấy quan tâm về sự kiên gan với những triệu 
chứng của ngài. Tuy nhiên, cho dù có những chứng bệnh đã 
qua hàng năm, nhưng chỉ khi trở cơn nghiêm trọng làm yêu sức 
mới có thê cắt giảm thời biêu giảng dạy thường niên của ngài. 

Đưa tay vào túi áo, tôi đâng ngài một viên thuốc hình thoi. 

“Cảm ơn,” ngài nói, và khi ngài đặt viên thuốc vào trong 
miệng, ngài bông nhiên bắt đầu cười lớn: “Ô! Vậy thì ở đây 
ông có thể thấy Ở đây một thí dụ rất nhỏ - ngay bây giờ tôi có 
cơn ngứa, đau cổ này, một vấn đề nhỏ. Đó là tiêu cực. Nhưng 
nếu chúng ta khảo sát, chúng ta sẽ thấy, chúng ta luôn luôn có 
thể tìm ra nhưng khía cạnh khác. Cho nên, nhìn vào một khía 
cạnh khác, một khía cạnh tích cực, cơn ho này chỉ mang điều 
gì đấy tốt đẹp - một viên kẹo từ người bạn! Một khoảnh khắc 
chia sẻ. Không phải tệ hại cả. Đấy là một vấn đề nhắc nhở 


32⁄4 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chúng ta răng mặc dù có rắc rôi này, nhưng vẫn có những 
việc tích cực trong đời sông của chúng ta. 


“Thế nên, chúng ta đang nói về một nhận thức hẹp hòi có 
thể làm tăng những cảm giác tuyệt vọng và những cảm xúc 
tiêu cực khác như thế nào, và làm cho chúng ta đau khổ hơn 
như thế nào. Nếu chúng ta quá co vào bản thân mình, một 
loại tự quan tâm quá hẹp hòi, điều này có thể hạn chế chúng 
ta và làm ra rắc rối, làm cường điệu khổ đau của chúng ta. 
Vậy nên, trong trường hợp của cơn đau. cô này, đây không 
thật sự là một rắc rôi quá lớn - nhưng nêu tôi tập trung quá 
nhiều về chính tôi và mãi suy nghĩ, 'Ô, rắc rối của cơn đau 
cô này là gì, cơn ho này quá phiên toái, tại sao tôi bị nhiễm 
chứng này? rồi thì điều này chỉ phục vụ để làm cường điệu 
tình thế, và rồi thì nó trở nên một rắc rối thật sự. Nếu cái nhìn 
của chúng ta hạn hẹp vì thế chúng ta tập trung sự chú ý của 
chúng ta chỉ trên một vấn nạn hay thảm họa, chúng ta ngay 
cả trở nên hoàn toàn bị áp đảo bởi rắc rối ấy, khi trong thực 
tế nó là một rắc rối có thê khắc phục được. 


“Tuy nhiên, chúng ta có thể ngăn ngừa điều này. Mở rộng 
nhận thức của chúng ta hoạt động như một phương thuốc 
đối trị đến loại quan điểm hẹp hòi ấy, và có những phương 
thức phong phú để làm điều này. Một cách là bằng so sánh, 
so sánh hoàn cảnh của chính chúng ta với những người kém 
may mắn hơn chính mình. Điều này thường làm nên một sự 
khác biệt, tối thiêu trong việc hỗ trợ để đương đầu với những 
rắc rối cá nhân. Nó đặt mọi việc trong một tỉ lệ tích cực hơn. 
Thí dụ, nếu tôi bị rắc rối bởi một cơn đau cổ và những cơn 
ho ồn ào thường xảy ra, tôi có thể nhớ rằng tại thời điểm này 
có rất nhiều người trên thế giới trải nghiệm những vẫn nạn 
nghiêm trọng hơn rất nhiều, rất nhiều người khổ SỞ, trong 
những cơn đau đớn thật sự - và so sánh với điều ấy, rắc rồi 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 325 


nhỏ này là không nhằm vào đâu. Một cung cách khác là tiếp 
nhận một quan điểm lâu dài hơn, nhận ra rằng, vâng, điều 
này có thể hơi quấy rầy hay bắt tiện, nhưng điều này chỉ tạm 
thời và sẽ nhanh chóng trôi qua. 


“Và rồi, như chúng ta đã thảo luận trước đây, bằng việc 
nhớ rằng rắc rỗi và khô đau bó buộc sinh khởi một cách tự 
nhiên, nhìn từ một khía cạnh khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng, 
xét cho cùng, cho đến khi mà tôi có tắm thân này,” ngài nói, 
vô cánh tay này vào cánh tay kia, “bắt buộc phải có một số 
cơn ho nào đấy. Đấy là thực tế. 


“Vì vậy, tất cả vấn đề này là thực tế! Cho nên, khi khủng 
hoảng ập đến, ông thấy đấy, nêu chúng ta nhìn vào thảm họa 
ấy mà không đánh mất cái nhìn của bức tranh tông thể, rồi thì 
chúng ta sẽ đi đến nhận ra sự thật đơn giản theo đây. “Vâng, 
rắc rồi của tôi vẫn hiện hữu; vâng, đây là vân đề chắng mong 
đợi tí nào, nhưng nó chỉ là một phần đời sống của tôi, chỉ là 
một bộ phận nhỏ bé của cuộc sông.” Và loại suy nghĩ này sẽ 
giúp chúng ta đương đầu tốt đẹp hơn, và đối phó với những 
rắc rôi một cách hiệu quả hơn.” 


“Tôi nghĩ thí dụ về cơn ho và đau cổ của ngài thật sự là 
một minh họa tuyệt vời của việc sử dụng phương pháp này 
đề tìm kiếm những khía cạnh tích cực hơn, đây là một loại 
lý trí,” tôi nói. “Trong việc đề xướng ra những phương Na 
khác nhau đề chúng ta nhận thức những rắc rồi của chúng ta -' 


Bây giờ dường như để thu thêm một sự cố gắng nào đấy, 
ngài nhóm về phía trước giống, như được đẩy tới bởi lòng 
nhiệt tình tăng lên của ngài, và tiếp tục. “Hay, một thí dụ khác 

... hãy nhớ rằng một người không đơn độc trong việc đối phó 
với nghịch cảnh. Khi chúng ta đang đối phó VỚI những rắc 
rối, đôi khi chúng ta có một cảm nhận rằng giống như chúng 


326 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ta thế nào đây bị phân biệt cho sự bất hạnh này. Đây là một 
loại làm hạn hẹp nhận thức, giống như thế giới chúng ta đang 
bị co rút lại, và chúng ta có thể cảm thấy đơn độc hay bị cô 
lập. Nhưng nếu chúng ta nhớ rằng có những người khác đã 
đi qua hay đang đi qua những vấn đề tương tự như thế, rằng 
chúng ta không cô độc, và trong một số trường hợp ngay cả 
vươn ra tìm kiếm hay đón nhận sự hỗ trợ của người khác, tôi 
nghĩ điều này có thê hữu ích. 

“Trong thực tế, bất chấp khó khăn mà chúng ta đang đối 
phó là gì, tất cả chúng ta là một bộ phận của xã hội hay một 
cộng đồng, ngoại trừ ai đấy sống ẩn dật trong một hang động. 
Vì thế chúng ta có thể thận trọng rộng mở nhận thức của 
chúng ta là cảnh giác về sự kiện chúng ta là một thành viên 
của xã hội. Nếu chúng ta nhớ điều này, trau đồi nó như một 
bộ phận tỉnh thức tiềm tàng của chúng ta, chúng ta sẽ nhận 
ra rằng nó có thể tìm thấy từ những nguồn gốc trong cộng 
đồng hay xã hội trong những thời điểm khó khăn. Luôn luôn 
có một loại bảo vệ, thoải mái, hay hỗ trợ nào đó có thê được 
thấy nếu chúng ta tìm kiếm một cách năng động. Có thể có 
những người hay những tổ chức có thể giúp chúng ta mà 
chúng ta có thê ngay cả chưa nhận biết đến, nhưng là điều mà 
chúng ta có thê khảo sát. Chúng ta không bị cô lập hay đơn 
độc. Vì thế có thể có nhiều loại tỉnh thức khác nhau. 


{?? 


“Vậy thì ... ở đây có phải là những thí dụ của ông!” Ngài 
cười, bày tỏ đường nét với một cái quét của bàn tay và một 
cái vung tay gần như điệu nghệ, giống như ngài là một ảo 
thuật gia vừa mới lôi ra một con thỏ từ trong nón của ngài. 


Những luận bàn của ngài đang bắt buộc một cách chắc 
chắn, với một lời kêu ØỌI trực giác sâu xa, và từ quan điểm 
khoa học chúng sẽ chuyền từ sự thúc ép đến áp đảo khi sau 
này tôi khảo sát những ủng hộ và chứng cứ cho những quan 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 327 


điểm của ngài. Nhưng có một điểm dường như nó cần được 
nói đến. 

“Ngài biết không, tôi vừa mới nghĩ,” tôi nói, “và tôi hoàn 
toàn đồng ý răng sự trau dồi những thái độ hay quan điểm 
mà ngài đề cập có thể giúp chúng ta đương. đầu với nghịch 
cảnh, giúp chúng ta đối phó với những rắc rối của đời sông. 
Như thường lệ, những đề nghị của ngài cũng được đặt nền 
tảng trong những cảm nhận chung nhất. Nhưng tôi không 
chắc hiệu quả của nó như thế nào đề nhìn vào thực tế của một 
tình thế khi chúng ta đang xuyên qua một cuộc khủng hoảng 
hay đang đối phó với nghịch cảnh, thấy nó từ một viễn tượng 
rộng rãi hơn. Xét cho cùng, ngài đã đề cập trong quá khứ khi 
chúng ta đang trải nghiệm những cảm giác mạnh mẽ như thế 
nào như tức giận hay băn khoăn, những nhận thức của chúng 
ta dường như co rút lại - vì thế đường như tại những thời 
điểm đó chúng ta có thể không có khả năng để thấy mọi thứ 
từ những viễn tượng rộng rãi hơn, để phân tích hay để khảo 
sát thực tế của hoàn cảnh một cách thánh thiện hơn, và nhìn 
vào những khía cạnh khác nhau, v.v...” 


“Điều ấy đúng đấy, Howard,” ngài trả lời, “vì thế đây 
là tại sao chúng ta phải thực hiện một nỗ lực để nghĩ về 
những thứ này một cách sớm sủa, lập đi lập lại, làm cho 
chính mình quen thuộc với những cung cách suy nghĩ này 
trong một thời gian nào đấy. Và chúng ta cần phản chiếu trên 
những thứ quan điểm này một cách thật sâu sắc, tăng cường 
chúng, vì thế chúng trở thành một bộ phận trong nhận thức 
nền tảng của chúng ta. Cách ấy, khi rắc rối đến, những thái 
độ và những cung cách nhận thức thánh thiện mọi việc sẽ 
sinh khởi một cách tự động.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nhìn vào đồng hồ của ngài và tôi 
nhận ra thời gian của chúng tôi đã gân hêt. 


328 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Tôi biết rằng chúng ta sắp chấm dứt, nhưng có bắt cứ 
tư tưởng nào mà ngài có đôi với những phương cách đê giúp 
chúng ta đương đâu không, trước khi chúng ta kêt thúc?” 


“Vâng,” ngài trả lời, thật quan trọng để có một sự đa 
dạng trong việc tiếp cận mà chúng ta có thể sử dụng đề giúp 
chúng ta đương đầu với môi trường, và những vấn nạn khác 
sinh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thí dụ, nếu 
chúng ta đang sống trong một môi trường nơi mà có những 
quả bom liên tục phát nỗ chung quanh chúng ta, việc phân 
tích tình thế từ một quan điểm rộng rãi hơn hay nhìn vào 
những khía cạnh khác nhau của tình thế không phải là cách 
tiếp cận tốt nhất cho “việc đương đầu”. Ngài chắc lưỡi một 
cách ngắn gọn. “Trong trường hợp ấy, sự tiếp cận tốt nhất là 
chạy kiếm chỗ trốn!” 


“Vậy thì, một việc... mặc dù sự tiếp cận chính mà chúng 
ta đang sử dụng ở đây để giúp chúng ta đương đầu, liên hệ 
đến việc phát triển một quan điểm hay thái độ nào đấy, là 
việc trau đồi những tiềm lực nội tại, thì tôi nghĩ rằng những 
trải nghiệm ngoại tại của chúng ta cũng có thể đóng một vai trò 
trong việc chúng ta đương đầu với nghịch cảnh như thế nào.” 

“Ngài có thê giải thích thêm một ít về việc những trải 
nghiệm ngoại tại của chúng ta có thê nâng cao khả năng của 
chúng ta để đương đầu với nghịch cảnh, đối phó với những 
rắc rôi, hay giúp chúng ta điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực 
của mình, v.v...như thế nào không?” 


“Vâng. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây hôm 
nay. Chúng ta sẽ tiêp tục vào ngày mai.” 

Ngược lại một chút, như một phần của công việc tôi đang 
tiên hành cho Nghệ Thuật Hạnh Phúc, tôi đã yêu cầu những 
người tham gia hoàn thành một bài tập trong việc thực hành 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 329 


đánh giá lại một cách tích cực những hoàn cảnh, tình trạng, 
hay sự kiện nghịch cảnh. Bài tập liên hệ đến việc yêu cầu 
những tham dự viên chọn một kinh nghiệm nghịch cảnh hay 
một thời điểm khó khăn hay khổ đau mà họ đã trải qua, một 
trải nghiệm mà bây giờ đã là quá khứ. Sau khi viết xuống bài 
tập này, họ được yêu cầu tái cấu trúc, tái nhận định và đánh 
giá lại nó, nhìn kinh nghiệm từ những khía cạnh thay đổi, liệt 
kê bất cứ hệ quả hay lợi ích tích cực nào kết quả một cách 
căn bản từ kinh nghiệm ấy, hoặc là trực tiếp hay gián tiếp. 


Tôi đề nghị họ sẽ quan tâm đến những câu hỏi như, có 
bất cứ điều gì hữu ích mà tôi học được từ kinh nghiệm đó, về 
chính tôi, người khác hay về những khía cạnh khác của đời 

sống? Tôi đã gặp bắt cứ người nào như một kết quả của kinh 
nghiệm, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, ai đã đóng một vai 
trò nôi bật trong đời sông của tôi? Tôi đã trường thành trong bất 
cứ cách nào từ đó? Nó có đưa đến bất cứ những thay đổi ích lợi 
nào mà sẽ không xảy ra, nêu tôi không trải qua kinh nghiệm ấy? 
Kinh nghiệm một cách căn bản đã mở ra bất cứ những cánh 
cửa mới nào, cung cấp bất cứ những cơ hội mới nào không? 


Kích cỡ của công việc đặc thù này được giữ một cách 
thận trọng để cho mỗi tham dự viên sẽ có một cơ hội đề chia 
sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác nếu họ thật 
mong ước. Vì thế, trong giai đoạn hai của bài tập này, các 
tham dự viên được mời để chia sẻ kinh nghiệm của họ với 
nhóm. Ngồi trong một vòng tròn, chúng tôi đã bắt đầu với 
người thứ nhất, Joseph, một người chuyên môn, ăn mặc tè 
chỉnh, thông minh, lịch thiệp trong độ tuổi sáu mươi. 


“Tôi thật không biết nói gì,” Joseph bắt đầu. “Thật dễ 
dàng đề đưa ra một thời điểm của khổ đau - con gái tôi đã 
chết bốn năm trước đây vì bệnh bạch cầu. Nhưng tôi đang 
ngồi đây suy nghĩ về điều đó. Tôi không thê thấy bất cứ điều 


330 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


gì tốt lành đã đến từ đó trong bất cứ cách nào, không có điều 
gì tôi đã học được từ đó ngoại trừ đau thương, và không có 
những thay đổi lợi ích hay tích cực gì được mang đến, cho dù 
trực tiếp hay gián tiếp - nó chỉ là tệ hại.” Giọng nói của ông 
không công khai giận hờn hay đòi hỏi; đôi mắt ông và phát 
biểu chuyên tải gân như một loại chán chường và một loại 
trồng văng uê oải. Ngoại trừ có lẻ vì một giới hạn vi tế của 
nỗi buồn và thương đau còn sót lại - và một âm điệu không 
nghỉ ngờ của một người cha rõ ràng yêu mến con gái ông ta. 
Ông tiếp tục giải thích về việc ông ta đã trở thành một người 
cha muộn màng trong cuộc đời, trong độ tuổi năm mươi, và 
ông đã luôn luôn nghĩ rằng ông có thể không còn sống để 
thấy những đứa cháu của ông, nhưng không bao giờ nghĩ 
rằng một đứa nào trong hai con của ông sẽ chết trước ông. 


Công nhận sự thật buồn đau đôi khi là nỗi khổ quá lớn 
và thảm họa quá áp đảo làm cho người ta không thấy thấy sự 
kiện từ bất cứ khía cạnh nào khác, một nhóm thành viên đưa 
ra một vài lời thông hiểu và thông cảm, và chúng tôi đã đi qua 
người tiếp theo để chia sẻ câu chuyện của bà ta. Trong khi 
một cách tổng quát như được đề nghị rằng mọi người trước 
tiên thực hành bài tập này với những rắc rối thông tục hơn 
thường ngày và dần đi đến những những vấn nạn lớn hơn, 
buổi trưa hôm ấy, một số người trong nhóm cũng đã chọn 
lựa những thử thách lớn nhất trong đời sống - đưa những câu 
chuyện sống sót với ung thư, đối phó với những cái chết đau 
thương của người thân, đối diện với phá sản sau một thời 
gian làm việc cực nhọc, và những thứ khác - mỗi người trong 
họ đã bộc lộ những lợi ích căn bản, nguyên lý “cánh cửa này 
đóng, cánh cửa khác mở ra”. Sau khi người cuối cùng đã chia 
sẻ câu chuyện của họ, khi chúng tôi định tiếp tục, thì Joseph 
đã đưa tay và yêu cầu được nói một vài lời. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 33] 


“Quý vị biết không,” ông nói, “Tôi muốn chữa lại những 
gì tôi đã nói trước đây. Tôi đã nghe những câu chuyện Và Suy 
nghĩ này, và càng suy nghĩ về điều đó, tôi nhận ra răng mặc 
dù đau thương, tôi có thê nghĩ về hai lợi ích đưa đến một 
cách căn bản. Thứ nhất, tôi nghĩ kinh nghiệm làm cho tôi 
mạnh mẽ hơn trong một cách nào đấy..” 

“Trong cách nào?” tôi hỏi. 

“À, cái chết của đứa con tôi là vấn đề rất tệ hại mà tôi 
có thể hình dung, tôi nghĩ rằng trải qua sự việc rất đau buồn 
mà tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến, và qua khỏi nó, đã cho 
tôi một sức mạnh nội tại - biết rằng nếu có thể đối diện với 
điều ấy, tôi có thê đối phó với bất cứ vấn đề gì khác. Không 
còn điều gì nữa để sợ hãi, bởi vì bất chấp sự việc là khốn 
khó cách nào đi nữa, tôi biết rằng tôi đã qua khỏi được điều 
tệ hại nhất. 

“Và có một điều nữa - tôi nghĩ cái chết của con gái tôi 
đã làm cho tôi hiểu rõ giá trị, Chloe, đứa con gái nhỏ của tôi 
hơn. Nó làm cho tôi nhận ra tặng phẩm của Chloe là gì, mỗi 
ngày, và không xem nó như điều đương nhiên, và như một 
kết quả tôi nghĩ tôi là một người cha tốt hơn đối với Chloe. 
Vì thế, tôi nghĩ đó là một thay đổi tich cực căn bản khác. 


Khi sự khám phá của chúng tôi tiếp tục, đức Đạt Lai Lạt 
Ma thêm một thành phần nữa vào công thức của ngài để 
đương đầu với những nghịch cảnh của đời sống và thấy hạnh 
phúc trong thế giới phiền toái của chúng ta: Lạc Quan. Như 
đề xuất của ngài, có một liên kết gần gũi giữa lạc quan và 
hy vọng - càng lạc quan, thì đúng như là chúng ta có thể 
duy trì hy vọng trong những lúc khó khăn. Hầu hết những nhà 
nghiên cứu phân loại lạc quan như một cảm xúc tích cực, trong 
cùng một gia đình với hy vọng, vì cả hai có một định hướng 


332 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“tương lai”, với một tiên đoán tổng quát về viễn tượng tích 
cực trong tương lai. Lạc quan là một trong những cảm xúc 
tích cực được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Những thí nghiệm 
đã cho thấy rằng lạc quan có thê đóng một vai trò nổi bật 
trong việc hỗ trợ chúng ta đương đầu với những hình ảnh 
toàn diện của các nghịch cảnh và rắc rối trong đời sống, từ 
những quấy rầy thường ngày đến chấn thương tỉnh thần, mất 
mát, và những thảm họa. Như với những cảm xúc tích cực 
khác, nó có vô số lợi ích trong việc làm nồi bật sự cát tường 
thân thê, tinh thần và xã hội - phối hợp với sức khỏe tốt hơn, 
đời sống dài hơn, hôn nhân mạnh mẽ hơn và thành công to 
lớn hơn trong trường học hay trong công viỆc. 


Phương pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma về việc trau đồi 
sự lạc quan rộng lớn hơn liên hệ một cách thiết yêu cùng kỹ 
năng tổng quát được sử dụng trong trau đồi hy vọng - nhìn 
vào những hoàn cảnh và sự kiện tiêu cực từ một quan điểm 
rộng rãi hơn, nhìn vào những tình thế nghịch cảnh từ những 
khía cạnh khác nhau, v.v... Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại 
này, ngài đã nói thêm chỉ tiết trong sự tiếp cận này bằng việc 
giải thích rằng kỹ năng liên hệ một cách năng động cho việc 
tìm kiếm một khía cạnh tích cực nào đó đến tình thế hay sự 
kiện, một lợi ích tiềm tàng hay một kết quả tích cực nào đó. 
Kỹ năng này đôi khi được gọi là tái cấu trúc, tái nhận định, 
đánh giá tích cực lại, hay tìm thấy lợi ích. 


Trong việc tìm kiếm một sự thấu hiểu tốt đẹp hơn về kỹ 
năng này và tại sao nó rất hiệu quả, thật hữu ích để trở lại tiền 
đề ban đầu của đức Đạt Lai Lạt Ma: “Chúng ta nhìn thế giới 
chung quanh chúng ta như thế nào... chúng ta hiểu những 
hoàn cảnh của chúng ta như thế nào và những sự kiện xảy 
ra chung quanh chúng ta, có thể ảnh hưởng một cách xác 
định đến việc chúng ta có thể đáp ứng đến thể giới và những 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 333 


rắc rồi của nó như thế nào... tôi nghĩ điều này liên hệ một 
cách trực tiếp đến khả năng của chúng ta để đương đâu với 
những vấn nạn và duy trì hạnh phúc.” Nghiên cứu đã thừa 
nhận rằng lạc quan một cách bao quát là một vấn đề của 
việc chúng ta nhận thức và diễn dịch những hoàn cảnh và sự 
kiện tệ hại của chúng ta mà khi chúng xảy ra trong đời sống, 
những vấn nạn, thất bại, và trì trệ. Thật rõ ràng rằng khi điều 
gì đấy tệ hại xảy ra, người ta có khuynh hướng hỏi, tại sao? 
Sự lượng định của họ về nguyên nhân, câu trả lời của họ về 
câu hỏi này, quyết định việc đáp ứng của họ như thế nào đến 
sự kiện bắt lợi. 


Một số nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực này được 
tiến hành bởi Bác sĩ Martin Seligman, một trong những nhà 
chuyên môn hàng đầu của lạc quan, người đã khai triển sự 
hấp dẫn với chủ đề này trong nghiệp vụ của ông tại Đại Học 
Pennsylvania. Seligman đưa ra lý thuyết rằng sự khác biệt 
g1ữa lạc quan và bi quan là “phong cách giải thích” của chúng, 
cung cách mà chúng giải thích những sự kiện tệ hại xảy ra 
đến chúng. Theo nghiên cứu được tiễn hành bởi Seligman và 
những người khác, có hai chiều kích trong phong cách giải 
thích của một người: Sự thường xuyên và sự lan tỏa. Khi 
giải thích một tình thế xấu, những người bỉ quan thường có 
khuynh hướng quy cho nguyên nhân hay những cảm xúc tiêu 
cực sẽ tiếp tục tồn tại dai đằng trong một thời gian dải, và 
sẽ tác động những lĩnh vực khác trong đời sống của họ, làm 
xói mòn mọi thứ họ thực hiện. Khi đối diện với thất bại hay 
bất hạnh, những người lạc quan thấy mọi thứ một cách chính 
xác trong thái độ lạc quan: Họ tin tưởng rằng những nguyên 
nhân tiềm tàng chỉ là tạm thời và chỉ hạn chế đến một trường 
hợp này mà thôi. Vì thế, nêu người bi quan trải nghiệm một 
thất bại đại loại như hỏng một kỳ thi, người ấy có thể quy 


334 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cho lý do về sự thiếu thông minh bẩm sinh hay sự thiếu căn 
bản về năng khiếu học tập, và nghĩ, “Tôi chắc chắn sẽ hỏng 
lớp này và cuối sẽ bị đuổi học vì trượt thi!” Một người lạc 
quan, trái lại, có thể quy cho nguyên nhân đã không dành đủ 
thời gian để học tập cho bài kiểm này, và nghĩ, “Tôi đã thất 
bại bài kiểm tra này. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ hỏng 
những bài sát hạch khác.” Người lạc quan đơn giản chỉ thấy 
điều này như một sự trì trệ tạm thời và là một sự thử thách để 
hành động tốt hơn lần sau. 


Bởi vì lạc quan và bi quan hầu như là một vẫn đề của 
phong cách giải thích, những nhà tâm lý học ngày nay nhận 
ra lạc quan như điều gì đấy có thê nghiên cứu được - chúng 
ta có thể nghiên cứu đề thay đổi phản ứng cảm xúc của chúng 
ta đến một tình thế hay sự kiện bằng việc thay đổi vấn đề 
chúng ta nhận thức hay thấu hiểu tình thế đó như thế nào. Kỹ 
năng chính được sử dụng đề bồi đắp lạc quan là một kỹ thuật 
nhận thức cô điển, một kỹ thuật với một thành phần chứng 
cứ rộng lớn khoa học minh chứng hiệu quả của nó: Đầu tiên 
nhận dạng sự bi quan, những tư tưởng tiêu cực, tính ôm đồm, 
và những tin tưởng của chúng ta; rồi thử thách một cách năng 
động và kháng cự lại những tư tưởng đó, tìm kiếm chứng cứ 
bác bẻ lại những suy nghĩ đó hay thay đổi những sự giải thích 
một cách lạc quan hơn. 


Ở đây chúng. ta có thê thấy phương pháp của đức Đạt Lai 
Lạt Ma đương đầu với thế giới rắc rối của chúng ta cùng với 
những kỹ năng đã được thực hành một cách rộng rãi trong 
tâm lý học Tây phương. Những gì ngài gọi là “trau đồi một 
quan điểm thực tiễn” hay “nhìn từ một viễn tượng rộng rãi 
hơn”, những nhà tâm lý học gọi là “những kỹ năng nhận 
thức”. Cả hai sự tiếp cận liên hệ sự đánh giá lại một cách tích 
cực. Khả năng để tái cấu trúc hay đánh giá lại những kinh 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 335 


nghiệm và quan điểm của chúng ta từ một nhận thức rộng 
rãi hơn, một khía cạnh tích cực hơn, hy vọng và lạc quan, 
và một sự bố trí các cảm xúc tích Cực. Phương pháp này có 
thể tóm tắt lại, cô đọng lại trong cốt lõi của nó, và có thê gói 
gọn trong một câu mà thôi, bằng việc tự hỏi chính mình: 
“Tôi có thê thấy điều này một cách khác biệt như thế nào?” 
Kỹ năng này có một sự áp dụng rộng rãi. Có nhiều phương 
thức mà chúng ta có thê phản ứng đến những tình thế và sự 
kiện trái ngang. Thí dụ, chúng ta có thê phản ứng với sự giận 
tức, thịnh nộ, ghen ty, thù hận, cực kỳ lo lắng, hay chán nản. 
Tất cả những điều này là các cảm xúc tiêu cực có thê xói 
mòn hạnh phúc. Phương pháp này có thể được áp dụng trong 
những hoàn cảnh mà căn cứ vào đấy làm phát sinh bất cứ 
những cảm xúc tàn phá này. Nó có thể giúp chúng ta đối diện 
với tình thế một cách hiệu quả hơn, chiến đấu cảm xúc tiêu 
cực, và gia tăng cảm giác tổng thể của chúng ta về cát tường. 


Tuy nhiên, khi chúng ta nói về việc nhìn vào nghịch 
cảnh và các rắc rồi từ một viễn tượng tích cực hơn, tìm kiếm 
những khía cạnh tích cực của một hoàn cảnh tiêu cực, v.v... 
có một đề tài thông thường sinh khởi: Nhiều người có thể 
hỏi, “Không phải sách lược này là giống như suy nghĩ tích 
cực hay sao,” chỗ mà chúng ta nói với chính mình tất cả 
những thứ tích cực, luôn luôn “nhìn về phía sáng°. Trong khi 
quên đi hay phủ nhận những khía cạnh tiêu cực của thực tế? 
Không phải đây là “Chủ Nghĩa Lạc Quan Quá Độ”, chỗ mà 
chúng ta đang tự lừa đối mình hay sao?” 


Dĩ nhiên, giống như những điểm tâm lý khác, có thê có 
những sai biệt đáng kê giữa những con người trong trình độ 
lạc quan theo thói quen của họ, và khi lạc quan trở nên cực 
đoan, nó có thể trở thành không thực tế và có khả năng đưa 
chúng ta vào rắc rối - đánh giá thấp hiểm họa, phóng đại 


336 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khả năng của chúng ta, hay liên tục đỗ thừa người khác cho 
những vấn nạn của chúng ta ngay cả khi rắc rỗi được tạo ra 
bởi thái độ của chính chúng ta. Thêm nữa, những nghiên 
cứu trước đây cung ứng một chứng cứ nào đấy rằng những 
người lạc quan thật sự có khuynh hướng gạn lọc tin tức với 
một sự thiên vị tích cực, một cách căn bản cho phép tin tức 
tích cực xuyên qua tâm ý trong khi loại bỏ thông tin tiêu cực. 
Những sự nghiên cứu này thấy rằng, trong thực tế, những 
người chán nản hay buồn phơn phớt có khuynh hướng nhận 
thức thực tế một cách chính xác hơn. 


Chính ở đây mà tuệ giác của đức Đạt Lai Lạt Ma có thể 
trở nên rất quan trọng. Như chúng ta đã thấy, sự tiếp cận của 
đức Đạt Lai Ma được xây dựng trên một nên tảng của “suy 
nghĩ thực tế”. Bằng việc bảo đảm rằng nhận thức hay sự thấu 
hiểu về các sự kiện luôn luôn được căn cứ trên thực tế, “sự 


2 
A1? 


tiếp cận thực tiên” của đức Đạt Lai Lạt Ma có một cơ chế an 
toàn trọn vẹn ngăn ngừa những hiêm họa phôi hợp với sự lạc 
quan cực đoan hay không thực tê. 


Dường như trên bề mặt có thể không thể thấy những hoàn 
cảnh nào từ khía cạnh tích cực. Nhưng giống như sự minh 
họa của Joseph, người cha đã mất đứa con, nêu chúng ta khảo 
sát một cách cần thận, luôn luôn có những phương cách để 
nhận thức rắc rỗi từ một thái độ lạc quan, nhưng trong những 
cách không phủ nhận thực tế. Xét cho cùng, do bởi bản chất 
tương đối của mọi thứ, chăng bao giờ chỉ có một cách duy 
nhất đề nhìn vào việc gì đó, vì thể chúng ta có thể đặt phần 
lớn chú ý đến những khía cạnh tích cực kinh nghiệm của 
chúng ta và trau dồi một triển vọng đặt nền tảng trong việc 
cảm kích những thứ tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, mà 
không phủ nhận thực tế. Và vì không ai trong chúng ta có thê 
tiên đoán tương lai một cách đúng đắn, và chúng ta không 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 337 


thật sự biết những øì sẽ xảy ra, chúng ta có thê chọn đón nhận 
một quan điềm lạc quan mà không phủ nhận thực tế. Và ngay 
cả một quan điểm nhìn các rắc rối như những, thử thách, với 
một sự định hướng đối với việc giải quyết rắc rối, việc cố 
gắng cho những mục tiêu của chúng ta, và ở trên triển vọng 
vì những cơ hội tiềm tàng để đem đến những thay đổi lợi ích. 


Hấp dẫn thay, nghiên cứu mới gần đây khám phá rằng 
những người lạc quan nhất sẽ tương hợp sự diễn tả về kiểu 
thức một “người lạc quan” của đức Đạt Lai Lạt Ma. Mặc dù 
sự nhận thức thông thường của những người lạc quan đúng 
hơn là có vẻ có năng lực hơn những kẻ bi quan đề sống trong 
thế giới phóng túng của riêng họ, và chứng cứ quá khứ Tăng 
những người phiền muộn phơn phớt thường thấy thực tế một 
cách rõ ràng hơn, nhưng đang có những chứng cứ lớn mạnh 
bác bẻ lại quan điểm này, thấy rằng những người bi quan 
là có khả năng lừa dối chính họ và phủ nhận thực tế hơn là 
những người lạc quan. 


Trong thực tế, có những nghiên cứu quan trọng cho thấy 
rằng những người lạc quan đương đầu tốt hơn những người 
bi quan dưới những điều kiện khó khăn, và trải nghiệm ít 
khổ sở hơn. Nghiên cứu trên những khác biệt trong những 
lỗi đương đầu cho thấy rằng người lạc quan có một phương 
hướng đương đầu để giải quyết khó khăn năng động hơn 
và tiếp tục sử dụng nỗ lực ngay cả khi đối phó với một vấn 
nạn nghiêm trọng, trái lại chính là người bi quan thường lẫn 
tránh tình thế hay giả vờ như rắc rối không hiện hữu. Những 
người lạc quan được thấy là uyên chuyên hơn trong việc tìm 
ra giải pháp, có vẻ có năng lực đề đánh giá lại hoàn cảnh của 
họ khi tiếp tục đương đầu với nó, theo thực tế của tình thế. 
Và khi hoàn cảnh vượt khỏi khả năng kiểm soát hay sự giải 
quyết của họ, những người lạc quan thường thực hiện một 


338 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


nỗ lực để chấp nhận thực tế của những sự kiện gây ra căng 
thắng, nhưng đây không phải là một loại khắc kỷ căn cứ trên 
sự cam chịu hay định mệnh, mà đúng hơn nó là một loại cô 
gắng để chấp nhận thực tế và hợp nhất nó vào trong quan 
điểm hay thế giới quan của họ. Sau đó họ sử dụng những kỹ 
năng nhận thức cô gắng đề thấy một hoàn cảnh tệ hại trong 
ánh sáng hợp lý nhất và có gắng đề học hỏi điều gì đó thậm 
chí từ trong nghịch cảnh. 


Lạc quan, giỗng như tất cả những cảm xúc tích cực, là 
một thể trạng phong phú của tâm thức, với khả năng của 
chúng ta cho lạc quan được quyết định một phần bởi sự bố trí 
căn bản, sự giáo dục, kinh nghiệm đời sống, và khả năng tự 
nhiên của chúng ta để điều chỉnh những cảm xúc của chính 
chúng ta. Nhưng một điều căn bản rõ ràng là bất chấp sự bố 
trí hay kinh nghiệm của chúng ta có thê là gì, lạc quan có thể 
được trau đồi một cách cần trọng qua nỗ lực của chính chúng 
ta và, như đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến nghị, nó định hình 
triển vọng căn bản của chúng ta về cuộc sống khi cần thiết. 


KHẢ NĂNG HỒI PHỤC 


Với tuôi bảy mươi tư, đức Đạt Lai Lạt Ma đã trải qua một 
cuộc đời thật sự phi thường, một cuộc sống được đánh dấu 
bởi chuyên hướng định mệnh đột biến và cuồng nhiệt. Ngài 
không lạ gì với những nghiệt ngã, chán nản, hay thất bại. 


Vào lúc hai tuổi, ngài đang sống với gia đình trong một 
làng quê Tây Tạng, hai mươi gia đình, trong một vùng xa xôi 
cách trở với thủ đô Lhasa. Gia đình nông dân nghèo của ngài 
Ø1eO trồng một ít kiều mạch, lúa mạch, và khoai tây. Ngài đã 
ngủ cạnh một chiếc lò gỗ trong nhà bếp mỗi tối, và ban ngày 
chập chững đi quanh vườn với những con gà và những con 
đzomo (một loại lai giữa tuyết ngưu yak và bò). 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 339 


Khi được mười tuổi, cậu bé hai tuổi Lhamo Döndrub đó 
đã trở thành Jetsun Jamphet Ngawang Lobsang Yeshe Ten- 
z1in Œyaftso, nhà cai trị siêu thế của vùng đất cô xưa, được tất 
cả yêu mến và phụng thờ. Vượt khỏi vai trò của một vị vua 
thông thường, ngài được xem như sự tái sinh lần thứ mười 
bốn của Đạt Lai Lạt Ma. Trong một truyền thống ngược dòng 
thời gian sáu trăm năm, ngài là hiện thân của đức Quán Thế 
Âm, Bồn Tôn Từ Bi, vị hộ mệnh của Tây Tạng. Ngài đã bắt 
đầu sự học tập cả cuộc dài của ngài với đạo Phật như một 
thầy tu. Bất cứ khi nào du hành khỏi cung điện một nghìn 
phòng tráng lệ, Potala, cung điện mùa đông của Đạt Lai Lạt 
Ma, ngài được vây quanh bởi một đoàn tùy tùng khổng lô; 
bất cứ khi nào ngài đi, ngài ngồi trên một chiếc kiệu màu 
vàng được trang trí lộng lầy được khiêng bởi tám người phu 
ăn mặc trau chuốc. Với thêm một trăm người mỗi bên. Cả 
thành phố chỉ trông ngóng để được nhìn thấy ngài khi ngài 
ngang qua, chìm trong im lặng với lòng kính sợ, những dòng 
lệ rơi xuống trong đôi mắt khi họ lạy phủ phục trên mặt đất. 


Vào năm mười lăm tuổi, ngài chính thức đăng quang đề 
đảm đương vai trò toàn quyền chính trị, nhưng ngài đã không 
hoàn toàn chuẩn bị cho những gì xảy ra phía trước cho Tây 
Tạng. Ngài đảm nhận vai trò lĩnh đạo của một xứ sở trên bờ 
ven của chiến tranh với một quốc gia đông dân nhất trên thế 
giới, mà những đội quân Cộng sản của nó đã xâm lấn giang 
san, làm khổ đau đến đồng bào sẽ mà họ phải khiếp đảm khi 
so sánh với những gì sẽ xảy ra không bao lâu sau đó. 


Đến năm hai mươi bốn tuổi, ngài bị bắt buộc phải đào 
thoát khỏi quê hương mến yêu của ngài trong một sự ngụy 
trang và lẫn tránh ngặt nghèo, đến biên giới Ân Độ sau hàng 
tuần di chuyển xuyên qua Hy Mã Lạp Sơn khúc khuỷu. Ngài 
đã đến nơi kiệt sức trên lưng một con dzomo, ướt đẫm từ 


340 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


những cơn mưa giá buôt cuôn cuộn, nóng sôt với cơn bệnh 
kiệt ly. Gân như bỏ lại hâu hêt sau lưng, ngài đã đên nơi thực 
tê không có gì mang theo. 


Vào ngày I0 tháng Ba, 2008, một nhóm tu sĩ Tây Tạng 
bên trong quê hương Tuyết Sơn tổ chức một cuộc biểu tình 
hòa bình phản kháng những thập niên tàn bạo và áp chế đưới 
cai trị của Trung Cộng. Đấy là kỷ niệm bốn mươi chín năm 
của cuộc đồng khởi bất bạo động thất bại đã đưa đến việc đào 
thoát của đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong đến Bắc Ấn Độ. Từ 
thủ đô Lhasa, những cuộc chống đối tương tự đã bắt đầu lan 
rộng khắp Tây Tạng và ngay cả trong những tỉnh Hoa Lục 
lân cận với đông cư dân Tây Tạng. Nhiều cuộc phản kháng 
này nhanh chóng chuyền biến vượt khỏi sự kiểm soát. Trong 
nhiều ngày, thế giới đã chứng kiến một thời điểm bất ổn, 
bạo động, náo loạn, và đàn áp rộng lớn nhất bên trong Tây 
Tạng tối thiêu trong vòng hai mươi năm qua. Sự đáp ứng của 
Trung Cộng nhanh lẹ và thô bạo, với một dập tắt bởi quân đội 
kế cả những sự bắt bớ, giam giữ nhiều người, nhiều trường 
hợp thương vong, và đặc biệt là đặt toàn bộ Tây Tạng trong 
tình trạng phong tỏa... Đức Đạt Lai Lạt Ma lập tức ra lời yêu 
cầu chấm dứt bạo động cho cả hai phía, và xuyên suốt thời 
điểm tệ hại nhất của cuộc khủng hoảng, và sau đó duy trì lời 
kêu gọi kiên quyết của ngài cho bất bạo động, cho lưu hành 
những bức thư mở cho cả những người Tạng và Hoa trong ấy 
kêu gọi cho sự thông hiểu hỗ tương, để tránh khỏi sự bạo động 
xa hơn nữa, và cho từ bi ngay cả đến kẻ thù của mỗi người. 


Trong việc đáp ứng đến lời kêu gọi của những lĩnh tụ thế 
giới cho nhà đương cục Bắc Kinh tiến hành đối thoại với 
những đặc phái viên của đức Đạt Lai Lạt Ma để làm dịu căng 
thắng và tìm ra một giải pháp nào đấy cho vấn nạn, giới lĩnh 
đạo Trung Cộng đã lên thời biểu cho một cuộc gặp gỡ. Thông 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 34] 


lệ họ thường tảng lờ những yêu cầu như thế, nhưng họ quan 
tâm đên việc tô điêm một khuôn mặt đẹp đẽ trước Thê Vận 
Hội sắp đên ở Trung Hoa. 


Tôi đã gặp đức Đạt Lai Lạt Ma vào tháng Mười Một năm 
2008 đề thảo luận tình thế với ngài. Đã mắt sự tin tưởng vào 
giới lĩnh đạo Trung Cộng như những đối tác thương thuyết 
thật sự, vào lúc ngài cảm thấy rằng tình thế là tuyệt vọng, 
nhưng không có ý tưởng gì khác, vì thế tuần ấy ngài đã triệu 
tập một cuộc gặp gỡ đặc biệt của người Tây Tạng, yêu cầu 
họ đến Dharamsala từ khắp nơi trên thế giới - cho cuộc một 
cuộc trưng cầu dân ý về phương pháp Tiếp Cận Trung Đạo 
của ngài và một diễn đàn đề thảo luận những ý kiến mới. 
Trước khi diễn tả sự đáp ứng cá nhân của đức Đạt Lai Lạt Ma 
về những sự kiện này, thật quan trọng để đặt những sự kiện 
này trong một khung cảnh, vì thế ôn lại tóm tắt lịch sử vấn đề 
Hoa - Tạng từ năm 1959 có thể rất hữu ích. 


Vào năm 1959, đức Đạt Lai Lạt Ma đã đào thoát lưu vong 
sang Bắc Ấn, cùng với khoảng một trăm nghìn người Tây 
Tạng khác, sau một cuộc nổi dậy bất bạo động thất bại bởi 
những người Tây Tạng chống lại sự xâm lược và chiếm đóng 
bởi quân đội Trung Cộng. Bao năm đã trôi qua, được đánh 
dấu bởi những khổ đau vô vàn cho người Tây Tạng. Trong 
những thập niên đầu, có vô số người bị cầm tù, tra tấn, đói 
khát, hay bị giết hại. Đã có hàng nghìn tu viện Phật giáo bị 
san bằng thành bình địa, cùng với một nỗ lực có hệ thống để 
xóa sô sự thực tập và tâm linh đạo Phật ở Tây Tạng. Ngày 
nay, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, và bản sắc Tây Tạng gân 
tuyệt diệt trong những gì được gọi là một “sự diệt chủng 
văn hóa”. Và của một sự quan tâm to lớn nhất của nhà cầm 
quyền về một dự án định cư có tính toán - một chính sách về 
sự đi chuyển dân cư người Hán vào Tây Tạng, tìm cách làm 


3442 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cho người Tây Tạng bắt lực bằng việc cuối cùng biến họ trở 
thành một nhóm thiểu số ngay trên quê hương của họ như 
cách mà Bắc Kinh đã làm ở Nội Mông, nơi mà cư dân bản 
thổ khu vực bây giờ chỉ còn hai mươi phần trăm trong tổng 
số dân cư. 


Trong năm mươi năm, việc tìm kiếm một giải pháp hòa 
bình cho vấn đề, đức Đạt Lai Lạt Ma đã cố gắng đi vào 
những cuộc thương thảo nghiêm chỉnh. Từ năm 2002, đã có 
tám vòng đàm phán giữa những đặc phái viên của đức Đạt 
Lai Lạt Ma và giới chức Trung Cộng. Trong những năm lưu 
vong, ngài đã phát triển những vị thế hứa hẹn với phương 
pháp Tiếp. Cận Trung Đạo và Dự Án Hòa Bình Năm Điểm, 
mà trong ấy ngài đã từ bỏ việc kêu gọi cho một sự độc lập 
trong việc chuyên đổi cho một khu tự trị đầy đủ ý nghĩa, 
nhân quyên, và một sự tự do hơn cho đồng bào của ngài. 
Không có cuộc đàm phán nào đã làm nên một tiến trình thật 
sự trong việc chấp nhận cho những dự án này hay ngay cả 
một sự thương nghị nghiêm túc. Cuộc gặp gỡ sau cùng đã 
xảy ra vào năm 2008, sau những cuộc náo loạn và đẻ bẹp 
tháng Ba. Trong cuộc gặp gỡ ấy, cuối cùng đã trở nên rõ ràng 
rằng nhà đương cục Bắc Kinh đã không thương thảo với một 
sự tin cậy tốt lành: Không chỉ không một tiến trình nào được 
làm nên, mà họ đi ngược lại những vị thế giống như họ đã 
làm hai mươi năm trước đây, áp đặt những đòi hỏi gần như 
không thê có đối với đức Đạt Lai Lạt Ma, chăng hạn như đòi 
hỏi ngài công nhận một cách chính thức rằng Tây Tạng đã 
luôn luôn là một phần của Trung Hoa, trước khi họ đồng ý 
tiếp tục những cuộc nói chuyện xa hơn - một thực tế đơn giản 
là không đúng và là ngay chính trọng tâm của cuộc tranh cãi. 


Vì vậy, sau năm mươi năm nỗ lực không ngừng, rõ ràng 
đức Đạt Lai Lạt Ma và những người khác đã không làm nên 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 343 


được một sự tiến bộ nào với nhà đương cục Bắc Kinh. Dĩ 
nhiên, đã có vô số chứng cứ về điều đó trước đây rồi. 

Trong những năm gần đây giới cầm quyền đã tô điểm sự 
khoa trương chống lại đức Đạt Lai Lạt Ma đến những trình 
độ chưa từng thấy trước đây, dán cho ngài nhãn hiệu một “kẻ 
ly khai”, “tội phạm”, “phản quốc” (2), và mửa ra một luồng 
bôi bắn, không ngượng ngịu, và những sự xuyên tạc có thể 
bắt đầu để trở thành việc làm phiền toái thật sự (ít ra đến 
những người biết đức Đạt Lai Lạt Ma) nếu nó không vì một 
sự uốn nắn buồn cười được cung cấp bởi một số sự lăng mạ 
nhắm vào ngài. Điều thích thú của tôi có lẻ là “Một con cáo 
trong lớp áo thầy tu, một ác quỷ với khuôn mặt con người 
nhưng với trái tim một con thú!” - một miếng bánh bơ được 
cung cấp bởi người đứng đầu khu ủy Cộng Đảng của khu tự 
trị Tây Tạng. 


Thêm nữa, Trung Cộng đã leo thang trong cố gắng đề làm 
mất uy tín, hạ thấp hay loại bỏ đức Đạt Lai Lạt Ma. Với thế 
giới ở giữa cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Bắc 
Kinh đã sử dụng sức mạnh kinh tế của họ cố gắng đề bắt nạt 
và dọa dẫm một cách hùng hỗ mỗi một lĩnh tụ, viên chức 
chính quyền, cá nhân đáng chú ý, hay những tổ chức thế 
giới để xa lánh đức Đạt Lai Lạt Ma. Thí dụ, khi Tổng thống 
Pháp Nicolas Sarkozy gặp gỡ với đức Đạt Lai Lạt Ma trong 
năm 2008, trong sự trả đũa, Trung Cộng rút lui một cuộc họp 
thượng đỉnh quan trọng với Liên hiệp Âu châu đã được lên 
thời biểu để đối phó với những vẫn đề nghiêm trọng liên hệ 
đến cuộc khủng hoảng tài chính. Trong thực tế, vào tháng 
Ba, ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì đã tuyên bố 
một cách trơ trẻn rằng xa lánh đức Đạt Lai Lạt Ma phải được 
xem là một trong những “nguyên tắc căn bản trong những 
mỗi quan hệ quốc tế [với Trung Hoa].” 


3444 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Sau cuộc thương nghị thất bại trong năm 2008, nhiều 
người tin rằng rõ ràng là nhà cầm quyên Bắc Kinh từ trước 
đến giờ đã trì hoãn, chờ đợi sự ra đi vĩnh viễn của đức Đạt 
Lai Lạt Ma, thế là họ có thể dựng lên một bù nhìn. Dĩ nhiên, 
điều đó cũng sẽ không phải là một điều ngạc nhiên gì. Cũng 
đã có một bằng chứng nào đây về điều đó. 

Trong thực tế, họ dường như đang thực hiện những bước 
sôi động đề chuẩn bị cho điều này. Đôi khi những biện pháp 
này dường như lố bịch, và vào những lúc khác chúng rõ ràng 
vượt khỏi phạm vi ấy, thâm nhập sâu vào trong lĩnh vực kỳ 
quái. Thí dụ, trong năm 2007, chính quyền Cộng sản duy vật 
vô thần khép kín, đối kháng tôn giáo đã thông qua một loạt 
những đạo luật đặc biệt: Tiêu chuẩn Quản lý Đánh giá Tái 
sinh (MMR) được ban hành bởi Vụ Quản lý Tôn giáo Quốc 
gia (SARA). Những đạo luật này cho phép chính quyền hoàn 
toàn kiểm soát đối với VIỆC tái sinh! Vâng, đúng như vậy. 
Các đạo luật tuyên bố rằng chỉ chính phủ mới có quyên cho 
phép một vị lạt ma qua đời tái sinh! Luật cho đã cho phép 
nhà đương cục quyên năng phủ quyết một lạt ma Phật giáo 
Tây Tạng được tái sinh sau khi vị ây viên tịch! Trong thực tế, 
các đạo luật đã tuyên bồ rằng chính phủ độc quyên kiểm soát 
việc tái sinh của những lạt ma Phật giáo cao câp, và không 
một tô chức ngoại quốc hay cá nhân nào có thể can thiệp vào 
việc lựa chọn những lạt ma tái sinh. Nó cũng đòi hỏi rằng 
tất cả những lạt ma Tây Tạng phải tái sinh trong lĩnh thổ của 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chứ không phải ngoại quốc! 
Tiện lợi làm sao ấy! Theo truyền thống Tây Tạng, mỗi vị Đạt 
Lai Lạt Ma là tái sinh của tất cả những vị Đạt Lai Lạt Ma 
trước đây của vị Ấy, được lựa chọn theo những truyền thống 
và nghi thức cổ truyền của Phật giáo Tây Tạng, là việc tìm 
kiếm và xác định vị Đạt Lai Lạt Ma hài đồng tái sinh khi vị 
cũ qua đời - tối thiểu là cho đến bây giờ. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 345 


Với điều này như một nền tảng, tôi đã gặp đức Đạt Lai 
Lạt Ma tại tư dinh của ngài vào tháng Mười Một năm 2008. 
Sau quá nhiều thập niên hoàn toàn thất bại trong việc tìm 
kiếm một giải pháp hòa bình cho tình thế, những sự kiện 
2008 đã đánh lên một tiếng chuông. Khi tôi bắt đầu hỏi ngài 
về những náo loạn trong tháng Ba và việc đè bẹp theo sau, 
sự biểu lộ phiền não trên khuôn mặt của ngài và sự mệt mỏi 
trong giọng nói của ngài đã chuyên tải một mức độ của sự 
chán nản mà tôi chưa từng thấy trong hơn hai mươi lăm năm 
từ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. 


“Từ khi khủng hoảng tháng Ba xảy ra, tôi thật sự cảm 
thấy một cảm giác tuyệt vọng,” ngài giải thích. Giống như 
khó khăn để tìm ra những ngôn ngữ chính xác, ngài dừng lại 
để tập trung tư tưởng trong một lúc trước khi tiếp tục trong 
một âm điệu mềm mại và êm ả hơn. “Tôi cảm thấy nó giống 
như kinh nghiệm mà tôi đã có vào năm 1959, ngày 10 tháng 
Ba.” Một lần nữa ngài rơi vào trong im lặng trong chốc lát và 
ngồi trong tư thế mơ màng trong một vài phút trước khi tiếp 
ục. “Cũng vào lúc ấy đồng bào Tây Tạng đã tin tưởng tôi, 
đặt nhiều hy vọng vào tôi, và tôi đã không làm được bắt cứ 
điều gì. Tôi thật sự cảm thấy rất, rất buồn. Rất buồn.” 


Khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tôi thật sự quan tâm 
để thấy ngài đã vượt thắng như thế nào. Chúng tôi đã nói 
chuyện với nhau hơn hai giờ đồng hồ về phản ứng của ngài 
đến những sự kiện gần đây bên trong Tây Tạng và lịch sử 
trường kỳ thất bại của ngài trong việc giải quyết vấn đề Tây 
Tạng. Tuy vậy, khi cuộc gặp gỡ của chúng tôi tiếp tục, tôi đã 
chứng kiến một tiến trình phi thường. Mặc dù chán nản và 
lo lắng, nhưng khi tôi hỏi thăm rằng ngài có mất hy vọng 
không, câu trả lời của ngài là không một cách rõ ràng. Trong 
việc trả lời câu hỏi của tôi ngài đã bắt đầu cho hết lý do này 


346 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đến lý do khác tại sao những mục tiêu của ngài - những mục 
tiêu cho đồng bào Tây Tạng, ngài nói rõ, như ngài đã chỉ 
đang hành động nhân danh họ - có thê cuối cùng đạt được 
mà không có bạo động. Ngài đã giải thích những sự kiện năm 
2008 rốt cuộc đã làm cho ngài đánh mất sự tin tưởng như thế 
nào, tối thiểu vào lúc ấy, trong chính quyền và giới lĩnh đạo 
Trung Cộng như những đối tác thật sự trong việc đem đến sự 
thay đổi lợi ích hỗ tương. Nhưng ngài tiếp tục nói niềm tin 
tưởng vững chắc của ngài đối với người Trung Hoa là mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết và đó là phương hướng mà ngài nhắm tới 
đề thấy hy vọng. Ngài chú ý sự quan tâm gia tăng đối với vấn 
đề Tây Tạng và sự đoàn kết lớn mạnh ngày càng nhiều hơn 
trong giới nhà văn, chuyên môn, trí thức, và những người 
khác. Ngài đã đề cập một vài thay đổi nhất định trong triết 
lý phố quát của giới lĩnh đạo Trung Cộng trải qua hàng thập 
niên đã làm cho ngày càng rõ ràng rằng sự thống trị của họ 
sẽ đi đến chấm dứt. Cũng thế, ngài đã trích dẫn những lý do 
khác đã được hỗ trợ bởi những cảm nhận thông thường lẫn 
nghiên cứu khoa học. Thí dụ, ngài đề cập rằng sự tập trung 
của chính quyền trong việc tạo nên sự thịnh vượng và những 
thực hành tư bản chủ nghĩa gia tăng cuối cùng sẽ đưa đến kết 
quả trong việc làm lớn mạnh ảnh hưởng trong từng bộ phận 
dân cúng ngày càng lớn hơn. Ngài đề nghị rằng tại một thời 
điểm nào đó khi người dân có đủ những nhu cầu căn bản tồn 
tại cần thiết, cùng với một bảo đảm tối thiểu nào đó của sự 
sống, thế rồi những vấn đề như tự do, dân chủ, v.v... sẽ bắt 
đầu trở nên gia tăng tầm quan trọng. Như một kết quả, cuối 
cùng thay đổi xảy ra không thể tránh được. 

Mỗi luận điểm của ngài được hỗ trợ bởi cảm nhận thông 
thường và được căn cứ trên thực tế hơn là những hy vọng sai 
lạc. Và khi cuộc gặp gỡ của chúng tôi tiếp tục, tôi đã thấy 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 347 


một sự chuyên biến - trong đau thương và chán nản lúc đầu, 
khi tôi hỏi ngài và ngài đã đưa ra những luận điểm của ngài, 
ngài đã trở nên ngày càng sinh động hơn, tin tưởng hơn, và 
lạc quan hơn. Tôi đã có thể cảm nhận một cách rõ ràng sức 
mạnh và sự kiên quyết bên trong của ngài, và tôi có thê thấy 
năng lực tâm linh của ngài bừng lên ngay trước mặt tôi, vì 
vậy vào lúc chấm dứt buổi gặp gỡ, mặc dù vẫn còn rất quan 
tâm, nhưng không còn dấu vết của tuyệt vọng hay lo sợ. 


Vào lúc kết thúc cuộc gặp gỡ hôm ấy, tôi đã chứng kiến 
sự hôi phục trong hoạt động. 


Tiếp tục cuộc thảo luận của chúng tôi buổi trưa hôm Ấy, 
tôi bắt đầu, “Thưa Đức Thánh Thiện, hôm qua chúng ta chia 
tay với lời của ngài về vấn đề những kinh nghiệm ngoại tại 
của chúng ta có thê đóng một vai trò như thế nào trong việc 
chúng ta đương đầu với nghịch cảnh như thê nào ...” 

“Đúng đấy,” ngài đáp. 

“Vậy thì, ngài có thê giải thích chứ?” 

“Bây Ø1Ờ này, trong việc phát triển sức mạnh nội tại mà 
có thê giúp chúng ta sống sót qua những thời điểm khó khăn, 
những gì chúng ta thật sự cần thiết là một loại khả năng hồi 
phục, khả năng đề đối diện với những khó khăn của chúng 
ta mà không đánh mắt hy vọng hay trở nên bị vùi lấp bởi 
nghịch. cảnh. Những kinh nghiệm của chúng ta có thể là một 
nhân tố giúp xây dựng khả năng hồi phục. Tôi nghĩ rằng 
những ai đã kinh nghiệm gian khổ trong quá khứ đôi khi 
có thê đối phó một cách hiệu quả hơn với những rắc rỗi và 
nghịch cảnh sinh khởi trong hiện tại. Thí dụ, trong trường 
hợp của những người Âu châu, những người đã thấy hai cuộc 
thế chiến diễn ra trên đất đai của họ, do bởi kinh nghiệm này, 
khi họ chạm trán với những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, 


348 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


mặc dù họ đánh giá nó một cách nghiêm chỉnh, thì cùng lúc 
ấy sự đáp ứng của họ sẽ là điều gì đấy như, “Vâng, chúng ta 
đã thấy điều này trước đây; chúng ta đã trải qua nó và sống 
còn.” Trái lại, trong những xã hội nơi mà người ta không trải 
nghiệm loại khổ đau như vậy trước đây, khả năng hồi phục 
có lẽ sẽ yêu kém hơn. Đôi khi, người ta ngay cả thấy khổ đau 
là không thể chịu nỗi, vượt ngoài sự tưởng tượng, và có thể 
phản ứng đến nó trong một thái độ phóng đại. 


“Nguyên tắc này, khả năng của gian khó giúp xây dựng 
khả năng hồi phục, dĩ nhiên hoạt động trên cả hai trình độ 
cá nhân cũng như trình độ xã hội. Thí dụ, chúng ta thấy điều 
này rất thường trong những đứa trẻ nào đó đến từ những 
gia đình giàu có, những ai sinh trưởng trong những sự thoải 
mái chung quanh, không bao giờ trải nghiệm thảm họa, gian 
khổ, hay nghịch cảnh. Bởi vì mọi thứ đã được cung ứng cho 
chúng, thường thì chúng đi qua đời sống với thái độ, “ôi giảu 
có, tôi mạnh khỏe, tôi sẽ có mọi thứ mà tôi. cân,” giống như 
chúng không tiên liệu để chạm trán những rắc rỗi trong cuộc 
sống. Đây là một ảo tưởng. Không thực tế. Vì thế, khi chúng 
giáp mặt với một rắc rối hay khó khăn, chúng có thê trở nên 
hoàn toàn bị áp đảo. 


“Do vậy, nếu chúng ta nhìn vào những người vốn đã có 
những đời sống rất gian khó, chúng ta thông thường thấy họ 
có một khả năng hồi phục to lớn hơn. Khả năng hồi phục này, 
người ta đã xây dựng lên như một kết quả của việc chạm trán 
với những thảm họa tạo nên một loại kiên quyết nào đây, và 
một quan điêm hay thái độ khác biệt đối với nghịch cảnh hay 
khổ đau, vì thế khi họ chạm trán với những thảm họa hay tình 
thế mới bất lợi, có một cấp độ lớn hơn của việc thừa nhận vì 
thê nó không quấy rầy họ quá nhiều. Có một loại sức mạnh 
nào đó, một phẩm chất ồn định của tâm thức, là điều có thể 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 349 


là một lợi ích lớn trong việc hồ trợ người ta đương đầu [với 
nghịch cảnh].” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi nghĩ ngài 
đã nêu lên một điểm rất quan trọng về vai trò của gian khó 
trong việc bồi đắp nên khả năng hồi phục. Nhưng cho đến 
khi nào có một phương pháp thực tiễn như vậy để giúp chúng 
ta xây dựng khả năng hồi phục, có một kỹ năng mà chúng 
ta có thể áp dụng hay thực tập, thì tôi không chắc điều này 
hữu ích như thế nào. Bởi vì xét cho cùng, bất chấp những thử 
thách có thê hữu ích như thế nào trong. việc thiết lập khả năng 
hồi phục, thì chúng ta cũng không cô vươn ra và tìm kiếm 
khó khăn một cách cần trọng,” tôi trả lời. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu. “Chúng ta không cần phải 
cố gắng vươn tới và tìm kiếm thử thách một cách thận trọng: 
khó khăn sẽ tìm kiếm chúng ta. Những vấn nạn đầy dẫy chờ 
chực phát sinh; đấy là bản chất của đời sống. Và tiến trình 
này không là điều gì đây mà chúng ta cần thực tập một cách 
chủ tâm; nó là một tiến trình tự nhiên sẽ xảy ra bởi tự nó.” 


“Nhưng khi chúng ta đang nói trước đây về việc phát 
triển một cái nhìn hay thái độ nào đấy về khổ đau và nghịch 
cảnh, ngài thường đề cập rằng điều này phải liên hệ với một 
tiễn trình năng động hơn của việc nghiên cứu, học hỏi, khảo 
sát, phân tích, gia tăng sự tỉnh thức của chúng ta và -” 


“Nhưng ở đây chúng ta đang nói về điều gì đấy khác 
hơn,” ngài chỉ ra. “Trong trường hợp này, gian khổ có thể 
được thấy như những chướng ngại đủ loại sẽ phát sinh trong 
đời sống của chúng ta. Và trong một ý nghĩa, những chướng 
ngại này hoạt động đối kháng đến những nỗ lực đề đạt đến 
hạnh phúc của chúng ta, để chạm tay đến những cội nguồn 
của hạnh phúc và toại nguyện. Chính là sự đối kháng này 


350 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đã tạo nên sức mạnh của chúng ta. Định luật đối kháng này 
là một bộ phận của thế giới tự nhiên. Thí dụ, nếu chúng ta 
muốn tạo nên một thân thẻ, sự đề kháng mạnh mẽ hơn đòi 
hỏi cho cơ bắp lớn lên - một năng lực đối kháng được yêu 
cầu. Phía trước, chúng ta đã nói về vấn đề những năng lực 
đối kháng là cần thiết cho việc duy trì trạng thái cân bằng 
trong thân thể. Và những sự đối kháng hay thử thách đến 
những quan điểm của chúng ta có thể đưa đến kết quả trong 
các ý tưởng mới và sự phát triển mới, v.v... Một tiến trình 
tương tự được khai triển ở đây trong trường hợp của việc xây 
dựng khả năng hồi phục. 


“Do vậy, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa,” ngài kết 
luận, “chính là từ nhận thức này mà chúng ta có thể nhìn 
những chướng ngại trong đời sống của mình từ một khía 
cạnh tích cực, như có một tiềm năng lợi ích nào đấy - công 
hiến đến khả năng hồi phục và sức mạnh nội tại lớn hơn.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma dừng lại ngắn gọn trước khi tiếp tục. 
“Điều này nhắc tôi về một nguyên tắc tâm linh trong truyền 
thống Tây Tạng về những sự thực tập phổ quát được biết như 
lojong hay “luyện tâm”. Theo điều này, có ý kiến rằng, những 
hành giả tâm linh trưởng thành hơn sẽ không chỉ có thể chịu 
đựng các nghịch cảnh, mà trong thực tế, họ có thê chuyển 
hóa các nghịch cảnh một cách sáng tạo thành những cơ hội.” 

“Ngài có thể giải thích một cách chính xác ngài tiễn hành 
việc này như thế nào không?” 

“À , phương pháp then chốt ở đây, một lần nữa là có một 
nhận thức rộng rãi hơn. Thí dụ, nếu chúng ta bỗng gặp phải 
khổ sở vì một chứng bệnh nào đó, thay vì bị áp đảo và chán 
nản bởi tư tưởng trải nghiệm này ““Tại sao là tôi?” chúng ta có 
thể sử dụng nó như một căn bản cho một sự đánh giá sâu sắc 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 35] 


hơn về những gì là những thứ yêu mến nhất đối với chúng ta 
trong đời sống của mình. Khi chúng ta ở trong hoàn cảnh ấy, 
kinh nghiệm có thể mở ra cho chúng ta một khả năng thật sự 
về việc nhận ra những gì quan trọng thật sự trong đời sống, 
đối lập với nhiều thứ thường chiếm cứ quá nhiều thời gian 
của chúng ta và đường như quá quan trọng đối với chúng ta, 
mà bây giờ chúng ta nhận ra là không quá quan trọng. Đối 
với một số người, điều này cũng có thể là một cơ hội làm 
tăng thêm lòng từ bi của họ cho những con người đồng loại.” 

Nhớ lại một sự kiện vài năm trước đây, tôi nói, “Thưa 
Đức Thánh Thiện, những gì ngài vừa nói nhắc tôi khi ngài 
có một cơn bệnh nghiêm trọng. Đấy là khi ngài phải đình chỉ 
một lễ truyền pháp Thời Luân. Tôi nghe nói ngài bị một loại 
rồi loạn tiêu hóa, ngài có thực tập bất cứ kỹ năng nào loại này 
không? Ngài có thể kế cho tôi nghe trong một số chỉ tiết về 
những gì xảy ra lúc ấy không?” 


“Vâng. Lúc ấy, tôi đến Đạo Tràng Giác Ngộ - Bodhgaya. 
và có một vài ngày chuẩn bị trước lễ truyền pháp Thời Luân. 
Tôi nhân cơ hội này đề hành hương đến Vương Xá thành và 
Na-lan-đà. Trên đường trở lại, chúng tôi đi ngang qua Patna, 
tôi đã bắt đầu bị đau ở đây” - chỉ vào bụng dưới của ngài - 
“Cơn đau đã trở nên rất tệ hại, mãnh liệt, đau dữ dội. Cơn đau 
quá mãnh liệt tôi đã đẫm mồ hôi. Tôi không thể ngủ, không 
thê nằm xuống thắng ra, tôi chỉ cong người và giữ như thế 
này, thế này,...” 

“Vị thế như thai nhỉ?” 

“Vâng, vị thế thai nhi. Xuyên qua Patna, đây là tiểu bang 
Bihar. Bihar là một bang rất nghèo, gần như nghèo nhất Ấn 
Độ. Có rất nhiều người nghèo, và đặc biệt, tôi chú ý các trẻ 
em, các bé trai và bé gái chân không, mang cặp sách đi học, 


352 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


và lượm nhặt phân bò làm chất đốt. Và rồi thì tôi chú ý một 
bé trai. Cậu bé trông khoảng mười tuôi, có thê trẻ hơn. Và 
cậu bé đeo vòng cả hai chân, bị bại liệt, tôi nghĩ thế, và chống 
nạn cả hai tay. Cậu bé vẫn chỉ ở trên đường, và dường như 
không ai săn sóc. Rồi thì, không xa đấy, tôi thấy một cụ ông 
đang nằm trong một... ngăn buồng hay chuồng, chỉ nằm nay 
ngủ ở đấy. Theo hiện tướng của ông cụ, đầu tóc, râu ria đài 
và quần áo rối bùi - đấy là chứng cứ rằng không ai săn sóc 
ông cụ này. Vì thế, tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ, một loại 
tuyệt vọng và bơ vơ. Tôi cảm thấy một cách rất mạnh mẽ, tôi 
không thê giúp đỡ những người này. Tôi không thể hỗ trợ họ 
và có rất nhiều. Tôi đã nghĩ về việc họ phải là sự quan tâm 
của chính quyền tiêu bang như thế nào, và có những người 
tốt bụng muốn giúp đỡ, nhưng cũng có nhiều sự tham nhũng 
ở Bihar, vì thế những điều kiện ở đấy rất là tồi tệ, rất nghèo. 
Thật rất đáng buồn. 


“Vì thế vào lúc ấy, tôi đang có cơn đau dữ dội, nhưng 
thay vì tập trung tâm tư của tôi trên cơn đau của chính tôi, tôi 
đã quán chiếu trên những người nghèo này và đặc biệt tôi đã 
nghĩ về cậu bé nọ và cụ già đó, với một cảm giác quan tâm 
liên tục cho những NGƯỜI này. Tôi đã nghĩ vê việc tôi may 
mắn như thế nào, với rất nhiều người quan tâm đến tôi, để tỏ 
lòng thông cảm và ở đây là những người này, những người 
cùng giống như..., những người này là những con người 
giống như tôi, nhưng không ai săn sóc họ... Thế nào đi nữa, 
suy nghĩ trong cách này hướng tâm tư tôi từ một suy nghĩ 
về bệnh hoạn và đau đớn của tôi sang phía khác... Và kinh 
nghiệm này cho một sự làm mới của việc đánh giá về lòng từ 
bi, một niềm tin tưởng mới về những lợi ích của từ b1.” 

Giọng của đức Đạt Lai Lạt Ma chìm vào trong im lặng 
trong một lúc, rồi thì ngài đột nhiên cười lớn. “Ông thấy đấy, 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 353 


mặc dù đấy là chính những người khác này mà tôi đã quan 
tâm đến, nhưng tôi là kẻ được lợi ích - bởi vì tôi trải nghiệm 
sự giảm thiểu đau đớn. 

“Do vậy,” ngài kết luận, “tôi đã phải đình chỉ lễ hội Thời 
Luân và họ tuyên bố hoản lại. Tôi đi nhà thương ở Bombay, 
và họ đã thử nghiệm và tìm ra chứng nhiễm trùng ruột. Sau 
một vài điều trị với thuốc kháng sinh, và cũng dùng một số y 
dược Tây Tạng, tôi đã bình phục hoàn toàn.” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma dừng nói trong một lúc, nhìn xa xôi 
như trong một loại mơ tưởng, đuôi theo những quán chiếu 
riêng tư của ngài. Nghĩ về lược sử cá nhân của đức Đạt Lai 
Lạt Ma, đầy tràn những chướng ngại, tôi không thể không 
lấy làm lạ về bản chất những quán chiếu của ngài và hỏi, “A, 
nói về những thăng trầm và những khó khăn của đời sống, tôi 
tự hỏi, theo quan điểm riêng của ngài, thời điểm của những 
chướng ngại to lớn nhất trong đời sống của chính ngài là lúc 
nào, trên mức độ cá nhân, thời khắc khó khăn hay thảm nảo 
nhất của ngài, hay ngay cả những gian khó mà ngài có thê có 
khi là một cậu bé là lúc nào? 

Câu hỏi của tôi dường như đánh động ngài từ cơn mộng 
tưởng ngắn của ngài, nhưng ngài vẫn dừng lại một lúc nữa, 
và một cách kinh ngạc sau đó ngài bắt đầu cười lớn. “Những 
khó khăn nhất trong lúc thơ ấu, là thầy tôi, Ling Rinpoche, 
đôi khi quở trách tôi, và điều này thật là dễ sợ. Thỉnh thoảng 
tôi bị ngài khiến trách gắt gỏng, tôi quá bị áp đảo mà tôi phải 
chạy đến mẹ tôi! Và bà sẽ cho tôi một ít bánh mì và an ủi 
tôi.” Ngài lại cười nữa. “Dĩ nhiên, chúng ta không cho những 
kinh nghiệm thời thơ ấu là quan trọng lắm ...” Nhanh chóng 
trở nên u sầu hơn, ngài tiếp tục. “Nhưng chắc chắn thời khắc 
khó khăn nhất là đêm mà tôi rời Lhasa, đêm mà tôi rời thoát 
khỏi Tây Tạng. Mọi thứ quá mờ mặt. Trên mức độ cá nhân, 


354 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thậm chí cuộc sống của tôi ở trong tình trạng nguy hiểm. 
Và sự sống của non sông Tây Tạng đang treo trong khoảng 
không vô định. Do thế, đấy là một thời điểm vô cùng mờ mịt, 
không chắc chắn, và đau buôn vô hạn, ... 

“Và rồi thì có lẻ là một thời điểm khác, khi Ling Rinpoche 
viên tịch.... Không, không phải khi ngài qua đời, nhưng khi 
tôi nghe tin rằng ngài đã khốn đốn vì tai biến mạch máu 
não... Một vị thầy nữa của tôi đã về nơi vĩnh cửu một ngày 
trước. Vì thế, tôi đã nhận tin về cái chết này và tai biến mạch 
máu não của Ling Rinpoche cùng một lúc và trong ngay 
chính trong một điện tín.” Ngài dừng lại một lần nữa và nói 
một cách êm ả trong một giọng buồn rầu, “tôi đang ở Thụy 
Sĩ vào lúc ấy.” Ngài thêm một cách giản dị, “Đó là một thời 
khắc vô cùng đau buôn.” 

“Nhìn lại, ngài đã suy nghĩ những kinh nghiệm đến một 
trình độ nào đã làm mạnh khả năng hồi phục của ngài?” tôi hỏi. 

“À, này Howard, tôi không thê cho răng tôi là một trong 
những người có khả năng hồi phục nhất trên thế giới. Nhưng 
về mặt khác, tôi cũng không ở phía cực đoan khác, một người 
khổ sở với mọi thứ xảy ra. Nhưng những kinh nghiệm này 
thật sự đã có một tác động nào đó. 


“Do vậy trong trường hợp của tôi, nếu tôi sống ở Tây 
Tạng và dành trọn cuộc đời của tôi ở Potalat và Norbul- 
ingka?, sống một cuộc đời tự do thoải mái không chướng 
ngại, có lẽ tôi sẽ là một Đạt Lai Lạt Ma rất khác hôm nay. Dĩ 


1. Cung điện mùa đông của Đạt Lai Lạt Ma. 

2. Cung điện mùa hè, nơi đức Đạt Lai Lạt Ma trú ngụ ngay trước khi 
lưu vong. Hồng quân Trung Cộng ngỡ ngài ở bên trong ấy nên đã san 
thành bình địa, và đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ vừa cải trang thoát ra bên ngoài 
không bao lâu. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 355 


nhiên, những thực tập tâm linh của tôi cũng làm nên một sự 
khác biệt. Nhưng thêm vào đấy, tôi cũng đã phải đối phó với 
những tình thế của đời thật nơi mà có nhiều phức tạp. Vì thế 
trong một ý nghĩa, người ta có thê nói rằng có hai cơ hội cho 
sự thực hành thiền tập. Một là sự thực hành thiền tập trong 
dạng thức quán chiếu, những sự thực tập tâm linh hàng ngày 
của chúng ta. Thứ kia là sự thực tập của đời thường, cuộc 
sông hàng ngày của chúng ta, nơi mà chúng ta phải chịu trải 
qua những kinh nghiệm đủ loại của các nghịch cảnh và thử 
thách, và rồi thì chúng ta thay đổi và trưởng thành từ những 
thứ này.” 

Khi đức Đạt Lai Lạt Ma sắp kết luận những bình luận của 
ngài về gian khó và thử thách, một tư tưởng khác dường như 
đang nổi lên, và ngài thêm,” Ông biết không, trong việc nói 
về gian khó, có một hình ảnh đặc biệt của đức Phật mà cá 
nhân tôi thấy ngưỡng mộ sâu xa. Đấy là hình tượng của đức 
Phật trong một thân thê như bộ xương, đại diện cho một thời 
điểm trước đó trong đời sống của Ngài khi Ngài trải qua một 
thời gian của nguyên tắc và khó khăn căn bản của đời sống 
tu tập thời ấy, khổ hạnh. Những bức tượng nguyên thủy tồn 
tại đến ngày nay ở Viện Bảo Tạng Lahore, Pakistan. Tôi có 
một bức hình về hình tượng này ở nhà tôi. Đối với tôi, hình 
tượng này chuyên tải một thông điệp đầy năng lực rằng chính 
là qua khó khăn, chính là qua nỗ lực liên tục, mà đức Phật 
đã đạt đến sự tỉnh thức trọn vẹn. Bắt cứ khi nào tôi thấy bức 
hình ấy, tôi cảm thấy xúc động sâu xa và nó cho tôi một ý 
nghĩa của tính can trường.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, tôi vừa nghĩ về 
điều gì đấy khi ngài nói về những “nghịch cảnh và thử thách", 
nói về hai thứ này giỗng như chúng đồng đắng với nhau. Vậy 
thì, một phần của những gì ngài đang nói ở đây là chúng ta có 


356 s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thể nhìn những rắc rối của chúng ta như các thứ thách được 
vượt thắng, và khi chúng ta chiến thắng những thử thách này, 
chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và sôi nôi 
hơn, có thê đương đầu với những khó khăn của đời sống tốt 
đẹp hơn.” 


“Đúng đấy.” 


“Điều này rõ ràng nhắc nhở tôi về một loạt những thí 
nghiệm đã được thực hiện đề khảo sát khả năng hồi phục, và 
nhìn vào những nhân tố có thê làm nổi bật khả năng của cá 
nhân bật dậy từ những nghịch cảnh hay khủng hoảng...” 

Tại thời điểm này tôi đã diễn tả những thí nghiệm được 
điều khiển bởi Barbara Fredrickson và các đồng nghiệp, đưa 
đến Lý Thuyết Cởi Trói, như được diễn tả ở phía trước, họ 
gây ra một tình trạng băn khoăn và căng thăng trong một 
nhóm đối tượng bằng việc nói với họ rằng họ chỉ có vài phút 
đề chuẩn bị một bài thuyết trình. Sau đó các đối tượng được 
nói là buồi thuyết trình sẽ bị đình lại, và những người khảo 
sát có thể quyết định mức độ hồi phục bằng việc dự liệu họ 
cần bao lâu đề hồi phục khỏi sự phản ứng căng thăng - trong 
trường hợp này việc đo lường cần bao nhiêu thời gian để 
nhịp đập trái tim và áp huyết của họ trở lại bình thường. Tôi 
đã diễn tả loạt thí nghiệm đầu tiên mà trong ấy những cảm 
xúc tích cực được thấy làm nổi bật khả năng hồi phục, làm 
nhanh tiến trình hồi phục. Nhưng bây giờ, tôi đã đi đến xác 
định một nhân tố khác có thê cũng hoạt động đề gia tăng khả 
năng hồi phục của các đối tượng. 


“Thế nào đi nữa,” tôi tiếp tục, “khi tiến hành những loạt 
thí nghiệm, khảo sát này, chú ý rằng tất cả những đối tượng 
thí nghiệm quanh quân cùng một mức độ căng thẳng, nhưng 
không phải tất cả các đối tượng đã hồi phục cùng một tốc 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỔI PHỤC s 357 


độ. Một số đối tượng có khả năng hồi phục cao độ một cách 
tự nhiên trong khi những người khác có sự hồi phục chậm. 
Do vậy, trong thí nghiệm này họ đã phân chia các đối tượng 
thành hai nhóm. Khi những người điều khiển thí nghiệm 
đang công bố những hướng dẫn về việc chuẩn bị buồi thuyết 
trình, họ đã cho một nhóm những hướng dẫn khuyến khích 
họ nhận thức bài tập trong một ánh sáng tích cực, như một 
thử thách được chạm trán và vượt thắng. Những hướng dẫn 
trong nhóm thứ hai hướng các đối tượng. để thấy buổi thuyết 
trình có vẻ đe dọa hơn, họ được cho biết rằng buổi thuyết trình 
này sẽ được phân tích bởi những nhà chuyên môn và sự đánh 
giá trị sẽ được dùng đề dự đoán tương lai thành công của họ. 


“Các nhà nghiên cứu thấy rằng sự thay đổi này không 
làm nên sự khác biệt nào đối với những đối tượng với khả 
năng hồi phục cao - giống như trước đây, họ bật dậy một 
cách nhanh chóng khỏi những phản ứng căng thăng. Nhưng 
sự đôi thay này thật sự làm nên một khác biệt trong nhóm 
những người với sự hồi phục chậm - những người nhìn một 
cách thận trọng rằng việc thuyết trình như một thử thách đã 
bình phục khỏi những tác động của căng thắng một cách 
nhanh chóng hơn, trong khi những người tiếp tục thấy buôi 
thuyết trình như sự đe dọa vẫn cần nhiều thời gian hơn đề trở 
lại bình thường. Tôi nhắc lại thí nghiệm này, bởi vì tôi nghĩ 
nó là một sự soi sáng to lớn đối với quan điểm của ngài về 
nhận thức hay cái nhìn đơn thuần có thể có một ảnh hưởng 
trên khả năng của chúng ta đê đương đầu với Các vấn nạn, và 
trong trường hợp này là một tác động gây ấn tượng thật sâu 
sắc, một ảnh hưởng vật lý.” 


“Vâng, đây là một thí dụ tốt.” Đức Đạt Lai Lạt Ma nhất trí. 


Đời sông là bâp bênh. Lược sử cá nhân của đức Đạt Lai 
Lạt Ma là một chứng cứ rõ ràng về điêu đó - từ một cậu bé tại 


358 s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


một làng quê nghèo vào lúc hai tuổi; đến một vị lĩnh tụ của 
một đất nước cô xưa vào tuổi mười lăm; đến một nhà thương 
thuyết đấu tranh với Chủ tịch Mao vào lúc mười chín; đến 
một người tị nạn trong những năm ba mươi tuổi của ngài 
vẫn được yêu mến bởi đồng bào của ngài và được biết trong 
thế giới Phật giáo nhưng có lẻ sống trong một tình trạng ít 
người biết đến và hầu như bị quên lãng bởi thế giới còn lại. 
Đối với nhiều lĩnh tụ bị hạ bệ, câu chuyện sẽ chấm dứt ở đấy, 
rất giống với trường hợp của vị hoàng đề cuối cùng của Đại 
Thanh Trung Hoa. Tuy nhiên, trong trường hợp của đức Đạt 
Lai Lạt Ma, ngài trở thành công dân của thế giới, một vị thầy 
tâm linh vĩ đại, một khôi nguyên Nobel hòa bình, và một đại 
diện của bất bạo động, hòa bình thế giới, nhân quyên, và hòa 
hiệp liên tôn giáo. Trong khi đức Đạt Lai Lạt Ma phủ nhận 
bất cứ lời tuyên bố nào như một người hồi phục mạnh mẽ 
nhất của thế giới, thì rõ ràng rằng khả năng hồi phục đã đóng 
một vai trò trong năng lực của ngài đề đối phó vô cùng thành 
công với nhiều đổi thay và nghịch cảnh mà ngài đã đối diện. 

Đề làm phong phú bộ sưu tập những khí cụ giúp chúng 
ta đương đầu với những đổi thay và nghịch cảnh trong đời 
sống, đức Đạt Lai Lạt Ma bổ sung thêm một khả năng hồi 
phục khác. Khái niệm của sự hồi phục được liên hệ một 
cách gần gũi với sự trau đồi hy vọng và lạc quan, khi cả 
ba thứ được liên hệ trong việc giúp sự đối phó của cá nhân 
với những khó khăn và căng thắng của đời sống. Tuy nhiên, 
không giống như hy vọng và lạc quan, sự hồi phục là một 
khái niệm rộng rãi hơn mà nó bao gồm tổng lượng những cội 
nguồn nội tại - khả năng hồi phục là khả năng của chúng ta 
bật dậy từ những kinh nghiệm của nghịch cảm, chấn thương 
tâm lý, gian khó, và mất mát. Trong việc bổ sung vào việc 
hỗ trợ chúng ta đương đầu một cách hiệu quả với những vấn 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 359 


nạn quan trọng của đời sông và tiên tới, nó cũng giúp chúng 
ta đôi phó với những căn thăng hàng ngày và thích ứng với 
một thê giới biên chuyên liên tục. 


Có nhiều nhân tố có thê đóng một vai trò tiềm tàng trong 
trình độ thông thường của một cá nhân nào đó về khả năng 
hồi phục. Thí dụ, duy trì những mối quan hệ tốt đẹp, có một 
quan điểm lạc quan về thế giới, sự giữ gìn mọi thứ trong 
những mục tiêu thiết lập triển vọng và hiện thực những bước 
đề đạt đến, có niềm tin vững vàng, và có thể điều hòa những 
cảm xúc, được phối hợp toàn bộ với một khả năng hồi phục 
rộng lớn hơn. 


Những cá nhân có thể khác biệt trong những sách lược 
hay đường hướng đặc thù mà họ dựa vào để giúp họ đương 
đầu [với khó khăn]. Nghiên cứu trên sự hồi phục thấy răng 
một số người có gắng đề đương đầu với các căng thắng và 
nghịch cảnh bằng “sự đối phó ức chế,” đơn giản cỗ gắng 
quên lãng nó. Trong những trường hợp khác, thì thấy rằng 
những ai trong đường hướng “tự đề cao” dường như xử trí 
những sự kiện chấn thương tâm lý tốt hơn những người khác. 
Đặc trưng này được phối hợp với những người mạnh mẽ một 
cách đặc thù trong lòng tự trọng và những người biểu lộ một 
khuynh hướng thấy chính họ trong tuệ trí sáng suốt nhất mà 
họ có thể làm. Trong khi đường hướng này có thê cho người 
ta một niềm tin vững vàng lớn hơn đề đối phó với những sự 
kiện chấn thương tâm lý, hầu như thường khi những người 
khác có khuynh hướng thấy họ như kiêu ngạo hay ồn ảo. 


Trong việc thể nghiệm phương pháp của đức Đạt Lai Lạt 
Ma đê xây dựng khả năng hồi phục, chúng ta có thể bắt đầu 
với tiền đề ban đầu của ngài rằng quan điểm của chúng ta 
về đời sống, chúng ta nhận thức thế nào về những rắc rối 
của chúng ta, đóng một vai trò then chốt trong việc chúng 


360 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ta đương đầu như thế nào. Cái nhìn này được hỗ trợ bởi một 
nhóm lớn các nhà nghiên cứu khoa học. Trong việc tổng kết 
những chứng cứ hiện tại, những nhà tâm lý học của Đại học 
Notre Dame, Anthony Ong và Cindy S. Bergeman, những 
nhà chuyên môn trong lĩnh vực khả năng hồi phục của con 
người chỉ ra những “khác biệt trong việc thích ứng đến căng 
thắng có thể hướng theo quan điểm tập quán của chúng ta về 
đời sống, đó là, vấn đề chúng ta phản ứng, đánh giá, và diễn 
dịch những kinh nghiệm trong đời sống như thế nào.” Trong 
một kinh nghiệm mà tôi đã diễn tả cho đức Đạt Lai Lạt Ma, 
chúng ta có thê thấy một cách rõ ràng vấn đề nhận thức của 
chúng ta về một rắc rối có thể ảnh hưởng một cách sâu sắc 
việc chúng ta hồi phục một cách nhanh chóng như thế nào từ 
những tác động của căng thăng. Trong trường hợp này, cho 
dù đối tượng nhận thức rắc rỗi nư một thử thách hay như một 
đe dọa làm nên một sự khác biệt lớn trong khả năng của họ 
đương đầu với hoàn cảnh. 


Thậm chí quan trọng hơn, thí nghiệm này cho thấy rằng 
một cá nhân có thể thay đôi một cách thận trọng việc họ 
nhận thức một hoàn cảnh đe dọa như thế nào. Trong thí dụ 
này, tất cả là yêu cầu những cá nhân với khả năng hồi phục 
chậm nhìn vào bài tập hay việc làm như một thử thách hơn là 
một đe dọa! Nhìn vào hoàn cảnh như một thử thách thay vì 
như một đe dọa là một thí dụ của việc tái nhận định tích cực 
hay đánh giá lại một cách tích cực - chúng tôi đang thảo luận 
cùng kỹ năng như vậy, thể hiện rất hiệu quả trong vấn đề trau 
dồi hy vọng và lạc quan. Đấy là một trong những phương 
pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để nhìn vào những hoàn 
cảnh và sự kiện tiêu cực từ một nhận thức rộng rãi hơn, là 
điều hóa ra là sách lược chính yếu được đề nghị bởi đức Đạt 
Lai Lạt Ma cho việc trau đồi cái nhìn thực tiễn. 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 36] 


Có nhiều chứng cứ thừa nhận sự kiện rằng nhìn vào một 
rắc rối từ một nhận thức rộng rãi hơn có thê gia tăng khả 
năng hồi phục. Điều này có thể hoàn tất với việc tái nhận 
định tích cực - tìm ra ý nghĩa tích cực, mục tiêu cao cả, hay 
lợi ích tiềm tàng đối với nghịch cảnh, hoặc là ngắn hạn hay 
đài hạn. Việc tái nhận định tích cực cũng có thê bao gồm việc 
đánh giá lại tình thế tiêu cực trong một ánh sáng tích cực 
hơn bằng việc tìm kiếm những bài học có thê thu thập, hay 
những triển vọng tích cực tiềm tàng, như là kết quả trực tiếp 
hay gián tiếp của hoàn cảnh. Những kỹ năng nhận thức được 
diễn tả trước đây cũng có thể rất hữu dụng ở đây. 


Những phương pháp này về tái nhận định tích cực, nhìn 
từ một viễn tượng hay nhận thức rộng rãi hơn, là cùng kỹ 
năng mà chúng tôi đã thảo luận trước đây cho việc g1a tăng 
hy vọng và lạc quan. Trong thực tế, những kỹ năng này 
không chỉ hữu ích trong việc trau dồi hy vọng và lạc quan, 
mà chúng có thê cũng được dùng để giúp điều chỉnh cảm xúc 
trong phổ quát, một cách tự động giảm thiểu cảm xúc tiêu 
cực và gia tăng cảm xúc tích cực. Trong việc nhìn vào những 
nhân tố có thê giúp đề làm làm tăng khả năng hồi phục. Nghiên 
cứu cho thấy rằng một cách căn bản bất cứ một cảm xúc tích cực 
hay tình trạng nào của tâm thức (fĩnh lặng, vui vẻ, sung sướng, 
toại nguyện, hạnh phúc trong tổng quát, v.v...) có thể nâng 
cao khả năng hồi phục. 


Một trong những nhà nghiên cứu nhìn vào sự liên kết 
giữa những cảm xúc tích cực và khả năng hồi phục là Barba- 
ra Fredrickson. Trong một nghiên cứu, Fredrickson và những 
đồng nghiệp đã quán sát một nhóm sinh viên của Đại học 
Michigan vafai tháng trước sự kiện 11 tháng Chín, đo lường 
mức độ của sự hồi phục. Họ thử nghiệm lại sau II tháng 
Chín. Sau 11 tháng Chín, dĩ nhiên gần như mọi người cảm 


362 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thấy buồn bả, giận tức, và sợ hãi thế nào đây. Cả những sinh 
viên có khả năng hồi phục nhanh và chậm đã trải nghiệm 
những cảm xúc tiêu cực và bị xúc động sâu xa bởi thảm họa 
của quốc gia. Tuy thế những cá nhân nào đã được xác định 
như hồi phục cao độ trước 11 tháng Chín cho thấy nhiều cảm 
xúc tích hơn sau 11 tháng Chín mặc dù cảm thấy buồn bã và 
giận tức, họ không bị áp đảo bởi trải nghiệm, và cùng với 
những cảm xúc tiêu cực họ cũng cảm thấy biết ơn cho những 
điều tốt đẹp vẫn còn trong đời sống của họ. Họ cảm thấy rằng 
họ đã học hỏi điều gì đấy tích cực từ cuộc khủng hoảng, và 
lạc quan hơn trong tổng quát. Những người có khả năng hồi 
phục cao có khả năng đề trải nghiệm những cảm xúc tích cực 
ngay cả ở giữa những sự kiện khủng hoảng. Những cảm xúc 
tích cực này dường như che đậy những ảnh hưởng tiêu cực 
của chấn thương tâm lý, giúp họ đương đầu tốt hơn, và so 
với những người có khả năng thấp hơn trong việc hồi phục 
và những cảm xúc tích cực, giảm thiểu những khổ đau có thể 
xảy ra từ việc phiền muộn. Những nhà khảo sát cho biết rằng 
những ai ở trong đường hướng của khả năng hồi phục “thoát 
khỏi những nỗi thống khổ của họ toại nguyện hơn với đời 
sống, lạc quan hơn, tĩnh lặng hơn - và thường mau phục hồi 
hơn - hơn là trước đó.” 


Trong cái nhìn của nhiều lợi ích của những cảm xúc tích 
cực, kê cả khả năng làm tăng khả năng hồi phục và năng lực 
đề . đương đầu với nhiều rắc rối của thế giới ngày nay, may 
mắn rằng có nhiều sách lược hiệu quả có thể gia tăng một 
cách trực tiếp những thê trạng tích cực của tâm thức. Trong 
khi những khả năng như tái nhận định tích cực và nhìn vào 
rắc rỗi từ một viễn tượng rộng rãi hơn là những phương pháp 
chính của việc trau dồi những cảm xúc tích cực mà chúng tôi 
đang tập trung vào, cũng có những chiến lược khác có thể 


HY VỌNG, LẠC QUAN VÀ KHẢ NĂNG HỒI PHỤC s 363 


được sử dụng đề gia tăng những cảm xúc tích cực. Thiền tập 
tương xứng và những kỷ năng thư giản đã cho thấy làm gia 
tăng những cảm xúc tích cực chăng hạn như trầm lặng, yên 
tĩnh, v.v... Việc sử dụng tính hài hước và cười cũng hiệu quả. 
Do thế, không ngạc nhiên gì nhiều nghiên cứu đã cho thấy 
rằng tiếu lâm và cười to giúp chúng ta đương đầu với một 
sự giáp trận rộng lớn của những rắc rối hàng ngày. Tôi nghĩ 
không phải ngẫu nhiên mà đức Đạt Lai Lạt Ma không chỉ 
dường như có thể đương đầu với những rắc rồi một cách rất 
hiệu quả, nhưng ngài cũng nổi tiếng vì cảm giác tráng kiện 
về tính hài hước và sự thoải mái mà với chúng ngài bùng nỗ 
vào trong một nụ cười chân thật. 


Khi nghiên cứu cho một phương pháp đề duy trì hạnh 
phúc trên khuôn mặt của quá nhiều rắc rôi trong thế gIỚI hiện 
nay, chúng ta đã xác định những nhân tố đa dạng có thể đóng 
một vai trò quan yếu trong việc hỗ trợ chúng ta đương đầu: 
hy vọng, lạc quan, hồi phục, các cảm xúc tích cực trong tổng 
quát, một nhận thức rộng rãi hơn, tái nhận định tích cực, một 
ý nghĩa nền tảng, v.v... Đôi khi đường như rằng có quá nhiều 
kẻ diễn trò ở đây mà chúng ta cần một bảng kiểm điểm để 
không lạc lối với chúng. 


Trong một nghiên cứu năm 2004 bởi Michel M. Tagade 
tại Đại học Boston College và Barbara Fredrickson, trích dẫn 
lẫn nhau cũng như những khám phá của riêng họ, các tác giả 
đã diễn tả mỗi quan hệ trong một số nhân tố: “Những ích lợi 
của việc đương đầu thường là tích lũy lại bởi vì sự mở rộng 
những cảm xúc tích cực làm gia tăng việc có thể đúng là 
những cá nhân thấy ý nghĩa tích cực trong những hoàn cảnh 
căng thăng... Những cảm xúc tích cực có thê sinh ra việc tìm 
thấy ý nghĩa tích cực, là điều mà bởi hậu quả của nó, có thể 
phát khởi những kinh nghiệm xa hơn của những cảm xúc tích 


364 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cực. Trong cách này, việc tìm thấy ý nghĩa tích cực tương 
ứng với sự mở rộng nhận thức của chúng ta khi đương đầu, 
là điều rồi thì sau đó giúp để xây dựng những nguồn gốc tâm 
lý, như khả năng hồi phục. Chu trình này có thẻ tiếp tục trong 
một “vòng xoắn ốc đi lên” đối với việc làm gia tăng cảm xúc 
cát tường.” 

Huh? Trong việc nhìn vào mối quan hệ giữa những nhân 
tố đa dạng này, chúng ta thấy một mạng lưới phức tạp của 
mối liên hệ hỗ tương mà có thể đôi khi đường như khó hiểu. 
Dường như rằng bất cứ nhân tô nào trong những nhân tô ấy 
cũng có thể làm nỗi bật tất cả những nhân tố còn lại, trong 
một mối quan hệ đối ứng. Thí dụ, một viễn tượng rộng rãi 
hơn có thê làm gia tăng hy vọng, \ và càng hy vọng hơn càng 
dễ thấy hơn một rắc rôi từ một viễn tượng rộng rãi hơn. Lấy 
bất cứ nhân tố nào trong hai thứ này và chúng ta sẽ chúng 
có thể làm gia tăng cho nhau. May mắn thay, thật đễ dàng đề 
đơn giản hóa những mối tương tác phức tạp giữa nhiều nhân 
tố có thể giúp chúng ta đương đầu với thế giới phiền toái 
của chúng ta. Nhìn vào những rắc rối và nghịch cảnh từ một 
viễn tượng rộng rãi hơn giúp chúng ta thấy những khía cạnh 
tiềm tàng tích cực từ hoàn cảnh. Càng hy vọng, lạc quan, và 
những cảm xúc tích cực khác mà chúng ta có, thì càng dễ 
dàng hơn để đương đầu với những vấn nạn ngoại tại trong 
khi vẫn duy trì hạnh phúc nội tại. 


Nguyên tác: Hope, Optimism, and Resilience 
Ấn Tâm Lộ ngày 14/12/2011 


Chương 12: 
HẠNH PHÚC NỘI TẠI, 
HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ 
NIỀM TIN 


Chúng tôi tiêp tục cuộc đàm luận vào buôi sáng kê tiêp 
với một vân đê mà tôi cảm thây cân được nêu lên. 





“Thưa Đức Thánh Thiện, hôm qua chúng ta đang thảo 
luận về sự thực tập nhìn vào những rắc rỗi từ một viễn tượng 
rộng rãi hơn như một phương pháp đề phát triển sức mạnh 
nội tại để giúp chúng ta đương đầu, để duy trì lạc quan hay 
hy vọng, v.v... Khi chúng ta đang thảo luận những cung cách 
đa dạng mà chúng ta có thê thấy mọi thứ từ một viễn tượng 
rộng rãi hơn, một đề xuất mà ngài đã nêu lên là hãy nhớ 
rằng chúng ta là một bộ phận của một cộng đồng to lớn hơn, 
chúng ta có sự liên kết này với những người khác, chúng ta 
không bị cô lập và đơn độc, v.v...” 


“Vâng”. 


“A,” tôi tiêp tục, “Điêu này vừa nhặc tôi nhớ vê những 


366 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


buổi thảo luận lần đầu tiên của chúng ta ở Dharamsala trên 
những chủ đề này. Tôi nhớ trong một lần thảo luận ngài đã đề 
cập cảm nhận của ngài rằng có một sự thiếu vắng ý thức cộng 
đồng trong nhiều xã hội, một cảm nhận Ø1a tăng về sự cô lập 
và đơn độc, và rằng đây là một trong những nhân tô chính đã 
xói mòn hạnh phúc trên mức độ xã hội. Vì thế, tôi nghĩ rằng 
sách lược ngài đề cập hôm qua - ý tưởng rằng nhớ đến mối 
liên hệ của chúng ta với cộng đồng sẽ cho chúng ta sự thoải 
mái và sức mạnh nội tại cùng niềm tin vững vàng - không 
thật sự hoạt động một cách quá tốt đẹp nếu một người cảm 
thấy bị cô lập và cách ly khỏi cộng đồng. Do vậy, điều này 
đưa trở lại chủ đề thiếu vắng ý thức cộng đồng. 


“Trong loạt gặp gỡ sau cùng ở Dharamsala, chúng ta đã 
chuyên đến sự thảo luận về bạo động và xung đột trong xã 
hội, v.v... , nhưng đường như rằng chúng ta chưa bao giờ thật 
sự kết thúc việc thảo luận của chúng ta về cộng đồng. Ngài đã 
phác thảo một vài bước mà chúng ta có thể thực hiện để xây 
dựng một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn, như quán chiếu 
trên những lợi ích trong việc có những mối ràng buộc cộng 
đồng này, khảo sát quá khứ hay những đặc trưng mà chúng 
ta thường có thể có với những người khác, và rồi thực hiện 
một hành động bằng việc vươn ra và tham gia một nhóm hay 
liên hệ với người khác trong một cung cách nào đó. Nhưng 
dường giống như chúng ta chưa bao giờ kết thúc thảo luận 
vấn đề hình thành những mối liên hệ với người khác như thế 
nào trong một trình độ sâu xa hơn, căn bản hơn.” 


Ngài xem xét điêm này trong một lúc trước khi trả lời. 
“Tôi nghĩ răng ý nghĩa tiêm tàng của cộng đông có thê liên 
hệ một cách gân gũi đên vân đê niêm tin.” 


“Liên hệ trong cách nào?” tôi hỏi. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... s 367 


“Dĩ nhiên, sự thiếu văng ý nghĩa cộng đồng có thể có 
nhiều nguyên nhân khác nhau, và luôn luôn có nhiều nhân tố 
khác biệt có thể góp phần đến rắc rối. Nhưng tôi nghĩ rằng sự 
văng bóng cộng đồng này, sự đơn côi và xa lánh này, tất cả 
đều xuyên qua trong sự cục bộ đến một sự mắt niềm tin tiềm 
tàng giữa con người với nhau. Dĩ nhiên, cùng lúc ấy, nơi có 
sự thiểu văng cảm giác liên hệ với người khác, một sự thiếu 
vắng liên hệ cá nhân giữa những thành viên cua một cộng 
đồng hay một xã hội, và một sự văng mặt của tâm linh hay 
tinh thần cộng đồng, điều này tạo nên những điều kiện có thể 
đưa đến một cảm giác mất sự tin tưởng. Vì thế, nó có thể xảy 
ra cả hai chiều.” 


Một thời gian nào đó đã trôi qua giữa loạt thảo luận cuối 
cùng của chúng tôi ở Ấn Độ và việc tiếp tục khám phá về 
hạnh phúc con người của chúng tôi ở Tucson, Ar1zona. Trong 
khi chờ đợi tôi đã hoàn thành một số nghiên cứu xa hơn về 
hạnh phúc trên một mức độ xã hội rộng rãi hơn. Trong việc 
khảo sát xác nhận của đức Đạt Lại Lạt Ma rằng sự thiếu 
văng ý thức cộng đồng làm xói mòn mức độ hạnh phúc trong 
một xã hội, tôi đã quán sát dữ liệu thông tin liên hệ đến vấn 
đề niềm tin với cả ý nghĩa cộng đồng và với hạnh phúc của 
chúng ta. Được cung câp với những chứng cứ khoa học 
phong phú hỗ trợ cho quan điểm của ngài, tôi dự định sẽ tự 
mình đưa lên vấn đề niềm tin. 


Háo hức chia sẻ tin tức này với đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi 
tiếp tục: “Thưa Đức Thánh Thiện, trong thời gian từ những 
cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta ở Dharamsala, tôi đã hoàn 
tất một nghiên cứu nhỏ về những chủ đề này. Tôi nghĩ thật là 
thích thú rằng ngài đã xác định cả hai niềm tin và ý thức cộng 
đồng của chúng ta như những nhân tố chìa khóa trong việc 
thúc đây hạnh phúc nhân loại trên mức độ xã hội. Một nghiên 


368 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cứu tuyệt vời tôi đã thấy, Nghiên Cứu Những Giá Trị của Thế 
Giới, nhìn vào những quốc gia khác nhau và ước lượng mức 
độ trung bình về hạnh phúc trong công dân của họ. Sau đó 
những nhà nghiên cứu tiếp tục xác định sáu nhân tố then chốt 
giải thích hầu hết sự đa dạng trong các mức độ của hạnh phúc 
giữa những quốc gia. Số lượng người liên kết với những tổ 
chức xã hội, và vì thế có một sự liên kết với những người 
khác, là một trong sáu nhân tố. Một nhân tố khác có liên quan 
với mức độ trung bình của hạnh phúc trong một xã hội là tỷ 
lệ số người nói rằng những người khác có thê tin cậy được.” 


“Cũng có một nghiên cứu được hoàn thành bởi Đại học 
Camgridge ở Anh Quốc, phân tích những kết quả của một 
cuộc thăm đò rộng rãi trong mười nghìn người trong nhiều 
khu vực khắp Âu châu, và họ thấy rằng những khu vực với 
mức độ hạnh phúc cao nhất cũng được báo cáo có mức độ 
tin tưởng cao nhất của họ đối với chính quyên, luật lệ, và 
giữa mọi người với nhau. Vì thế, chứng cứ dường như không 
lập lờ. Bất chấp nghiên cứu nào người ta nhìn đến, bán đảo 
Scandinavia luôn luôn ở trong số những khu vực hạnh phúc 
nhất của thế giới. Nếu chúng ta nhìn vào những đặc trưng 
của người dân ở vùng ấy, chúng ta sẽ thấy một ý thức cộng 
đồng mạnh mẽ và cảm giác tin tưởng tiềm tàng trong mỗi 
người với nhau. Trong một nghiên cứu các nhà chuyên môn 
đã hỏi các trẻ em giữa mười một và mười lăm tuổi, “Nói một 
cách tổng quát, em có thấy bạn bè trong lớp tử tế và hữu ích 
không?' Một số lớn nói “vâng điều này tôi nghĩ là sự đo 
lường tổng quát thật tốt đẹp của câu hỏi “Em có tin bạn bè 
em không? Vì thế chứng cứ khoa học dường như chắc chắn 
ủng hộ những quán sát của ngài. Một cảm giác tin tưởng thật 
sự có thể làm nên một sự khác biệt trong mức độ hạnh phúc 
thông thường của con người.” 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... s 369 


Đức Đạt Lai Lạt Ma dường như bị thu hút với những 
khám phá này và nhồm tới phía trước chiếc ghế của ngài với 
sự tập trung chú ý. 

“Đúng là sự tin tưởng có thể góp phần cho hạnh phúc của 
chúng ta trên mức độ cá nhân,” ngài đồng ý. “Một cảm giác 
mất niềm tin có thể đưa đến một thái độ nghi ngờ, sợ hãi, và 
tinh thần bất an hơn, trái lại thái độ tin tưởng hơn có thể đóng 
góp cho một thể trạng tâm thức tĩnh lặng hơn, hạnh phúc 
hơn. Mà tin tưởng cũng có thể quan trọng trên những mức 
độ khác. Trên một trình độ rộng rãi hơn, tin tưởng có thể là 
một nhân tô không chỉ trong việc xây dựng một ý thức cộng 
đồng mạnh mẽ hơn, và vượt thắng cô đơn cùng xa lánh mà 
chúng ta đã nói đến, nhưng nó cũng hữu ích trong việc đối 
phó với nhiều vấn nạn trong xã hội mà chúng ta đã từng thảo 
luận. Thí dụ, trong một thảo luận chúng ta nói về tầm quan 
trọng của việc tìm ra những giải pháp đến các xung đột của 
chúng ta qua đối thoại hơn là qua bạo động. Tỉnh thần đối 
thoại. Đây là vấn đề then chốt. Và ở đây, niềm tin đóng một 
vai trò quan trọng - để một cuộc đối thoại được thành công 
điều quan trọng là cố gắng đề xây dựng niềm tin giữa các bên 
đối tác. Do vậy, ngài thêm, “ông có thể thấy niềm tin là quan 
trọng như thế nào trong rất nhiều phương diện.” 


Trong những chương mở đầu của quyên sách này, đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập về cộng đồng Tây Tạng như một 
sự minh họa về một cư dân với một tinh thần cộng đồng 
mạnh mẽ, là điều thường văng bóng trong phương Tây xã 
hội đương đại. Nhớ lại lần viếng thăm lần đầu tiên của tôi 
đến Dharamsala, Ân Độ, nơi cư trú của đức Đạt Lai Lạt Ma 
và một cộng đồng Tây Tạng lưu vong đang lớn mạnh, không 
có thắc mắc trong tâm tôi rằng sự minh họa của ngài đã được 
biện minh. Chứng cứ về đời sống cộng đồng năng động chưa 


370 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


từng hiện diện trước đây, cả trong đời sống tu viện lẫn cộng 
đồng cư sĩ. Có một sự ủng hộ hoàn toàn thật sự cho những 
cơ sở địa phương, kế cả Làng Trẻ Em Tây Tạng, phối hợp 
để bảo tồn nền văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng, và vô số tổ 
chức dâng hiễn cho việc nghiên cứu và thực tập đạo Phật. Tuy 
thế, tinh thần cộng đồng không phải chỉ đơn thuần được bảo 
tồn trong nhiều cơ sở này nhưng được phản chiếu trên mỗi 
khuôn mặt, được nghe trong từng nụ cười ha hả của trẻ con 
nô đùa trên đường làng, được thấy trên mỗi nụ mỉm cười của 
láng giềng đối thoại trên thềm cửa, sự thành tâm của những 
cụ già quay các bánh xe cầu nguyện và âm thinh của tu sĩ tán 
tụng xa xa. Chúng ta có thê cảm nhận tỉnh thần thống nhất 
gần giống như nó được phảng phất trên mùi hương vi tế của 
những nén nhang Tây Tạng thoảng qua không khí, một mùi 
gỗ tươi tắn của việc đốt cây cối và cỏ thuốc Hy Mã Lạp Sơn. 


Tôi cũng nhớ lại lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc tập 
họp đông đảo những người Tây Tạng. Lý do trực tiếp là một 
chương trình giảng dạy của đức Đạt Lai Lạt Ma ở một thị 
trấn miền Đông Bắc Án, Đạo tràng Giác Ngộ, một địa điểm 
thiêng liêng của Phật giáo, nơi Hoàng tử Sĩ Đạt Ta ngồi xuống 
dưới một gốc cây đề thiền quán 2,500 năm trước đây, đạt đến 
giác ngộ, và trở thành một vị Phật. Ngày nay nó là chỗ cây 
Bồ Đè0), được nói là dòng dõi trực tiếp của cây mà dưới nó Đức 
Phật đã ngồi. Cũng có khu phức hợp đền chùa, với nhiều tháp 
nhỏ và điện thờ, chung quanh Đại Tháp Giác Ngộ với những 
chấn song đá chạm trồ sắc sảo và một ngôi đền như kim tự tháp 
điêu khắc xinh đẹp vươn lên sừng sững trong không gian. 


1. Cây Bồ Đề chính tên là cây pipala hay pipal phiên âm là tất bát la, 
vì Sĩ Đạt Ta giác ngộ thành Phật Thích Ca ở đấy nên sau này được Phật tử 
gọi là cây Bồ Đề tức là cây giác ngộ. Ở các vùng khác của Ấn Độ, những 
người không phải Phật tử vẫn gọi là cây pipal, tên nguyên thủy của nó. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... es 37 Í 


Hàng nghìn người Tây Tạng đã đến từ khắp Án Độ và 
Nepal, ngay cả một ít người đến từ chính Tây Tạng, tạo nên 
một không khí lễ hội, được làm nổi bật bởi những lá cờ cầu 
nguyện đủ màu sắc giăng ngang dọc trên những hàng cây, 
nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Đấy là sự đắm mình đầy năng 
lực trong cộng đồng tâm linh Tây Tạng. Các gia đình đã trải 
những chăn mền trên mặt đất để ngồi trong thời gian thuyết 
giảng, và lần đầu tiên tôi chú ý một chỉ tiết nhỏ về cộng 
đồng, một điều không quan trọng bất thường cho lắm nhưng 
chính điều ấy với một lý do nào đấy đã đánh động tôi như 
một trong các dấu hiệu xúc động và yêu mến nhất của sự nối 
kết cộng đồng bền chặc: Nhóm những đứa bé đồng hương 
chập chững rõ ràng thích thúc cảm giác cộng đồng, một số 
chỉ mới tập đi, loạng choạng, không vững, và ngã vào trong 
lòng của những người xa lạ đang mỉm cười. Những đứa trẻ 
lớn hơn đôi khi tự biến mất đề vui chơi, nhưng chúng đường 
như không có sự khẩn cấp đề thoát khỏi cha mẹ của chúng 
như những trẻ con Mỹ có thể biểu lộ trong những tình cảnh 
tương tự. Các ông cha bà mẹ thỉnh thoảng đưa mắt đề trông 
những con cái của họ, nhưng là một con mắt không lo lắng 
khi trẻ con hầu như được cho phép đề lang thang tự do, bảo 
đảm trong ý nghĩa an toàn của cả nhóm (đông nhất như có 
thể), không có nỗi lo sợ là đặc trưng của rất nhiều bậc cha mẹ 
ở Hoa Kỳ khi những con trẻ của họ tham dự đến một cộng 
đồng rộng lớn hơn của những người xa lạ. 


Trong một lý do nào đó cảnh tượng những đứa trẻ trong 
đám đông đã tạo nên một cảm giác nhớ nhà mạnh mẽ đối 
với tôi ngày hôm ấy rất nhiều năm về trước và tôi nhớ đã tự 
hỏi tại sao nó lại gợi lên một phản ứng như vậy, bởi vì kinh 
nghiệm của những đứa trẻ này lớn lên trong một mãnh đất 
xa lạ và một nền văn hóa khác biệt có thể là khác biệt hơn 


372 s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


với nền văn hóa của chính tôi. Nhưng nhanh chóng nảy đến 
với tôi rằng đấy là một cảm giác lan tỏa về sự an toàn và bảo 
đảm của niềm tin. 

Dĩ nhiên, cũng đã có một thời gian khi cùng một niềm tin 
và an toàn như vậy tỏa rộng trong xã hội Hoa Kỳ. Khi tôi là 
một đứa trẻ, mỗi mùa hè, cha mẹ tôi cho anh em tôi lên một 
chiếc xe station wagon cũ và lái đến Venice, California, nơi 
mà cha mẹ tôi mướn một căn nhà bên cạnh bờ biển cho kỳ 
nghĩ hè. Trong những ngày ấy, nhiều phần của Venice là một 
khu lụp xụp những căn cư xá rẻ, hấp dẫn hàng đầu, bên cạnh 
bờ đại dương. Được mệnh danh là “Appalachia' bên cạnh 
bờ Biển” bởi những phương tiện truyền thông địa phương. 
Venice là một sự hòa hiệp đặc biệt của những ông lão, bà 
lão dễ thương người Do Thái, hầu hết là di dân từ Đông Âu, 
dành những ngày cuối đời trên trái đất tán gẫu với nhau trên 
những chiếc ghế dài đề đọc bờ biển và của những thành viên 
phong trào tuổi trẻ phản kháng văn hóa, những người lập dị 
chống lại những quy ước xã hội vào cuối những năm năm 
mươi và đầu những năm sáu mươi, tiếp theo là những người 
hippy vào giữa và cuối những năm sáu mươi. Thời biểu hàng 
ngày của anh chị em tôi thường giống nhau: Sau điểm tâm, 
chúng tôi chạy ra ngoài và dành cả ngày trên bở biển, bến 
tàu, hay đi lên đi xuống những lối đi lót ván, không bao giờ 
trở lại nhà cho đến buổi ăn tối. Vào lứa tuổi bảy hay tám, tôi 
được phép dành cả ngày không bị giám sát, hay tối thiểu chỉ 
bị trông nom bởi người anh chỉ lớn hơn tôi một tuôi rưỡi, vui 
chơi với những gì dường như một sự đa dạng vô hạn của các 
hoạt động - câu cá trên bến tàu Santa Montlca, thích thú với 


2. Tên “Appalachia” bắt nguồn từ “Appalachian” và được tạo ra để 
có tên chính trị chỉ đến miền ở trong và chung quanh dãy núi. Tên “Ap- 
palachian” từ thổ dân Apalachee ở miền Bắc Florida ngày xưa. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... e 373 


những trái bắp nướng, thăm viếng những gian hàng bán đồ 
kỷ niệm, khao khát những món đồ quý mà chúng tôi không 
thể mua nỗi, thậm chí dành một ngày ngẫu nhiên nào đấy ở 
Công viên Pactfic Ocean (Thái Bình Dương), một khu vui 
chơi xây dựng trên một bến tàu nhô ra đại dương. 


Trong nhiều cộng đồng ngày nay, cha mẹ thường cho 
phép đứa con tám tuổi của họ lang thang trên đường không 
có sự giám sát sẽ bị báo cáo cho những cơ quan bảo vệ trẻ 
em, hơn nữa trong hiện tại việc này là thủ tục tiêu chuẩn. Với 
nỗi lo sợ lan rộng trong nhiều xã hội phương Tây ngày nay, 
vào lúc bảy tuổi, con nít không nghi nghờ gì nữa đã chịu sự 
rèn luyện Nguy Hiểm Lạ Mặt, giông như sự chuẩn bị cho 
chiến trận. Trong thực tế, tôi nghe rằng bây giờ thậm chí sự 
rèn luyện Nguy Hiểm Lạ Mặt đã lỗi thời, được thay thê mới 
gần đây hơn trong trường học với cái tên đáng ngại Lock- 
down Drills (sự thực tập khóa xuống), là thứ có nghĩa rõ ràng 
là để chuẩn bị cho những vụ nỗ súng tại học đường. Các học 
sinh tìm chỗ đề nấp và được hướng dẫn không nói chuyện, di 
chuyền, hay làm ra một tiếng động nào vì bất lý do gì. Bảo 
vệ, bảo đảm, an toàn, và phòng ngừa là những quan tâm và 
điển hình chính ngày nay. Không còn nữa cộng đồng trẻ con 
tự do bay nhảy trên chiếc xe đạp của chúng và lang thang 
trên đường. Bây giờ, trước khi nhảy lên xe đạp, chúng phải 
đội nón bảo vệ, mang miếng đệm trên đầu gối, bao cổ tay, và 
miếng đệm cùi chỏ. Sau đó những chiếc xe đạp được khóa 
cổng sau lại và đạp xe trong một khu vực được giám sát. 
“Những ngày vui đùa” bố trí trước một cách nghiêm túc được 
thiết lập giữa những ông cha bà mẹ như những tác viên xã hội 
cho việc xây dựng những giám đốc điều hành (CEO) của họ. 


Như trẻ con trong xã hội Hoa Kỳ tiếp tục bị quy định 
không tin bât cứ bên ngoài chu vi thân cận của chúng, hay 


374 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trong nhóm, nó đã đưa lên những câu hỏi rất thật về khả năng 
đảo ngược xu hướng rắc rôi này. Nhưng tôi tự hỏi đức Đạt 
Lai Lạt Ma có thê nói gì vê chủ đê này. 


“Bất hạnh thay,” tôi đã nói với đức Đạt Lai Lạt Ma khi 
cuộc đàm luận của chúng tôi tiếp tục,”dường như rằng mức 
độ của niềm tin giữa con người đã và đang đi xuống và đi 
xuống trong nhiều xã hội trong thế giới ngày nay. Thí dụ, ở 
Anh Quốc và Hoa Kỳ, người ta đã thực hiện một nghiên cứu 
và họ đã hỏi mọi người, 'Bạn có thấy rằng tổng quát mà nói 
người ta không thê tin tưởng chứ gì, hay bạn có cảm thấy 
rằng bạn không thể quá cần thận khi đối phó với mọi người 
chứ, rằng bạn nên luôn luôn cần trọng chứ? Và số lượng con 
người tin tưởng người khác đã giảm thiểu mất năm mươi 
phần trăm từ những năm 1950, điều này là khổng lồ. 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, nơi đây chúng 
ta ở Tucson một lần nữa, nhiều năm sau những thảo luận lần 
đầu tiên của chúng ta ở đây. Ở chốn này nhắc nhở tôi khi tôi 
đã sống ở đây, trong bốn năm khi tôi đi học ở trường Dược 
khoa tại đại học. Tôi vừa nhớ tôi đã sống như thế nào trong 
một căn nhà nhỏ bước ngang qua một con đường tới trường 
đại học và trong cả bốn năm tôi đã sống ở đây luôn luôn 
để cửa trước của tôi mà không khóa trái lại - ngày và đêm. 
Trong trường hợp của tôi, dường như tôi tin tưởng ít hơn tôi 
đã từng - tối thiểu trong ý nghĩa rằng ngày nay sẽ không bao 
giờ thậm chí nghĩ rằng sẽ rời nhà mà không khóa lại như tôi 
đã từng làm ngày trước.” 

“Howard, tôi không biết có phải điều này chỉ là một vấn 
đề tin tưởng con người không,” ngài nói với một âm điệu hơi 
đùa cợt. “Tôi hy vọng đấy không chỉ là trường hợp mà ông 
không có gì để ăn trộm lúc ấy!” 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... e 375 


“À, hãy nghĩ về điều này,” tôi thú nhận, “tôi cho rằng Vc 
là trường hợp ây. Trong thực tế, đây chính là trường hợp,” t 
thêm, gợi nhớ lại điều kiện sống đơn sơ trong những ngày ấy. 


“Vậy thì,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục, “ông cần thực tế. 
Nếu những điều kiện của ông là như thế mà ông cần khóa 
cửa lại bây giờ, thế thì đó chỉ là sự cần trọng. Không hành 
động trong một thái độ thận trọng, là không thực tế, dù đơn 
giản chỉ là bởi vì ông nhận ra bản chất tốt đẹp nền tảng của 
con người, hay bởi vì ông cảm thấy một cảm giác liên hệ 
với những người khác trong tông quát hay ông có một ý thức tin 
tưởng đối với những thành viên trong cộng đồng của ông. Ông 
có thể là một người tế nhị, tử tế nhưng đồng thời phải thực tế. 


“Câu chuyện về những ô khóa, v.v... đã nhắc tôi về thung 
lũng Spiti ở Bắc Ấn, trong những làng xá xa xôi này, vào thời 
xưa không có thói quen đặt những ô khóa vào cửa ra vào. 
Hoàn toàn không có khóa. Khách du lịch đến và tự tiện. Điều 
ấy chỉ là đương nhiên.” 


Trong một thoáng những lời của ngài đã gợi lên một hình 
tượng đầy năng lực: Một cộng đồng "không có những ô ổ khóa, 
một thế giới hoàn toàn tin tưởng, viễn tượng về một thê giới 
nơi mà căn bản thánh thiện của con người có thể biểu hiện 
được. Nhưng hình ảnh ấy nhanh chóng được thay thế bằng một 
hình ảnh của thế giới ngày nay, với đầy dẫy những rắc rối. 


“Có phải đấy vẫn là trường hợp trong khu vực ấy ngày 
nay không?” tôi hỏi. 

“Ô, nó đang thay đổi, một cách tự nhiên,” ngài trả lời, 
“mặc dù thật khó đê nói đên mức độ của nó ra sao.” 

“Sự thay đồi trong dạng thức của những mức độ toàn diện 
của niềm tin, đặt những ô khóa lên cửa ra vào, loại sự việc ấy?” 


376 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Vâng...” 


“Vậy thì ngài đã đóng góp gì cho những loại thay đổi 
này? Tại sao ngày càng giảm thiêu niêm tin?” 


“Trước đây, tôi nghĩ, có rất hiếm hoi khách viễng thăm,” 
ngài trả lời. “Tôi nghĩ họ sinh sống hầu như chỉ trong cộng 
đồng của riêng họ. Và ngày nay, dĩ nhiên, khác biệt rồi. Ngày 
càng có nhiều khách du lịch hơn và rồi có những người mới 
lạ làm việc trên công trình xây dựng đường xá....” 


“Thưa Đức Thánh Thiện, nhưng tôi nghĩ ngài đã nêu lên 
một điểm quan trọng dường như là một đặc trưng chung của 
xã hội hiện đại. Chính là ý kiến này, ngày càng có nhiều 
người lạ đến với các cộng đồng. Điều này liên hệ đến những 
gì chúng ta đã từng thảo luận trong những lần gặp gỡ trước 
đây ở Dharamsala, ý kiến về sự biến đổi lớn hơn trong xã hội 
công nghệ hiện đại này, con người di chuyên từ nơi này đến 
nơi khác. Và ý kiến này về một dòng liên tục những người 
mới đồ vào trong một cộng đồng có khả năng làm nên một 
sự mất tin tưởng nào đó cũng như căng thăng. 


“Thí dụ, tôi vừa thấy một nghiên cứu hấp dẫn liên hệ đến 
ý kiến này mà nó liên hệ đến một cộng đồng mới tỉnh ở Anh 
Quốc nơi họ đã xây dựng một phức hợp nhà ở hay chung cư 
này. Phức hợp này là một tòa nhà vài tầng. Sau khi nó được 
hoàn thành và con người vào ở, một sô người chú ý rằng 
những người ở tầng trệt bắt đầu gia tăng tỉ lệ tiêm nhiễm 
chứng bệnh tinh thần. 


“Thế nào đi nữa, những người thiết kế những tòa nhà 
quyết định thực "hiện một thí nghiệm. Những gì họ đã làm là 
xây dựng một số bức tường. Những bức tường này cắt ngang 
những lối đi đi phía trước cửa sô của những người này ở tầng 
trệt, vì thế rất ít người lạ có thể đi ngang qua cửa số của họ. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... s 377 


Người ta tái thiết kế nó vì thế khi một người nhìn ra cửa số 
phía trước của họ, họ thường thấy một người hàng xóm, một 
người nào đó mà họ quen thuộc. Và chỉ bằng việc làm như 
vậy, việc tái thiết kế những lối đi, đã làm giảm thiểu 24 phần 
trăm chứng bệnh tỉnh thần. 

“Nhưng dĩ nhiên vấn đề là chúng ta không thể đi vòng 
quanh với những viên gạch và hồ vữa, xây dựng những bức 
tường trong xã hội. Vì thế tôi tự hỏi, ngài có bất cứ đề nghị 
nào về việc chạm trán năng lực đó như thế nào, năng lực tàn 
phá của mất niềm tin?” 


Suy nghĩ một lúc, ngài trả lời, “Ở đây, trong trường hợp 
này, có thể có nhiều nhân tố mà chúng ta có thê cần để suy 
nghĩ cẩn trọng. Dĩ nhiên, khi đối phó với bệnh hoạn tinh 
thần, nó sẽ đổi thay tùy theo những cá tính khác biệt và các 
cấu trúc tâm lý của con người. Và rồi trong tổng quát, tôi 
nghĩ rằng trong xã hội Tây phương, có một khuynh hướng 
đề nhìn đến những phương tiện ngoại tại để giải quyết tất cả 
những rắc rối của chúng ta, và để cung ứng hạnh phúc và sự 
toại nguyện của chúng ta. Vì thế, có lẽ sự định hướng này 
làm cho con người có xu hướng bị tác động hơn bởi những 
thay đổi trong môi trường ngoại tại. Tôi không biết. 


“Nhưng điểm chính trong sự khám phá của chúng ta là 
để xác định những kỹ năng mà các cá nhân có thê sử dụng 
để xây dựng những tiềm năng nội tại, vì thế chúng ta không 
phải xây dựng những bức tường từ bên ngoài,” đức Đạt Lai 
Lạt Ma lưu ý. 

“Chính xác!” tôi nói. Tôi đã vui mừng rằng ngài đã nêu 
lên ý tưởng về những kỷ năng nội tại. “Vậy thì ngài tránh sự 
xói mòn niềm tin như thế nào?” 


“Điêu này có thê là phức tạp, bởi vì có thê có nhiêu nhân 


378 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tố liên hệ, vì thế chúng ta cần nhận ra rằng có thể có những 
sự tiếp cận đa dạng mà chúng đòi hỏi trên những trình độ 
khác nhau. Nhưng một thứ, thí dụ, sự tiếp xúc cá nhân và tìm 
hiểu đề biết người khác, có thể giúp để xây dựng một niềm 
tin rộng lớn hơn. Tôi nghĩ rằng một sỐ sự tiếp cận nào đó mà 
chúng ta thảo luận trong quá khứ về vấn đề xây dựng tinh 
thần đối thoại cũng có thê áp dụng đề xây dựng niềm tin.” 


Nhưng trong các trường hợp ấy, nơi có nhiều người mới 
di chuyền vào trong cộng đồng của chúng ta, giống như trong 
thung lũng SpIftI, nơi mà con người bây giờ đang đặt những 
ô khóa trên cửa của họ, và chúng ta không B5 N hội để có sự 
tiếp xúc cá nhân với tất cả những người ấy... 


“Howard, chỉ vì chúng ta thấy sự phòng ngừa trước trong 
những cộng đồng này không có nghĩa là nhất thiết phải có 
bất cứ sự thay đổi sâu sắc trong mức độ của niềm tin, hay có 
một sự nghi ngờ lan rộng. Thí dụ, có thể có một cộng đồng 
nơi có hàng trăm người, và con người có thê có một cảm 
nhận của niềm tin cho chín mươi chín con người ấy, nhưng 
nếu người ta không tin người cuối cùng, dĩ nhiên, những 
người kia sẽ thực hiện sự đề phòng. Nhưng điều đó không có 
nghĩa là chúng ta cần phải nghỉ ngờ mọi người. 


“Do vậy, tôi nghĩ một lần nữa nó đi đến việc có một quan 
điểm thực tế. Chúng ta có thể thực hiện sự phòng ngừa đề tự 
bảo vệ bởi vì chúng ta nhận ra rằng có thê có một số ít phần 
trăm những người với khuynh hướng xấu, nhưng cùng lúc, 
nêu chúng ta nhìn vào mọi thứ từ một viễn tượng rộng hơn, 
nếu chúng ta nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết 
mọi người là lương thiện. Nếu chúng ta duy trì một quan 
điểm thực tế và không phóng đại mức độ của vấn đề, rồi thì 
chúng ta sẽ không thay đôi nhận thức nền tảng về bản chất tự 
nhiên của loài người. Do vậy, không cần phải khai triển một 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... e 379 


thái độ nghi ngờ đối với tất cả những người mới đến trong 
cộng đồng.” 

Vậy thì, mọi thứ thay đổi. Những ông cha bà mẹ ở ngoại 
ô không còn cho phép con cái của họ dong ruỗi tự do trong 
những mùa hè. Một nhà tâm lý trị liệu sống ở PhoenIx và một 
dân làng người Tây Tạng sống trong vùng thung lũng Spiti 
xa xôi ở Hy Mã Lạp Sơn không còn để cửa ra vào của họ 
không khóa vào ban đêm. Chúng ta có thể làm gì? Có phải 
chúng ta bị đòi hỏi phải quên lãng những hiểm họa của thế 
giới nhằm để trở lại một thời điểm vô tư hơn, nhằm tái thiết 
lập những trình độ của chúng ta về niềm tin trong một lần 
khác và lấy lại ý thức cộng đồng. 


Trong việc hỏi đức Đạt Lai Lạt Ma câu hỏi nền tảng ở đây 
- chúng ta có thê trau dồi một niềm tin lớn hơn như thế nào? - 
những trả lời của ngài ban đầu làm tôi thất vọng. Những câu 
trả lời này cũng giống như những đáp ứng và chiến lược cũ 
mà ngài đã đề cập đến rồi. Và nói rằng: Chúng ta cần những 
sự tiếp cận đa dạng - lãng tránh! Tiếp xúc cá nhân - chán nản! 
Quan điểm thực tiền - Thượng đề giúp chúng ta! Ngài không 
có gì mới để bổ sung sao? Trong một cuộc đàm luận ngài đề 
cập một số người bạn Tây Tạng của ngài đã thấy ngài liên 
tục sử dụng những chữ “sự tiếp cận thực tiễn” là ồn ào. À, tôi 
chưa đến chỗ cảm thấy bực bội, nhưng có thê nó sắp xảy ra. 


Chuyện không đến như thế cho đến một lúc nào đây sau 
những thảo luận này khi tôi thực hiện một cái nhìn gân gũi 
hơn vào những quan điểm của đức Đat Lai Lạt Ma và sự tiếp 
cận của ngài cho việc nuôi dưỡng hy vọng, lạc quan, khả 
năng hồi phục, và niềm tin, tất cả những thứ ngài cảm thấy 
có thê được trau dồi bằng việc sử dụng cùng phương pháp: 

“Quan điểm thực tế” của ngài. Dĩ nhiên, tôi đã có một sự tỉnh 
giác nào đó về sự tương quan giữa những quan điểm của ngài 


380 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


và nghiên cứu khoa học vào lúc chúng tôi thảo luận, nhưng 
không phải như thế cho đến khi tôi dành một ít thời gian 
phụ trội để quán chiếu trên những ngôn từ của ngài và việc 
chiêm nghiệm trên những nghiên cứu khoa học mới đây nhất 
về hạnh phúc và những cảm xúc tích cực, và sự tương liên 
của cả hai, và tôi đã bắt đầu thấy sự tiếp cận của ngài trong 
một cách sâu sắc hơn và nhận ra sự thâm sâu của nó. Những 
gì đã bắt đầu xuất hiện trong tôi như một lời sáo rỗng chán 
phèo - “quan điểm thực tế” của ngài - thì tôi nhanh chóng 
nhận ra điều cứ tưởng là đơn giản mà thật sự có tuệ trí và 
sáng suốt vô biên phía sau nó, lớp này trên lớp kia. Nó là một 
mật mã hơn, và mặc dù nó được biểu lộ trong một ngôn ngữ 
thế tục thông thường, nhưng nó dường như che dấu những 
nguyên lý rất thậm thâm phong phú và sự thực tập của đạo 
Phật. Những dạng thức đơn giản này mà ngài đã sử dụng như 
“tỉnh thức” hay “quan điểm thực tiễn”, tiêu biểu cho một sự 
đa dạng của những sách lược hiệu quả để gia tăng hạnh phúc 
và giúp chúng ta đương đầu với thế giới phiền não - những 
sách lược căn cứ trên những nguyên lý nền tảng của đạo Phật 
và được hỗ trợ bởi khoa học hiện đại. Thí dụ, như chúng ta 
đã thấy, sự “tiếp cận thực tiễn” của ngài bao gồm cùng những 
kỹ năng mà những nhà tâm lý học gọi là sự tái cấu trúc, tái 
đánh giá tích cực, tìm lợi ích, kiếm ý nghĩa tích cực, những 
kỹ năng nhận thức, kỹ thuật “nhận thức hành vi'®), v.v... - tất 
cả những thứ này có một bộ phận lớn chứng cứ khoa học 
minh chứng cho sự hiệu quả của chúng. 


Phải thừa nhận, tại một điểm tôi đã thất vọng rằng dường 
như đức Đạt Lai Lạt Ma dường như đã đê ra quan điêm thực 


3. Một kỹ năng tâm lý trị liệu tập trung trên những sự tin tưởng, tưởng 
tượng, và tư tưởng nhăm đê thay đôi những thái độ không đúng. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... 38] 


tế của ngài như kỹ năng chính đề trau dồi bất cứ cảm xúc tích 
cực nào chúng tôi đang nói đến. Nó không làm tôi chán ngán 
lúc đầu, nhưng vào lúc chúng tôi đi đến chủ đề niềm tin và 
ngài vẫn sử dụng cùng phương pháp, tôi thật sự đã sẵn sàng 
cho một kỹ năng mới. Tuy nhiên, trong việc nhìn lại những 
bằng chứng khoa học, sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma 
bắt đầu nồi lên một ý nghĩa toàn hảo và rơi vào đúng vị trí 
của nó. Thí dụ, đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu tuần ấy với 
một thảo luận về sự tiếp cận thực tế của ngài (“viễn tượng 
rộng rãi hơn”, v.v...), rồi hy vọng và lạc quan, tiếp theo với 
khả năng hồi phục và niềm tin. Cách này không phải ngẫu 
nhiên - chủ để của chúng tôi là để khám phá việc đương đầu 
với thế giới phiền não của chúng ta và vẫn duy trì hạnh phúc. 
Trong khi theo nghiên cứu, tất cả những cảm xúc tích cực có 
thê hoạt động như một sự đối trị đến những ảnh hưởng của 
các cảm xúc tiêu cực và căng thăng, và tất cả có thê góp phần 
cho những hạnh phúc cá nhân lớn hơn, có một nhóm cảm xúc 
tích cực hiệu quả một cách đặc biệt trong việc giúp chúng ta 
đương đầu với nghịch cảnh, những chướng ngại và rắc rồi 
ngoại tại, v.v... Và những cảm xúc nào được phân loại như 
ở trong nhóm này? Nhóm này bao gồm: Hy vọng, lạc quan, 
hồi phục, và, vâng - niềm tin! Một số nhà khảo sát thêm tín 
ngưỡng và sự quả quyết vào nhóm này. Một cách rõ ràng, 
không phải tất cả những nhà nghiên cứu đều phân loại các 
cảm xúc tích cực trong một cách giống nhau - trong thực tế, 
có thể có một sự biến thiên rộng rãi. Nhưng tối thiểu, có một 
nhân tố căn bản ở đây. Những cảm xúc được phân nhóm với 
nhau bởi những nhà tâm lý học tích cực như Bác sĩ Martin 
Seligman bởi vì chúng một sự định hướng tổng quát “tương 
lai”, liên hệ đến những dự đoan tích cực về loại này hay loại 
kia. Thí dụ, đối tượng của hy vọng tông quát là một mục tiêu 
đặc thù nào đó trong tương lai, trong khi lạc quan liên hệ hơn 


382 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đến một dự đoán tổng quát về những việc tích cực sắp xảy 
ra. Với niềm tin, đối tượng của tiên liệu tổng quát là một con 
người nào đấy. 
Khi chúng ta nhìn từ một “viễn tượng rộng rãi hơn”, 

thê dường như không quá ngạc nhiên là đức Đạt Lai Lạt Ma 
đã chọn đề sử dụng cùng sách lược để trau dôi hy vọng, lạc 
quan, khả năng hồi phục, và niềm tin, vì chúng được thấy 
như ở cùng một gia đình. Chúng ta đã thấy phía trước việc 
nghiên cứu đã biểu thị rằng tất cả những thê trạng và kỹ 
năng tinh thần tích cực đa dạng mà chúng tôi đã thảo luận 
dường như cũng có lẫn nhau, vì thê việc lựa chọn một sách 
lược mạnh mẽ đã được chứng minh phải là đã đủ đề làm nỗi 
bật một sự đa dạng của cảm xúc tích cực, tất cả những gì có 
thê giúp chúng ta đương đầu một cách hiệu quả với thế giới 
phiền não của chúng ta. 


Bây giờ việc nhận ra rằng đức Đạt Lai Lạt Ma đã không 
đề xuất “sự tiếp cận thực tế” của ngài như một kỹ năng để 
giúp cho việc xây dựng niềm tin đơn giản bởi vì ngài đã hết 
nhưng ý tưởng mới mẻ và phải tiếp tục lập lại cùng kỹ năng 
cũ kỹ, thì chúng ta có thê thực hiện một cái nhìn cuôi cùng 
vào những quan điểm của ngài trong việc trau dồi niềm tin. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma công hiến cho chúng ta một sự tiếp 
cận mà trong ấy chúng ta có thể duy trì một cảm nhận phổ 
quát về niềm tin với mọi người, là điều tạo nên một sự cởi 
mở - một sự cởi mở mang với nó khả năng nối kết, một sự 
ràng buộc tiềm tàng. Khi chúng ta vươn tới một người khác 
và thực hiện sự nối kết, thiết lập mối ràng buộc ấy, điều này 
trở thành căn bản cho ý thức cộng đồng. Dĩ nhiên, câu hỏi 
then chốt là, chúng ta có thể duy trì cảm nhận niềm tin như 
thế nào? Sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma căn cứ trên một 
chí nguyện vô úy đối với việc khám phá thực tế, và ý chí chấp 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... e 383 


nhận thực tế ấy, để sống bằng sự thật ấy. Trong trường hợp 
này, thí dụ thế, sự tiếp cận của ngài bắt đầu bởi việc phát triển 
một sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất con người, và nhận thức 
rằng đại đa số nhân loại là lương thiện, những người hiền 
lành - những người chỉ muốn hạnh phúc, chỉ muốn được yêu 
thương, những người không muốn đau khổ. Đúng là giỗng 
như chúng ta. 


Đồng thời, có một sự thấu hiểu tương đồng về thực tế 
rằng có một số người có khuynh hướng hiểm độc, những 
kẻ sẽ làm tồn hại những người khác. Tại chỗ gặp gỡ của 
hai quan điểm phân kỳ này hiện hữu ý nghĩa và lý do thông 
thường. Với quan điểm này, chúng ta có thể luôn luôn tin 
tưởng mọi người - chúng ta có thê tin cậy con người là con 
người: Một số chính yếu là tốt, một số chủ yếu là xấu, và tất 
cả chúng ta có một sự pha trộn giữa tốt và xấu thế nào đây. 
Điều này có nghĩa là hầu hết mọi người chúng ta chạm trán 
sẽ là tốt và không lạm dụng niềm tin của chúng ta, trong 
khi một số nhỏ thiêu số sẽ là xấu và ngược đãi niềm tin của 
chúng ta. Nhưng với sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma, 
chúng ta có thể phòng ngừa để chống lại việc có thê bị làm 
tốn thương, chúng ta có thê làm bất cứ điều gì chúng ta cần 
để bảo vệ chính mình với thiêu số nhỏ ấy, nhưng đồng thời 
chúng ta có thê duy trì một cảm nhận chung chung về niềm 
tin đối với những người khác, mà không đề thiểu số nhỏ ấy 
bóp méo nhận thức, quan điểm và thái độ của chúng ta. 

SỰ HỘI TỤ CỦA HẠNH PHÚC CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 


“Ngài biết không,” tôi nói, khi ngài đang nói về những 
lợi ích của niềm tin, một điểm quan yêu vừa xảy ra VỚI TÔI. 
Tuần này, chúng ta đã thảo luận về những nhân tổ có thể giúp 
chúng ta đương đầu với thế giới rắc rối của chúng ta và tìm 


384 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hạnh phúc một cách nội tại. Trong một số thảo luận quá khứ, 
chúng ta đã nói về những rắc rối ngoại tại đa dạng trong xã 
hội của chúng ta và trên thế giới, cũng như thảo luận những 
phương cách đề vượt thắng những rắc rối này. Nhưng dường 
như đối với tôi là ngài đã nói một cách đặc biệt đến phương 
pháp tiếp cận loại “giết hai con chim bằng một viên đạn", 
đồng thời mang đến niềm hạnh phúc nội tại và hạnh phúc xã 
hội. Ngài vừa đề cập việc niềm tin có thể cống hiến như thế 
nào đến hạnh phúc cá nhân của một người, nhưng cùng lúc 
niềm tin có thể là một nhân tố quan trọng trong việc giúp đề 
giải quyết một vài vấn nạn của thê giới. Niềm tin lớn hơn có 
thể giúp xây dựng một ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn, và 
niềm tin là quan trọng trong việc làm cho thuận tiện một cuộc 
đối thoại thành công hơn trong tiến trình giải quyết xung đột. 


“Vâng, dĩ nhiên,” đức Đạt Lai Lạt Ma đáp, giống như đây 
là sự quán chiêu tự nhiên và rõ ràng nhât trên thê giới, mặc 
dù những ý tưởng này vừa mới băt đầu ló dạng trong tôi. 


“Dường như rằng những nhân tố tinh thần tích cực khác 
mà chúng ta đã từng thảo luận là giống nhau trong cách ấy - 
về một phía, những thể trạng tinh thần hay cảm xúc tích cực 
như hy vọng, lạc quan, khả năng hồi phục, v.v... thực hiện 
một sự đóng góp trực tiếp đến sự hạnh phúc của chúng ta. 
Và đồng thời, chúng cũng là những nhân tố đóng một vai trò 
trong việc ban cho chúng ta sức mạnh hồ trợ một cách trực 
tiếp để chúng ta tiếp tục hoạt động cho một thế giới tốt đẹp 
hơn. Giống như trường hợp của ngài, chính là hy vọng và 
lạc quan cho phép chúng ta tiếp tục để chiến đầu cho nhân 
quyền và sự tự trị rộng rãi hơn ở Tây Tạng, mặc dù đã năm 
mươi năm không có thành công nào.” 


“Đúng đây,” ngài nói một lân nữa. 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... e 385 


Tôi cảm thấy một sự sôi nổi dâng tràn khi những chủ đề 
bất đồng và sự đa dạng của những đề tài riêng biệt mà chúng 
tôi đang thảo luận rất lâu bây giờ bắt đầu liền lũy, hòa hiệp 
vào trong một hệ thống tế nhị thống nhất mà trong ấy hạnh 
phúc nội tại và hạnh phúc xã hội được nối kết cùng một sự 
tương tục. Việc chiến đấu để vượt thắng những rắc rối bên 
trong và tìm hạnh phúc nội tại cùng sự đấu tranh để chiến 
thắng những vấn nạn của thế giới chúng ta và tạo những xã 
hội hạnh phúc hơn không còn hiện hữu là hai sự theo đuôi 
riêng biệt và không liên hệ. Nó không giống như là một sự 
khởi đầu một sự kiện mới mẽ nào đó được khơi mở, hay 
tin tức cấp tiễn mới, nhưng đúng hơn là kiến thức hiện hữu 
dường như vừa ăn khớp với nhau và đặt đúng vào vị trí. 


“Ngài biết không, đây là nơi mà hạnh phúc nội tại và 
ngoại tại dường như hội tụ lại. Và, đi đến nghĩ về nó, nguyên 
tắc này không giới hạn chỉ trong những thê trạng tinh thần 
tích cực đặc thù như hy vọng, lạc quan, hay niềm tin, nhưng 
thật sự, dường như rằng tất cả những cảm xúc tích cực và 
hạnh phúc trong phổ quát, tất cả đều chia sẻ phẩm chất này, 
khả năng của việc thúc đầy cả hạnh phúc nội tại và ngoại tại. 
Nó nhắc tôi nhớ về tất cả những nghiên cứu cho thấy những 
con người hạnh phúc như thế nào, khi họ vị tha hơn, hăng 
say hơn để vươn ra và giúp đỡ, và nhân từ hơn - vậy thì ở đây 
một lần nữa, hạnh phúc nội tại và việc hoạt động đối với một 
thế giới tốt đẹp hơn đường như hợp nhất.” 


“Và nó cũng hoạt động trong chiều hướng khác,” ngài 
nhắc tôi. “Không chỉ nó là trường hợp mà những người hạnh 
phúc là quyết tâm hơn đề giúp đỡ người khác, nhưng như tôi 
đề cập một cách tổng quát, giúp đỡ người khác là cách tốt 
nhất đề hỗ trợ chính mình, cách để thúc đây hạnh phúc của 
chính mình. Đó chính là chính mình, kẻ sẽ tiếp nhận lợi ích.” 


386 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Tôi đoán rằng tại điểm này, chúng ta có thể thấy sự 
trau đồi những cảm xúc tích cực như điều gì đấy đóng góp 
trực tiếp đến hạnh phúc cá nhân của một người cũng như 
điều gì đấy giúp để vượt thắng những vấn nạn xã hội (một 
cách trực tiếp hay gián tiếp), vì thế góp phần đến một thê giới 
tốt đẹp hơn.” 


Mim cười, đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ gật đầu trong sự đồng ý. 


Ở đây chúng tôi đã thêm một vấn đề quan trọng, nhắn 
mạnh nơi mà thế giới nội tại và thế giới ngoại tại gặp nhau, 
khai mở một sự tiếp cận có thê đồng thời thiết lập hạnh phúc 
cá nhân và hạnh phúc xã hội. Trong niềm tin, chúng tôi đã 
thêm một không gian khác, cho thấy nó có thể có một tác 
động tích cực trên một mức độ xã hội rộng rãi hơn. Như 
chúng ta đã thấy, những nghiên cứu cho thấy rằng trình độ 
của niềm tin trong một xã hội liên hệ một cách trực tiếp đến 
trình độ hạnh phúc của xã hội ấy. Niềm tin cũng có thể có 
nhiều lợi ích đặc biệt trong việc vượt thắng những vấn nạn 
của xã hội - niềm tin giữa những nhóm người làm giảm thiêu 
sự nghi ngờ và sợ hãi, cùng thúc đầy một xã hội an bình hơn. 
Niềm tin rộng rãi hơn làm giảm thiêu thành kiến, phân biệt 
chủng tộc và xung đột. Nếu xung đột thật sự xảy ra một cách 
ngầu nhiên, niềm tin có thê giảm thiểu bạo động có thê xảy ra. 


CẢM XÚC TÍCH CỰC NHƯ MỘT SỰ ĐỐI TRỊ VỚI NHỮNG VẤN 
NẠN XÃ HỘI 


Cuối cùng, chúng tôi bắt đầu thấy một sự tiếp cận rộng 
rãi hơn để tìm hạnh phúc trong thế giới phiền não của chúng 
ta, với một sách lược có thê hoạt động đối với việc g1a tăng 
hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội đồng thời. Vì các 
cảm xúc tích cực góp phần trực tiếp lớn hơn với hạnh phúc 
cá nhân, cho nên cũng quan trọng để nhìn vào việc những 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... s 387 


cảm xúc tích cực có thể hỗ trợ để giảm thiểu những vấn nạn 
xã hội như thê nào. 


Khi chúng tôi bắt đầu đề cập hạnh phúc con người trong 
phạm vi rắc rồi xã hội, một trong những vấn nạn đầu tiên mà 
đức Đạt Lai Lạt Ma xác định là sự thiếu vắng liên kết xã hội 
gia tăng trong nhiều xã hội. Đến bây giờ, khi việc thảo luận 
vấn đề nối kết giữa hạnh phúc cá nhân và liên kết xã hội, 
chúng tôi đã tập trung trên khả năng của những ràng buộc xã 
hội này để tăng cường mức độ hạnh phúc. Không chỉ sự nối 
kết gần gũi của chúng ta đến người khác đưa đến hạnh phúc 
lớn hơn, mà hạnh phúc hay cảm xúc tích cực của chúng ta đưa 
đến những tương tác xã hội tốt hơn. Những nghiên cứu mới 
đã cung cấp chứng cứ thầm nghiệm cho thấy rằng hạnh phúc 
và những thể trạng tích cực của tâm thức trực tiếp làm cho 
con người đễ chan hòa hơn và có những mối quan hệ xã hội 
thành công hơn. Việc gây ra một tính tình vui vẻ hạnh phúc 
trong một đối tượng sẽ làm gia tăng cơ hội cho con người ấy 
mở ra một cuộc đối thoại với một người xa lạ - và khi người 
ta thật sự nối kết với những người xa lạ hay bạn hữu, người 
ta có khuynh hướng bộc lộ nhiều tin tức cá nhân hơn, và có 
một khuynh hướng hình thành những mối ràng buộc sâu xa 
hơn với người khác. Những sự thay đổi loại này rõ ràng làm 
ai đó dễ dàng thực hành theo những khuyên bảo của đức Đạt 
Lai Lạt Ma, và gia tăng sự thành công của họ trong việc liên 
kết với một tổ chức xã hội hay một nhóm người. 
CẢMXÚCTÍCH CỰCTRONG ĐỐI THOẠI VÀ GIẢI QUYẾT XUNGĐỘT 

Trong cuộc đối thoại của chúng tôi, đức Đạt Lai Lạt Ma 
đã đề cập sự tin tưởng vững chắc của ngài rằng chiến tranh 
và bạo động sẽ lỗi thời như một cách đối phó với xung đột 
và ngài mường tượng giai tầng tới trong tiễn hóa văn hóa 


388 s‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


của thế giới, khi mà đối thoại được sử dụng để giải quyết 
những tranh luận của chúng ta thay vì bạo động. Tuy thế, 
ngài thật sự đã chỉ đến một con sô những thử thách phải được 
Vượt thắng nhằm để tiến hành thành công trong đối thoại: 
Ngài đề cập rằng chúng ta cần tìm một lối đề có thê quên đi 
những oán giận quá khứ và kiếm một phương đề bỏ đi những 
cách nhìn cũ kỹ cứng nhắc vào hoàn cảnh. Chúng ta cần tìm 
một cung cách đề nhìn vào các vấn đề tranh cãi trong những 
đường lối mới mẻ và sáng tạo, với một nhận thức tươi mát. 
Chúng ta cần có thể mở rộng quan niệm của chúng ta và sử 
dựng sự tưởng tượng của chúng ta, vì thế chúng ta cũng có 
thể thấy những quan điểm của phía bên kia. Chúng ta cần có 
một cung cách suy nghĩ rộng mở, bổ sung hợp nhất mà sẽ 
cho phép chúng ta có thê thấy những vùng lợi ích hỗ tương, 
nơi mà cả hai bên gặp gỡ và tiếp nhận những nhu cầu cần 
thiết nhất của họ. 


A, hãy thấy này... chúng ta cần áp dụng một lối suy nghĩ 
Ít cứng nhắc hơn, uyên chuyên hơn và sáng tạo hơn, ít tập 
trung về chính mình hơn, có thể hợp thành một thể thống 
nhất những quan điểm khác biệt và tìm ra các chủ đề chung, 
mà có thê nhìn vào những tình thế trong những cung cách 
mới, từ các khía cạnh khác nhau, mở ra những thông tin mới 


Vâng, đây là một sự diễn tả tuyệt vời một cách chính xác 
về nhưng loại suy tư đã được tìm ra để phối hợp với những 
cảm xúc tích cực, từ những thí nghiệm này đến thí nghiệm 
kia. Trong thực tế, những cảm xúc tích cực tạo nên một cung 
cách suy nghĩ lý tưởng cho việc tiễn hành trong thành công 
đối thoại đề giải quyết một tranh cãi. 


Trong cùng cách, những cảm xúc tiêu cực được phôi hợp 
với các loại suy nghĩ hẹp hòi đặc thù nào đó, những cảm xúc 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... . 389 


tích cực cũng được phối hợp với các loại tư tưởng rộng mở 
đặc biệt nào đây, đó là việc sử dụng những vùng lý trí cao 
cấp của não bộ - và dường giống như rằng loại suy tư này 
được thiết lập để được sử dụng trong những tình thế xung đột 
nơi mà hai hay nhiều bên có gắng đề giải quyết một vụ tranh 
luận: Cảm xúc tích cực làm nỗi bật suy tư hợp nhất, nơi mà 
con người sẽ nhìn vào một phạm vi rộng rãi của những sự 
kiện liên hệ đến một hoàn cảnh, và hiệu quả hơn trong việc 
thống nhất những sự kiện linh tỉnh để đưa ra một giải pháp 
mới. Một thể trạng tích cực của tâm thức cũng dẫn đến một 
sự suy nghĩ uyên chuyền hơn, một tâm thức mềm mỏng hơn 
có thể nhìn vào một vấn nạn từ những khía cạnh khác nhau. 
Cuối cùng, những cảm xúc tích cực làm cho tâm thức chúng 
ta dễ lĩnh hội những tin tức mới hơn, những cung cách mới 
hơn trong việc nhìn vào những sự việc - một loại suy nghĩ 
chắc chắn sẽ làm cho thuận tiện sự cởi mở đến những quan 
điểm khác, một thành phần quan trọng cho việc đối thoại 
thành công trong cố gắng đề giải quyết một xung đột. 

Trước đây chúng tôi đã diễn tả vài thí nghiệm minh 
chứng việc những cảm xúc tích cực tạo nên các thay đổi 
trong suy nghĩ như thế nào đưa đến kết quả trong một năng 
lực to tát hơn đề thấy “khung cảnh rộng lớn,” đề tư duy một 
cách sáng tạo hơn, và đề thấy các phương cách mới mẻ để đạt 
đến những mục tiêu của chúng ta - tất cả những loại suy nghĩ 
sẽ hữu ích trong việc thương lượng một giải pháp thành công 
cho một xung đột hay tranh cãi. Đã có nhiều thí nghiệm hơn 
chứng minh bằng tư liệu những hiệu quả của tính tình tích 
cực. Alice Isen, cùng với các đồng nghiệp của bà tại Đại học 
Cornell đã tiến hành nhiều nghiên cứu then chốt về những 
hiệu quả của hạnh phúc trên suy tư, và hai mươi năm của các 
cuộc nghiên cứu đã xác chứng rằng khi con người cảm thấy 


390 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tốt lành, suy tư của họ trở nên sáng tạo hơn, hệ thống hơn, 
uyên chuyên hơn, và mở ra với kiên thức và thông tin. 


Trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã tập họp một 
nhóm những nhà bác sĩ như những đối tượng thử nghiệm. 
Sau khi gây ra một tâm trạng tích cực với một số đối tượng 
này, bà đã trình bày với họ, mỗi người với một trường hợp 
lịch sử bệnh trạng của một bệnh nhân và những nghiên cứu 
chân đoán liên hệ. Sau đó các bác sĩ được yêu cầu “suy nghĩ 
lớn tiếng”, trong khi phân tích trường hợp ấy từng bước một 
đê đưa ra một triệu chứng (mà đấy là chứng bệnh gan). Trong 
phân tích sau này chứa đựng những ước định, các nhà nghiên 
cứu đã thấy rằng những bác sĩ này đang cảm thấy hạnh phúc 
được phô bày hơn là sự suy nghĩ, lý trí căn bản và những kỹ 
năng y tế lâm sàng. Họ nhanh chóng hợp nhất thông tin của 
trường hợp chân đoán và có vẻ ít bám chặc vào những suy 
nghĩ ban đầu hay đi đến kết thúc vội và trong sự chẩn đoán 
của họ. Khả năng này ít cứng nhắc trong suy nghĩ của chúng 
ta, có vẻ ít đi đến một sự phán đoán nhanh chóng và đơn giản 
chấp chặc vào quan điểm của chúng ta, cởi mở hơn, v.v..., là 
cùng loại tư tưởng sẽ thường có những kết quả thành công 
hơn trong giải pháp cho xung đột. Trong một thí nghiệm 
khác, Isen và các đồng nghiệp đã cho thấy rằng những nhà 
thương thảo cảm thấy tốt lành trong một nhiệm vụ phức tạp 
là thường có vẻ khám phá ra những giải pháp hệ thống, dẫn 
đến một kết quả thành công. 


Việc trau dồi cần trọng những cảm xúc tích cực có thể 
đưa đến những phương cách mới của tư duy: Làm cho đối 
thoại thuận tiện và tạo nên một khả năng lớn hơn cho những 
giải pháp xung đột. Viễn tượng của đức Đạt Lai Lạt Ma về 
một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai bất bạo động, có thể 
một ngày nào đó có thể xảy ra - không phải một Utopia - một 


HẠNH PHÚC NỘI TẠI, HẠNH PHÚC NGOẠI TẠI VÀ... 391 


xã hội được lãnh đạo dưới một chính thể hợp pháp lý tưởng - 
nơi con người không bao giờ đấu đá, hay không bao giờ bạo 
động, nhưng một tương lai nơi mà đối thoại hòa bình không 
ngoại lệ mà là tiêu chuẩn cho đại đa số rộng lớn nhân loại, sự 
tiếp cận cơ bản, và là một trong những thứ mà trong ấy luôn 
luôn có sự khả dĩ tốt lành cho thành công. 


Nguyên tác: [nner Happiness, Quter Happiness và Trusty 
Ấn Tâm Lộ ngày 02/01/2012 





Chương 13: 


NHỮNG CẮM XÚC TÍCH CỰC 
VÀ VIỆC XÂY DỰNG MỘT 
THỂ GIỚI MỚI 


Giống như trường hợp chúng ta đang đứng dang chân 
rộng, nối kết thế giới nội tại với những rắc rồi to lớn hơn của 
xã hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma dường như cũng dẫn thân một 
cách trọn vẹn, nhưng nghe những hoạt động rộn ràng bên 
ngoài khu vực khách sạn, tôi biết rằng thời gian của chúng 
tôi sẽ ngắn thôi. 


'“Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đã thảo luận trong một chi 
tiết nào đây về vấn đề niềm tin, là điều mà ngài liên kết với 
ý thức cộng đồng của chúng ta, vì thế đường như rằng chúng 
ta đi đúng một vòng trở lại những vấn đề mà chúng ta đã bắt 
đầu ở Dharamsala khi ngài chỉ ra sự thiêu vắng phố quát của 
niềm tin trong một xã hội suy giảm những nối kết cộng đồng, 
mà đấy cũng là sự cô lập trong xã hội lớn lên và sự suy thoái 
trong ý thức cộng đồng đưa đến sự thiếu vắng niềm tin. 


394 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Bây giờ trong việc cố gắng đề thấu hiệu những nguyên 
nhân của sự thiếu văng niềm tin này và sự sa đọa của cộng 
đồng, tôi đã nhận ra xã hội di động gia tăng của chúng ta như 
một trong những nguyên nhân. Nhưng ngài đã cảm thấy rằng 
Sự g1a tăng di chuyên của chúng ta không nhất thiết phải đưa 
đến sự xói mòn niềm tin hay thiếu vắng ý thức cộng đồng. 
Như ngài ‹ đã từng đề cập, có thê có nhiều nhân tố làm những 
loại rắc rối này lan rộng. Ngài có thể xác định một nguyên 
nhân tiềm tàng nào đó phô biến cả sự xói mòn niềm tin trong 
xã hội chúng ta cũng như sự suy thoái ý thức cộng đồng của 
chúng ta, hay một nhân tố thông thường liên hệ những điều 
này với nhau không?” 


Ngài nghĩ trước khi trả lời. “Điều này thật sự đưa chúng 
ta ngược trở lại những gì chúng ta đã thảo luận khi chúng ta 
nhìn vào những chủ đề này lần đầu tiên. Đấy là, cả hai điều 
này [suy giảm niềm tin và suy thoái ý thức cộng đồng] đi đôi 
với câu hỏi của vấn đề chúng ta liên hệ mỗi thứ như thế nào, 
điều nào là căn bản. Chúng ta liên kết chúng với nhau trên 
căn bản của những gì phân biệt chúng ta hay trên nền tảng 
của những gì hợp nhất chúng ta lại?” 


“Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi nói một cách thận trọng, 
hy vọng ngài sẽ không đặt câu hỏi dưới sự phân loại những 
Câu Hỏi Ngớ Ngẫn của chúng tôi, “chỉ để làm sáng tỏ, vì 
ngài chỉ ra rằng căn bản của mối quan hệ là nhân tố thiết yêu, 
ngài có thê nói thêm chỉ tiết về những gì ngài cảm nhận như 
những phân biệt thông lệ mà con người trong xã hội chúng ta 
thường căn cứ trên những mối quan hệ của họ.” 

Rõ ràng không có ý tranh cãi với câu hỏi của tôi lần này, 
ngài trả lời, “Dĩ nhiên, có thể có nhiều cách mà người ta liên 
hệ với nhau. Họ có thê liên hệ với nhau căn bản trên nền tảng 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 395 


quá khứ gia đình của họ, tình trạng tài chính của họ thê nào, 
trình độ học vân của họ ra sao, chủng tộc, ngôn ngữ, v.v... 


“Khuynh hướng để liên hệ đến mỗi người khác này trên 
căn bản của những gì phân biệt chúng ta là phổ biến trong 
xã hội ngày nay. Dĩ nhiên đấy là một điều rất quan trọng và 
dường như là một phản chiếu những giá trị xã hội chúng ta, 
với sự nhấn mạnh của chúng ta trên những gì thu được trong 
sự thịnh vượng vật chất. Con người dường như quá bị bận 
tâm với vấn đề họ kiếm được bao nhiêu, họ có giá trị bao 
nhiêu, và vị thế xã hội mà họ sẽ có là gì. Trong thực tế, tôi 
nghe nói rằng, nếu hỏi, người ta thường miễn cưỡng nói với 
chúng ta số tiền họ kiếm được là bao nhiêu bởi vì nó được 
thấy như một biểu thị giá trị của họ và họ là một người như 
thế nào. Nhưng một răc rối căn bản với loại tiếp cận này 
là chúng ta có thê cuối cùng đi đến liên hệ với số tiền của 
một người, vị thế của họ hay quyền lực của họ chứ không 
phải với chính người ấy. Chúng ta đang liên hệ trên căn bản 
của những hy vọng và dự đoán của chúng ta hơn, những thứ 
chúng ta có thê có được từ họ, v.v... và nếu có một sự thay 
đổi về vị thế tài chính của người ấy, mối quan hệ của chúng 
ta sẽ đi theo với sự đồi thay ấy. 

“Do vậy, khi chúng ta xem những thứ này như các nhân 
tố thật quan trọng, quá khứ gia đình, tình trạng tài chính, vị 
thế xã hội, loại ngành nghề nào chúng ta làm, v.v... và rồi thì 
chúng ta sẽ đối xử trên nền tảng nhân bản ít quan trọng hơn, 
sau đó nó tập trung trên những sự khác biệt của chúng ta và 
tạo nên một cảm giác xa cách giữa con người với nhau. Rồi 
thì,” ngài kết luận, “dĩ nhiên điều này mở ra cho chúng ta tất 
cả những rắc rối này, kế cả thiếu vắng niềm tin.” 


“Ngài biết không, thưa Đức Thánh Thiện, nghĩ lại những 
thảo luận ban đâu của chúng ta vê tâm thức cộng đông và 


396 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


v..., chúng ta cũng đã thảo về vấn đề mở ngỏ cho các loại 
Những Sự Phân Chia Chúng Ta Chống Lại Họ rằng -” 

Biết trước tôi đang hướng về đâu và câu hỏi tôi sắp nêu 
lên, đức Đạt Lai Lạt Ma cắt ngang và nói, “Vâng, nhưng có 
một nhân tố rất quan trọng để nhớ. Thật quan trọng. Bây 
giờ, khi chúng ta đề cập những trình độ khác nhau của “cộng 
đồng' có thể được hình thành trên căn bản của việc sống như 
những láng giềng, hay một khu vực văn hóa chung, chia sẻ 
cùng những quan tâm, v.v... Nhưng trong một ý nghĩa tôi 
nghĩ trình độ này có thể được thấy như tập trung hơn trên 
những đặc trưng ngoại tại mà chúng ta chia sẻ. Nhưng cũng 
có một trình độ sâu xa hơn, trong ấy chúng ta có thê liên hệ 
trên một trình độ căn bản hơn, việc liên hệ đến những người 
khác căn cứ trên những phẩm chất nội tại của chúng ta. Đây 
là những đặc trưng chung của chúng ta mà tất cả chúng ta 
cùng chia sẻ như những con người, những phẩm chất nhân 
bản của chúng ta. 


“Thế nên, ở đây chúng ta cũng đang thêm vào một trình 
độ sâu xa hơn, nối kết với những người khác căn cứ trên 
những đặc trưng nhân bản thông thường này. Bất chấp những 
nhân tố khác phục vụ ra sao như căn bản cho ý thức cộng 
đồng của chúng ta, bất chấp những cung cách khác biệt mà 
chúng ta có thể nối kết với người khác, nếu chung ta có thể 
duy trì một ý thức liên hệ đến những người khác căn cứ trên 
đặc tính nhân bản thông thường của chúng ta, nó sẽ ngăn 
ngừa tất cả những rắc rối sinh khởi.” 

“Vậy thì, Thưa Đức Thánh Thiện, ở đây dường như rằng 
chúng ta không còn chỉ nói về việc trau dồi một ý thức cộng 
đồng, việc làm mạnh những nối kết cộng đồng, hay một ý 
thức tin tưởng. Từ những gì ngài đang nÓI, dường như việc 
tìm kiếm một giải pháp đến tất cả những rắc rối mà chúng ta 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 397 


đã thảo luận - bạo động, phân biệt chủng tộc, v.v... - dường 
như để hội tụ trên vấn đề căn bản này về việc con người liên 
hệ với nhau như thế nào. Dường như nó đi đến việc chúng ta 
nối kết với nhau một cách thiết yêu như thế nào.” 


“Đúng đấy, đúng đấy!” Đức Đạt Lai Lạt Ma khăng định, 
gật đầu một cách đây khí lực. 


“Một cách thật sự, thưa Đức Thánh Thiện, điều ấy đưa 
đến một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi về việc từ loạt thảo luận đầu 
tiên đó về việc chuyển hướng quan điểm của chúng ta từ “Tôi 
đến Chúng Ta'. Trong những thảo luận đó, tôi nghĩ ngài cũng 
nêu lên một cách ngắn gọn tầm quan trọng của mối liên hệ 
đến người khác trong trình độ nhân bản nên tảng này. Nhưng 
chúng ta đi đến thực hiện việc đó một cách chính xác như 
thế nào? Có những kỹ năng hay phương pháp đặc thù không, 
hay thiền quán có thê giúp tăng cường khả năng này để liên 
hệ đến những người khác trên trình độ nền tảng này mà ngài 
đang nói đến?” 

Khi tôi hỏi câu hỏi này, tôi nhìn lại đồng hồ của tôi, nhận 
ra chúng tôi chỉ còn năm phút nữa cho đến lúc chấm dứt thời 
khóa gặp gỡ của chúng tôi, và tôi tự tin cho câu trả lời mà tôi 
hoàn toàn chắc chắn sẽ xảy ra. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thế, xem lại đồng hồ của ngài 
và cười to, trả lời, “Howard, đây là một câu hỏi khổng lồ để 
giải quyết trong vòng năm phút! Có lẽ tốt hơn hãy đợi khi 
chúng ta có thêm thời gian.” 


Trong cuộc thảo luận sáng hôm Ấy, đức Đạt Lai Lạt Ma 
nêu lên một vấn đề quan trọng quyết định, truy tầm những 
gốc rễ thông thường của cả việc làm xói mòn niềm tin và suy 
thoái trong ý thức cộng đồng của xã hội hiện đại: Việc liên 
hệ với những người khác nhiều trên căn bản của những sự 


398 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khác biệt hơn là những sự tương đồng. Chúng ta đạt đến một 
thể trạng tâm thức như thế nào nơi mà chúng ta vẫn có một ý 
thức tốt đẹp về cá tính của chính chúng ta, một ý thức về tính 
chính trực của chính chúng ta, và tuy thế cũng có một khả 
năng để hòa hiệp với người khác, gần giống như chúng ta là 
một phần của nhau? Trên mức độ nhóm, chúng ta có thể mở 
rộng phạm vi căn cước của chúng ta, việc kết hợp chặc chẽ 
với những nhóm khác vào trong những ai mà chúng ta thấy 
như là “Chúng Ta' như thế nào? 

Ở đây chúng tôi nêu lên câu hỏi về vai trò tiềm tàng của 
những cảm xúc tích cực trong những giải pháp đến những 
vấn nạn xã hội của chúng ta. Tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh 
vực của tâm lý tích cực và khoa học thần kinh đã phơi bày ra 
rằng những cảm xúc tích cực phục vụ để thúc đây một cung 
cách liên hệ với những người khác được căn cứ trên những 
gì hợp nhất chúng ta hơn là những gì phân cách chúng ta! 
Những cảm xúc này làm thay đổi trong suy nghĩ chúng ta đưa 
đến kết quả trong một khuynh hướng nhận thức chính chúng 
ta và người khác như tương đồng hơn. Các cảm xúc tích cực 
có khuynh hướng mở rộng những ranh giới cá tính của chúng 
ta, làm những ranh giới này giống như những màng thấm qua 
được hơn là một bức tường hoàn toàn không thể thông cảm. 


Chứng cứ thí nghiệm bây giờ cho thấy rằng các cảm xúc 
tích cực làm một sự chuyền biến trực tiếp trong quan điểm 
của chúng ta - từ Tôi đến Chúng Ta! Điều này xảy ra trên 
cả mức độ giữa cá nhân với nhau và mức độ giữa những 
nhóm với nhau. Trên mức độ giữa cá nhân với nhau, thí dụ 
thế, trong một thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cho các đối 
tượng nói về những mối quan hệ giữa cá nhân của họ. Sau 
một lần giải lao, mà trong ấy họ được gây cho một tình thế 
VUI vẻ trong một số đối tượng, họ được bảo hãy tiếp tục nói 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 399 


về những mối quan hệ của họ. Những nhà khảo sát thấy rằng 
những đối tượng cảm thấy vui vẻ hơn gia tăng sự sử dụng 
của họ đối với những chữ “chúng tôi” và “chúng ta”, và giảm 
thiểu những sự liên hệ đến “tôi” và “ta” trong việc thảo luận 


những môi liên hệ của họ! 


Những hiệu quả tương tự được tìm thấy trên mức độ 
nhóm. Những hiệu quả lợi lạc của các cảm xúc tích cực trong 
trường hợp này một lần nữa qua một số thay đổi đặc trưng 
trong suy nghĩ phối hợp với những cảm xúc tích cực. Một 
trong những thay đổi này liên hệ đến việc thấy mọi thứ trong 
một cung cách “bao quát hơn”, một khuynh hướng đề thấy 
những phạm trù riêng biệt có thể được kết hợp với nhau và 
bao gôm trong một phạm trù bao gồm tất cả rộng hơn. Điều 
này cũng biêu hiện trong phổ quát như khuynh hướng được 
thu nhỏ để phân chia mọi thứ trong những phạm trù. Trong 
một thí nghiệm, thí dụ thế, các đối tượng được phát cho một 
bộ thẻ màu và được yêu cầu đề phân loại chúng thành những 
nhóm theo màu sắc - những ai với tâm trạng tốt sắp xếp 
chúng thành ít nhóm hơn những ai ở trong một tình trạng 
tâm lý trung tính hay tiêu cực. 


Những cảm xúc kinh nghiệm tích cực cũng có xu hướng 
để có một ý thức rộng lớn hơn của mối liên hệ hỗ tương, họ 
thấy mối liên hệ đễ dàng hơn, và có khuynh hướng mở rộng 
hay trải dài những ranh giới thông thường của những phạm 
trù hay loại hạng. Trong một thí nghiệm liên hệ đến sự phối 
hợp từ ngữ, các đối tượng trải nghiệm những cảm xúc tích 
cực thích hợp hơn đề thấy mối liên hệ giữa “thang máy” và 
“con lạc đà” - nhận ra rằng cả hai đều là thí dụ của những 
loại “phương tiện di chuyên” (khi cả hai đêu chuyên chở con 
người từ nơi này đến nơi khác). 


Trong khi những cặp thẻ màu và những từ ngữ liên kết có 


400 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thể dường như rất liên hệ đến những vấn nạn xã hội trong thế 
giới ngày nay, trong thực tế điều này hóa ra có một ý nghĩa 
sâu xa tiềm tàng - bởi vì cung cách suy nghĩ khác biệt phối 
hợp với một thể trạng hạnh phúc của tâm thức dường như 
cũng thích ứng đến việc chúng ta nhận thức những phạm trù 
xã hội. Chứng cứ thí nghiệm đã cho thấy rằng một người ở 
trong tình trạng hạnh phúc sẽ có khuynh hướng rộng rãi hơn 
khi nhận thức những phạm trù xã hội khác biệt, sẽ thấy mối 
liên hệ hỗ tương giữa những con người và nhóm người một 
cách dễ dàng hơn, và sẽ có khuynh hướng tập trung ít hơn 
vào những khác biệt giữa những tập thể xã hội - nhận thức 
ít khác biệt giữa nhóm-trong của người ấy và những nhóm 
khác cũng như nhận thức ít khác biệt giữa những nhóm- 
ngoài khác. Nói cách khác, loại suy nghĩ này không chỉ làm 
cho những nhóm khác hiện hữu tương đồng hơn với nhóm 
của chính chúng ta, mà nó cũng làm cho những nhóm xã hội 
khác hiện diện tương tự hơn với nhau. 


Trên một trình độ thực tế hơn, những thí nghiệm đã cho 
thấy rằng việc gây ra một tác động tích cực làm cho việc 
thấy các mối ràng buộc thông thường với những thành viên 
của các nhóm xã hội khác dễ dàng hơn, nuôi dưỡng bản sắc 
thông thường trong-nhóm, và giảm thiêu thành kiến và xung 
đột giữa các nhóm. Nếu có vài nhóm trình diễn một hành vi 
hợp tác nào đây, thí dụ thế, những ai với tâm trạng tích cực và 
tự nguyện để thấy “họ” như một bộ phận của một cái “chúng 
ta” bao quát, rộng rãi hơn, và thường có thê tìm thấy một bản 
sắc chung trong-nhóm hơn, thường có thê thấy mỗi một nhóm 
trong những nhóm như một bộ phận của một nhóm rộng lớn 
hơn, bao hàm tất cả. Điều này sẽ tăng cường sự đa dạng của các 
nhân với những ai mà họ có thê làm việc, và nuôi dưỡng một 
cấp độ rộng lớn hơn của sự hợp tác giữa những nhóm. 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 401 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ SỰ THIÊN VỊ 


Những thay đổi trong tư duy khởi động bởi những cảm 
xúc tích cực cũng là loại suy nghĩ sẽ thúc đây việc thấy các 
thành viên của những nhóm khác như là tất cả bộ phận của 
phạm trù “con người”, hơn là riêng lẻ, được xác định một 
cách cứng nhắc như các phạm trủ chủng tộc, quốc gia, hay xã 
hội. Điều này có thể phục vụ cho việc giảm thiểu thành kiến 
và dị chứng tiêu cực tiềm tàng của thành kiến, chăng hạn như 
phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, thù ghét, xung đột, và 
bạo động. Trong thực tẾ, có chứng cứ thí nghiệm cho thấy 
rằng những ai ở trong trường hợp tâm thức hạnh phúc hơn 
sẽ nhận thức các thành viên của những nhóm khác với ít thù 
ghét thành kiến và thù ghét hơn. 


Thí dụ trong một thí nghiệm, Barbara Fredrickson và 
những đồng nghiệp minh chứng hiệu quả của việc gây ra 
một tâm trạng hạnh phúc trên hiện tượng Thiên VỊ Chủng 
Tộc (Own Race Bias - ORB). ORB là một hiện tượng ai cũng 
biết và là hiện tượng tâm lý nổi tiếng được dẫn chứng bằng 
tư liệu đã được nghiên cứu hàng thập niên. ORB có nghĩa 
là con người thông thường có khả năng tốt hơn trong việc 
nhận ra và phân biệt giữa khuôn mặt của những thành viên 
giữa những người cùng chủng tộc hơn là những người thuộc 
chủng tộc khác - trong cách nói thông thường, triệu chứng 
“họ hoàn toàn giống tôi”. Đây là tư tưởng phát sinh qua bản 
chất thiên vị chống lại những chủng tộc khác mà chúng tôi đã 
nói trước đây, là điều đưa đến việc con người sao chế thông 
tin một cách khác biệt khi họ nhìn vào khuôn mặt một thành 
viên chủng tộc của họ ngược lại với việc nhìn vào khuôn mặt 
của một chủng tộc khác. 


Muốn thấu hiểu nguồn gốc của ORB, thật hữu ích để có 
một cái nhìn nhanh vào bên trong bộ não khi chúng ta nhìn 


402 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


vào những khuôn mặt. Khu vực trong não bộ có trách vụ cho 
việc nhận ra những khuôn mặt được gọi là khu vực mặt hình 
thoi hay FEFA (usiƒform ƒace area). Đây là khu vực của não 
bộ được kích thích bất cứ khi nào chúng ta nhìn vào những 
khuôn mặt những thành viên của cùng chủng tộc với mình. 
Tuy thế, những nghiên cứu hình tượng não bộ đã cho thấy 
rằng khi chúng ta nhìn vào các khuôn mặt thành viên của 
những chủng tộc khác kích thích của FFA thường bị giảm 
bớt một cách đột ngột. Tại sao? Trước đây, chúng tôi đã thảo 
luận về việc sự thiên vị bẩm sinh chống lại những nhóm- 
ngoài, chăng hạn nư những chủng tộc khác, được phối hợp 
với sự kích thích của khu vực của não bộ gọi là amygdala. 
Khi hóa ra là, khi amygdala được kích thích, nó gởi tín hiệu 
đến FFA, hạ thấp sự kích thích của FFA, và vì thế giảm bớt 
khả năng những chức năng phân biệt khuôn mặt đặc thù. 


Trong thí nghiệm của Fredrickson, các nhà nghiên cứu 
cho thấy những tắm ảnh của cả những khuôn mặt đen và 
trắng đến một nhóm đối tượng da trắng. Những đối tượng 
biểu lộ ORB (sự Thiên Vị Chủng Tộc), và khi được thử lại 
sau này, họ có thể nhận ra những khuôn mặt da trắng mà họ 
đã thấy trước đây rõ hơn những khuôn mặt da đen (trong 
thí nghiệm này các đối tượng thí nghiệm là người da trắng, 
nhưng ORB được thấy trong tất cả mọi chủng tộc). Điều này 
dĩ nhiên là một tiễn trình tự động, không ở dưới sự khống chế 
ý thức, và thậm chí các đối tượng thông thường không để ý 
rằng họ đang biêu lộ ORB. Tuy nhiên, sau khi gây ra một tâm 
trạng tích cực trong các đối tượng, họ thử lại các đối tượng 
và khám phá ra rằng tâm lý tích cực đã loại trừ tính tự thiên 
vị chủng tộc! Khả năng đề nhớ lại những khuôn mặt da trắng 
của họ được duy trì như trước, nhưng việc khó khăn nhận ra 
những khuôn mặt da đen bị biến mất - nói cách khác, tính khí 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 403 


tích cực trong những đối tượng da trắng nhận thức các khuôn 
mặt da đen trong một cách chính xác cùng cách khi họ nhận 
định những khuôn mặt cùng chủng tộc của họ, một cách cốt 
yếu, việc thấy “họ” như một trong những người của “chúng 
ta”, đến mức độ tối đa của những giới hạn của sự thử nghiệm 
này được lưu tâm đến. 


Một đặc trưng hấp dẫn của thí nghiệm này là đưới những 
hoàn cảnh bình thường, nếu không có sự thiên vị chủng tộc 
(ORB), não bộ có xu hướng nhận ra những khuôn mặt trong 
một thái độ “thánh thiện” - như một sự tích lũy toàn bộ thay 
vì như một sự tích tập của các bộ phận. Như chúng tôi đã 
thảo luận trước đây, một trong những hiệu quả của các cảm 
xúc tích cực trong phổ quát là để làm nổi bật khả năng của 
một người để thấy mọi thứ một cách thánh thiện hơn, để 
thấy “bức tranh lớn”. Thường có thể rằng khả năng này để 
thấy mọi thứ một cách thánh thiện hơn đóng một vai trò 
trong khuynh hướng của các cảm xúc tích cực để làm giảm 
thiểu sự thiên vị chủng tộc. Như đã từng đề xuất rằng khi sự 
thiên vị chủng tộc xảy ra, những khuôn mặt của những người 
khác chủng tộc không được khai triển một cách thánh thiện, 
mà đúng hơn là chúng được tiến triển giống như những đối 
tượng nhạt nhẽo thiếu sinh động hơn là những khuôn mặt. 
Dưới những điều kiện này, hình ảnh của khuôn mặt được 
lưu giữ trong trí nhớ thường bị bóp méo bởi những ấn tượng 
rập khuôn chủng tộc cô hữu của một người thuộc chủng tộc 
khác - thí dụ, một khuôn mặt da đen có thể được nhớ như là 
một màu sắc tối sầm hơn trong thực tế, và những đặc trưng 
khuôn mặt được nhớ trong một cách tương đồng gần gũi hơn 
với những ấn tượng rập khuôn cô hữu. Tuy nhiên, dưới ảnh 
hưởng của những cảm xúc tích cực, khi sự thiên vị chủng 
tộc ORB biến mất, một thành viên của một chủng tộc khác 


404 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thường được thây như một cá nhân, một con người phức 
cảm, và thường ít bị thây như một “ân tượng rập khuôn cô 
hữu không gian một chiêu” căn cứ trên chủng tộc của họ. 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC CHO SỰ 
THAY ĐỐI XÃ HỘI 


Chúng tôi đang thực hiện một trường hợp cho một b, 
tưởng của những cảm xúc tích cực như một giải pháp đến 
một số vấn nạn xã hội mà chúng tôi đã trình bày. Như đức 
Đạt Lai Lạt Ma thường nói, chúng ta cần có nhiều phương 
thức và giải pháp trong sự bố trí của chúng ta. Không chỉ có 
một loại thuốc trị bách bệnh duy nhất, không ai chạy chữa 
cho những chứng bệnh của xã hội. Nhưng có một chứng cứ 
đáng kê là việc trau dồi những cảm xúc tích cực là một sách 
lược có thể cống hiến một cách trực tiếp đến hạnh phúc cá 
nhân trong khi đồng thời tạo ra những phương cách suy nghĩ 
và hành động có khuynh hướng giảm thiêu nhiều vẫn nạn 
trong thế giới hiện nay. 


Không cần phải nói, thử thách trong việc sử dụng chiến 
lược này để vượt thăng những vấn nạn xã hội là khám phá 
ra vấn đề gây ra những cảm xúc tích cực trên một mức độ 
rộng. Trong những thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã gây ra 
những cảm xúc tích cực trên một cơ sở tạm tời bằng những 
phương pháp chăng hạn như cho các đối tượng xem các đoạn 
phim kích thích hay tiêu lâm, cho các đối tượng, cho các đối 
tượng một túi kẹo nhỏ, hay bố trí cho họ tìm thấy tiền không 
ngờ trong quyền số điện thoại. Nhưng để gia tăng mức độ 
trung bình của hạnh phúc trong một quốc gia là một vấn đề 
hoàn toàn khác biệt. May mắn thay, nghiên cứu đã cho thấy 
rằng có những phương cách đề sản sinh các sự tăng trưởng 
hạnh phúc cụ thể hơn. Thí dụ, sự tiếp cận của đức Đạt Lai 
Lạt Ma, liên hệ những sự thay đổi đến quan điểm nên tảng 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 405 


của một người, là hiệu quả. Phương pháp của ngài về việc 
gia tăng hy vọng và lạc quan, bằng việc nhìn vào những hoàn 
cảnh từ một viễn tượng rộng rãi hơn, việc đánh giá lại,v.v... 
có một sự áp dụng rộng rãi hơn và có thê được dùng đề giảm 
thiểu những cảm xúc tiêu cực và trau dồi các cảm xúc tích 
cực trong phổ quát. Cũng có những phương pháp đã được 
chứng minh một cách đáng chú ý để gia tăng các cảm xúc 
tích cực, kế cả thiền quán, thực tập lòng biết ơn, tập thể dục 
thân thể, và những thứ khác. Vấn nạn là chúng ta không thể 
làm áp lực đề bắt người ta thay đổi cung cách suy nghĩ hay 
thái độ của họ, ngay cả nếu nó sẽ đưa đến kết quả hạnh phúc 
lớn hơn cho chính họ và gia đình họ, và cống hiễn đến một xã 
hội hạnh phúc hơn, một xã hội mà trong ấy có ít thành kiến, 
thù hận, xung đột, bạo động hơn, v.v... 


Nhưng việc trau dồi các cảm xúc tích cực tiếp tục hứa 
hẹn nhiều khi tối thiêu là một sự tiếp cận trong nhiều thứ 
khác mà chúng ta có thê sử dụng đề giúp hỗ trợ vượt thắng 
một số rắc rỗi xã hội hay địa cầu nào đó, nêu có một nỗ lực 
có phối hợp, như đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn đề xướng, đê 
giáo dục con người, qua phương tiện truyền thông, v.v..., về 
những lợi ích của các cảm xúc tích cực và những sách lược 
thực tiễn để đạt đến một thể trạng hạnh phúc hơn của tâm 
thức. Sự tiếp cận này để vượt thắng các rắc rối xã hội có thể 
nhanh hơn một cách tiềm tàng và hiệu quả hơn việc tổ chức 
những loại giáo dục khác và những chương trình nhận thức 
khác hình thành để giảm thiểu thành kiến, phân biệt chủng 
tộc, hay bạo động. Thí dụ, một lý do là bởi vì nó dường như 
dễ dàng hơn nhiều đề thuyết phục những thành viên của xã 
hội tiếp nhận các sự thực tập mà sẽ đề đưa đến sự hạnh phúc 
và lợi ích của chính họ hơn là thuyết phục họ tiếp những 
chương trình đề giảm thiểu các rắc rỗi xã hội đủ màu sắc. 


406 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Thứ hai, việc trau dồi hạnh phúc và các cảm xúc tích cực 
giảm thiêu một “ảnh hưởng phụ” đặc thù làm cho nó phù hợp 
một cách lý tưởng đề đem đến sự thay đồi xã hội và xây dựng 
một thê giới tốt đẹp hơn. Những nghiên cứu đã cho thấy rằng 
gia tăng hạnh phúc và các cảm xúc tích cực làm cho con 
người cá thê vị tha hơn, từ thiện hơn, nhiệt tình hơn để vươn 
ra và giúp đỡ người khác. Khi với những đặc trưng khác của 
cảm xúc tích cực, điều này sẽ có khuynh hướng mang đến sự 
thay đổi xã hội một cách nhanh chóng hơn nếu chúng ta cố 
gắng đề tìm cách giải quyết một vấn nạn xã hội vào một lúc, 
căn cứ trên những phương pháp cho việc thay đổi thái độ của 
một thành viên duy nhất của xã hội ấy vào một thời điểm. 


Một thuận lợi khác trên việc trau dồi những cảm xúc tích 
cực tự động đưa đến những thay đổi trong việc suy tư và 
thái độ, và trong trường hợp đó đến hạnh phúc rộng lớn hơn. 
Không giống như loại chương trình giáo dục hay nhận thức 
khác, những sự thay đổi này được sản sinh bởi việc nuôi 
dưỡng các cảm xúc tích cực sẽ tập hợp xung lượng, tăng 
trưởng nhanh ngay cả đến hiệu quả to lớn hơn. 


Thêm nữa - các cảm xúc tích cực thì lây lan. Mặc dù một 
số người có thê cần thực hiện một nỗ lực phối hợp đề thay 
đổi quan điểm căn bản của họ và tăng cường những cảm xúc 
tích cực hay hạnh phúc mỗi ngày, những mức độ khác của 
hạnh phúc có thê được gia tăng một mức độ nào đó chỉ duy 
nhất qua việc tiếp xúc với những người an lạc hạnh phúc. 

Trong một cuộc thảo luận, đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói, 
“Việc tạo nên một xã hội hòa bình hơn và hạnh phúc hơn 
phải bắt đầu từ trình độ cá nhân, và từ đấy nó có thê mở rộng 
đến gia đình, đến xóm giềng, đến một cộng đồng, và v.v...” 


Những từ ngữ này đảm nhiệm một ý nghĩa ngay cả rộng 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 407 


lớn hơn trong ánh sáng của một số nghiên cứu mới đáng ngạc 
nhiên về bản chất lây lan của cảm xúc, cho thấy việc tàn 
hạnh phúc của một người có thể một cách đúng nghĩa là “m 
rộng từ gia đình một người, đến Hộ xóm giềng, đến Hài 
cộng đồng của một người, và v.v...” 


Bản chất lây lan của cảm xúc đã được biết trong một thời 
gian, và căn cứ trên nghiên cứu đã cho thấy rằng khi chúng 
ta chứng kiến những cảm xúc nào đó biểu lộ, chúng ta có 
khuynh hướng trải nghiệm nó với chính mình. Trong việc 
khảo sát những cơ cấu của não bộ chịu trách nhiệm cho hiện 
tượng này, một số nhà thần kinh học đã đi đến tin rằng “thần 
kinh phản chiếu” có thê liên hệ. Một thần kinh phản chiếu 
là một tế bào não bị kích thích cả khi diễn tả một hành động 
và khi quán sát cùng hành động được người khác biểu hiện. 
Như được nghĩ rằng chúng có thể giúp làm cho chúng ta hòa 
hiệp hay giúp chúng ta cộng hưởng với thể trạng cảm xúc 
của người khác, và răng chúng có thể đóng một vai trò trong 
lòng trắc ấn. 


Trong một nghiên cứu đáng ngạc nhiên được xuất bản 
trong Briish Medical Journal (tháng Giêng 2009), những 
nhà nghiên cứu từ trường Đại học California - San DIego và 
Đại học Harvard thấy rằng bản chất lây nhiễm của hạnh phúc 
là rất sâu sắc, rộng rãi và tồn tại lâu dài hơn chúng ta có thê 
tưởng, sự lan tỏa trong những mạng lưới xã hội giống như 
những con vi trùng. Họ khám phá rằng có những người hạnh 
phúc trong mạng lưới xã hội của chúng ta có thê gia tăng 
một cách ấn tượng cơ hội hạnh phúc cho chúng ta. 


Nếu chúng ta trở nên hạnh phúc, chúng ta gia tăng sự 
chênh lệch của hàng xóm cạnh bên lên 34 phần trăm, và gia 
tăng sự chênh lệch của bè bạn của chúng ta là 25 phần trăm, 
nếu người thân hữu ấy sống trong vòng một đặm quanh ta! 


408 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Họ thấy răng hiệu quả mức độ lây lan tùy thuộc vào loại quan 
hệ và cũng là trên khoảng cách địa lý với người kia. Tuy thế, 
trên mức độ trung bình, các tác giả báo cáo rằng mỗi người 
hạnh phúc trong mạng lưới xã hội của chúng ta tắng cường 
cơ hội chính chúng ta về hạnh phúc là 9 phần trăm. Nó hoạt 
động cả hai chiều: Có gia đình hay bè bạn hạnh phúc trong 
mạng lưới xã hội cũng gia tăng tỉ lệ hạnh phúc. Một cách nồi 
bật, các nhà nghiên cứu thấy rằng hạnh phúc lan tỏa trong 
mạng lưới xã hội chúng ta đến “ba mức độ riêng biệt”. Hạnh 
phúc của chúng ta có thể tác động không chỉ thân hữu chúng 
ta mà cũng là một người bạn của bạn chúng ta, và ngay cả 
một người bạn của một người bạn của bạn chúng ta - người 
nào đó có thể chúng ta chưa từng gặp mặt hay nghe nói tới. 
Thêm nữa, với sự tiếp cận của hiệu quả có thê truyền được 
càng lâu, tính bền bĩ của hiệu quả là mạnh mẽ hơn nhiều so 
với dự đoán trước đây. Trong thực tế, những nhà nghiên cứu 
nói rằng những hiệu quả của việc nắm bắt hạnh phúc từ một 
người nào đó có thể kéo dài đến một năm! Khi hạnh phúc và 
những cảm xúc tích cực lan tỏa khắp các mạng lưới của xã 
hội, cộng đồng, và xã hội, những lợi ích xã hội sẽ lan tỏa và 
bén rê trong một xã hội ngay cùng với những lợi ích cá nhân. 


Vai trò của hạnh phúc và các cảm xúc tích cực trong việc 
thúc đây thay đôi xã hội và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn 
vượt xa những vấn đề mà chúng tôi thảo luận ở đây. Thí dụ, 
Ronald Inglehart, một giáo sư tại một Trung tâm Nghiên cứu 
Chính trị thuộc Đại học Michigan, đã hoàn thành một nghiên 
cứu chỉ ra rằng gia tăng mức độ trung bình của hạnh phúc 
trong dân số của một nước sẽ đem đến kết quả trong một sự 
tăng cường tự do và dân chủ tại quốc gia ấy. Vì thế, gần như 
những lợi ích của hạnh phúc và cảm xúc tích cực là vô địch. 
Thay vì nhận thức việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân rộng 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 409 


rãi hơn như một loại xa xỉ đam mê lạc thú, chỉ liên quan đến 
mình, nó có thê được luận rằng nếu chúng ta thật sự quan tâm 
đến lợi ích của người khác và xây dựng một thê giới tốt đẹp 
hơn, thì bổn phận của chúng ta là phải hạnh phúc, hay phải 
làm cho chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. 


CẢM XÚC TÍCH CỰC, NÃO BỘ, VÀ HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI 


Một cách căn bản, khi khảo sát những vấn đề nghiêm 
trọng đối diện với thế giới ngày nay, chúng ta có thể truy 
tìm cội nguồn của tất cả những vấn nạn xã hội này đến trái 
tim và tâm thức con người. Và trong. việc tìm kiếm để quyết 
định khả năng cho việc vượt thắng tất cả những rắc rối này, 
tối thiểu từ một quan điểm khoa học, thật quan trọng để quan 
tâm nên tảng sinh học của cảm xúc con người và những cung 
cách suy nghĩ: Não bộ. Đây là cơ quan hướng dẫn chúng ta 
nhận thức tất cả những vấn đề cho là sự phân biệt và khác 
biệt giữa con người và là cơ quan chịu trách nhiệm cho việc 
tạo nên cảm xúc thù địch, sợ hãi, hay gây hắn dẫn chúng ta 
đến thái độ bạo động, tàn bạo, và ngu si mà trong ây chúng 
ta theo đuôi đề làm tốn hại người khác. 


Trước đây chúng tôi đã thảo luận về vấn đề não bộ con 
người đã tiến hóa hầu hết trong kỷ nguyên Canh Tân, tiến 
triển đến cấu trúc hiện tại của nó khoảng một trăm nghìn năm 
trước đây. Nó tiếp nhận những vấn đề thông thường chạm 
trán bởi những tổ tiên xa xưa của chúng ta. Tuy nhiên, đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra rằng thế giới hiện đại khác biệt sâu 
xa với thế giới mà tổ tiên xa xôi của chúng ta cư trú, vì thế 
việc đáp ứng trong những cung cách mà tổ tiên tiền sử của 
chúng ta đã một lần thích nghi và hữu ích có thể làm nên sự 
phá hoại của chính chúng ta ngày nay. Trong khi những thúc 
đây này có thê bảo vệ loài người ngày xưa đến những hiểm 


410 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


họa đe dọa thật sự trong đời sống, chúng ta thường phản 
ứng trong cùng cách đên những đe dọa căn cứ trên sự tưởng 
tượng, vọng tưởng, hay phóng chiêu tính thân. 


Chúng ta có thê tự hỏi rằng, nêu con người hiện đại đang 
sinh sống với não bộ của những người tiền sử sống trong 
hang động trong những hộp sọ thế kỷ XXI, não bộ được in 
dấu với một ngày tháng mãn hạn một trăm nghìn năm trước 
đây, có phải chúng ta bi đát lắm không? Xét cho cùng, với 
khả năng kỹ thuật để tiêu diệt toàn bộ sự sống trên trái đất, 
chúng ta có thật sự nhàn nhã ngồi chung quanh những người 
chơi cờ trong một trăm nghìn năm hay một triệu năm nữa 
cho đến khi những năng lực tiến hóa có thê bắt kịp và thích 
ứng não bộ chúng ta với những điều kiện hiện đại không? 


May mắn thay, chúng ta không quá bi đát. Não bộ chúng 
ta có thê có những hệ thống thần kinh thích nghi với những 
rắc rối của thời đại dường như bất tận với những xã hội săn 
băn hái lượm, nhưng não bộ của chúng ta cũng có những 
nguồn cội rộng lớn, những cội nguồn có thể được sử dụng 
đề thích ứng và phục hồi những cung cách thói quen của sự 
suy nghĩ và đáp ứng của chúng ta đến thế giới chung quanh. 
Trong thực tế, chúng ta hầu như có những nguồn cội vô hạn 
chưa sử dụng đến trong sự bố trí của chúng ta. Mặc dù chúng 
ta có hệ thống thần kinh não bộ hoạt động với lập trình trước 
đây, và ngay cả hệ thống thần kinh não bộ trong thời kỳ sơ 
khai hơn thúc đây chúng ta hành động trong những cung 
cách nào đấy, nhưng chúng ta không bắt buộc phải làm thế. 
Vâng, chúng ta có khả năng cho sân giận, thù hận, thành 
kiến, và phóng đại sợ hãi, nhưng chúng ta cũng có khả năng 
của ân cần tử tế, từ bi, khoan dung, và vị tha. Vâng chúng ta 
có những cảm xúc sơ khai hơn của hệ thống phản ứng, nhưng 
chúng ta cũng có những vỏ não tiến bộ hơn, với khả năng 


NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC... s 411 


của nó cho lý trí, suy nghĩ phê phán, sáng tạo, và những chức 
năng não bộ cao câp hơn. Và chúng ta có sự lựa chọn những 
sự đáp ứng nào đê trau dôi và làm mạnh mẽ. 


Mỗi thời khắc trong đời sống của chúng ta, thí dụ thế, 
những sự nối kết mới - các khớp thần kinh - được hình thành 
giữa các tế bào thần kinh trong sự đáp ứng đến những sự học 
hỏi mới, đến những kinh nghiệm mới. Trong thực tế, một 
triệu sự nối kết mới được hình thành trong mỗi giây của đời 
sống chúng ta! Chúng ta có khả năng để phát triên những 
mạng lưới thần kinh mới, thiết lập những sự nối kết giữa các 
sợi thần kinh trong não bộ, và thiết lập những con đường 
thần kinh mới có thể tái tạo hình đáng của chính cấu trúc 
và chức năng của não bộ. Khả năng kỳ diệu này của não bộ 
được gọi là tính tạo hình và gia tăng trong sự thấu hiểu của 
chúng ta về tính tạo hình mềm đẽo của não bộ đã giúp chúng 
ta nhận ra rằng não bộ không phải là một cơ quan không thể 
cải đôi - vì thế chúng ta có thê thiết lập chương trình mới 
quyết định việc chúng ta có thể đáp ứng đến những hoàn 
cảnh , ngay cả rèn luyện tâm thức chúng ta để nhận thức các 
sự việc trong những cung cách mới. 


Chính là những chức năng này của não bộ cho phép 
chúng ta tìm ra những phương thức bất bạo động đê giải 
quyết những tranh luận, những cung cách tương tác mới với 
những con người đồng loại của chúng ta, và chính khả năng 
chịu trách nhiệm cho tiền đề căn bản của loạt sách Nghệ 
Thuật Hạnh Phúc: Sự kiện rằng chúng ta có thể rèn luyện 
tâm thức chúng ta để hạnh phúc, hạnh phúc một cách chân 
thành, đề ân cần hơn và từ bi hơn. 

Bây giờ tất cả những gì chúng ta cần là ý chí, và một ít 
thực tập. Từ nhận thức về trang thiết bị thần kinh tất cả chúng 
ta là kết quả từ lúc sinh, con đường đến một thế giới hòa 


412 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


bình hơn, bất bạo động - một trong những thứ mà con người 
hưởng thụ niềm hạnh phúc cá nhân nội tại và hạnh phúc xã 
hội bên ngoài - là ở bên trong chúng ta. Vì thế, có nguyên 
nhân cho lạc quan, ngay cả tán dương. Cái thấy của đức Đạt 
Lai Lạt Ma về một thế giới chiếm ưu thế bởi lòng tử tế ân 
cần thay vì khắc khe tàn bạo, nơi mà những xung đột của 
con người được giải quyết ưu tiên bằng đối thoại thay vì bạo 
động, là một thực tế tiềm tàng. 


Ấn Tâm Lộ ngày 26-01-2012 


Chương 14: 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG 
CỦA CHÚNG TA 


“THƯA ĐỨC THÁNH THIỆN, tôi biết rằng ngài sắp rời 
Tucson ngày mai đề đi đến thành phố kế trong hành trình của 
ngài. Nhưng tôi sẽ rời đây và không tháp tùng với ngài đến 
thành phố tiếp theo. Do vậy, đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuôi của 
chúng ta trong một lúc ngăn ngủi. Nhưng câu hỏi của chúng 
ta vê một phương pháp đặc biệt hơn đề thiết lập một cảm 
nhận sâu xa vê sự nôi kết với người khác đã là điều gì đấy 
mà tôi đã và đang muốn hỏi ngài trong một thời gian dài. Dĩ 
nhiên, hôm qua, chúng ta đã không có thời gian để đi vào vấn 
đề này. Thế nên, đấy là tại sao tôi muốn bảo đảm và bắt đầu 
cuộc thảo luận hôm nay với câu hỏi ấy.” 


“Okay. Hãy bắt đầu,” đức Đạt Lai Lạt Ma nói. 





“Vậy thì đề ôn lại,” tôi bắt đầu, “hôm qua chúng ta đã kết 
luận rằng hầu hết những vấn nạn xã hội trong cách này hay 
cách khác dường như liên hệ đến sự bát lực liên hệ đến người 
khác trong một mức độ sâu sắc, một trình độ căn bản của loài 
người để nhận thức người khác đúng là một con người như 


414 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chính chúng ta. Do vậy, vấn đề này là rất quan trọng. Tôi 
đang hy vọng hôm nay chúng ta có thê thẩm nghiệm vấn đề 
này một cách xuyên suốt và tiễn đến một phương pháp thực 
tiễn để trau đồi loại liên kết ấy với mọi người, ngay cả với 
những người hiện diện không có gì giống với chúng ta.” 

“Trong cách ấy,” ngài nói, “có lẽ, chúng ta có thê dùng 
một phương pháp. thông dụng trong sự tiếp cận của đạo Phật 
để trình bày các rắc rối. Ở đây, tôi muốn nói việc sử dụng sự 
cứu chữa bệnh tật tương đồng. Đầu tiên, chúng ta thấu hiểu 
rắc rồi là gì; thứ hai, chúng ta thâm nghiệm những nguyên 
nhân và điều kiện của nó; thứ ba, chúng ta thấm tra xem có 
sự chữa trị hữu hiệu hay không: và rồi thì, cuối cùng, nếu 
chúng ta biết có một phương pháp chữa trị, thì chúng ta tìm 
cách đề áp dụng phương pháp chạy chữa cần thiết.” 


“Vâng, thưa Đức Thánh Thiện, tôi thích kiêu mẫu ấy,” tôi 
trả lời một cách nhiệt tình. “Vậy thì, sử dụng kiểu mẫu này, 
thưa Đức Thánh Thiện, những rắc rối chúng ta đã từng thảo 
luận trong một ít loạt thảo luận sau cùng có thể được xem 
như là những vấn đề tệ hại quan trọng của xã hội - những 
điều không đẹp này sẽ bao gồm, thí dụ, thiếu ý thức cộng 
đồng, g1a tăng sự xa lánh hay cô lập, thiếu niềm tin, cũng như 
những nỗi khổ sở sâu xa hơn liên hệ những hành động của 
thành kiến, xung đột, bạo động, và những thứ như thế. Tôi 
nói đúng chứ?” tôi hỏi. 

“Vâng, đúng đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời. 


Vì đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi trong loạt 
thảo luận này, nên tôi đã hỏi, “Đề ôn lại, những nguyên nhân 
của các điều tệ hại này sẽ là những thứ như các cảm xúc tàn 
phá của chúng ta, những cung cách bóp méo suy nghĩ hay 
vọng tưởng, cộng thêm điều kiện mà chúng ta tiếp nhận từ 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 415 


môi trường của chúng ta, và trên một trình độ nên tảng hơn là 
khuynh hướng phân chia chính chúng ta thành những nhóm, 
“chúng ta' và “họ”. Và rồi thì một số các điều “tệ hại” này sinh 
khởi như những nhóm phát triển thành các thứ thành kiến 
chống lại với nhau, và những hình thức năng động hơn của 
sự phân biệt. Đúng không?” tôi hỏi. 

“Vâng,” ngài khẳng định một lần nữa, rồi thêm, “Có lẽ, 
chủ nghĩa cá nhân cực đoan nơi mà người ta cảm thấy quá 
tự đầy đủ đến mức họ không cần những người khác, và cảm 
nhận siêu đẳng sai lạc cũng nên được bao gồm trong đặc 
trưng này. Nhưng đĩ nhiên, khi đối phó với những vấn đề này 
chúng ta sẽ thấy nhiều nguyên nhân khác biệt, nhiều nhân tố 
liên hệ.” 


“Bây giờ để đi xuyên suốt qua điều này với sự tương 
đông như y khoa, thưa Đức Thánh Thiện, ngài sẽ bao gôm 
điêu gì trong đặc trưng của những sự chạy chữa?” tôi hỏi. 


“Như tôi thường chỉ ra.” Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời, “khi 
đối phó với những rắc rồi của loài người, chúng ta cần những 
sự tiếp cận đa dạng trong nhiều mức độ khác nhau. Thí dụ, 
chúng ta đã từng nói về tầm quan trọng thiết yếu của sự suy 
nghĩ thực tiễn - thể nghiệm bắt cứ tỉnh huống nào được đặt 
ra hay một rắc rối với một sự thấu hiểu rõ ràng với thực tế. 
Và tôi nghĩ sự tiếp xúc cá nhân là một nhân tố then chốt khác 
đối với những loại rắc rồi này, thí dụ, trong việc đối phó với 
bạo động của loài người - sự tiếp xúc cá nhân và đối thoại là 
quan yêu cho việc giải quyết những xung đột mà không có 
bạo động. Và sự tiếp xúc cá nhân cũng tạo nên căn bản cho 
một ý thức cộng đồng to rộng hơn. Những thứ này luôn luôn 
hữu ích. Do thế, nhiều phương pháp chạy chữa đặc thù liên 
hệ với những rắc rỗi đặc thù, chúng ta đã thảo luận rồi.” 


416 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Đúng đấy,” tôi khăng định. “Vì thế, tôi trở lại câu hỏi 
chính, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang tìm kiếm cho một 
phương pháp chữa trị bách bệnh cho địa cầu hay những rắc 
rôi của xã hội. Do vậy, gắn bó với kiểu mẫu y khoa của ngài, 
hãy nói rằng ngài khẳng quyết rằng có một sự chữa trị cho 
những rắc tôi này. Hãy nói rằng chúng ta cả quyết rằng khả 
năng để nối kết với người khác trong một mức độ sâu xa, 
việc trau đồi một cảm nhận quan hệ trên một trình độ căn bản 
loài người. Vậy thì sau đó chúng ta áp dụng công thức như 
thế nào? Tôi muốn nói có những phương pháp và chương 
trình thực tế có thể hỗ trợ để tạo nên một loại liên kết như 
vậy không? tôi hỏi. 

“Vâng, việc tạo nên một cảm nhận liên kết như Vậy với 
người khác có thể đòi hỏi một sự chuyên hóa nền tảng cả 
trong quan điểm và cung cách chúng ta liên hệ với người 
khác,” ngài trả lời. 

“À, tôi phỏng đoán tôi đang tự hỏi một cách đặc thù hơn, 
nếu chúng ta thật sự muốn thay đổi nhận thức của chúng ta, 
và phát triển cảm nhận chân thành hơn vẻ sự liên hệ đến người 
khác, đến toàn thê nhân loại, chúng ta bắt đầu từ chỗ nào?” 


“Xét cho cùng toàn bộ đi đến chỗ tỉnh thức.” 


Tôi cười lớn, “Vậy thì, một lần nữa chúng ta trở lại sự 
tỉnh thức - dường giống như chúng ta tiếp tục xoay quanh 
trở lại tỉnh thức! Tôi nghĩ trong những cuộc thảo luận đầu 
tiên ở Dharamsala ngài cũng đã đề cập việc chúng ta cần trau 
dồi một sự tỉnh thức sâu rộng hơn của cộng đồng nhân loại 
chung của chúng ta. Nhưng căn cứ trên tầm quan trọng của 
những ý tướng này, và hàm ý của chúng liên hệ đến sự đồng 
cảm và từ bi, là những điều mà tôi muốn đem đến với ngài, 
tôi đang tự hỏi ngài có thể diễn tả một cách chính xác hơn 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA e 417 


những gì chúng ta nên tỉnh thức hơn hay không. Tôi muốn 
nói như việc xác định một vài sự kiện hay ý tưởng cụ thể mà 
chúng ta có thê “tỉnh thức” hay nghĩ đến, điều ấy có thể hỗ 
trợ VIỆC chuyên hóa nhận thức tiềm tàng của chúng ta trong 
cách này, hỗ trợ chúng ta trau dồi một cảm nhận sâu sắc hơn 
về mối liên hệ đến toàn thê nhân loại.” 

Tiên đoán một nửa sự trả lời tiêu chuẩn của ngải, về việc 
nó lệ thuộc trên những hoàn cảnh, phạm vi, con người, và 
v.v... tôi đã ngạc nhiên bởi tính chất đứt khoát tự nhiên trong 
câu trả lời của ngài, “Vâng, tôi nghĩ đây là ba thứ.” Ngài trả 
lời một cách quả quyết, “Thứ nhất, phản chiếu trên bản chất 
xã hội chúng ta; thứ hai, phản chiếu trên sự hệ thuộc tương 
liên của chúng ta; và cuối cùng, phản chiếu trên tính nhân 
bản chung của chúng ta.” 


QUÁN CHIẾU BẢN CHẤT XÃ HỘI CHÚNG TA 


“Thưa Đức Thánh Thiện,” tôi trả lời, “điều ấy nghe rất ý 
nghĩa. Vậy thì hãy nói rằng nhằm đề chữa trị những tệ hại xã 
hội và con người, chúng ta cần phát triển một sự tỉnh thức 
sâu xa về ba thức này. Bây giờ, tôi đang tự hỏi ngài có thê nói 
thêm hay chi tiết một cách đặc thù những loại chủ đề nào mà 
chúng ta có thê quán chiếu trong việc quan tâm đến những sự 
kiện chủ yếu này hay không?” 


“Như tôi đã đề cập, tôi nghĩ về chính điều thứ nhất này là 
để nhận ra rằng con người chúng ta căn bản là những động 
vật xã hội. Chúng ta cần trau dồi một sự đánh giá đúng về 
bản chất xã hội tự nhiên của chúng ta. Đến với nhau là một 
phần tự nhiên của chúng ta, để hình thành những nối kết 
cộng đồng, đề làm việc cùng nhau với tâm linh hợp tác. Bây 
giờ hãy nhìn vào những con ong này - sự tồn tại của chúng 
tùy thuộc trên sự hợp tác. Nếu một con ong đến đây, một con 


418 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ong đi đến kia, chúng sẽ chết. Mọi người! Thế nên, không 
tôn giáo, không luật lệ, không hiễn pháp, những động vật 
nhỏ bé này hợp tác - chúng biết rằng chúng cần hoạt động 
với nhau đề tồn tại. Do vậy, một cách căn bản đây cũng là 
bản chất tự nhiên của chúng ta. 


“Bây giờ, nếu chúng ta đánh giá đúng bản chất xã hội và 
nhu cầu hoạt động hợp tác với nhau, một cách tự nhiên chúng 
ta sẽ chú ý đến lợi ích của những người khác. Điều này sẽ tạo 
nên một xã hội ồn định, hạnh phúc hơn, hòa bình hơn - và kết 
quả là mọi người sẽ hưởng lợi ích. Không nghi ngờ về điều 
này. Trái lại, nếu việc nhận ra bản chất xã hội của loài người 
không được đánh giá đúng, và mọi người không quan tâm 
đến lợi ích của kẻ khác, thế thì một cách căn bản mọi người 
sẽ khổ đau, kế cả chính mình, có phải không?” 


Vậy thì, căn cứ trên tầm quan trọng của việc trau dồi tỉnh 
thức về bản chất xã hội chúng ta, trước khi chúng ta tiếp tục, 
ngài có thê nghĩ về bất cứ phương pháp phụ trội để gia tăng 
tỉnh thức về điều này không?” 


“Trong thực tế, điều này có thê đơn giản là vấn đề duy trì 
sự quan tâm đến chứng cứ hay những thí dụ về bản chất xã 
hội này,” ngài trả lời. 

“Ngài có thể nghĩ về bất cứ thí dụ nào ngay bây giờ 
không?” tôi hỏi. 

Ngài nghĩ một lúc. “Vâng. Bây giờ hãy nhìn vào những 
gì xảy ra khi cộng đồng đối diện với một khủng hoảng, nào 
đó. Điều này thường thường, khi chúng ta thấy bản chất sự 
hợp tác hiện hữu, khi người ta quây quần với nhau để đối 
phó với khủng hoảng, với sự cát tường của cộng đồng trên 
hết trong tâm ý họ. Đây chính là đáp ứng căn bản của con 
người, sự nương tựa trên mỗi người cho việc hỗ trợ, cho sự 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 419 


bảo vệ, và những đê xuât cho sự biêu hiện bản chât xã hội 
của chúng ta. 


“Thí dụ, hãy nhìn vào những gì xảy ra ở New York theo 
sau thảm họa I1 tháng Chín. Đứng trước cuộc khủng hoảng 
này, con người của thành phố á ây quy tụ lại với nhau như chưa 
từng có trước đây, củng có ý thức cộng đồng của họ, làm 
việc với nhau một cách hợp tác, và những rào cản giữa mọi 
người bỗng nhiên bắt đầu rơi rụng, người ta liên kết như họ 
chưa từng làm bao giờ trước đây. Tôi đã nghe rằng người ta 
đã nhìn vào mắt của nhau, đáp ứng nhau trên đường, và liên 
hệ với như như những con người của New York, bất chấp vị 
thế xã hộ là gì mà người ta có hay người kia ăn mặc thế nào, 

v... Và tôi nghĩ rằng điều này thậm chí đã có một tác động 
lâu đài hơn. Khi có sự sụp đồ ở thành phố New York, tôi đã 
nghe rằng tinh thần hợp tác thật nổi bật, người ta cởi mở với 
nhau, hỗ trợ hơn, có một thái độ chia sẻ kinh nghiệm hơn.” 

Tôi thêm, “Dĩ nhiên, câu hỏi là tại sao chúng ta không 
luôn luôn hành động trong thái độ ẫy, tại sao cần phải có một 
vụ khủng hoảng để lôi kéo chúng ta lại với nhau.” 


Trong một lúc, đức Đạt Lai Lạt Ma duy trì sự yên lặng. 
Đôi khi ngài dừng lại để quán chiếu trên một điểm nào đó 
không thê đoán được. Thông thường những sự phản chiếu là 
ngắn gọn. Biểu lộ sự quán chiếu của ngài phỏng đoán rằng 
ngài đang Xoay quanh một vấn đề nào đó trong tâm tư ngài, 
có lẽ tìm kiếm một sự thấu hiểu sâu sắc hơn về một vấn 
đề căn bản nào đó. Ngồi tréo chân, ngài nhồm tới nhôm lui 
nhẹ nhàng khi ngài suy nghĩ. Giống như nhiều lần khác trải 
qua hàng năm, tôi ngạc nhiên với cung cách ngài khám phá 
những vẫn đề với một sự phát hiện tâm linh thật sự. Thậm 
chí nêu chúng tôi thảo luận một chủ đề mà ngài đã bản thảo 
không biết bao nhiêu lần, vẫn có sự mới mẽ trong sự tiếp cận 


420 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


của ngài và một ý chí để làm hào hứng những quan điểm của 
ngài vào bất cứ lúc nào. 

Một cách hiển nhiên, đã hoàn toàn việc quán chiếu ngắn 
gọn nội tại, ngài đã trở lại cuộc thảo luận của chúng ta cũng 
không thể ngờ như khi ngài dừng lại. “Thế này, Howard, tôi 
nghĩ điều này trong vị thế tương đồng với y khoa mà chúng 
ta đang sử dụng, khi chúng ta thật sự ở trong sự đau đớn thân 
thể, chúng ta tìm kiếm thuốc men. Nhưng khác đi, nếu người 
ấy không rõ ràng là bệnh hoạn, thế thì người ấy không muốn 
tìm kiếm y tế. Chúng ta có thê thấy những nguyên nhân của 
một rắc rối đã được phát triển nhưng chúng ta không quan 
tâm nếu không đau đớn. Do bởi không có sự đe dọa tức thời 
của đớn đau ở đấy. Thông thường phải có một chân động 
mạnh mẽ của đau đón trước khi chúng ta phản ứng.” 


“À ,” tôi chỉ ra, “ở đây chúng ta đang nói về những cung 
cách để làm gia tăng ý thức nối kết của chúng ta đối với 
người khác. Và chúng ta có thể nói rằng một thứ đưa con 
người lại với nhau, với một tỉnh thần hợp tác và một ý thức 
nối kết, là một cuộc khủng hoảng hay khổ đau chung. Nhưng 
vì lý do này hay lý do khác,” tôi nói phần nào đó đùa cợt,” tôi 
không chắc việc tạo nên những cuộc khủng hoảng hay khổ 
đau có chủ tâm mà chúng ta có thê chia sẻ là sự tiếp cận hiệu 
quả nhất để xây dựng một ý thức ràng buộc và ý thức cộng 
đồng giữa những con người hay không?” 


Đức Đạt Lai Lạt Ma chắc lưỡi một cách ngắn gọn. “Thế 
thì hãy tiếp tục với sự tương đồng y khoa này, trong trường 
hợp của người bệnh, một người cân trọng sẽ không đợi đến 
giai đoạn khủng hoảng không chịu nôi đau đớn trước khi 
chăm sóc cơn bệnh tật của người ấy. Tốt hơn nhiều nếu 
chúng ta có thể tự giáo dục mình, nhận ra những triệu chứng 
của bệnh hoạn và trở nên tỉnh thức hơn về những nguyên 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA se 42] 


nhân của rắc rối trước khi đau đớn khởi lên. Ông có thể muốn 
kiểm tra những gì đang xảy ra. Cách này chúng ta có thể săn 
sóc tốt đẹp hơn chính mình. Tương tự thế, ngay cả không có 
một cơn khủng hoảng, nếu con người trong một xã hội nào 
đó phản chiếu một ít sâu sắc hơn, họ sẽ thấy bản chất xã hội 
sâu xa của họ và mối liên hệ hồ tương của sự cát tường của 
tất cả những thành viên của xã hội. Vấn đề thông tuệ sẽ phải 
là việc có gắng đề nhận ra điều này trước khi khủng hoảng 
khơi màu. 


“Do thế, nếu người ta thật sự dành ra một ít thời gian 
để phản chiếu trên điều này, họ sẽ đi đến nhận biết rằng sự 
cát tường của một cá nhân trong một cộng đồng là còn tùy 
thuộc trên sự cát tường của xã hội, là những quyền lợi đan 
quyện vào nhau. Bây giờ, tôi đã đề cập việc chúng ta có thể 
gia tăng sự tỉnh thức của chúng ta như thế nào về những thứ 
nào bằng việc tìm kiếm những thí dụ kiêu mẫu, chứng cứ của 
bản chất xã hội của chúng ta. Và, may mắn thay, nếu chúng 
ta tìm kiếm nó, chứng cứ sẽ là ở đấy - bởi vì sự thật của vấn 
đề là những con người bình thường có thể đến với nhau. Đó 
là biểu hiện bản chất căn bản của chúng ta.” 


Quan tâm đến những điều huyền bí, những vấn đề bao 
quát ngoại tại, và những cội nguồn đặc trưng phân biệt về sự 
hiện hữu của con người, bản chất xã hội thâm căn có đế một 
cách sâu xa như vậy, có một nơi chúng ta có thể bắt đầu: Với 
một chức năng đã phân chia chúng ta khỏi tất cả những loại 
động vật khác, não bộ con người. Hay, một cách lựa chọn, có 
lẽ chúng ta có thê bắt đầu với một thứ chịu trách nhiệm một 
cách đơn độc cho tất cả những sự thành đạt của con người, 
chịu trách nhiệm cho tất cả những hoạt động nồi bật của văn 
minh con người đã có kết quả từ não bộ vĩ đại của chúng ta: 
Một miếng trái cây còn chưa chín. 


42⁄2 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Không ở đây tôi không đang nói về quả táo của Eva, sinh 
trướng trên cây cấm về kiến thức của tốt và xấu. Tôi đang 
nói vê một mãnh thông thường chưa chín của trái cây, treo 
trên một cây bình thường, lớn lên trong rừng rậm Phi châu 
khoảng mười lăm hay hai mươi triệu năm về trước. Một buổi 
sáng lúc ấy, có một con khỉ nhỏ chưa ăn sáng, vì thế cô nàng 
đói lắm. Cô nàng chưa điểm tâm bởi vì nó mê ngủ, và tất cả 
những trái cây chín rơi khỏi cây đã bị nhàu ngấu nghiền bởi 
những bạn bè của cô ta. Bao tử cô ta đang kêu gào, và nó 
quá đói, nên cô nàng quyết định cắn một miếng chưa chín, 
dĩ nhiên biết nó sẽ không làm cho cô ta êm dịu, vì những 
con khi không thể tiêu hóa được trái cây chưa chín. Trông lạ 
chưa kìa, cô nàng khám phá ra rằng cô có thể chịu đựng với 
quả chưa chín - trong thực tế, cô thấy rằng nó thỏa mãn cơn 
đói của cô và cô có thê tiêu hóa nó! À, đấy là một ngày may 
mắn của cô ta, bởi vì từ lúc ấy sự biến hóa gene đã cho phép 
nó thỏa thích với trái cây mỗi ngày - những kẻ khác phải chờ 
trái cây chín rơi xuống, nhưng cô nàng có thể có một buổi ăn 
nhẹ bất cứ lúc nào nó muốn. Không phải để ra hầu hết thời 
gian để tìm kiếm quả chín làm cô ta có thật nhiều thời gian 
để kết đôi, và có nhiều con cái cũng có thể ăn trái cây chưa 
chín. À, trong một vài thế hệ, có toàn bộ một đàn khi sống 
trong rừng có thể tiêu hóa trái cây chưa chín, và chúng chỉ cứ 
thế mà sống và phát triên. 


Thế là vào lúc ấy đã có cả toàn thể một bộ lạc họ hàng của 
những kẻ ăn quả chưa chín, những tạo vật cũng sống trong 
rừng và những kẻ cũng chỉ có thê tiêu hóa trái cây đã chín; 
chúng đang phiền toái thật sự. Bỗng chốc, thật đáng kinh 
ngạc vô sô quả cây biến mắt trên cành, ngay cả khi chúng 
chưa có cơ hội đề chín, và những kẻ ăn trái cây đang phải đói 
lã. Thật không công băng! Cuối cùng, chuyện đã trở nên quá 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 423 


tệ nên một ít họ hàng đi đến cho rằng chúng đã chán ngấy, 
và chúng quyết định rời khỏi khu rừng, hay tối thiểu đi đến 
bìa rừng, giáp giới với đồng cỏ. Không cần phải nói, chúng 
tìm thấy nhiều thực phẩm hơn - với ít sự cạnh tranh hơn với 
những kẻ ăn trái cây chưa chính quái quỷ! Nhưng, không 
ngạc nhiên gì, bây giờ có thêm rắc rối khác. Có một số tạo 
vật đáng sợ lạ lùng sống ở đấy, những con mèo không lỗ và 
chó, những kẻ hóa ra thích ăn thịt những con khỉ nhỏ bé cũng 
như những con khỉ thích thú nêm những quả cây chín. 


A, không một cá nhân nào trong chúng muốn trở lại rừng, 
nơi an toàn nhưng chúng lại lúc nào cũng đói. Trong rừng, 
chúng thường thật là độc lập, khi mỗi con khỉ hoàn toàn có 
khả năng để lượm những trái cây chín rơi trên mặt đất, vì 
thế chúng thật sự không phải hành động hợp đoàn với nhau 
nhiều lắm. Nhưng bây giờ, những con khi nhận ra rằng nếu 
chúng làm việc với nhau như một nhóm, cảnh báo những 
thành viên khác về những con thú săn môi, cỗ gắng đề chống 
đỡ như một nhóm, thế thì tất cả bọn chúng sẽ có cơ hội tồn 
tại khá hơn nhiều. Do vậy, chúng đưa ra điều ấy và cố gắng 
để việc ấy có thê hoạt động! Tuy nhiên, mọi thứ không phải 
toàn hảo một cách chính xác - trong rừng, mỗi con khỉ có 
thể hành động tối đa mà nó muốn. Bây giờ, chúng phải hành 
động trong những nhóm, chúng vẫn muốn làm bắt cứ điều gì 
chúng thích làm nhưng chúng phải cân bằng những nhu cầu 
tự thân trong một cách không làm nguy hại đến chức năng 
của cả nhóm, và mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Khi 
kích cỡ của nhóm lớn lên, quan hệ họ hàng hình thành và có 
những điệu múa phức tạp phát triển từng bước đề sông, chỉ 
để được an toàn, để có thêm thực phẩm, và có thể kết đôi 
trong một lúc nào đấy. 


Những cư dân đông cỏ là tô tiên xa xôi của của khỉ tinh 


42⁄4 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tinh Chimpanzee, khỉ đột Gorillaz và con người, và đây là cội 
nguồn của những bộ não to lớn của chúng ta, tối thiêu theo 
một số những nhà linh trường học hàng đầu, những người 
đã và đang nghiên cứu về loài khỉ trong nhiều thập niên. Có 
một loại chú ý thông thường trong văn hóa chúng ta là sự tiền 
hóa những não bộ to lớn một cách mơ hồ có điều gì đó để 
làm việc với những ngón cái đối lập, và chúng ta đã tiễn triển 
những bộ não lớn để làm công cụ và khôn lanh hơn những 
người láng giềng chủng loại khác. Giả thuyết này, được gọi 
là thuyết Machiavellian intelligence (não bộ xã hội), cống 
hiến sự tiến hóa cho những não bộ lớn đến bản chất xã hội 
của chúng ta. Ý tưởng chính yếu là chúng ta vươn lên từ một 
dòng dõi mà trong ấy cả sự thành công cá nhân và nhóm 
người tùy thuộc trên sự quân bình nhu cầu để hành động 
với người khác với nhu cầu để ôm ấp chính chúng ta, phát 
triển mạnh cả như cá nhân và như một nhóm, để tranh đua 
và hợp tác đồng thời. Một khi chúng ta đã bắt đầu sống với 
nhau trong những nhóm, việc này đặt một trác nhiệm hoàn 
toàn mới trong não bộ của chúng ta: Các thành viên đã phát 
triển sự thông minh để cân bằng những nhu cầu cá nhân với 
nhu cầu của tập thê, học hỏi làm thế nào để hợp tác và thực 
tập một số hạn chế cá nhân khi cần thiết. Nó cũng đòi hỏi 
sự thấu hiểu thái độ những thành viên của nhóm khác, hình 
thành những sự liên minh mà chúng là năng động và có thể 
thay đổi, v.v... và như những cấu trúc xã hội đã trở nên phức 
tạp hơn, khả năng của chúng ta để suy luận và dự tính và 
phát triên những chiến lược phức tạp là hữu ích nếu chúng ta 
có thê sinh sống an toàn, có đủ để ăn, và tiếp tục đề kết đôi, 
không bị cô lập khỏi tập thể, là những thứ đặt cá nhân vào 
hiểm họa của cái chết. 


Các nhà linh trường học đã thấy rằng giả thuyết này rất 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 425 


lôi cuốn, khi nó phù hợp với những dữ liệu hiện hữu, chẳng 
hạn như sự kiện là trong những chủng loại khi vượn kích cỡ 
liên hệ của vỏ não (trung tâm “suy nghĩ hiện đại nhất của não 
bộ mà chúng ta biết) trong mối liên hệ với toàn thể não bộ 
còn lại là sự liên hệ một cách trực tiếp với kích cỡ của những 
nhóm xã hội hình thành bởi những chủng loại. Trong thực 
tế, các nhà linh trường học có thể nhìn vào kích cỡ của một 
vỏ não khỉ vượn trong sự mồ xẻ và tiên đoán một cách chính 
xác kích cỡ nhóm của những chủng loại ấy. Giả thuyết trái 
cây chưa chín cũng phù hợp với sự tăng trưởng trong kích 
cỡ thân thể của những khi vượn sau này (là điều cho phép 
một cơ hội lớn hơn của việc tự vệ chống lại những thú săn 
mồi), và nó giải thích một phạm vi rộng lớn thái độ của khỉ 
vượn, chăng hạn như chảy chuốt, mà nó được nghĩ là để Suy 
tính đến những đồng minh cụ thê trong nhóm và hình thành 
những nối kết gần gũi hơn. 


Nếu giả thuyết này đúng, thế thì não bộ con người, đặc 
trưng phân biệt những chủng loại của chúng ta, được hình 
thành một cách đặc thù cho chúng ta để làm việc với nhau 
một cách hợp tác, và bản bản chất xã hội của chúng ta, như 
đức Đạt Lai Lạt Ma để xuất, chính là cốt lõi của những gì 
được gọi là con người. 


Sự khám phá về mối quan hệ này giữa nhóm xã hội và 
kích cỡ não bộ trong khỉ vượn cũng đã đưa đến một sự tính 
toán nào đó về kích cỡ lớn nhất của những nhóm xã hội tự 
nhiên cho con người - và những nhà nghiên cứu đã đi đến 
một hình ảnh tượng trưng khoảng 150 đến 200 người. Đấy 
là kích cỡ của nhóm mà não bộ của chúng ta được cấu thành 
đề chung sống, hãy nhớ trong trí rằng não bộ con người được 
thích nghi cho những xã hội săn bắn hái lượm. “Kích cỡ đội 
nhóm tự nhiên” là kích cỡ của nhóm mà chúng ta có thể sống 


426 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


và phát triển tổ chức hoạt động đầy đủ và trơn tru nhất, nơi 
chúng ta có thể. duy trì những đặc trưng cá nhân đa dạng cho 
những thành viên của nhóm, vì vậy có thể dự đoán thái độ 
những thành viên của nhóm khác - nó là kích cỡ của nhóm 
mà chúng ta có thê duy trì với những mối quan hệ hỗ tương 
tốt nhất, tương tác một cách trôi chảy trên căn bản cá nhân 
với mọi người. Ở mức độ này, áp lực tương đương phục vụ 
để duy trì thái độ trong những mối quan hệ thích đáng và 
những thành viên của nhóm có thê giải quyết những rắc rồi 
trong chính họ mà không phải đình hoãn tất cả những quy 
tắc và thâm quyên, v.v... Một ký ức làm tôi mê ly sau khi 
học hỏi về hình tượng này của đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài nói 
rằng người ta đã chọn để tổ chức dân số tị nạn của họ thành 
“những trại” của 160 người khi người Tây Tạng hình thành 
cộng đồng tị nạn ở Ấn Độ. 


Điều gì hàm ý cho thế kỷ XXI khi chúng ta sống trong 
những “nhóm” của hàng trăm triệu người được tô chức thành 
“quốc gia hay liên bang”? À không hay lắm. Điều này có 
nghĩa là chúng ta có khả năng tối thiểu trên sự giải phầu não 
bộ, để nối kết trên một mức độ “cá nhân” với khoảng 150 
người tại một thời điểm nào đó - xa hơn thế, người fa chỉ 
trở thành những thành viên khó hiểu của một nhóm nào đó, 
với những đặc trưng ấn tượng rập khuôn cố hữu. Trong một 
ý nghĩa, hình tượng 150 người này đại diện con số tối đa 
những người mà não bộ có thê đồng thời duy trì như những 
con người thật sự, mỗi người với những đặc trưng cá nhân, 
những ai mà với họ cảm thấy có một ý nghĩa nối kết cá nhân. 
Nhiều hơn thế, chúng ta đã tiến triển nhiều sách lược khác để 
đối diện với những người chúng ta cùng sống: Chúng ta chia 
sẻ ngôn ngữ, với nó chúng ta có thể trao đồi tin tức về những 
con người mà không phải sống trong những nhóm nhỏ nơi 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA e 427 


chúng ta phải học hỏi thông tin về những người khác lần đầu 
tiên. Chúng ta đã phát triển những trật tự ngôi thứ xã hội và 
những chính quyền với các thâm quyền đại diện cho một số 
lượng lớn những con người. Chúng ta thường sử dụng ấn 
tượng có hữu rập khuôn một cách tự do, nhận thức các thành 
viên của những nhóm lớn đề có những sự cung ứng nào đó, như 
một phương tiện của “sự hiểu biết” điều gì đấy về một số lượng 
lớn những cá nhân mà không thê gặp gỡ tất cả mỗi người. 

Nhưng từ quan điểm sinh học, tối thiểu một sự tranh luận 
nào đó, nhóm càng mở rộng kích cỡ, càng có nhiều người 
dường như ở trên một mức độ nhận thức [của não bộ] như 
không tên, những đối tượng không có khuôn mặt, một cái 
“nó” hay một “thứ” hơn là “ông ta” hay “bà ta”. Chúng ta 
có thể bị bao vây bởi hàng nghìn người khác nhau mỗi ngày, 
ngay cả hình thành sự tiếp xúc cá nhân với họ, nhưng chúng 
ta quên lãng chỉ tiết cá nhân của họ - người nào đó đem thư 
cho chúng ta mỗi ngày, nhưng ngoại trừ chúng ta biết họ một 
cách cá nhân, trên trình độ nhận thức [của não bộ], họ dường 
như chỉ đơn giản là “một vật thê đem thư”; hay ai đấy lấy 
rác mỗi tuần một lần một cách đáng cảm kích, và họ có một 
tác động to lớn trong phẩm chất đời sống của chúng ta (hãy 
tưởng tượng nếu không có ai lấy rác cho chúng ta và hàng 
xóm của chúng ta - mãi mãi), tuy thế một cách thông thường 
chúng ta nhận thức họ chỉ đơn giản như một “thứ làm cho 
rác rưởi biến đi.” 

Điều này giải thích rất nhiều. Một người nào khác gần 
gũi hơn là một người trong cùng nhóm, người khác ấy đường 
như “thật” hơn và thường chúng ta trải nghiệm thương cảm 
và chăm sóc cho họ. Đó là tại sao chúng ta cảm thấy cảm xúc 
hơn vì cái chết của một người hàng xóm cạnh nhà hơn là cả 
tá người trẻ hơn trong một vụ tai nạn xe buýt trong phía kia 


428 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


của thị trấn những người mà chúng ta nghe trên tin tức, và tại 
sao chúng ta cảm thấy xúc cảm hơn cho một tá người vì cái 
chết của những cư dân trong thị trấn của chính chúng ta hơn 
là năm mười nghìn người đã chết trong một cơn động đất ở 
phía khác của thế giới. Có lẽ đấy là tại sao, trong buổi sáng 
ấy, cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của tôi với đức Đạt Lai Lạt Ma 
khi tôi ngồi nghe tin tức, nhớ lại trong lời mở đầu của quyền 
sách này, những câu chuyện về sự khổ đau của những con 
người thật sự, nỗi khổ đau của con người giống như tôi, có 
một tác động ít ỏi trong một trình độ sâu hơn. 


Không cần phải nói, điều này chỉ là một trong nhiều nhân 
tố đóng góp đến những rắc rối của thế giới hiện đại. Nhưng 
may mắn thay, có những cung cách để biến “thứ làm rác rưởi 
biến đi” thành một người thật sự, những cách “cá nhân hóa” 
một ấn tượng rập khuôn có hữu, để thấy những người khác 
như những con người thật sự, vơi phẩm giá và sự tôn trọng 
nhân bản, như những con người mà chúng ta cảm thấy đồng 
cảm và yêu thương. Chúng ta đã nói về một số trong những 
phương pháp này - chắng hạn như kỹ năng “rau cải” của 
Susan FIske hay sách lược tiếp xúc mặt đối mặt cá nhân. Và 
ở đây, đức Đạt Lai Lạt Ma thêm vào phương pháp sau cùng: 
Phát triển một sự tỉnh thức sâu xa về bản chất xã hội của 
chúng ta, sự liên hệ hỗ tương của chúng ta, và tính nhân bản 
thông thường của chúng ta, vì thế mỗi người chúng ta gặp gỡ 
được thấy qua mắt kính này. 


Bắt chấp ý tưởng của chúng ta về bản chất thật sự của con 
người là gì, có một thứ chắc chắn là - từ quan điểm tiến hóa 
và sinh học, đức Đạt Lai Lạt Ma là đúng đắn một cách tuyệt 
đối rằng chúng ta đã tiến hóa để hoạt động với nhau trong 
những nhóm, và con người không thể tồn tại mà không hành 
động hợp tác với nhau. Dĩ nhiên, đặc trưng này là không giới 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 429 


hạn đối với con nPƯỜI - hầu hết những loại khỉ vượn khác, 
giống như họ hàng của con người. Sống trong các nhóm và 
biểu lộ những dấu hiệu rõ ràng về đau buồn khi bị tách lìa 
khỏi nhóm. Trong những thí nghiệm mà trong ấy người ta cô 
lập một cá thê khi khỏi nhóm, con khi sẽ kéo tay năm cửa hết 
lần này đến lần khác, không để làm gì khác hơn là đề có thể 
thoáng thấy một con khỉ khác. Trong thực tế, cho dù được 
thấy từ quan điểm của các nhà xã hội sinh vật học hay những 
nhà tâm lý học tiễn hóa, hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý 
rằng đây là một chức năng di truyền bẩm sinh trong thái độ con 
người, và có vô số chứng cứ khoa học hỗ trợ cho quan điểm của 
đức Đạt Lai Lạt Ma về bản chất xã hội của loài nƯỜI. 


Nhưng khi đức Đạt Lai Lạt Ma nhắc nhở chúng ta, hãy 
nhận ra và thấu hiểu bản chất xã hội của chúng ta thì không 
phải là điều gì đấy đơn thuần là một sự quan tâm khoa học. 
Nó không chỉ là một vấn đề tâm lý học, tôn giáo, hay lý 
thuyết chuyên môn, mà đúng hơn nó là điều quan yếu cho 
sự sống còn của chúng ta. Trong một thời đại khi mà, vì lý 
do này hay lý do khác, ngày càng nhiều người hơn hướng 
một cách tương đối cách ly hay che phủ cuộc sống, diễn tiến 
nghiệp vụ thường ngày của họ dưới một ảo tưởng rằng họ 
độc lập và tự túc, dường như nhiều người đã khuếch trương 
một ý niệm rằng chúng ta không có nhu cầu thật sự cho việc 
nói kết đến một cộng đồng lớn hơn hay nhân loại, rằng đây 
là điều gì đấy tùy ý không bắt buộc. Thế nào đấy trong một 
hay hai thế kỷ trước chúng ta đã đánh mắt cái nhìn về nhu 
cầu căn bản của con người cho một sự nối kết xã hội, cách 
này hay cách khác quên đi rằng đây là một vấn đề sống còn 
của chúng ta. Khi cuộc đàm luận của chúng tôi tiếp tục, ngài 
đã nhắc nhở chúng ta về sự thật căn bản này với sự trình bày 
sáng tỏ dứt khoát hơn. 


430 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


QUÁN CHIẾU SỰ HỆ THUỘC TƯƠNG LIÊN CỦA CHÚNG TA 


“Chúng ta bị vướng trong một mạng lưới không thể thoát 
khỏi của hỗ tương; bị ràng buộc trong một vỏ bọc ngoài duy 
nhất của số mệnh. Bắt cứ điều øì tác động trực tiếp trên một 
người, sẽ ảnh hưởng một cách gián tiếp đến tất cả những 
người khác. Thế giới được hình thành trong cung cách ấy.” 
- Dr. MARTIN LUTHER KING 


Đức Đạt Lai Lạt Ma nói một cách tin tưởng về bản chất 
xã hội của chúng ta như những con người, và việc nhận ra và 
thấu hiểu điều này một cách sâu xa có thể thay đổi nhận thức 
về chính chúng ta, và thiết lập lại thái độ của chúng ta đối với 
người khác. Do vậy, chúng ta đi đến nhân tố căn bản thứ hai. 

Tôi hỏi, “Thưa Đức Thánh Thiện, ngài đã bàn luận nhân 
tố thứ nhất rằng chúng ta có thể quán chiếu, có thể thường 
trau đồi một ý thức tương đồng với tất cả mọi người. Đấy là 
bản chất xã hội của chúng ta. Bây giờ ngài có thể nói về nhân 
tố thứ hai mà ngài đã đề cập không?” 

“Vâng,” ngài trả lời ngay lập tức. “Tôi nghĩ nhân tố tiếp 
theo ràng buộc chúng ta với nhau là sự liên hệ hỗ tương của 
chúng ta. Như những con người chúng ta tùy thuộc vào mỗi 
chúng ta cho sự tồn tại của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng trong 
xã hội hiện đại, chúng ta đang trở nên thậm chí tùy thuộc 
liên đới với nhau và nối kết hỗ tương với nhau. Bây giờ nhé, 
trong quá khứ, nhiều người đã sống tách biệt, như những 
người nông dân và những người du mục. Họ không quá lệ 
thuộc trên những người khác. Do vậy, một cách thực tế hơn 
có lẽ ngày xưa người ta cảm thấy độc lập - như những nông 
dân cá thê họ làm việc cần cù, và tạo ra những thứ cần thiết 
cho chính họ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Ngày càng có 
nhiều người hơn sống trong những thành phố, và toàn bộ 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 431 


căn bản của việc xây dựng nên những cộng đồng đô thị tầm 
vóc thế giới liên hệ con người đến với nhau và làm việc với 
nhau. Dĩ nhiên, chúng ta có thể thấy từ những nhóm bộ lạc 
trước đây đến ngày nay, dường như con người thích sống 
với nhau; chúng ta tự nhiên có khuynh hướng kết hợp lại với 
nhau. Nhưng khi xã hội đã trở nên phức tạp hơn, và chúng ta 
đã phát triển những thành phố thật to lớn, đường như hơn bao 
giờ hết chúng ta cần một ý thức hợp tác, một ý thức cộng đồng. 

“Do vậy, tôi thường đề cập thế giới đã trở nên nhỏ bé 
hơn như thế nào,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. “Điều này có 
nghĩa là qua kỹ thuật hiện đại và những cuộc đối thoại chúng 
ta có cơ hội để gặp gỡ với người khác khắp thế giới ở một 
tỉ lệ gia tăng không ngừng, và qua những thứ như cấu trúc 
kinh tế hiện đại đời sống chúng ta đang trở nên gia tăng hòa 
quyện vào nhau. Và lợi ích cá nhân cùng lợi ích của người 
khác liên hệ một cách gần gũi với nhau. Thí dụ, bất cứ khi 
nào có một sự tái hiện bạo động ở Trung Đông, nó lập tức 
tác động đến giá cả xăng dầu; có một loại ảnh hưởng lôi kéo 
domino qua một phản ứng dây chuyền hậu quả là điều được 
cảm nhận một nhạy cảm cơ bản thậm chí bởi một gia đình 
thông thường sống ở phía bên kia của địa cầu. 


“Ngày nay, đời sống của chúng ta ảnh hưởng một cách 
trực tiếp bởi những gì xảy ra trong xã hội chung quanh chúng 
ta, và ngay cả một cách toàn cầu. Thí dụ, sự ô nhiễm quá thừa 
thải được tạo ra trong khu vực của chúng ta bởi công kỹ nghệ 
địa phương hay những lối sống nào đó có thể có những tác 
động vươn xa vượt khỏi cộng đồng của chính chúng ta hay 
ngay cả xứ sở của chúng ta - nó ngay cả có thể có một tác 
động toàn cầu trên tầng ozone, v.v... Nhưng thường thì, khi 
chúng ta thảo luận, người ta không nghĩ về ảnh hưởng của 
những hành động của họ trên những người khác, và chúng ta 


432 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


có khuynh hướng có một cảm giác độc lập với những người 
khác, không có cảm giác về sự nối kết đến cộng đồng hay xã 
hội rộng lớn hơn.” 

“Tôi vừa mới nghĩ” tôi tiếp tục, “gần như nghịch lý rằng 
mặc dù bản chất tùy thuộc liên đới và nối kết hỗ tương một 
cách sâu đậm của thế giới ngày nay, chúng ta dường như có 
một ý thức ngay cả rộng lớn hơn về sự cô lập và độc lập... 


“Thí dụ, người ta có thê làm việc trong một công nghệ 
nào đó, hay hoạt động cho một công ty nào đó, và nó có thê 
làm cho nhiều người vận hành công ty của họ hay sản xuất 
những vật phẩm họ bán ra, tuy thế, khi họ nhận nhận phiếu 
trả lương cá nhân của họ mỗi hai tuần, có một loại cảm nhận 
rằng, “À, tôi đã làm công việc của tôi, tôi đã làm việc cần cù 
trong văn phòng và tôi đã nhận được thù lao cho công việc 
của tôi, và tôi đang giúp đỡ cho chính tôi, vì thê sẽ không can 
hệ gì đến bất cứ điều gì khác mà những người khác đã làm 
trong công ty; đó là việc của họ.” Đây là loại sự việc...” 

Ngài gật đầu, với một biêu lộ đầy ý nghĩa. “Ông biết 
không, dường như rằng khi chúng ta còn rất trẻ, từ một lứa 
tuổi rất sớm, chúng ta có ý thức bẩm sinh về sự nối kết với 
những bà mẹ của chúng ta, chúng ta có cảm giác rằng chúng 
ta có thể tùy thuộc vào sự chăm sóc và quan tâm của mẹ 
chúng ta - nhưng thê nào đấy sau này, khi chúng ta lớn lên, 
chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể tự sinh sống một cách 
hoàn toàn, giống như chúng ta có thể tồn tại một cách độc lập 
với những người khác. Tôi nghĩ đó là một sai lầm. 

“Vậy thì, nó trở thành một vấn đề của nhận thức” đức Đạt 
Lai Lạt Ma tiếp tục, “một vấn đề của thái độ đã làm nên sự 
khác biệt. Người ta có một sự lựa chọn. Người ta có thê chọn 
đề thấu hiểu về sự tùy thuộc liên đới của chúng ta, giống như 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 433 


một công nhân, người cảm thấy một ý nghĩa nói kết với tất cả 
những người khác những người đang làm việc trên chiếc xe 
mà họ đang sản xuất. Hay, họ có thê duy trì thái độ, “Vâng, 
tôi tự do và độc lập, tôi làm ra tiền của riêng tôi và tôi mua 
sắm những vật phẩm cho riêng tôi.” Dĩ nhiên, loại nhận thức 
ấy sẽ đưa đến một loại ý thức thiếu sót sự tùy thuộc trên 
những người khác, và kết quả sẽ là văng bóng cảm giác nồi 
kết với người khác.” 

Nếu chúng ta suy nghĩ về điều ấy một ít, không khó để 
nảy ra vô số cung cách đề thấy thế giới chúng ta là liên đới 
hỗ tương, đề thấy chúng ta đang trở nên nối kết một cách gần 
gũi hơn với năm tháng đi qua. Lịch sử hiện đại đã được đặc 
trưng bởi một sự liên đới hỗ tương và phụ thuộc tương duyên 
lớn mạnh một cách tiêu biểu trên mọi trình độ - trong những 
tiến bộ của thông tin, Internet, vận chuyền, sự hòa quyện 
của những nền kinh tế, sự khởi đầu của vũ khi như những 
bộ phận của cơn ác mộng thế ấy mà những khái niệm như 
những' Sự Tàn Phá Hồ Tương Chắc Chắn' đã được tưởng 
tượng: ý tưởng của việc ngăn chặn vũ khí nguyên tử căn cứ 
trên tri thức rằng một hành động như vậy sẽ bảo đảm sự giải 
trừ vũ khí hoàn toàn cho cả hai phía. Những tiến bộ của kỹ 
thuật hiện đại đã tiến tới một bước đi mù quáng như vậy. 
Lưu ý rằng trong kỷ nguyên Oldowan kỷ thuật của thời kỳ 
ấy - những dụng cụ bằng đá - vẫn giống như vậy, với một ít 
điều chỉnh không đáng kể, trong hai triệu năm. Sự bùng vỡ 
lớn kế tiếp đã đến khoảng ba trăm nghìn năm trước đây khi 
một kẻ thông minh nào đó đã nghĩ ra rằng chúng ta có thể đặt 
một tay cầm vào cây búa đá và có một khí cụ với nhiều hơn 
một thành phần đơn độc. Mặc dù những tiến bộ phát triển 
khởi đầu ở một nhịp độ lạnh lùng, chúng ta đã thấy nền văn 
minh con người phát triển một cách kỹ thuật (trong những 


434 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


cung cách khác) tại một tỉ lệ gia tăng nhanh chóng, truyền 
qua những thời kỳ, cho đến một tốc độ của thay đồi kỹ thuật 
gần như khả năng sáng tạo táo bạo. Chỉ trong vài thế kỷ trước 
chúng ta đã chứng kiến sự chuyền biến rung chuyền thế giới 
của Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật và cũng đã thấy những 
thay đối tiếp tục tăng tốc suốt thế kỷ trước, khi căn bản chính 
yếu của sự liên đới tương duyên có thê là kinh tế - thí dụ 
thế, những sự kiện chăng hạn sự sụp đồ của Wall Street năm 
1929, đã tác động khắp thế giới - hay quân sự, với hai cuộc 
thế chiến đã quăng ra một mạng lưới quét qua những quốc 
gia khắp thế giới với những hậu quả kinh khiếp cho thường 
dân lẫn binh sĩ bị vướng trong sự tàn phá “tài sản dân sự bất 
ngờ cũng như không phải bởi chiến trận”. 

Cuối cùng, chúng ta đi đến những ngày hiện tại, khi đường 
như cuộc sống của chúng ta hầu như bị đảo lộn mỗi ngày bởi 
một phát minh mới nào đó. Ngay cả sự liên đới tương duyên 
mà chỉ mới thế kỷ trước đã bị lu mờ so với những cung cách 
thế giới đang “co lại” ngày nay, như đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
chỉ ra. Sự liên đới hỗ tương gia tăng một cách phức tạp đang 
nối kết mọi người khắp địa cầu trong tất cả mọi khía cạnh 
của đời sống - một vài thứ thì tốt lành, số khác thì tệ hại. Sự 
nói kết tương liên kinh tế hay quân sự truyền thống tiếp tục 
leo thang - đến mức độ, thí dụ, nơi mà sự trùng trùng duyên 
khởi của những nối kết đầu tư và “thị trường” đang tạo nên 
một sự tương liên hệ thuộc kinh tế nỗi kết một cách trực 
tiếp vận mạng kinh tế xã hội của toàn thê hành tinh một cách 
thực tế. Ngay cả những nên văn hóa đang tương tác và tác động 
với nhau, như những biêu tượng văn hóa, thời trang, cũng như 
ý tưởng phổ thông xuyên biên giới, liên kết mọi cá nhân trong 
mọi phần của địa cầu. Trong thực tế, chính đức Đạt Lai Lạt Ma 
là một sự soi sáng tốt đẹp về điều này - tên tuổi, khuôn mặt, và 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 435 


thông điệp của ngài về ân cần tử tế, trách nhiệm phô quát, nhân 
quyên, v.v..., được biết khắp thê giới. 


Không có thắc mắc gì về việc thế giới đang trở nên phụ 
thuộc tương liên hơn, việc hợp tác giữa những cộng đồng và 
quốc gia là một vấn đề thiết yêu. Đức Đạt Lai Lạt Ma mở 
rộng nguyên tắc của phụ thuộc tương liên đến tất cả mọi trình 
độ trong sự hiện hữu của con người, cá nhân cũng như toàn 
cầu, thấu hiểu rằng lợi ích của một người liên hệ gắn bó một 
cách chặc chẽ đến lợi ích của những người khác. Trong thực 
tế, nêu chúng ta tìm kiếm một cách cần thận, chúng ta có thể 
tìm ra những thí dụ nối kết tương liên các tác nhân trên mọi 
mức độ không thể tưởng tượng được, từ mức độ hành tỉnh 
cho đến trình độ của vi khuẩn. Trên mức độ hành tinh, thí 
dụ, không vấn đề nào quan trọng hơn môi trường phụ thuộc 
tương liên, như đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra. Những thay đôi 
đột ngột ào ạt trong những mô thức tiêu dùng, sự lớn mạnh 
của kỹ thuật, sản xuất máy móc, và giao thông vận chuyên 
đa dạng của thế kỷ hai mươi đã đặt mối phụ thuộc tương liên 
môi trường vào diễn đàn trung tâm như sự đe dọa của những 
thảm họa hạt nhân như Chernobyl, sự tàn phá rừng nhiệt đới, 
sự ô nhiễm công nghệ, và việc sử dụng những vật chất như 
các loại khí CFC®Đ) đã gây ra những tai hại cho môi trường 
tác động đến tất cả chúng ta, lan tỏa một cách âm thầm xuyên 
qua các đường biên giới quốc gia không bị trở ngại. Và ngay 
cả trên trình độ vi trùng, dĩ nhiên, những con vị rút và vị 
khuẩn có thê được thấy từ quan điểm ấy, như không có sự tôn 


1. Các chất làm lạnh không màu, không mùi, không cháy và không ăn 
mòn của mình như các cloroflorocacbon và các hydrocloroforocacbon, 
được sử dụng trong máy điều hòa và các hệ thống cấp đông: chất xông do 
nó thay thế ôxy khi hô hấp để gây ra sự giảm ôxi huyết, hay sự hoa mắt 
giả lập và tái tạo hiệu ứng gây ngộ độc. 


436 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trọng đến các biên giới quốc gia - được mang đi bởi những 
sinh vật để nối kết con người xuyên thê giới với những kết 
quả chết chóc, từ thời những người Tây Ban Nha xâm lược 
Trung và Nam Mỹ đã mang những mầm bệnh từ mẫu quốc 
đến những người bản địa Mỹ châu ở Tân thế giới, tàn sát tám 
triệu người trong thê kỷ mười sáu, đến thảm họa bệnh AIDS 
của thời đại chúng ta. 


Thật dễ dàng để thấy nguyên lý phụ thuộc tương liên 
hay duyên sinh hoạt động trong mọi mức độ - ngay cả trong 
trình độ cá nhân; một phương pháp thông dụng và đầy năng 
lực của việc quán chiếu về phụ thuộc tương liên của chúng 
ta khái niệm về Sáu Cấp Độ Riêng Rẻ (lục độ phân cách). 
Hiện nay khái niệm nổi bật nhất là trò chơi Sáu Cấp Độ của 
Kevin Bacon, một trò chơi đề tìm kiếm bắt cứ tài tử nào liên 
hệ với Kevin Bacon, với không quá sáu liên kết. Khái niệm 
khởi đầu với nhà văn Hung Gia Lợi, Frigyes Karinthy, người 
đã viết một loạt những câu chuyện ngăn trong năm 1929, 
một câu chuyện mang tên “Dây Xích Nối Kết”, trong ấy một 
nhân vật cho rằng thế giới hiện đại đang thu hẹp lại qua sự 
nối kết không ngừng gia tăng giữa con người, như một kết 
quả của những tiến bộ kỹ thuật trong giao tiếp và du lịch. 
Những nhân vật của ông ta đã tạo ra một trò chơi căn cứ trên 
ý tưởng rằng chúng ta có thể chọn bất cứ một người xa lạ 
nào sống trên bề mặt hành tỉnh Và SỬ dụng không quá năm 
người, một trong những người ấy là người quen của chúng 
ta, chúng ta có thê tiếp xúc người được lựa chọn không được 
sử dụng øì ngoại trừ mạng lưới của những người quen biết 
(có nghĩa là, chúng ta biết người nào đó, người đó biết người 
nào khác, người ấy biết người khác nữa, v.v... người khác 
ấy biết tên người chúng ta quen biết). Nhưng vấn đề chính 
ở đây, như đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm rõ, không quá nhiều 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA e 437 


những sự kiện đặc thù mà một người chọn lựa để soi sảng 
hay nhắn mạnh ý thức phụ thuộc tương liên, mà là ý chí để 
quan tâm tầm quan trọng của duyên sinh, và sự liên hệ của 
nó đến đời sống của chúng ta trong cung cách cá nhân và mật 
thiết - bằng việc nhận ra rằng hạnh phúc của chúng ta, đến 
một mức độ rộng lớn, là tùy thuộc vào những người khác, và 
do thế lợi ích của chúng ta và lợi ích của những người khác 
là liên kết một cách chặc chẽ. Ngoại trừ một người hoàn toàn 
tự túc sống ấn đật trong một hang động hay bị bỏ rơi trên một 
hoang đảo, giống như nhân vật Tom Hank trong phim Casí 
Away (Một Mình Trên Hoang Đảo) chính sự sống của một 
người tùy thuộc vào những người khác. 


Trong việc nhắc nhở chính chúng ta về bản chất xã hội cơ 
bản và sự phụ thuộc tương liên của chúng ta, chúng ta sinh 
ra để sống và làm việc như thế nào với những người khác, 
Và Sự tồn tại của nhân loại là lệ thuộc như thế nào với những 
kẻ khác, có một thí nghiệm tư tưởng đơn giản có thể hành 
động như một thực tập đầy năng lực để hỗ trợ cho việc nhắn 
mạnh ý tưởng này: Thử bài tập này, bạn có thể chọn bất cứ 
sản phẩm nào mà cần hay thường sử dụng, hay điều gì đấy 
quan trọng đến chúng ta hay chúng ta vui thích (những vật 
phẩm loại vô tri vô giác gì đó). Tiếp theo, dành tối thiểu năm 
phút tưởng tượng số lượng người tối đa mà chúng ta có thể, 
những người liên hệ một cách cá nhân trong việc sản xuất, 
chuẩn bị, hay vận chuyền những vật phẩm ấy, bao gồm tắt cả 
những thành phần và nguyên vật liệu cho đối tượng ấy. Hãy 
sử dụng sự tưởng tượng của chúng ta và trong hàng nghìn 
người có thể đóng góp, hãy cố gắng tưởng tượng tối thiểu 
một số người trong họ như những con người thật sự, có thể 
có gắng đề hình dung họ có thê giống như thế nào, những gì 
họ có thể đang ăn mặc, và họ có gia đình hay không, v.v... 


438 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Nó có thể làm một sự thực tập đầy năng lực để có gắng 
điều này hằng ngày trong một tuần, hay ngay cả lâu hơn. 
Chúng ta có thê thử nghiệm hay điều chỉnh sự thực tập tùy 
theo những gì đường như có sự tác động nhất đối với chúng 
ta, nhưng sẽ hữu ích để chọn lựa một đối tượng khác hay 
được sản xuất mỗi ngày. Thông thường người ta chọn một 
buổi ăn như một đối tượng - thí dụ, một quả trứng luộc hay 
một vài miếng bánh mì nướng - và tưởng tượng con người 
mang thực phẩm về nhà nếu không là buổi ăn tối cho chính 
người ấy, thế thì xem xét người ở siêu thị, người ở kho chứa 
hàng, người tài xế chuyên chở phân phối cho chợ búa, người 
nông dân thu hoạch nó và những ai đóng gói những quả trứng 
bây giờ ở trong dĩa, những cá nhân chăn nuôi và thu hoạch 
và phân phối gà nuôi đến người nông dân.... Nó có thê tiếp 
tục và tiếp tục, như được chi tiết hóa như chúng ta thích, và 
tiến tới bất cứ góc cạnh nào. Chúng ta có thê tưởng tượng tất 
cả những ai tập hợp máy kéo được sử dụng trong việc gø1eo 
trồng lúa mì cho bánh mì, những người thợ mỏ trong những 
vùng đất ở xứ sở khác người đào quặng mỏ để làm kim loại 
cho máy cày, v.v... Với một ít thực tập, sự thực tập này SẼ 
giÚp chúng ta đánh giá đúng việc chúng ta được liên kết như 
thế nào với quá nhiều người, tùy thuộc trên thật nhiều người 
khắp thế giới chỉ để gặp gỡ trên những nhu cầu căn bản, và 
khi sự tỉnh thức ấy lớn mạnh, nó được phối hợp bởi một sự 
lớn mạnh của ý thức biết ơn. 


Một người bạn mới đây đã cố gắng sự thực tập này trong 
khi cô ta đang ăn một miếng bánh sôcôla thông thường được 
để đông lạnh mà cô vừa làm nóng tan đá. Cô ta đã diễn tả đủ 
hạng người cô quán tưởng, kê cả những công nhân cắt những 
cây mía trong một cánh đồng ẩm ướt trên một hòn đảo nhiệt 
đới, những ai trồng lúa mì, chế tạo lúa mì, và thu hoạc hạt cô 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 439 


ca và một công nhân mang tạp dề màu trắng trong một nhà 
máy lớn, vây quanh bởi mùi thơm của hàng nghìn cái bánh 
sôcôla. Cô nói răng khi cô ta thực hành xong bài thực tập 
này, việc tưởng tượng hàng nghìn người làm việc cần mẫn đề 
cung ứng tất cả những thành phần, hòa lẫn chúng với nhau, 
gởi nó đi, v.v... cô cảm thấy giống như một kẻ thống trị tối 
cao cô xưa xa lạ, người đã ra lệnh cho một nghìn ngƯỜI, làm 
việc trong mọi ngõ ngách của thế giới, chỉ để đem đến cho 
cô ta một miếng bánh sôcôla - và cô nói rằng trong phút chốc 
mùi vị của nó giống như một thứ gì đó hiếm hoi và đặc biệt 
mà cô chưa từng ăn trước đây bao giờ. 

QUÁN CHIẾU TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA 


Đã phản chiếu trên bản chất xã hội và tính phụ thuộc 
tương duyên, bây giờ chúng ta đi đến sự thật thứ ba mà đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã đề xuất để chúng ta quán chiếu: “Tính 
nhân bản chung của chúng ta”. Ngài đề nghị rằng chúng ta 
phản chiếu trên ba chân lý này như một phương tiện để đạt 
đến một ý thức sâu sắc của mối nối kết với tất cả loài người, 
một cung cách liên hệ đến những người khác căn cứ nhiều 
trên những gì hợp nhất chúng ta hơn là những gì chia rẽ 
chúng ta. Trên bề mặt, có thể dường như việc quán chiếu 
tính nhân bản chung của chúng ta đơn thuần phải là đầy đủ 
để khơi dậy một ý thức sâu xa của mối liên hệ của chúng ta 
với người khác. Trong thực tế, bằng việc so sánh, việc quán 
chiếu bản chất xã hội của chúng ta và mối phụ thuộc tương 
liên hay duyên sinh của chúng ta có thể đường như là hơi khô 
khan và trừu tượng một ít đối với một số người. Tại sao lại 
bận tâm đề quán chiếu bản chất xã hội và tính duyên sinh của 
chúng ta trước nhất? 


Trên việc phản chiêu sâu xa hơn, chúng ta có thê nhận 


440 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thức tuệ trí sâu rộng của đức Đạt Lai Lạt Ma kê cả việc quán 
chiếu bản chất xã hội và tính duyên sinh của chúng ta. Đầu 
tiên, thấu hiểu rằng chúng ta là những động vật xã hội, rằng 
bản chất xã hội của chúng ta đi thắng vào trái tim của vấn đề 
chúng ta là ai, nhắn mạnh tầm quan trọng của những vấn đề 
này, giúp chúng ta thấy chúng là quan yếu thế nào đối với sự 
tồn tại của chúng ta như một chủng loại. Xa hơn nữa, quán 
chiếu sự tương duyên giúp chúng ta thấu hiểu vấn đề lợi ích 
của chúng ta gắn bó một cách chặt chẽ với lợi ích của những 
người khác như thế nào. Sau khi quán chiếu bản chất xã hội 
và sự lớn mạnh của tính tương duyên tương sinh chúng ta 
có thê tiếp cận những vấn đề này như một vấn đề của tồn tại 
hơn, như một vấn đề nơi mà hạnh phúc cá nhân và lợi ích của 
chúng ta đang bị đe dọa - vì thế việc tái nhắn mạnh một cách 
mạnh mẽ tằm quan trọng và giá trị thực tiên của việc trau dồi 
một sự tỉnh thức rộng lớn hơn về tính nhân bản chung của 
chúng ta, hơn là nghĩ về “tính nhân bản chung của chúng ta” 
như là một vẫn đề thuần tôn giáo, đạo đức, hay không thực tế. 


“Thế này, thưa Đức Thánh Thiện, chúng ta đã đi đến đề 
mục quán chiếu thứ ba của ngài. Do vậy, trước khi chúng ta 
tiếp tục, chỉ để rõ ràng, ngài có thê giải thích vắn tắt một cách 
chính xác những gì mà ngài muốn nói qua những chữ “tính 
nhân bản chung”?” tôi hỏi. 

“Đây là trong một cung cách một ý tưởng đơn giản. 
Nhằm để quán chiếu tính nhân bản chung, chúng ta bắt đầu 
bằng việc khảo sát những đặc trưng nào là căn bản nhất mà 
tất cả nhân loại cùng chia sẻ. Nếu chúng ta phản chiếu một 
cách cần thận, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta có 
cùng khát vọng tìm kiếm hạnh phúc và vượt thắng khổ đau. 
Đối với tôi đây là một chân lý nền tảng nhất của bản chất con 
người. Nhưng dĩ nhiên, những đặc trưng chia sẻ của chúng ta 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 44] 


cũng bao gồm một nhu cầu cho việc đánh giá sâu xa về tình 
cảm của người khác, khả năng của chúng ta cho việc đồng 
cảm. Những con người chúng ta cũng có tính thông minh kỳ 
diệu này cũng như khả năng giàu tưởng tượng. 


“Tôi nghĩ rằng việc trau dồi một sự tỉnh thức về phẩm 
chất nền tảng của tất cả loài người có lẻ là vấn đề quan trọng 
nhất ở đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục. “Tất cả chúng ta có 
cùng thân thê con người, cùng cảm xúc con người, và cùng 
tâm thức con người. Nếu ô ông bị đâm, ông chảy máu; và nêu 
tôi bị đâm, tôi sẽ chảy máu. Nếu ô ông bị mắt người nào đó ông 
yêu thương, ông cảm thấy đau sầu; và nêu mất người nào đó 
mà tôi quan tâm sâu sắc, tôi sẽ cảm thấy buồn thương. Nếu 
ông phản chiếu trên một chân lý quan trọng, ông sẽ đạt được 
một tuệ giác mới; và nếu tôi phản chiếu trên một sự thật quan 
trọng, tôi sẽ có một kiến thức mới. 

“Đối với tôi, tất cả các chức năng, những thứ phân biệt 
chúng ta, như giàu sang, vị trí, vị thế, v.v... là thứ yếu. Tôi 
thật sự tin tưởng rằng chúng ta có thể học hỏi để liên hệ với 
nhau trong một trình độ sâu sắc hơn, căn cứ trên tính nhân 
bản chung của chúng ta. Và điểm chính yếu ở đây là nêu các 
cá nhân liên hệ với nhau trên trình độ nền tảng của con người. 
Cho đến khi nào họ vẫn sở hữu những phẩm chất nhân bản, 
thế thì họ sẽ lập tức là một căn bản cho sự tin tưởng.” 


Cuối cùng, đức Đạt Lai Lạt Ma chắt lọc cốt lõi của sự thực 
tập thậm thâm này bằng việc nói rằng, “Vậy, trong những sự 
đối phó cá nhân của tôi với mọi người, thí dụ thế, cho dù 
người đó là một vị tổng thống hay một đại thương gia, hay 
một người nội trợ thông thường, hay ngay cả là người hành 
khất, hay ai đó khổ đau vì AIDS, sự nối kết lập tức là nền 
tảng nhân bản, tính nhân bản thông thường của chúng ta.” 
Ngài kết luận bằng VIỆC nÓI rằng, “Đây là một trình độ mà 


4442 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


trên đó tôi có gắng đề liên hệ đến người khác. Đó là những 
gì mà tôi có thể cảm nhận liên hệ một cách sâu xa với người 
khác. Đây là chìa khóa.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biêu những từ ngữ sau cùng 
trong một cung cách giản dị trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm 
của ngài trong một thái độ cởi mở, tử tế, và chân thật. Không 
có gì nỗi bật một cách đặc thù về việc ngài nói những ngôn 
từ này, nhưng có chứng kiến ngài liên hệ và nối kết với người 
khác trong hơn hai thập niên, trong một cung cách chính xác 
mà ngài đã bày tỏ, tôi không thể không xúc động. Tôi đã 
từng thấy ngài nối kết với rất nhiều người từ khắp thế giới, 
những người từ mọi tầng lớp xã hội. Tôi đã từng chứng kiến 
cung cách ngài đối đãi với sự tôn trọng, quan tâm bình đăng 
ban cho họ một loại phẩm giá nhân bản nào đây. Tôi đã từng 
nhìn rất nhiều người, diện kiến ngài lần đầu tiên, bật khóc 
một cách tự nhiên, lau mắt trong sung sướng - một phản ứng 
không chỉ giới hạn trong những người Tây Tạng, với họ gặp 
gỡ đức Đạt Lai Lạt Ma là toại nguyện ước mơ cả cuộc đời. 


Người ta không bao giờ có thể nói điều gì trong những 
trái tìm của kẻ khác, hay tại sao rất nhiều người từ những 
quá khứ khác biệt lại tự động phản ứng với việc diện kiến 
đức Đạt Lai Lạt Ma trong nước mắt của hạnh phúc và sung 
sướng. Nhưng tôi tự hỏi có phải một phần trong phản ứng ấy 
có thể là qua kinh nghiệm khác thường của việc được đối đãi 
như một con người phẩm giá và được tôn trọng, yêu mến, và 
quan tâm trên căn bản ấy - không giống như những sự tương 
tác thông thường mà trong ấy người khác liên hệ với họ căn 
cứ trên bất cứ vai trò nào mà họ đang hiện hữu tại thời điểm 
ấy (của một chủ nhân, bè bạn, công nhân, học sinh, hay bắt 
kể là gì). Và cuối cùng, tôi đã thấy người ta từ giã sau cuộc 
gặp gỡ ấy với nụ cười mỉm, thoải mái không thay đổi của 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 443 


ngài, giống như họ đột nhiên được cho ăn sau một thời gian 
đài đói khát. 

Vậy thì bây giờ, chúng ta chuyền sang đề mục quán chiều 
cuối cùng - tính nhân bản chung của chúng ta. Trong những 
chương mở đầu của quyền sách này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
đề nghị như một sự tiếp cận để xây dựng một niềm tin rộng 
lớn hơn và một ý thức cộng đồng bằng việc tham gia một loại 
đội nhóm rộng lớn hơn với người khác những người cùng 
chia sẻ quá khứ hay các mối quan tâm tương đồng. Trong một 
cách, điều này có thể được thấy như một toa thuốc để chữa 
trị những triệu chứng tệ hại của xã hội, và là một thứ cung 
ứng đề thư giản tạm thời. Nhưng ở đây ngài đã để xuất một 
toa thuốc khác nữa, có thê đối trị trên một trình độ căn bản 
hơn, một sự tiếp cận đề đối phó những tệ hại của xã hội có 
thể được thấy như việc làm mạnh hệ thống miễn nhiễm cảm 
xúc nền tảng của xã hội. Ngài đã đề xuất vượt khỏi những 
quan tâm thông thường của chúng ta - như,những thành viên 
của nhóm từ thiện anh em (Elk), hay những người Tìn Lành 
Giám Lý, những người chơi bóng mềm, những người chơi 
bóng cứng (bowiing), những người chơi cờ, những người 
say mê chạy xe đạp, những người ăn nắm quý truffle, , những 
người yêu mèo - để khám phá những đặc trưng nên tảng 
thông thường như con người, những phẩm chất và đặc điểm 
mà chúng ta chia sẻ với mỗi con người mà chúng ta sẽ chạm 
trán trong phạm vi của đời sống hằng. ngày: Tính nhân bản 
chung của chúng ta. Sự chuyên hóa nền tảng quan điểm cơ 
bản của con người mà trong ây chúng ta có một ý thức sâu xa 
về những tính phổ biến của chúng ta như những con người 
cũng như những khác biệt của chúng ta như những cá nhân, 
là giải pháp tối hậu để tạo nên một xã hội hạnh phúc hơn, 
trong ấy những thành viên của xã hội ấy có một ý thức liên 


4444 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


kết và tin tưởng, một mối ràng buộc tiềm tàng với mỗi thành 
viên khác của xã hội ấy. 

Dĩ nhiên, mặc dù giải pháp TiầY CÓ thê nghe như giản dị, 
điều đó không có nghĩa nó nhất thiết là giản dị. Nó đòi hỏi 
hơn sự hiểu biết giản dị về tính tương đồng của chúng ta với 
những con người khác, hơn là một nhận thức giản dị về bản 
chất xã hội, tính phụ thuộc tương liên, hay những đặc trưng 
thông thường của chúng ta. Nó đòi hỏi một sự phản chiếu cần 
trọng và có ý thức về điều này, suy đi nghĩ lại, phản chiếu 
sâu xa, quán chiêu thường xuyên, cho đến khi quan điểm này 
trở thành bản chất nội tại, và trở thành một bộ phận nền tảng 
trong quan điểm của chúng ta, nhận thức tự động của chúng 
ta hay thái độ sinh khởi tự động khi chúng ta chạm trán bất 
cứ người nào, thân hữu hay thù nghịch. 


Mặc dù điều này có thê không dễ dàng, may mắn thay 
chúng ta có thể trải nghiệm sự chuyên hóa nội tại này, để 
tái cấu trúc quan điểm của chúng ta, để tiếp cận những con 
người khác trên căn bản tính nhân bản chung của chúng ta, 
trên tính tương đồng của chúng ta thay vì những sự khác biệt 
- và đức Đạt Lai Lạt Ma, cùng với những người khác, là một 
bằng chứng sống về khả năng ấy. 

Nghĩ về việc đức Đạt Lai Lạt Ma liên hệ với mỗi người 
ngài gặp gỡ trên căn bản tính nhân bản chung của chúng 
ta, đối đãi tất cả với cùng sự tôn trọng và chân giá trị con 
người, tôi thấy rằng những hình ảnh tuôn chảy từ hai mươi 
lăm năm qua vụt lóe trong tâm tôi, hiện hữu chứng kiến cho 
sự thật đơn giản này. Tuy thế, tìm kiếm cho một minh họa, 
tôi thấy rằng những quang cảnh đang đuổi bắt trong tâm ý 
tôi rất nhanh mà rất khó khăn đề dừng lại và lựa chọn bất cứ 
một hình ảnh đặc thù nào. Nhưng vì một lý do nào đó, vào 
ngay lúc này, tôi nhớ lại một thời gian ngắn xảy ra tại quán 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA s 445 


Business”s Lunch tại Mineapolis, tiêu bang Minesota một vài 
năm về trước, trong một chuyến du hóa Hoa Kỳ của ngài mà 
tôi đã tháp tùng. Đây là một sự kiện rất ngoại lệ và giới hạn, 
được tổ chức cho những người giàu có và thế lực trong chính 
trị và thương trường của địa phương (movers and shakers), 
để gặp gỡ với đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi đã đến tòa nhà 
từ của hậu, và nhằm để đi vào phòng họp mặt, những người 
bảo vệ DSS (đecision suporf sysfem) đã dự trù một lộ trình 
qua mê cung hành lang phía sau, và nhà bếp. Những người 
nấu ăn, và dọn đẹp đã có dịp tập hợp lại đề thấy đức Đạt Lai 
Lạt Ma đi qua, dọc theo hành lang khi ngài đến, mỉm cười 
và chào mừng họ một cách ấm áp. Đức Đạt Lai Lạt Ma theo 
chương trình sẽ phát biêu trước buổi ăn trưa, và thời gian gấp 
rút đến nỗi chúng tôi phải đứng phía sau sân khấu trong một 
vài phút trong khi người điều khiển chương trình giới thiệu 
ngài. Một cậu thu dọn trẻ (5sboy) ngẫu nhiên đang đứng 
gần nơi chúng tôi dừng lại, vì vậy trong khi chúng tôi chờ 
đợi, đức Đạt Lai Lạt Ma và cậu ta đã trau đôi trong một giây 
phút ngắn ngủi. Khi người giới thiệu chấm dứt, chúng tôi đã 
xuất hiện trên sàn thấp như một sân khấu và đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã phát biểu ở đấy. Không có gì đặc biệt lắm trong cuộc 
trao đối ngắn với cậu busboy phía sau sân khấu. Đấy chỉ là 
phản ứng thanh thoát và tự nhiên với thời khắc ấy, không giả 
vờ, không động cơ hậu ý, không phô trương. À, không có gì 
ngoại lệ khác hơn là sự ngạc nhiên của cậu busboy. Tôi nghĩ 
như thế. Nhưng điều đánh động tôi đầy năng lực sau này là 
việc đức Đạt Lai Lạt Ma tương tác giống y hệt với những người 
giàu có và quyên lực vào buôi ăn trưa như ngài đã làm với cậu 
busboy - việc bày tỏ cùng mức độ quan tâm với cả hai, cho họ 
sự chú ý trọn vẹn của ngài, cùng sự ấm áp, và khi nói chuyện 
với họ, hành động giống như họ là người quan trọng nhất trên 
thế giới vào thời điểm ấy, giỗng như họ là con người duy nhất. 


446 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Có một chỉ tiết nhỏ khác về buổi trưa ấy mà tôi đã nhớ, 
một chỉ tiết thông thường khác không có hệ quả nhưng đánh 
động tôi như một ân dụ về chân lý rằng tất cả chúng ta là 
những con người, không có gì khác biệt lớn lao giữa chúng 
ta trên trình độ nên tảng ấy. Khi chúng tôi đi ra phía trước, 
tôi chú ý rằng bức màn ngăn sân khấu, khu vực làm việc và 
nhà bếp - chỉ là một bức tường ván ép rất mỏng, được che 
phủ với một lớp mặt gỗ mỏng màu tối. Tất cả những thứ ấy 
chia cách những thương gia giàu có đang ăn vịt nướng trên 
bàn trải khăn trắng và ly tách pha lê, muỗng nĩa bằng bạc từ 
những người làm việc không thấy mặt chuẩn bị tất cả những 
thực phẩm và những thứ thanh lịch, tất cả những thứ ấy chia 
cách hai môi trường và những loại người khác biệt hoàn toàn 
chỉ là vài phân! 

Vì một lý do nào đó đánh động tôi như một ấn dụ sinh 
động cho vấn đề chúng ta suy nghĩ như thế nào trong những 
gì chúng ta có với cái vịnh rộng lớn giữa chính chúng ta và 
những người khác, chúng ta nghĩ chúng ta có những sự khác 
biệt đễ sợ giữa những con người như thế nào, một cách đặc 
biệt giữa người giàu và nghèo, những người quyên lực và 
thấp kém, v.v.... Chúng ta nghĩ chúng ta có quá nhiều khác 
biệt, nhưng trong thực tế là đó thường là một sự minh họa; 
trong thực tế sự khác biệt giữa chúng ta là rất nhỏ bé - và 
dường giống như rằng những hành động của đức Đạt Lai Lạt 
Ma căn cứ trên thực tế này, nhận thức rằng tất cả chúng ta là 
giống nhau, tối thiêu trên trình độ căn bản ấy, và đối đãi con 
người một cách phù hợp. 

Trong khi thật rõ rằng đức Đạt Lai Lạt Ma có một khả 
năng vĩ đại đề nối kết với người khác trên trình độ căn bản 
của loài người, câu hỏi là, làm sao tất cả những người còn lại 
chúng ta phát triển cùng khả năng ấy? Biết rằng thái độ của 


TÌM RA TÍNH NHÂN BẢN CHUNG CỦA CHÚNG TA e 447 


ngài phần lớn là kết quả của những năm thực hành tâm linh, 
tôi hỏi, “Thưa Đức Thánh Thiện, tôi vừa tự hỏi có bất cứ 
sự thiền quán, kỷ năng, hay thực tập chính thức nào mà con 
người có thể thực hành một cách thường xuyên đề phát sinh 
ý thức tin tưởng sâu sắc và cảm nhận nối kết với người khác 
- có lẽ một loại thiền quán của đạo Phật được thiết lập đề phát 
sinh thể trạng tâm thức này nhưng nó cũng có thê được thực 
tập bởi những người không phải Phật giáo.” 

“Có nhiều loại thiền quán và những loại thực tập khác 
nhau. Nhưng sẽ có những cá nhân khác biệt mà trong ấy 
sự thực tập đặc thù mà người ta có thể tìm thấy là tác động 
nhất. Tuy nhiên, ngay cả không cần phải ngồi thiền trong 
nghi thức,” ngài giải thích, “người ta có thể sử dụng những 
ý tưởng mà chúng ta đã thảo luận như một loại thiền quán 
[phân tích].” 


Ah, bây giờ chúng ta đi đến một chỗ nào đó, tôi nghĩ. Tôi 
cho rằng tôi đang hy vọng ngài có thể có một loại phương 
pháp thực tập đạo Phật đặc thù nào đó cho việc phát sinh 
thể trạng tâm thức này. Hay, có lẽ tôi đang phỏng đoán ngài 
có thê thế nào đó tóm tắt những thảo luận của chúng ta trên 
những đề tài này trong một cung cách nào đấy tươi mát và 
đặc thù, phù hợp với một công thức bí mật có thể được sử 
dụng như một sự thực tập thiền quán mỗi ngày. Tôi không 
chắc. Nhưng trong sự dự đoán háo hức về việc đức Đạt Lai 
Lạt Ma khơi mở một kỹ năng thiền quán cấu trúc hơn được 
thiết lập đề trau dồi ý thức về tính nhân bản chung của chúng 
ta, tôi nói, “Xin hãy cụ thê hơn về sự thiền quán phân tích 
này vậy.” 

“Tốt thôi, cụ thể hơn,” ngài trả lời, “Chúng ta có thể 
phản chiếu một cách cần trọng hơn, thứ nhất, chúng ta là 
những động vật xã hội. Ý tưởng này có thể được tăng cường 


448 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


bởi việc suy nghĩ về những động vật xã hội khác, và vấn đề 
chúng lệ thuộc với nhau để sống còn như thế nào. Rồi thì, thứ 
hai, trong thế giới hiện đại một cách đặc biệt, tất cả những 
sự quan tâm của chúng ta và lợi ích của chúng ta rất gắn bó. 
Thế giới đang ngày càng trở nên nhỏ bé hơn - chúng ta đang 
trở nên lệ thuộc hỗ tương hơn, và lợi ích của chính chúng ta 
đang được nối kết một cách gần gũi với lợi ích của những 
người chung quanh. Và thứ ba, chúng ta có thể quán chiếu 
trên phẩm chất nên tảng của chúng ta như những con người, 
chăng hạn ý tưởng rằng mỗi chúng ta muốn hạnh phúc và 
muốn tránh khổ đau.” 


“Nhưng đây cũng là ba thứ mà chúng ta vừa mới nói 
đên!” tôi phàn nàn. 


“Một cách chính xác!” ngài nói, mỉm cười rộng mở, 
giông như tôi cuôi cùng đã nhận ra nó. 


Ấn Tâm Lộ ngày 17/02/2012 





Chương l5: 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN 
VÀ VIỆC TÌM KIẾM HẠNH PHÚC 
TRONG THẾ Giới PHIỀN NÃO 


“THƯA ĐỨC THÁNH THIỆN, vì đây là cuộc gặp gỡ lần 
cuối cùng của chúng ta ở đây, tôi muốn thấy chúng ta có thể 
nói kết một vài chủ đề với nhau mà chúng ta đã thảo luận hay 
không, và thầy có một loại nguyên tắc nhất quán liên hệ đến 
việc tìm kiếm hạnh phúc trên thế giới với quá nhiều rắc rối." 


“Tốt đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma nói một cách hớn hở, 
giông như sẵn sàng đê xử trí bât cứ đê tài nào. 


Trong việc đề cập rằng đây là cuộc gặp gỡ sau cùng của 
chúng tôi ở Tucson, tôi văn tắt trở lại loạt gặp gỡ đầu tiên của 
chúng tôi ở Tucson nhiều năm về trước. Một trong những câu 
hỏi trước nhất mà tôi đã hỏi vào lúc ấy là “Thưa Đức Thánh 
Thiện, ngài có vui vẻ không? Tôi nhớ lại câu trả lời của ngài: 
“Vâng, chắc chắn rồi.” 

Bây giờ một câu hỏi mới sinh khởi, một câu hỏi ở trong 
phạm vi những phạm vi thảo luận của chúng tôi hơn, tôi hỏi, 


450 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


“Thưa Đức Thánh Thiện, trải qua năm tháng tôi đã chú ý 
rằng ngài dường như là một người hạnh phúc một cách chân 
thành, mặc dù sự thật rằng cuộc sống của ngài không luôn 
luôn là dễ dàng. Trong thực tế, tôi nhớ đã hỏi ngài một lần 
rằng ngài có hạnh phúc không và ngài đã trả lời, vâng. Thế 
nên, tôi tự hỏi có phải niềm hạnh phúc của ngài phải có điều 
gì đó hoạt động, tối thiêu một bộ phận, với cung cách ngài 
liên hệ với người khác trên căn bản của tính nhân bản chung 
của chúng ta chứ?” 

Vâng, tôi cũng nghĩ như thế,” ngài trả lời một cách giản dị. 

“Vậy thì, trước nhất, tôi đang tự hỏi ngài có thể chỉ tiết 
hóa một cách tóm tắt trên một số lợi ích hay tác động của 
việc liên hệ với người khác trong cách này hay không?” 


“Về ảnh hưởng...” đức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu một cách 
chậm rãi, “vâng, tôi nghĩ khi chúng ta liên hệ đến người khác 
trên trình độ nền tảng của con người, có một ý thức tự do. 
Nó mở ra một loại cửa ngõ bên trong, từ nơi chúng ta có thể 
vươn tới người khác một cách dễ dàng hơn. Sẽ có một ý thức 
tin tưởng căn bản và không có sự không an toàn.” 


“Vậy thì, trên một trình độ thực tiễn,” tôi cắt ngang, “tôi 
cho rằng ngài cảm thấy là sự tin tưởng căn bản này sẽ giúp 
đề vượt thắng những vấn đề như thành kiến, hay thiếu ý thức 
cộng đồng mà chúng ta đã nói đến.” 


“Đúng đấy,” ngài tiếp khẳng định, rồi thì tiếp tục. “Do 
vậy, khi chúng ta liên hệ đến trình độ ấy, khi chúng ta gặp 
gỡ những người khác, sẽ không thực sự cần phải giới thiệu. 
Chúng ta sẽ cảm thấy giống như chúng ta đã biết về người 
ấy, mặc dù chúng ta có thể đang gặp gỡ người khác lần đầu 
tiên. Trong ý nghĩa này, sẽ không có những người xa lạ với 
chúng ta. 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 45 ] 


“Khi chúng ta có thể học để làm điều này, chúng ta rồi thì 
sẽ cho phép khả năng tự nhiên của chúng ta cho sự thấu cảm 
(lòng trắc ân) đề tự nó biểu lộ một cách tự động. Tôi nghĩ đây 
là loại trắc ân một trong những phẩm chất năng động nhất 
của con người. Bởi vì khi chúng ta tỉnh thức một cách sâu xa 
chân lý căn bản về sự tồn tại của con người - rằng chỉ như tôi 
làm, những người khác cũng mong ước đạt. đến hạnh phúc 
và mong mỏi vượt thăng khổ đau, và có quyền bình đẳng đề 
đạt được hạnh phúc - chúng ta tự động cảm thấy thấu hiểu và 
gần gũi với họ. Rồi thì chúng ta sẽ có thê liên hệ với lợi ích 
của họ một cách dễ dàng phát xuất từ ý thức chân thành của 
lòng ân cần. Đây là bi mẫn.” 


“Tôi vui mừng vì ngài đã đề cập đến sự thấu cảm và bi 
mãn,” tôi nói, “bởi vì đó thật sự là những gì tôi muốn nêu 
lên với ngài, nhằm để làm sáng tỏ một vài thứ. Đầu tiên, về 
sự thấu cảm - bằng việc định nghĩa, trắc ân liên hệ đến khả 
năng của chúng ta liên hệ với những người khác, khả năng 
của chúng ta để liên hệ với họ, thấu hiểu những cảm nhận 
của họ, để chia sẻ kinh nghiệm của họ, v.v... Do thế, dường 
như rằng việc nối kết hay liên hệ với người khác căn cứ trên 
tính nhân bản chung của chúng ta, những đặc trưng cùng chia 
sẻ như những con người, là một phương pháp cốt yếu của 
việc tạo ra sự thấu cảm. Nhưng với loại trắc ẩn này chúng ta 
có thê liên hệ đến tất cả những con người, và nó không tùy 
thuộc trên việc có thể liên hệ đến những đặc trưng cá nhân 
hay những kinh nghiệm cá nhân của họ.” 

“Đúng đấy,” ngài nói. 

“Và rồi thì, thấu cảm và bị mẫn cũng thường liên hệ một 
cách gần gũi,” tôi tiếp tục. “Bi mẫn liên hệ đến việc tự cởi 
mở mình với khổ đau của người khác, chia sẻ những kinh 
nghiệm khổ đau của họ và nguyện ước họ được giải thoát 


452 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khỏi khổ đau. Do thế, trắc ẩn là một đòi hỏi tuyệt đối cho bi 
mẫn, bởi vì chúng ta cần có thể liên hệ đến con người đó, để 
chia sẻ kinh nghiệm của người ấy, cảm thấy những gì người 
ta đang đi qua nhằm đề cảm nhận bi mẫn chân thành. 


“Vậy thì, để tóm tắt những điều này, và vấn đề chúng 
tương hợp với nhau như thế nào, chúng ta có thể nói rằng 
việc trau dồi ý thức về tính nhân bản chung của chúng ta là 
một cách của việc tạo ra sự thấu cảm, và sự thấu cảm của 
chúng ta càng sâu sắc, lòng bi mẫn của chúng ta càng mạnh 
mẽ hơn.” 

“Đúng đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma lập lại. 

“Thế nên, tại điểm này, tôi tự hỏi ngài có điều gì để thêm 
vào lòng bị mẫn không, đặc biệt trong phạm vị của việc tìm 
ra hạnh phúc - cả niềm hạnh phúc nội tại và một xã hội hạnh 
phúc hơn, một thứ mà trong đó chúng ta bắt đầu vượt thắng 
một số vấn đề rắc rỗi của thế giới ngày nay.” 

Đức Đạt Lai Lạt Ma yên lặng một lúc đề sắp xếp tư tưởng 
của ngài, rồi nói, “Vâng. Trước nhất, như tôi thường chỉ ra, 
khi chúng ta trải nghiệm bi mẫn cho người khác, người đầu 
tiên được lợi ích thật sự là chính chúng ta. Bì mẫn là một cội 
nguồn chân thật của hạnh phúc. Trau dồi một cảm giác nhiệt 
tình gần gũi với người khác tự động đặt tâm ý chúng ta vào 
chỗ thanh thản, 21110 để loại trừ sợ hãi và không an toàn và 
ban cho chúng ta sức mạnh để đối phó với bất cứ chường 
ngại nào chúng ta chạm trán. Đấy là cội nguồn căn bản của 
sự thành công trong đời sống. Tôi tin tưởng răng tại mỗi trình 
độ của xã hội - gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu - 
chìa khóa cho một thế giới hạnh phúc hơn, thành công hơn 
là sự tăng trưởng bi mẫn. Do vậy, ông thấy, bi mẫn là điều gì 
đây rộng khắp. Nó không chỉ là một chủ đề tôn giáo hay tâm 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 453 


linh, không phải là vân đê của triệt học. Nó không là một thứ 
xa xí phâm, nó là một nhu câu.” 


“Thưa Đức Thánh Thiện, tôi biết những quan điểm của 
ngài về những lợi ích và tưởng thưởng thực tiễn có thể đến 
từ việc trau đồi lòng bi mẫn rộng lớn hơn, và vấn đề căn bản 
ngay cả cho việc chúng ta sống còn như một chủng loại có 
thể tùy thuộc điều ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng một lý do tại sao 
nhiều người không lấy việc trau đồi lòng bi mẫn một cách 
nghiêm chỉnh hơn là mặc dù ngài nói về vấn đề bi mẫn có 
một giá trị thực tiễn và không đơn thuần là một chủ đề tôn 
giáo, nhiều người vẫn có một nhận thức tiềm tàng về bi mẫn 
như một chủ đề tâm linh hay tôn giáo. Thí dụ, tôi đã từng 
nghe ngài đề cập vấn đề bi mẫn nâng cao sức khỏe thân thể 
và tinh thần chúng ta như thế nào, nhưng hầu hết mọi người 
vẫn nghĩ về bi mẫn như một vấn đề đạo đức hơn là một vấn 
đề sức khỏe. 

“Trong trường hợp của riêng tôi, thí dụ thế, khi tôi thường 
nói về bi mẫn những năm trước đây, tôi không thể phủ nhận 
rằng đây là một việc diệu kỳ, nhưng nó vẫn đánh động tôi 
như điều gÌ đấy hơi quá “ấm áp và mờ nhạt đối với khẩu vị 
của tôi, điều gì đây quá ngọt ngào và ủy mị hay điều gì đây, 
hơn là một chủ đề tâm linh. Tôi dành nhiều năm đề bắt đầu 
nghĩ về bi mẫn trong dạng thức của những lợi ích thực tiễn 
vô hạn của nó, nhiêu năm trước tôi đã có thê chấp nhận lời 
tuyên bố của ngài rằng nó sẽ đưa đến hạnh phúc cá nhân của 
chính mình, hay có những lợi ích thực tiễn khác cho xã hội, 
v.v... Và một trong những vấn đề chính đã thay đổi tâm ý tôi 
là chứng cứ khoa học của điều ngài đã nói, nhiều thứ này đã 
không hiện diện cho đến vài năm gần đây. 


“Thế nào đi nữa, thưa Đức Thánh Thiện, tôi cho rằng tất 
cả những gì tôi đang nói là tôi nhât trí răng nêu mọi người 


4544 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


tiếp nhận một số những quan điểm của ngài trong một mức 
độ rộng rãi và tiếp nhận bi mẫn một cách nghiêm chỉnh hơn, 
thí dụ thế, nó sẽ có một tác động sâu sắc trong xã hội của 
chúng ta. Tuy nhiên, vì không chắc rằng hầu hết mọi người 
ở phương Tây sẽ “chuyền sang” đạo Phật như con đường tâm 
linh chính yêu của họ, nếu những nguyên tắc này được tiếp 
nhận một cách rộng rãi trong xã hội phương Tây chúng cân 
được trình bày trong phạm vi thế gian, là điều một cách tổng 
quát có nghĩa là sự khảo sát và trình bày chúng từ nhận thức 
khoa học.” 


“Vâng, đúng đây,” đức Đạt Lai Lạt Ma nói thế. 


“May mắn thay,” tôi tiếp tục, “bây giờ có nhiều chứng cứ 
khoa học rộng rãi về tất cả những lợi ích này của bi mẫn, là 
điều tôi biết ngài rất quen thuộc, như một kết quả của tất cả 
những cuộc gặp gỡ của ngài với các nhà khoa học. Không 
chỉ thế, nhưng cũng có những chứng cứ khoa học cho thấy 
rằng người ta có thể rèn luyện tâm ý mình đề trở nên bi mẫn 
hơn và hạnh phúc hơn, và việc rèn luyện tâm ý như thế nào 
đê bi mẫn hơn có thê thật sự thay đôi chính cầu trúc và chức 
năng của não bộ. Tôi nghĩ điều ấy cũng rất quan trọng bởi vì 
nhiều người có thể có nhận thức sai lầm rằng bi mãn và từ ái 
là một vấn đề của khí chất di truyền hay tâm tính bẩm sinh - ý 
tưởng rằng chúng ta hoặc là được sinh ra như một người bi 
mẫn, từ ái tự nhiên hay không phải thế, nhưng nếu chúng ta 
không là một người âm áp hay từ bi tự nhiên, chúng ta không 
thể làm gì với điều ấy, trong cùng cách rằng chúng ta không 
thể thay đổi chiều cao của chúng ta. Nhưng đĩ nhiên như thế 
là không đúng. 


“Do vậy,” tôi kết luận, ° 'quan điểm của tôi là bây giờ có 
nhiều khoa học hỗ trợ quan điểm của ngài, là những thứ được 
căn cứ trên những nguyên tắc Phật giáo, nhưng nhằm đề cho 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 455 


sự nghiên cứu ấy có một ảnh hưởng đến xã hội, thông tin cần 
có để di chuyên vượt khỏi những trường đại học, phòng thí 
nghiệm, báo chí và hội nghị khoa học để cho những người 
trung bình bắt đầu thay đổi thái độ của họ về bi mẫn và từ ái.” 


“Vâng, tôi nhất trí với những gì ông đang nói, ” đức Đạt 
Lai Lạt Ma nói, “l điều tại saO tôi thường có gắng đề cập 
với mọi người rằng chúng ta cần thúc đây những ý tưởng 
này hiện thực với xã hội như thế nào, chúng ta cân giáo dục 
con người như thế nào. Điều này có thể xảy ra trong truyền 
thông, qua hệ thống giáo dục, v.v... Và Howard, ông cũng 
nên làm một nghiên cứu nào đó, một khảo sát nào đó, và chia 
sẻ loại chứng cứ này trong quyền sách của chúng ta. Chúng 
ta nên có gắng để khuyến khích những ý tưởng này trong bất 
cứ cách nào chúng ta có thê. Và dĩ nhiên, ở đây chúng ta nhất 
thiết không chỉ nghiên cứu đề nhận ra tầm quan trọng của 
lòng trắc ẩn, bi mẫn, từ ái, v. v... không chỉ nói vê những thứ 
này, mà chúng ta phải củng có những ý tưởng này đề chúng 
chuyền hóa thành hành động của chúng ta, vào trong vấn đề 
chúng ta tương tác với người khác như thế nào và với thế giới 
chung quanh chúng ta.” 


Đã thêm vào những chủ đề cuối cùng vào sự thảo luận 
của chúng tôi - sự thấu cảm và bi mãn - tôi cảm thấy giống 
như đấy là tất cả mọi mãng của vấn đề, tất cả những chủ đề 
khác nhau mà chúng tôi đã bàn đến trong nhiều cuộc thảo 
luận của chúng tôi, bây giờ tương hợp với nhau một cách 
cần thận. 


Như đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu những nhận xét cuối 
cùng của ngài, tóm tắt cuộc thảo luận của chúng tôi, có một 
lưu ý không thể lầm lẫn được về sự quả quyết và hy vọng 
trong giọng nói của ngài, được phát sinh bởi niềm tin vững 
chắc trong khả năng của một tương lai tốt đẹp hơn, một thế 


456 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


giới khả quan hơn có thể mang đến qua những hành động 
của chúng ta. 


“Vậy thì,” đức Đạt Lai Lạt Ma, “nếu mỗi chúng ta có thể 
học hỏi để liên hệ với mỗi người khác từ lòng bi mẫn, với 
một ý thức nối kết đến mỗi người và một sự thừa nhận sâu 
xa về tính nhân bản chung của chúng ta, và quan trọng hơn là 
dạy những điều này cho con cháu chúng ta. Tôi tin răng điều 
này có thể đồng hành lâu dài trong việc giảm thiểu nhiều sự 
xung đột và rắc rối mà chúng ta thấy ngày nay trên thế giới. 
Do vậy, trong cách này, tôi tin rằng chúng ta có thể hỗ trợ để 
tạo nên những cá nhân vui tươi hơn và một xã hội hạnh phúc 
hơn, cũng như một thế giới hòa bình hơn. 


Ở đây chúng tôi bắt đầu bước cuối cùng cho mục tiêu của 
chúng tôi trong việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới phiền 
não, một sự tiếp cận liên hệ đến việc trau dồi hạnh phúc nội 
tại trong khi tiến hành những bước đối với việc vượt thắng 
nhiều rắc rối đối diện thế giới hiện nay. Trong cuộc thảo luận 
cuối cùng, đức Đạt Lai Lạt Ma đã bố sung những yếu tố sau 
chót để hoàn thành phương pháp mạch lạc hợp lý của ngài 
của việc đạt đến mục tiêu của chúng tôi. Tóm lược: 


Phương pháp bắt đầu bằng việc trau dôi một ý thức sâu 
sắc về tính nhân bản chung của chúng ta, một sự tỉnh thức 
thậm thâm về những đặc trưng chung thông thường mà chúng 
ta chia sẻ với môi con người khác. Điêu này trở thành căn 
bản cho việc phát sinh một ý thức của lòng bỉ mẫn. Việc phát 
sinh một cảm nhận của từ ái và bi mẫn sẽ hướng một cách 
trực tiếp đến niềm hạnh phúc rộng lớn hơn của cá nhân. 
Hành động trên căn bản của lòng bì mẫn ấy sẽ đưa đến kết 
quả trong việc tiền hành những bước để vượt thắng những 
rắc rồi của thế giới ngày nay, và cuối cùng sẽ đưa đến một xã 
hội hạnh phúc hơn, cũng như một thể giới hòa bình hơn.” 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 457 


Đối với một số người, Sự tiếp cận này có thể dường như 
giản dị hay ngu ngơ. Nó không phải là thứ nào cả. Trong 
thực tế, đây là một phương pháp năng động và hiệu quả vô 
biên. Nó không chỉ đòi hỏi ý chí cố găng để hiện thực việc 
ấy. Cùng với khuyến nghị của đức Đạt Lai Lạt Ma, ở đây 
tôi đã bố sung cuộc đàm luận của chúng tôi với một số kinh 
nghiệm nào đó trong sự tiếp cận của ngài. Được gia tăng 
bởi thông tin này, chiều sâu, tuệ trí, và năng lực mênh mang 
trong phương pháp của ngài hình thành sự tập trung rõ ràng 
hơn và được khơi mở bộc trực. Tuy nhiên, trước khi tôi tiếp 
tục trình bày một SỐ chứng cứ đó, thật quan trọng để ôn lại 
tóm tắt, để đặt phương pháp này trong phạm vi thích đáng. 


ÔN TẬP TÓM TẮT: ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG RẮC RỐI CỦA THẾ 
GIỚI NGÀY NAY 


Suốt khắp phạm vi những cuộc thảo luận đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã xác định sự đa dạng các vấn đề đối diện chúng ta 
trong thế giới ngày nay - thiếu văng cộng đồng, xa lánh xã 
hội, thành kiến, thù hận, phân biệt chủng tộc, xung đột, và 
bạo động, cùng với những thứ khác. Những rắc rối này có thể 
làm xói mòn hạnh phúc nhân loại trên những trình độ phức 
tạp - cá nhân, cộng đồng, xã hội, và toàn cầu. Trong việc trình 
bày những rắc rối này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu bằng 
việc nhắc nhở chúng ta rằng có thể có nhiều nguyên nhân và 
điều kiện (nhân duyên) đưa đến những rắc rối xã hội này, và 
những nguyên nhân này có thể là trên nhiều mức độ - trên 


cả mức độ “nội tại”, bao gôm những nhân tô như là các cảm 


xúc tiêu cực hay những niêm tin và ân tượng rập khuôn cô 


A %€ 


hữu sai lầm, và trên mức độ “ngoại tại”, thí dụ, những điều 
kiện bât lợi của xã hội hay các nhân tô hoàn cảnh. Do bởi 
điều này, đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nhắc nhở chúng ta răng 


chúng ta cần nhiều sách lược và phương pháp để vượt thắng 


458 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


những rắc rồi này. Trong những chương trước đây, chúng tôi 
đã thảo luận về một số nguyên nhân đặc thù hơn của những 
nguyên nhân này và một số sách lược đặc thù mà chúng ta có 
thê sử dụng đề đối phó với chúng. Việc sử dụng “kiểu mẫu 
y khoa” mà đức Đạt Lai Lạt Ma rất yêu thích, chúng ta có 
thê nói rằng những sách lược đặc thù cho việc đối phó với 
một số nguyên nhân đặc thù hơn về những vấn đề xã hội của 
chúng ta, có thê được thấy như những sự đối trị triệu chứng, 
những phương thức đặc thù để chạy chữa những triệu chứng 
đa dạng của thể giới con người. 


Vào lúc này, tuy vậy, chúng ta đang thăm lại nguyên nhân 
tiềm tàng của những rắc rôi này trên một trình độ sâu xa hơn, 
căn bản hơn. Ở đây, đức Đạt Lai Lạt Ma đã xác định một 
nguyên nhân hệ thống hơn cho những tệ hại của xã hội chúng 
ta; truy tầm cội nguồn của tất cả những “dịch bệnh” xã hội 
này đến việc chúng ta liên hệ với những người khác như thế 
nào, cho dù chúng ta liên hệ với người khác căn cứ trên vấn 
đề chúng ta khác biệt như thế nào hay chúng ta giống nhau 
như thế nào, căn cứ trên những gì hợp nhất chúng ta hay trên 
những gì chia cách chúng, ta. Trong: thực tế, đây là nguyên 
nhân nên tảng của nhiều vân đề rắc rồi của chúng ta trên mỗi 
trình độ - cho dù những rắc rối là toàn cầu, xã hội, cộng đồng, 
hay ngay cả giữa cá nhân với nhau. 


Tại trình độ sâu xa hơn này, thuốc giải đối trị là sự liên hệ 
với người khác trong những cung cách hợp nhất, vượt thắng 
những biên giới cứng nhắc không thể thâm nhập được giữa 
“tôi” và “chúng tôi” hay giữa “chúng ta” và “họ”. Chuyên 
hóa vấn đề chúng ta liên hệ với người khác trong cách này, 
trên cả hai trình độ giữa cá nhân với nhau và trình độ giữa các 
nhóm người, có thể được thấy như một phương thức hệ thống 
tất cả những mục tiêu phổ thông, có lẽ là một sự cứu chữa. 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 459 


Chúng ta đã thê nghiệm một loại đối trị, hay một “sự 
chữa trị”, mà nó hoạt động tại trình độ căn bản này hơn để 
thay đổi nhận thức của chúng ta và những cung cách tập quán 
về suy nghĩ: Sự trau đồi những cảm xúc tích cực. Chúng ta 
đã thấy những làm sao cảm xúc tích cực có thê thay đổi vấn 
đề chúng ta liên hệ với người khác như thế nào bằng việc 
“mở rộng” sự suy nghĩ và nhận thức của chúng ta, mở rộng 
những biên giới cá tính của chúng ta từ “tôi” và “chúng tôi”, 
đạp đồ những rào cản giữa “chúng ta” và “họ”. Một cách tình 
cờ, trong cuộc thảo luận của chúng tôi về những ảnh hưởng 
lợi ích của những cảm xúc tích cực, chúng tôi đã định nghĩa 
những “cảm xúc tích cực” rất lỏng lẻo - để bao gồm những 
thê trạng tích cực khác biệt của tâm thức. Trong đặc trưng 
phố quát này của những cảm xúc tích cực, chúng tôi bao gồm 
không chỉ những thể trạng của tâm thức được xem một cách 
phố quát là những cảm xúc chân thành, chẳng hạn như một 
cảm giác về vui sướng hay hạnh phúc, mà cũng là những thể 
trạng tích cực của tâm thức có một nhân tố nhận thức, những 
thể trạng tích cực của tâm thức có thể liên hệ một loại quan 
điểm, nhận thức hay thái độ tích cực. 


Chúng ta đã thấy những ảnh hưởng “rộng mở” là như 
thế nào, cũng như sự đa dạng của những lợi ích khoa học đã 
được chứng minh về những cảm xúc tích cực, có thể được 
thấy một mức độ nào đấy với bất cứ cảm xúc tích cực thật 
sự nào. Chúng tôi cũng đã xác định sự trau dồi những cảm 
xúc tích cực như một sự thực tập có thể được thấy như giao 
điểm của hạnh phúc cá nhân và xã hội. Tiềm lực của một 
sách lược năng động cho việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế 
giới phiền não của chúng ta, bằng việc gia tăng hạnh phúc 
nội tại cũng như làm thay đổi trong thái độ sẽ có kết quả 
trong việc giảm thiểu một số rắc rối của thế giới chúng ta 


460 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ngày nay. Bồ túc cho những ảnh hưởng phô quát của các cảm 
xúc tích cực, chúng tôi đã thảo luận vấn đề có thê có một số 
khác biệt trong những ảnh hưởng đặc thù hơn của các cảm 
xúc tích cực. Thí dụ, chúng ta đã thấy gia đình “hy vọng” (hy 
vọng, lạc quan, tin tưởng, hổi phục, v.v...) có cùng những 
ảnh hưởng như tất cả những cảm xúc tích cực khác như thế 
nào nhưng là hữu dụng một cách đặc thù trong việc g1úp con 
người đi qua những thời điểm bất lợi và khó khăn, giúp đỡ họ 
vẫn cứ hoạt động đối với những mục tiêu của họ ngay cả khi 
những chướng ngại sinh khởi, và hỗ trợ họ đối phó với một 
sự đa dạng rộng lớn của những thất vọng, thối bộ, và những 
rắc rồi của đời sống hàng ngày. Do vậy, bây giờ đã xác định 
sự kiện rằng có thể có một số khác biệt nào đó hay sự đa dạng 
nào đấy trong những ảnh hưởng của những cảm xúc tích cực, 
chúng ta bây giờ có thê tiếp tục thảo luận một cảm xúc tích 
cực đặc thù mà đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập trong những 
cuộc thảo luận của chúng tôi, là điều có một số tính chất đặc 
thù - và thêm vào những mảng cuối cùng đề hoàn thành cuộc 
thảo luận của chúng tôi. 


Khi buổi gặp gỡ của chúng tôi đang đi dần đến kết thúc 
một ngày, đức Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng đã xác định một 
cảm xúc tích cực đặc thù có thê được xem như cảm xúc tích 
cực siêu việt cho việc trau dồi hạnh phúc nội tại và cát tường 
cũng như cho ảnh hưởng chuyên hóa mà nó có trên vấn đề 
chúng ta liên hệ với người khác như thế nào: Đấy là bi mẫn. 


BI MẪN: ĐỊNH NGHĨA VÀ NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN 


Trước khi bàn luận về bi mẫn một cách đặc biệt hơn, thật 
quan trọng đề tập trung trước hết trên một thể trạng tích cực 
khác của tâm thức, nhân tố chìa khóa ban cho bi mẫn năng 
lực của nó để vượt thắng những rắc rối của xã hội mà chúng 
ta đã nói đến: Sự thấu cảm. 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 46 Ì 


Có thể có nhiều sự định nghĩa của sự thấu cảm (cmpa- 
ty). Nhưng bắt chấp những sự khác biệt giữa các định nghĩa, 
tất cả chúng đường như để bao gồm những đặc trưng căn bản 
nào đó: Thứ nhất, có một loại nối kết cảm xúc nào đó với 
một con người khác. Thứ hai, cũng có một loại nhân tố nhận 
thức, chẳng hạn như phán đoán hay ý tưởng về người khác. 
Và đĩ nhiên, có một loại cơ cầu nào đó chịu trách nhiệm cho 
những biên giới duy trì giữa tự thân và người khác, điều gì 
đây giÚp người ấy duy trì đường hướng của việc góp phần là 
người ây hay cảm xúc là chính người ây và những thứ thuộc 
vào những người khác. 


Trên một trình độ phổ biến, dường như rằng sự thấu cảm 
hầu như thường được nghĩ nhất như khả năng để “chính mình 
thấu hiểu người khác,” khả năng để tưởng tượng hay cảm 
nhận những gì mà người khác đang trải nghiệm. Và trong 
thực tế, khi những nhà nghiên cứu tìm kiếm đề khảo sát sự 
thấu cảm, kỹ năng thông thường mà họ sử dụng đề phát sinh 
sự thấu cảm được gọi là “tiếp nhận nhận thức”, chỗ mà họ 
yêu cầu các đối tượng thí nghiệm của họ hoặc là tưởng tượng 
chính họ ở trong hoàn cảnh của người kia hay tưởng tượng 
rằng họ là người kia. 


Như đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra, khả năng của con 
người chúng ta cho sự thấu cảm là một trong những sự đóng 
góp kỳ diệu nhất của chúng ta, một cách đặc biệt khi nó được 
sử dụng trong việc phục vụ cho từ ái, bi mẫn, và ân cần tử 
tế - nhưng ngay cả trong sự vắng bóng những thê trạng siêu 
phàm của tâm thức, sự thấu cảm đóng một vai trò quan trọng 
trong đời sống bình thường hàng ngày của chúng ta. Như 
đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng đề cập, con người là những động 
vật xã hội. Nhằm đề biểu hiện chức năng một cách hiệu quả 


A ‹é 


trong các nhóm người, chúng ta cần một cung cách đề “thấu 


462 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hiểu” người khác, đoán trước thái độ và phản ứng của người 
khác - và bằng việc làm cho thuận tiện khả năng chúng ta để 
làm điều này, sự thấu cảm đã đóng một vai trò thiết yêu trong 
sự tiến hóa của con người. 


Sự thấu cảm ngày nay đúng là quan trọng - hay quan 
trọng hơn - giống như sự tồn tại của tổ tiên xa xưa kia của 
chúng ta. Những chức năng đa dạng của sự thấu cảm phục 
vụ để giữ chúng ta nối kết với người khác và ngăn ngừa sự 
khử bỏ của xã hội [do vô tâm]. Đây là những chức năng 
quan trọng thiết yêu, khi sự khử bỏ xã hội có thể hủy hoại 
con người và đã từng cho thấy có một phạm vi rộng lớn của 
những ảnh hưởng bắt lợi thật sự trên mỗi khía cạnh của việc 
biểu hiện chức năng - làm sức khỏe sa sút, chán nản, ngay 
cả giảm thiêu khả năng để biểu lộ trí năng hợp lý. Một cách 
đặc biệt, sự thấu cảm giúp làm thuận lợi uyên chuyển những 
tương tác xã hội, điều khiến thái độ xã hội, và thích nghi hay 
đồng bộ hóa thái độ của chúng ta với người khác trong một 
nhóm xã hội. Trong tổng quát, sự thấu cảm giúp làm mạnh 
mẽ những liên hệ xã hội - và những nối kết xã hội mạnh mẽ 
là dấu ấn xác nhận tâm lý cát tường. 

Khi chúng ta trở nên phụ thuộc tương liên hơn và những 
hệ thống xã hội phức tạp hơn, sự thấu cảm thậm chí đã trở 
nên cân thiết hơn trong thế giới ngày nay. Sự thấu cảm giúp 
để phối hợp và thích nghỉ thái độ của chúng ta với người 
khác trong một nhóm xã hội, đưa đến những mối quan hệ 
giữa những cá nhân uyên chuyền hơn, và làm dễ dàng sự 
tương tác xã hội trong nhiều cách. Trong thực tế, khả năng 
để lưu tâm đến quan điểm của người khác từ lâu đã được 
nhìn nhận như một thành tố quan yếu trong việc biểu hiện 
chức năng xã hội thích đáng. Khi xã hội hiện đại trở nên đa 
văn hóa hơn và chúng ta hình thành sự tiếp xúc với những cư 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 463 


dân khác biệt và một hàng ngũ con người rộng rãi hơn, khả 
năng của chúng ta cho sự thâu cảm trở nên thiệt yêu ngày 
càng tăng dân. 


NHỮNG ẢNH HƯỚNG CỦA LÒNG TRẮC ẨN: THẤY NHỮNG 
NGƯỜI KHÁC GIỐNG NHƯ CHÍNH MÌNH 


Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói rằng chìa khóa của việc 
vượt thắng nhiều rắc rối xã hội là việc liên hệ với người khác 
căn cứ trên những gì chúng ta tương đồng hơn là trên những 
gì chúng ta khác biệt. Có một khối lượng ấn tượng nghiên 
cứu tập hợp tối thiểu hai thập niên qua, cho thấy một cách 
đáng tin cậy rằng việc thực tập sự thấu cảm sẽ phát sinh ảnh 
hưởng đặc thủ ấy, giảm thiểu khoảng cách giữa tự thân và 
người khác. 


Trong một thí nghiệm, các nhà khảo sát đã bắt đầu bằng 
việc điều khiển thử nghiệm để quyết định nhận thức tự thân 
của đối tượng: Xác định những cung cách tập quán mà các 
đối tượng tự nhận thức chính họ, những đặc tính, đặc điểm, 
và công hiến của họ là gì mà họ đồng nhất, v.v.... Sau này, 
trong một thí nghiệm “không liên hệ”, các đối tượng xem 
video về những học sinh nói về những kinh nghiệm của họ ở 
đại học cộng đồng (collese). Một nhóm đối tượng thí nghiệm 
được hướng dẫn đê xem những video trong khi tưởng tượng 
những gì người ấy đang suy nghĩ và cảm nhận, hay nó sẽ ra 
sao đối với họ nêu họ ở trong hoàn cảnh của những sinh viên. 
Nhóm khác được hướng dẫn để xem video không nhận thức, 
trong một khuôn khổ trung lập và khách quan của tâm thức, 
chi chú ý thái độ của sinh viên. Cả hai nhóm sau đó được 
yêu cầu đề điền vào những câu hỏi thăm dò ý kiến, đánh giá 
những gì họ đã nghĩ về những sinh viên trong video, những 
gì họ có thể giống trong đời sống thật sự, v.v... Những ai 
xem video với sự thấu cảm thường đánh giá những sinh viên 


464 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


giống với họ nhiều hơn rất nhiều, gán những phẩm chất và 
đặc điêm đên những sinh viên mà chính là những gì họ có. 


Một chỉ tiết quan trọng quan tâm đến sự thay đổi này 
trong vấn đề chúng ta nhận thức người khác như thế nào khi 
chúng ta thực tập sự thấu cảm, là thấy họ như giống với chính 
chúng ta hơn, một cách phổ quát khi chúng ta gán những đặc 
điểm của chính chúng ta đến người khác như một kết quả của 
việc thực tập sự thấu cảm, chúng ta quy những đặc điểm tích 
cực của chúng ta đến cho họ, chứ không gán cho họ những 
đặc điểm tiêu cực của chúng ta. 


Thêm nữa, không chỉ những đối tượng có sự thấu cảm có 
khuynh hướng gán những đặc trưng của chính họ đến mục 
tiêu, nhưng những đối tượng gán một con số cao hơn những 
đặc trưng đến mục tiêu trong phổ quát, chứng tỏ một sự gia 
tăng trong tổng số những tượng trưng mà họ gán cho đối 
tượng. Điều gì nổi bật trong những sự khám phá này? Nó 
có nghĩa là, trong một điều, chúng ta nhận thức người khác 
trong một cung thực tiền hơn nhiều khi chúng ta trắc ân, thấy 
họ như một con người phức hợp với nhiều tính cách và đặc 
điểm khác nhau, như chính chúng ta. 


Tiếp theo, một cách ngạc nhiên, khi chúng ta thực tập sự 
thấu cảm, chúng ta có khuynh hướng nhận thức người khác 
trong cùng cách khi chúng ta nghĩ về chính chúng ta quan 
tâm đến vấn đề chúng ta giải thích các nguyên nhân cho thái 
độ của họ hay diễn giải những hành vi của họ. Bây giờ, một 
cách thông thường, có những sự khác biệt giữa cung cách 
giải thích thái độ của chính chúng ta và cách chúng ta diễn 
giải thái độ của người khác. 

Dưới những điều kiện thông thường, chúng ta có khuynh 
hướng giải thích những nguyên nhân của thái độ chính chúng 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 465 


ta như thích hợp hơn với các hoàn cảnh - đó là nếu chúng 
ta trở về một căn nhà bừa bộn, chúng ta có khuynh hướng 
giải thích nó căn cứ trên những hoàn cảnh (“Tôi đã làm việc 
trẻ tối qua và đã không có thời giờ để dọn đẹp nhà cửa sáng 
nay” hay “Tôi đã trễ giờ đi làm”). Trái lại, đến khi giải thích 
thái độ của người khác, chúng ta có khuynh hướng gán cho 
nguyên nhân đến những sự giải thích thiên kiến - nói cách 
khác đó là “nó là như thế”, đó là một bộ phận của đặc trưng 
hay thiên hướng bẩm sinh của họ. Vì vậy, nêu chúng ta bước 
vào một căn nhà bừa bộn của hàng xóm, chúng ta có thể 
nghĩ, đấy là một người bừa bãi - đó đúng là cung cách của 
người ấy. Sự khác biệt nền tảng này giữa vấn đề chúng ta 
thông thường giải thích việc của chính chúng ta đối lập với 
thái độ của người khác được gọi là FAE - /he ƒundamenral 
attribution error - lỗi lầm nền tảng gán cho [kẻ khác]. 


Nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta trắc ân, FAE biến 
mắt, và chúng ta diễn giải thái độ của họ trong cùng cách 
khi chúng ta giải thích thái độ của chúng ta - quy cho những 
nguyên nhân của họ đến những điều kiện hay hoàn cảnh, hơn 
là trên căn bản của thiên kiến hay “nó là như thế” - xét cho 
cùng, thấy họ giống như chúng ta thấy chính mình. 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA LÒNG TRẮC ẨN: MỘT ĐỐI TRỊ ĐẾN 
NHỮNG RẮC RỐI CỦA XÃ HỘI 


Như chúng ta đã thấy, theo đức Đạt Lai Lạt Ma, nguyên 
nhân của nhiều rắc rối xã hội liên hệ đến vấn đề chúng ta liên 
hệ đến người khác như thế nào - và mặc đù có nhiều nhân 
tố tinh thần liên hệ trong vấn đề chúng ta liên hệ đến người 
khác như thế nào, rõ ràng rằng sự thấu cảm là nhân tố chìa 
khóa. Nó có một ảnh hưởng năng động và gần như phù phép 
trong việc chuyên nhận thức của chúng ta đề nhìn người khác 


466 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


căn cứ trên những sự tương dồng hơn là những sự khác biệt 
của chúng ta. Đây là nhân tố giúp chúng ta nối kết với người 
khác, đề thấu hiêu những gì người khác đang trải nghiệm. Đã 
có một khối lượng lớn bằng chứng khoa học tích lũy trong 
những năm gần đây cho thấy rằng sự thấu cảm có những ảnh 
hưởng đặc thù trên sự suy tư, nhận thức, phán đoán và thái độ 
của chúng ta - hành động trong một cách giống như nó được 
là tập quán được thiết kế như một sự đối trị trực tiếp cho việc 
thiếu tin tưởng, thành kiến, thù hận, xung đột, và chủ nhân 
của những tệ hại xã hội. 

Chúng ta đã nhận ra rằng người khác có thể có nhiều tính 
chất và đặc trưng tương tự, những quan điểm hay thái độ có 
thê tùy thuộc trên các hoàn cảnh, cung cách cũng như chúng 
ta làm, họ có thể có một phạm vi đáp ứng tùy thuộc trên 
tình thế, v.v.... Trong khi đúng là có thể có một sự bóp méo 
trong sự phóng chiêu (vọng tưởng điên đảo) những tính chất 
của chính chúng ta đối với họ, điều này có thể có nhiều ảnh 
hưởng bởi sự kiện rằng khi chúng ta thực tập sự thấu cảm, 
chúng ta thấy những người khác trong những dạng thức thực 
tiền hơn, một cách toàn bộ, với một sự đời sống nội tại phong 
phú hơn và khác biệt hơn. Kết quả của những sự thay đổi 
này trong suy nghĩ và nhận thức được làm bởi sự thấu cảm là 
chúng ta bắt đầu đạt được một sự thấu hiểu tốt hơn về người 
ấy như một con người thật sự, sống động, phức hợp. 


Suốt khắp các cuộc thảo luận, bất chấp rắc rối là gì mà 
chúng tôi có thê đang thảo luận, sự tiếp cận của đức Đạt Lai 
Lạt Ma đề đối phó với vấn đề sẽ bao gồm không thê tránh 
khỏi việc trau dồi một “quan điểm thực tiễn”. Những nghiên 
cứu khoa học ở đây hỗ trợ phương pháp của đức Đạt Lai Lạt 
Ma. Chúng cho thấy rằng trắc ân với người khác giúp chúng 
ta thấy người ấy một cách thực tiễn hơn và ảnh hưởng này có 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 467 


một sự nỗi bật vô hạn trong việc vượt thắng nhiều rắc rối của 
xã hội. Trong những chương trước, chúng ta đã thấy vấn đề 
cá nhân hóa một thành viên của nhóm ấn tượng rập khuôn cố 
hữu thuộc nhóm ngoài, qua những phương pháp như kỹ thuật 
rau cải, có khuynh hướng trừ tiệt những thiên vị và ấn tượng 
rập khuôn có hữu tiêu cực một cách tự động. Cùng tiễn trình 
xảy ra khi chúng ta trắc ân, chúng ta thấy một người nào đó 
như một cá nhân đặc biệt hơn - vì thế, chúng ta có thể xem 
sự thấu cảm như một đối trị cho ấn tượng rập khuôn có hữu! 


Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy sự thấu cảm phục vụ 
như một sự đối trị trực tiếp đến thành kiến. Một ảnh hưởng 
đã được dẫn chứng bằng tài liệu rất minh bạch với vô số thí 
nghiệm là không chỉ chúng ta hướng đến thấy người khác 
như tương đồng hơn với chúng ta khi chúng ta thực tập sự 
thấu cảm, nhưng chúng ta cũng có khuynh hướng đề thích họ 
hơn. Đấy là một nguyên tắc tâm lý nồi tiếng rằng người ta có 
khuynh hướng thích những aI tương tự như chính họ. Trong 
thực tế, đây là một trong những động lực phía sau sự thiên vị 
trong-nhóm. Một khi chúng ta đồng nhất hóa với một nhóm, 
và nó trở thành nhóm- -trong của chúng ta, chúng ta cũng có 
khuynh hướng phóng chiếu những biểu trưng cá nhân chính 
bên trên nhóm của chúng ta. Đấy là sự phối hợp trong-nhóm 
với tự thân đưa đến sự thiên vị trong-nhóm. Một trong những 
điều khám phá trong nghiên cứu sự thấu cảm là khi chúng ta 
thực tập sự thấu cảm đối với thành viên của một nhóm-ngoàải 
ấn tượng cô hữu, thì sự thay đổi trong cung cách chúng ta 
nhận thức là cá nhân mở rộng đến toàn thể nhóm của người 
ấy - vì thế, thấy nhóm ấy như tương đồng hơn với nhóm của 
chúng ta, và gia tăng tình cảm cho nhóm ấy. 


Những ảnh hưởng và lợi ích tích cực của sự thâu cảm có 
thê mở rộng ảnh hưởng, thí dụ, sự thâu cảm đã được nôi kêt 


468 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


với tha thứ, ít xung đột nội bộ nhóm, và đối thoại dễ dàng 
như một phương tiện cho giải quyết xung đột. Sự thực tập sự 
thấu cảm cũng giảm thiểu sự gây hắn xã hội và cải thiện các 
thái độ và những lượng định các nhóm-ngoài. 


CƠ CẤU TÂM LÝ TIỀM TÀNG CỦA LÒNG TRẮC ẨN 


Nhiều nhà khảo sát, những người điều khiển các cuộc thí 
nghiệm về sự thấu cảm đã để xuất rằng cơ cấu tâm lý tiềm 
tàng là một loại kết hợp nhận thức tự thân (ý thức về vẫn 
đề chúng ta là ai - tổng số tất cả những đặc trưng của chúng 
ta) với sự tưởng tượng của chúng ta về con người khác (cái 
nhìn của chúng ta về người kia là ai, tổng số tất cả những đặc 
trưng của họ). Điều này liên hệ một ý thức tiềm ẩn của việc 
hòa hợp người kia vào trong sự tự nhận thức của chính mình, 
những gì họ gọi là một sự “tự-tha giao thoa” (sự gối đầu hay 
chồng lấp tâm ý hay thần kinh của tự thân và kẻ khác). Khi 
tự-tha giao thoa xảy ra, hầu như có một loại đúng là hòa nhập 
tâm lý của tự thân với người kia, nơi mà những biên giới của 
giữa tự thân và người khác hòa tan một cách cục bộ. Những 
đặc điểm chúng ta cho là thuộc về chúng ta và những đặc 
tính chúng ta cho là cùa người khác trở nên quấn quít vào 
nhau, và ý thức về tự thân và người khác hòa nhập vào nhau 
- chúng ta trải nghiệm một cảm nhận “tính chất hòa hiệp”. 
Tính chồng lấp tự thân với người khác được xem như là cốt 
lõi căn bản vô phân biệt của tất cả ảnh hưởng lợi ích này, khi 
thật khó khăn đề thiên vị, thành kiến, bạo động, v.v... nếu 
chúng ta thấy người khác như là con người giông như chúng 
ta - tối thiểu trong một cung cách cục bộ tâm lý. 


Dĩ nhiên, sự thực tập sự thấu cảm xảy ra trong nhiều trình 
độ - chúng ta nhận thây một cách tỉnh thức răng một bộ phận 
hay khía cạnh nào đó của tiên trình, trong khi những bộ phận 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 469 


khác là tự động hay tiềm thức. Thí dụ, khi chúng ta thực tập 
sự thấu cảm, chúng ta có thê trải nghiệm một cách ý thức 
những khía cạnh nào đó của ý nghĩa “tính chất hòa hiệp” hay 
thống nhất có kết quả từ tự-tha giao thoa - thí dụ, chúng ta có 
thể cảm thấy cảm xúc gần gũi với người kia, nhận thức người 
ấy là giỗng với chính chúng ta, cảm thấy quan tâm cho sự cát 
tường của người ấy, hay đơn giản là có một cảm giác rộng rãi 
hơn về sự toại nguyện với mỗi quan hệ. 


Trái lại, có thể có nhiều khía cạnh của những tiễn trình 
tâm lý tiềm tàng mà chúng ta hoàn toàn không nhận thấy 
một cách tỉnh thức, là điều đôi khi có thể có một số ảnh 
hưởng kỳ lạ. Thí dụ, theo một nhà khảo sát, sự chồng lấp tự 
thân và người khác xảy ra tronghai hướng: Trong một hướng, 
sự phóng chiếu những đặc trưng của chính mình trên người 
khác, thấy người ấy như sở hữu một số đặc trưng nào đó của 
chính mình, như chúng tôi đã giải thích. Nhưng nó là hướng 
ngược lại có thể trở thành hơi kỳ lạ: Chúng ta cũng thấy 
chính mình như sở hữu cùng những điểm nào đó như người 
kia, đồng hóa người kia vào trong tự thể. Nếu đối tượng sự 
thấu cảm của chúng ta là một thành viên của một nhóm- 
ngoài ấn tượng rập khuôn, cũng có một khuynh hướng đề 
đưa vào những đặc trưng ấn tượng rập khuôn của người kia. 


Đã từng có những thí nghiệm hấp dẫn minh chứng cho 
ảnh hưởng này. Adam Galinsky, một nhà tâm lý học tại Đại 
học Northwestern, đã hoàn tất một loạt thí nghiệm sử dụng 
những hình ảnh của một vài nhóm ấn tượng cô hữu, cho thấy 
các cá nhân có thể đưa vào những đặc trưng của một nhóm- 
ngoài ấn tượng có hữu sau khi thực tập sự thấu cảm đối với 
một thành viên của nhóm ấy. Những nhà nghiên cứu đã cho 
những đối tượng một hình ảnh của một nữ đội trưởng đội cô 
vũ nhan sắc tại một trận đấu bóng cà na, ngù len và mọi thứ, 


470 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


và gây ra nhận thức hiện hữu bằng việc yêu cầu họ viết một 
tiểu luận giống như họ là người đội trưởng ấy tưởng tượng 
đời sống của cô ta như thế nào, v.v... Sau đó, các đối tượng 
được yêu cầu đề điền vào một bảng câu hỏi trả lời cá nhân 
như một phần của cuộc nghiên cứu có vẻ là riêng biệt và 
không liên hệ. Họ được yêu cầu tự diễn tả trong chỉ tiết, kê 
cả lượng định tỉ lệ họ hấp dẫn, xinh đẹp, và sexy như thế nào. 
Sau này, những ai đã từng tham dự trong thực tập “tiếp nhận 
nhận thức”, cả nam và nữ, đánh giá tỉ lệ của chính họ hấp dẫn 
hơn và sexy hơn nhiều (những đặc trưng ấn tượng cô hữu đặc 
thù của nữ đội trưởng) hơn là một nhóm kiểm soát những 
người đã không “đặt họ vào trong hoàn cảnh của kẻ khác.” 


Những thí nghiệm tương tự được tiễn hành “chỉ dẫn" các 
đối tượng bằng việc cho họ tiếp nhận khái niệm của nhiều 
nhóm ấn tượng có hữu khác nhau, đôi khi sử dụng những tiểu 
luận “ngày trong đời”, bằng việc xem video những thành viên 
của nhóm diễn tả đời sống của họ, trong khi các đối tượng 
được hướng dẫn đề lắng nghe với sự thấu cảm (nhóm kiểm 
soát được hướng. dẫn để lắng nghe một cách khách quan, 
không suy nghĩ về quan điểm cá nhân). Thành viên của các 
nhóm kể cả một người đàn ô ông trung niên da đen, một giáo 
sư khoa học chính trị da trắng, một ông lão. Các cá nhân 
lượng định chính họ như cao hơn trong cả những đặc trưng 
tích cực lẫn tiêu cực cho những nhóm này. Nhưng điều ngay 
cả lạ kỳ hơn là các cá nhân được quán sát để biểu lộ thái độ 
phù hợp với những ấn tượng rập khuôn cô hữu, chăng hạn 
như những đối tượng đàn ông da trắng biểu lộ thái độ ồn ào, 
gây hắn hơn và tư thái hung hăng hơn sau khi tiếp nhận quan 
điểm của đàn ông da đen - và họ hành động yêu kém hơn trên 
thử nghiệm về trí thông minh sau này, có thê tùy thuộc vào 
những nhận thức ấn tượng cô hữu. Những ai được chỉ dẫn với 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 47] 


những ấn tượng rập khuôn cô hữu của người già hành động 
tệ hại hơn trong nhiệm vụ ghi nhớ sau này - và được quán 
sát bước xuống cầu thang một cách chậm rãi tiếp theo đó mà 
không nhận thấy một cách ý thức sự thay đổi này. Cuối cùng, 
những ai xem video của những giáo sư trong khi tiếp nhận 
nhận thức được thấy hành động tốt hơn một cách nổi bật sau 
này trên nhiệm vụ thông minh và những thử nghiệm chính 
thức về khả năng chuyên môn và luận lý. 


Một sự khám phá lạ kỳ trong những thí nghiệm này là 
các cá nhân đã chứng tỏ sự giảm thiêu ấn tượng rập khuôn và 
thành kiến sau khi thực hành sự thấu cảm, tuy thế biểu hiện 
những thái độ ấn tượng rập khuôn có hữu này - chứng minh 
một sự không phối hợp giữa thái độ và nhận thức và phán 
đoán - kết quả từ những lỗi mòn riêng rẽ trong não bộ chịu 
trách nhiệm cho môi hành vi này. 


CƠ CẤU NÃO BỘ TIỀM TÀNG CỦA SỰ THẤU CẢM 


Trong khi một số nhà nghiên cứu khảo sát những giải 
thích cho những lợi ích của sự thấu cảm từ quan điểm tâm lý 
học, chăng hạn như tự-tha giao thoa, cùng lúc có vô SỐ hấp 
dẫn trong việc tìm kiếm cho một cơ cấu thần kinh hay não bộ 
tiềm tàng sự thấu cảm-với một số khám phá kinh ngạc trong 
những năm gần đây. 


Tất cả mọi người được sinh ra với khả năng cho lòng trắc 
ân. Hóa ra là tác động trong não bộ. Tuy nhiên, dường như 
rõ ràng rằng giống như nhiều đặc trưng bẩm sinh nhân bản 
khác, không nghi ngờ gì những khác biệt cá nhân trong 
mức độ của sự thấu cảmtự nhiên là bất cứ con người đặc 
thù nào có thê sở hữu - phạm vi từ một số nhỏ những cá 
nhân những người với cơ câu não bộ cho việc phát sinh sự 
thấu cảm có thể bị rối loạn trong một cách nào đó đến những 


472 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ai dường như sinh ra với một khả năng kỳ diệu cho sự thấu 
cảm và bi mẫn. 

Nhiều sự thấu hiểu của chúng ta về vấn đề sự thấu cảm 
được phát sinh trong não bộ, giống như những cảm xúc tích 
cực khác, đã được khám phá trong hai thập niên qua - và 
đã có một số khám phá kinh ngạc. Một trong những khám 
phá hấp dẫn nhất được phơi bày tình cờ trong những năm 
đầu thập niên 1990. Những nhà nghiên cứu Giacomo Riz- 
zolatti và Vittorio Gallese tại Đại học Parma của Ý Đại Lợi 
nghiên cứu những hệ thống thần kinh đặc thù trong não bộ 
của những con khỉ macaque chịu trách nhiệm cho việc gởi 
đi những chỉ dẫn đến cánh tay và bàn tay của khi để vươn ra 
và năm lấy một đối tượng, trong trường hợp này là hạt đậu 
phụng. (Nó được biết đến nhiều, dĩ nhiên, để mỗi chức năng 
mà thân thê biểu hiện, có những vùng đặc biệt trong não bộ, 
phù hợp với những nhóm tế bào não, được gọi là thần kinh, 
chịu trách nhiệm cho chức năng ấy. Những thần kinh gửi các 
thông điệp theo đường của cả những dấu hiệu hóa học và 
điện trường, được dẫn dọc theo một loạt những sợi thần kinh 
dài, đến những bộ phận mục tiêu, đưa cho những hướng dẫn 
trên những gì cần làm. Thí dụ, có một vùng kiểm soát những 
động tác của bàn tay, và một vùng khác nhận thông tin cảm 
giác từ bàn tay, v.v...) 


Một ngày nọ, một trong những nhà nghiên cứu đưa tay 
ra để cho hạt đậu phụng đến con khi. Rồi thì họ đã thấy cùng 
những dây thần kinh trong não bộ khi bắt đầu kích thích - 
một cách chính xác giống như con khi tự vươn ra cho chính 
nó! Đây là một khám phá kỳ lạ và hoàn toàn không ngờ 
được, và khảo sát xa hơn, những nhà nghiên cứu khám phá 
rằng có những tế bào đặc biệt trong những vùng nào đó của 
não bộ kích thích cả khi con vật biểu hiện một hành động 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 473 


và khi con vật quán sát một kẻ khác biểu diễn cùng hành 
động ấy. Các nhà nghiên cứu đặt tên những tế bào này thần 
kinh phản chiếu, vì khi chúng phản chiếu thái độ của một kẻ 
khác - chúng vận hành dường như con vật tự nó hành động 
một cách vật lý, một thái độ mà trong thực tế chỉ đơn thuần 
là chứng kiến. Sau này, cùng những loại tế bào này được 
thấy trong não bộ con người. Do vậy, trong một ý nghĩa, điều 
này có thể được thấy như một sự tương liên thần kinh của 
sự “tự-tha giao thoa" - vì khi mà những tế bào này bị dính 
liu đến, chúng không thể phân biệt được giữa tự chúng biểu 
hiện hay kẻ khác biểu hiện hành động. Trong thực tế, mặc 
dù những tế bào này được tìm thấy chỉ trong những vùng 
nào đó, chẳng hạn như những nơi liên hệ đến các cử động 
của bàn tay và miệng, một số nhà nghiên cứu cảm thấy rằng 
những thần kinh phản chiếu này có thể tọa lạc trong những 
vùng khác của não bộ, và có thể liên hệ trong việc phát sinh 
sự thấu cảm. 


Sự nghiên cứu xa hơn trong thập niên qua đã minh 
chứng những cơ cấu thần kinh hấp dẫn liên kết “tự” với 
“tha”. Có một khối lượng đáng kê của những chứng cứ của 
những nghiên cứu và thí nghiệm có thâm quyên hỗ trợ một 
lý thuyết được biết như kiểu mẫu nhận thức-hành động, 
là điều mặc dù đóng một vai trò trong sự thấu cảm - xét cho 
cùng có lẻ tiêu biểu sự tương liên thần kinh của tự-tha giao 
thoa. Lý thuyết này cho rằng khi một người nhận thức một 
người khác trải nghiệm một cảm xúc, não bộ tự động kích 
hoạt những vùng chịu trách nhiệm cho sự phát sinh cùng 
những cảm xúc trong người quán sát. Một hệ thống như vậy 
được nghĩ là chịu trách nhiệm cho người quán sát tái sáng 
tạo trong thể trạng của người mà họ đang nhận thức, giúp họ 
“cộng hưởng” với người kia. Não bộ của người quán sát kích 


474 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


hoạt những vùng phối hợp với việc hình thành một khuynh 
hướng để hành động trong một cách nào đấy - giống như 
người quán sát đang sẵn sàng đề kích thích cùng những vận 
động và tiến trình sinh lý học mà họ đang quán sát trong 
người khác - nói cách khác, giống như người quán sát là 
giống như người bị quán sát. 


Những nghiên cứu ghi nhận những gì đang xảy ra trong 
não bộ của các đối tượng thử nghiệm, sử dụng máy fMRI 
(máy đo cộng hưởng chức năng điện trường), khi họ xem 
một video về một người nào đó đang nhận một kích thích 
đau đớn, cho thấy rằng đơn giản xem một người nào khác 
trải nghiệm đau đớn sẽ kích thích trong não bộ của người 
quán sát một số những vùng phối hợp với kinh nghiệm đầu 
tay về đau đớn; nói cách khác, cùng hệ thống dây thần kinh 
cho thấy gia tăng hoạt động khi một người bị trải nghiệm 
đau đớn cũng như khi một người quán sát một người khác 
trải nghiệm đớn đau. Điều này tiêu biểu cho một loại “chia 
sẻ kinh nghiệm” trực tiếp trong trình độ thần kinh, một loại 
“đồng nhất” của tự thân và người khác - một sự giao thoa 
thần kinh tự-tha. 


May mắn thay, khi một đối tượng quán sát người khác 
trong đau đớn, sự “giao thoa” này không bao gồm sự kích 
thích những vùng não bộ liên hệ trong việc ghi mật mã cho 
những khía cạnh nhạy cảm của đau đớn, nói cách khác, bộ 
phận của não bộ cho biết một người mà sự trải nghiệm tổn 
thương một cách vật lý. Những vùng kích thích thông thường 
liên hệ những khía cạnh “động cơ” và “tình cảm” của đau 
đớn. Điều này có nghĩa rằng những vùng của não bộ liên hệ 
với việc chuẩn bị cho người ta đi chuyên đi nơi khác khỏi 
nguồn gốc của đau đớn (thí dụ, rút tay khỏi lửa), và những 
vùng của não bộ liên hệ trong việc phát sinh cảm giác khó 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 475 


chịu được kích hoạt trong cả người quán sát và người trải 
nghiệm. Bất chấp người quán sát trải nghiệm ra sao khi đang 
xem, sự “giao thoa” chỉ là cục bộ; nếu tất cả những vùng 
giống nhau của não bộ được kích hoạt, nó sẽ tạo nên một loại 
ảo giác và nó sẽ tái tạo thực tế trải nghiệm mà chúng ta đang 
chứng kiến. 


Dĩ nhiên, nó làm nên một ý nghĩa trọn vẹn tại sao có 
những sự khác biệt giữa sự trải nghiệm đầu tiên và sự quán 
sát kinh nghiệm - hay tại sao chỉ có sự giao thoa cục bộ của 
những hệ thống thần kinh phát sinh đau đớn hơn là sự giao 
thoa hoàn toàn. Nếu tất cả những hệ thống thần kinh chịu 
trách nhiệm cho việc phát sinh một kinh nghiệm được kích 
thích khi đang quán sát thái độ của một người khác, thế thì 
người đó sẽ nghĩ rằng họ đang thật sự trải nghiệm thái độ ấy; 
nó sẽ tạo nên một loại ảo giác sẽ tái tạo một thực tế của bất 
cứ kinh nghiệm nào đưa ra. 


TRAU DỒI SỰ THẤU CẢM LỚN HƠN 


Thế thì, chúng ta đã thấy có những lợi ích mênh mang 
của việc thực tập sự thấu cảm như thế nào - cả như một giải 
pháp đặc thù đến việc vượt thắng những rắc rối xã hội và như 
một loại đối trị trên một trình độ thông thường hàng Tây, 
làm thuận lợi chức năng xã hội mỗi ngày. Trong khi mỗi con 
người có thể sinh ra với một trình độ tự nhiên nào đó của 
thấu cảm, có những nghiên cứu khoa học phong phú cho 
thấy rằng khả năng của một con người cho thâu cảm (như với 
nhiều kỹ năng khác) có thể được gia tăng qua sự rèn luyện 
và nỗ lực cần trọng. 


Cung cách thông thường nhất của việc thực tập và làm 
mạnh khả năng thấu cảm, như chúng ta đã thấy, qua sự thực 
tập cần trọng của việc tiếp nhận nhận thức, tưởng tượng 


476 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


chính mình trong vị thế của người khác. Việc trau dồi thấu 
cảm qua việc tiếp nhận nhận thức là ảnh hưởng nhưng có 
những sự giới hạn tự nhiên nào đó. Đức Đạt Lai Lạt Ma cống 
hiến một phương pháp thay đổi trong việc phát sinh sự thấu 
cảm, một phương pháp năng động hơn không tùy thuộc trên 
khả năng của chúng ta đề tưởng tượng hay liên hệ đến những 
hoàn cảnh đặc thù hay các điều kiện đời sống của mục tiêu 
cho sự thấu cảm của chúng ta. Sự tiếp cận triệt đề khác biệt 
của đức Đạt Lai Lạt Ma liên hệ sự quán chiếu sâu xa về tính 
nhân bản chung của chúng ta. 


SỰ THẤU CẢM QUY ƯỚC: CĂN CỨ TRÊN SỰ TIẾP NHẬN NHẬN THỨC 


Phương pháp quy ước được sử dụng khi chúng ta đang cố 
gắng một cách cân trọng và ý thức để gia tăng sự thấu cảm 
liên hệ đến có gắng đề tưởng tượng hoặc là chính mình trong 
những hoàn cảnh đặc thù của người kia hay tưởng tượng 
một cách trực tiếp hơn những gì có thể giống như người kia. 
Chúng tôi đã từng nói về bản chất hai chiều của sự giao thoa 
tự-tha. Phương hướng đầu tiên liên hệ đến việc “phóng chiếu 
vào trong người khác”, thấy người kia như sở hữu những đặc 
trưng mà tự chúng ta có. Phương hướng thứ hai liên hệ tiếp 
nhận trên những đặc trưng của người khác, nhận thức tự thân 
có cùng những đặc điểm như đối tượng. Loại đầu tiên không 
đòi hỏi sự hiểu biết về người khác. Chúng ta có thể phóng 
chiếu những đặc trưng của chính mình trên bất cứ người nào 
- hay ngay cả một con thú nuôi, cho vấn đề ấy. Loại thứ hai 
đòi hỏi một mức độ nào đó của kiến thức về người khác, 
hay tối thiểu suy nghĩ chúng ta có kiến thức về họ. Có một 
bằng chứng thí nghiệm nào đó đề xuất rằng chúng ta không 
cần biết bất cứ chỉ tiết nào về lịch sử cá nhân của một người 
nhằm để cảm nhận sự thấu cảm. Tuy nhiên, cũng dường như 
rằng sự thấu cảm được làm thuận lợi nếu chúng ta có thê 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 477 


liên hệ đến kinh nghiệm của người kia như một kết quả kinh 
nghiệm trước đây của chúng ta; nói cách khác, dễ dàng hơn 
để kinh nghiệm sự thấu cảm cho một bà mẹ nếu người fa 
đã từng làm mẹ, dễ dàng hơn đề kinh nghiệm thấu cảm cho 
một lính chữa lửa nếu người ta đã từng là một lính chữa lửa. 
Trong khi biết điều gì đấy về một người khác, và thấy người 
ấy như tương đồng với chúng ta trong một cách nào đấy là 
không cần thiết để trải nghiệm thấu cảm (lòng trắc ẩn), nó 
thật sự hỗ trợ. 


Đây là một trong những giới hạn của sự thực tập thói 
quen tiếp nhận nhận thức như một phương tiện đề thiết lập 
sự thấu cảm. Xét cho cùng, những hoàn cảnh đời sống đặc 
biệt mà chúng ta có thể có thông thường với người khác là 
giới hạn. Cũng có những sự giới hạn khác: Một số nhà nghiên 
cứu đã biểu lộ sự quan tâm, thí dụ, về một hoàn cảnh nơi mà 
một người cố gắng đề thiết lập sự thấu cảm với một người 
đầu trọc neo-Nazi (tân Phát xít). Nếu một người sắp vô ý 
tiếp nhận những đặc trưng ấn tượng cố hữu rập khuôn của 
một nhóm, như được diễn tả trong thí nghiệm ở trên, những 
người đầu trọc, thí dụ thế, có thể không là một sự lựa chọn 
tốt đẹp lắm của một nhóm đề phản chiếu vô thức - hay cho 
vấn đề ấy, nhóm đó có thê không là một sự lựa chọn tốt nhất cho 
việc hình thành một tình thể tự - tha tương giao, nơi mà người ta 
cảm thấy hai giá trị hay biểu trưng tương đồng. May mẫn thay, 
điều này không thường xảy ra, vì những nghiên cứu khác đã 
cho thấy rằng việc “hòa nhập” những đặc điểm xảy ra với thấu 
cảm và sự tự-tha giao thoa tiềm tàng thường liên hệ đến những 
đặc trưng tích cực; nhưng điều thường gặp phải là sự chỉ trích 
và ảnh hưởng công cộng nêu một người bắt đầu tuyên bố rằng 
họ có thê thấy những thứ từ nhận thức của những người đầu trọc 
Nazi, ngay cả nếu người ta không đồng ý với nhận thức ấy. 


478 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


SỰ THẤU CẢM CĂN BẢN: CĂN CỨ TRÊN TÍNH NHÂN BẢN 
CHUNG CỦA CHÚNG TA 


Đây là chỗ mà phương pháp của đức Đạt Lai Lạt Ma có 
sự tiễn bộ kỳ diệu: Sự nối kết với người khác căn cứ trên tính 
nhân bản chung của chúng ta! Với sự tiếp nhận nhận thức, 
chúng ta phải dựa trên sự tưởng tượng của chúng ta, tưởng 
tượng những gì có thể giống trong vị thế cá nhân và hoàn 
cảnh đặc biệt - vị thế hôn nhân, nghề nghiệp, con cái, hay 
trải nghiệm quá khứ. Với “Sự Tiếp Cận Thực Tế” của đức 
Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta có thê căn cứ trên “nền tảng chung” 
trong thực tế của chúng ta - trên sự thật không thê phủ nhận 
rằng chúng ta và người khác đều là những con người. Điều 
này không phải phóng đoán. Không cân phải cô găng để 
tưởng tượng những hoàn cảnh đặc thù về đời sống của con 
người, cũng không phóng chiếu những đặc điểm riêng của 
chúng. ta trên người khác cho dù họ thật sự sở hữu những đặc 
điểm ấy hay không. Với sự tiếp cận của ngài, căn cứ trên sự 
quán chiếu tính nhân bản chung, sự tự-tha giao thoa được 
xây dựng trên những đặc trưng chung mà chúng ta cùng chia 
sẻ như những con người - thí dụ, tất cả chúng ta đều muốn 
hạnh phúc, tất cả chúng ta không muốn khổ sở, tất cả cảm 
thấy đau đớn, tất cả muốn được yêu thương, v.v... Điều này 
tạo nên sự thấu cảm năng động hơn, bởi vì chúng ta có năng 
lực và sức mạnh của thực tế phía sau chúng ta. Thêm nữa, 
với sự tiếp cận của đức Đạt Lai Lạt Ma chúng ta có thê cảm 
nhận sự thấu cảm cho mỗi con người, ngay cả những ai mà 
với họ chúng ta có thể chỉ có một ít điểm chung trên bề mặt. 


Trong khi chúng ta đã thấy việc tiếp nhận nhận thức quy 
ước hoạt động để vượt thắng á ấn tượng cô hữu và thành kiến 
như thế nào, việc trau dồi thấu cảm cho một thành viên của 
một “nhóm-ngoài” ấn tượng cô hữu mở rộng vượt khỏi một 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 479 


cá nhân đơn lẻ đến toàn thê nhóm, vì thế chúng ta không 
thành kiến chống lại nhóm ấy nữa. sự giới hạn của ấn tượng 
có hữu và thành kiến không mở rộng đến những nhóm ấn 
tượng cô hữu khác. Vậy thì, chúng ta có thể vượt thắng thành 
kiến của chúng ta chống lại những người Mỹ gốc Phi châu, 
thí dụ thế, qua sự thực tập về thấu cảm, nhưng điều này sẽ 
không ảnh hưởng trên những cảm giác của chúng ta về những 
nhóm chủng tộc khác. Bằng việc đặt nền tảng sự thấu cảm 
của chúng ta trên những đặc trưng thông thường của chúng 
ta như những con người, một cách căn bản chúng ta đang mở 
rộng phạm vi thâu cảm của chúng ta để bao gồm tất cả những 
nhóm ấn tượng rập khuôn có hữu! 


NĂNG LỰC CỦA THẤU CẢM 


Chúng tôi đã trình bày nhiều lợi ích có thể có kết quả từ 
việc trau dồi cần trọng sự thấu cảm (lòng trắc ân) cả cho hạnh 
phúc cá nhân và trong việc vượt thắng những rắc rối xã hội. 
Nhưng năng lực thật sự của thấu cảm mở Tộng thậm chí vượt 
khỏi những gÌ chúng tôi đã thảo luận đến như vậy. Những 
nghiên cứu về việc giải cứu những NGƯỜI. Do Thái trong Thế 
Chiến Thứ Hai, thí dụ thế, đã cho thấy rằng thấu cảm đóng 
một vai trò quan trọng trong thái độ giúp đỡ của họ. Trong 
nhiều trường hợp, thấu cảm là nhân tố chính yếu đã động 
viên con người, cho phép họ vượt khỏi sự xấu ác và những 
áp lực vô cùng của xã hội chung quanh họ đề cứu giúp người 
Do Thái khỏi cái chết nào đó, thường là hiểm họa bao trùm 
chính họ. Điều này đòi hỏi những trình độ cao nhất của sức 
mạnh, can đảm nội tại và đạo đức vẹn toàn - và nó thường là 
năng lực của sự thấu cảm [lòng trắc ẩn] (và đĩ nhiên là của 
từ bi mà chúng tôi đã trình bày vắn tắt) đã hỗ trợ họ để động 
viên cho những phẩm chất anh hùng này. 


480 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Bây giờ, nghiên cứu cho thấy rằng các cá nhân thường 
trải nghiệm sự thấu cảm cho những ai họ nhận thức như 
tương đồng với họ trong một cách nào đó. Trên một trình 
độ thực tiễn, điều này có nghĩa. là nếu những người cứu giÚp 
nhận thức các nạn nhân như giông với họ, tương tự trong sắc 
tộc, những thái độ, cá tính hay nên tảng văn hóa, thế thì họ 
sẽ đồng hóa một cách đễ dàng hơn với nạn nhân, trải nghiệm 
thấu cảm hơn, và có thê thích để giúp đỡ hơn. Ở đây chúng 
tôi đang nói về loại thấu cảm quy ước, căn cứ trên việc tiếp 
nhận nhận thức. Một số nhà nghiên cứu vụ diệt chủng người 
Do Thái (/oiocaust) đã đề xuất ý tưởng rằng lý do tại sao có 
rất ít người cứu giúp trong Thế Chiến Thứ Hai là bởi vì đối 
với người Do Thái thì quá hiểm hoi tìm thấy những đặc trưng 
tương tự này đến những người khác chung quanh họ. 


Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu cũng đề xuất ý tưởng 
rằng đối với rất ít người Do Thái, những người được giải cứu 
trong Âu châu bị Phát xít Nazi chiếm đóng, đã có hai loại 
người cứu giúp. Loại thứ nhất là những người cứu giúp mà 
họ đồng nhất họ với nạn nhân và thấy nạn nhân như tương 
đồng với chính họ căn cứ trên những lãnh vực kê cả chính 
trị, thần học, và kinh tế xã hội. Các người cứu hộ này đã giúp 
đở những người Do Thái căn cứ trên loại thấu cảm [trắc ấn] 
quy ước. 


Nhưng loại những người cứu g1úp kia thì khác biệt. Nhóm 
nghiên cứu vụ diệt chủng người Do Thái, Drs. Sam và Pearl 
Oliner đã nhận ra một nét đặc biệt đã biêu thị đặc điểm như 
loại thứ hai. Họ đã chú ý rằng, loại người cứu giúp kia là cực 
kỳ cao thượng trong điều mà họ gọi là lòng quảng đại. Nét 
đặc biệt của lòng quảng đại được định nghĩa như “một sự nối 
kết với người khác qua nhận thức của tính nhân bản chung.” 
Những cá nhân này đã phát sinh lòng thấu cảm [trắc ẩn] trên 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 48] 


tính nhân bản chung của họ với các nạn nhân, không dựa trên 
bất cứ tương đồng nhận thức nào trong những đặc trưng xã 
hội, tài chính, chính trị, hay tôn giáo. 

Điều gì khác biệt giữa thấu cảm quy ước và thấu cảm căn 
cứ trên tính nhân bản chung của chúng ta? Ở Đan Mạch, có 
một sự đồng nhất hóa với người Do Thái bởi những người 
thuộc chủng tộc khác trước chiến tranh - và sự thực tập rộng 
rãi hơn trước chiến tranh về việc liên hệ với người Do Thái 
căn cứ trên tính nhân bản chung của chúng ta hơn là những 
tương đồng nhỏ hẹp trên những nét đặc thù. Trong những 
vùng như Ba Lan và Lithuania, những khác biệt chính trị và 
thần học trước chiến tranh được tuyên bố, và các cá nhân 
thích trải nghiệm thấu cảm quy ước, được hướng đến chỉ đối 
với những người của các nhóm xã hội giống nhau về chính 
trị, tôn giáo hay xã hội. Ở Đan Mạch, 96 phần trăm cư dân 
Do Thái được cứu giúp! Ở Ba Lan và Lithuania, 95.5 phần 
trăm người Do Thái bị giết! 

Một sự thấu hiểu sâu xa về tính nhân bản chung, sự thấu 
cảm và bi mẫn, một sự tỉnh thức về giá trị thực hành chân 
thật của những thứ này, và lòng can đảm để thi hành chúng 
trong đời sống hàng ngày không thê chỉ được quyết định hay 
ảnh hưởng những trình độ của hạnh phúc cá nhân và xã hội, 
nhưng cũng vào những lúc ngay cả có thê là một vấn đề của 
sống, chết, và tồn tại. Một cách căn bản, chúng có khả năng 
để định hướng tương lai của nhân loại. 

ĐỊNH NGHĨA BI MÃN 

Cuối cùng chúng tôi đã đến cực điểm của những cảm xúc 
con người: BI mẫn. Bi mẫn được định nghĩa một cách thông 
thường như một loại thông cảm hay cởi mở đến khổ đau của 
người khác, phối hợp với nguyện ước rằng họ được tự do 


482 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


khỏi khổ đau của họ. Những định nghĩa của một số người 
bao gồm nguyện ước đề giúp đở con người khổ đau. 

Tuy nhiên, đối với những mục tiêu của chúng tôi ở đây 
vào những lúc có thể lợi ích để nghĩ về bi mẫn trong dạng 
thức của một nhóm những cảm xúc liên hệ hay những thể 
trạng tinh thần tích cực hơn là một cảm xúc duy nhất, tương 
tự vấn đề chúng tôi nhận thức “gia đình hy vọng” trước đây 
như thế nào. Sử dụng kiều mẫu này, chúng tôi có thể nghĩ về 
“gia đình bi mẫn” như bao gồm một con số của những thể 
trạng tinh thần và cảm xúc tích cực liên hệ như thế nào - thấu 
cảm (trắc ẩn), bi mẫn, ân cần, v.v... Trải qua hàng năm, đức 
Đạt Lai Lạt Ma đã sử dụng nhiều dạng thức để diễn tả những 
thể trạng tích cực của tâm thức trong gia đình này - một lòng 
hảo tâm, tình cảm, và một trái tim nồng âm là ba thứ mà 
ngài thường dùng. Khi ngài nói về tình thân hữu, giọng điệu 
của ngải chuyền tải một cách phổ thông cùng ý nghĩa. Trong 
những năm gân đây hơn, khi ngài nói vê bi mân ngài dường 
như đang sử dụng chữ “ân cần” thường xuyên hơn. 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BI MẪN 


Bi mẫn có thể được xem như là thê trạng của tâm thức 
hiện hữu tại giao điểm giữa hạnh phúc nội tại và ngoại tại, 
nơi mà hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc. xã hội đồng quy tại 
một điểm duy nhất, và một loại thuốc thần đề hoạt động như 
một loại đối trị với cả nỗi khốn cùng cá nhân và rắc rối xã 
hội. Tối thiểu, theo đức Đạt Lai Lạt Ma, chứng cứ khoa học, 
và ý nghĩa thông thường. 


Như thế nào? Chúng tôi đã khám phá nhiều rắc rối trong 
thế giới ngày nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã biết rằng chúng 
ta cần nhiều phương pháp và cần hành động trên nhiều trình 
độ nhằm để trình bày những rắc rỗi phức tạp và đa dạng của 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 483 


xã hội ngày nay. Nhưng ngài cũng đã giải thích vấn đề hầu 
hết những rắc rối của xã hội chúng ta được làm nên trên trình 
độ căn bản nhất bởi những sự hoạt hóa điên đảo nào đó của 
nhận thức và suy tư như thế nào, bởi những cảm xúc tiêu cực 
như thế nào, và bởi những cung cách mà chúng ta liên hệ 
theo thói quen đến người khác như thế nào - là điều mà mọi 
khả năng đưa vào trong một phương hướng tàn phá lẫn nhau 
trong cách này hay cách khác. 


Bây giờ, bên cạnh những sự “chạy chữa” đặc thù hơn hay 
những phương thức trị liệu đặc biệt hơn cho những rắc rối 
của xã hội mà chúng tôi đã từng nói đến trong những chương 
trước, chúng tôi cũng chỉ ra vấn đề phát sinh những cảm xúc 
tích cực trong phổ quát có thể hoạt động như một sự đối trị 
đến những nguyên nhân tiềm tàng hay cơ bản của những rắc 
rối xã hội như thế nào. Bi mẫn mang với nó tất cả những 
lợi ích của cả thấu cảm và cảm xúc tích cực. Như một trong 
những cảm xúc tích cực năng động nhất, bi mẫn có thể gặt 
hái tất cả những lợi ích tiềm tàng của những cảm xúc tích cực 
trong phổ quát - như chúng ta đã từng thấy, những nghiên 
cứu cho thấy những ảnh hưởng của các cảm xúc tích cực có 
thể sinh ra những ảnh hưởng này, và nó không làm nên sự 
khác biệt nào cho dù những cảm xúc tích cực đặc thù gây ra 
là tiếu lâm, vui sướng, tĩnh lặng, hay những cảm giác phổ 
thông hơn của “hạnh phúc” hay “ảnh hưởng tích cực”, v.v... 
Do vậy, một trong những cảm xúc tích cực năng động nhất, 
bi mẫn mang mọi lợi ích tiềm tàng giống như tất cả những 
cảm xúc tích cực còn lại trong tông quát. 


Tiếp theo chúng ta đã thấy “cảm xúc tích cực” của thấu 
cảm mang cùng những lợi ích tổng quát như những cảm xúc 
tích cực khác, cộng thêm nó cũng có những tính chất đặc 
biệt mà trong ấy nó có thể chuyển hóa vấn đề chúng ta có 


484 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


thê liên hệ với người khác như thê nào, vì thế làm thuận lợi 
những ràng buộc xã hội và làm thay đổi trong suy nghĩ có thể 
giúp vượt thắng nhiều rắc rỗi trong xã hội ngày nay. Giống 
như với những lợi ích của những cảm xúc tích cực trong phổ 
quát, bi mân cũng mang tất cả những lợi ích của thấu cảm 
(trắc ấn). Điều này là bởi vì thấu cảm là một thành tổ quan 
trọng của bi mẫn. Bất cứ nơi nào có bi mãn, chúng ta luôn 
luôn sẽ tìm ra một mức độ nào đó của thấu cảm. Vì bi mẫn 
liên hệ khả năng cảm nhận nồi khổ của người khác, chúng ta 
tối thiêu phải có một mức độ nào đó của thấu cảm cho người 
khác. Do thế, vì bi mẫn đòi hỏi một mức độ nào đó của thấu 
cảm, căn bản bởi định nghĩa, hầu như chắc chắn rằng VIỆC 
phát sinh một thể trạng của bi mẫn sẽ mang tất cả những lợi 
ích tiềm tàng của thấu cảm mà đã từng được thảo luận. 


Như đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ ra, có một sự nối kết 
mật thiết giữa thấu cảm và bi mẫn. Từ quan điểm khóa học, 
những nghiên cứu phong phú đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiếp 
nhận nhận thức, bi mẫn, và vị tha, cho thấy thấu cảm có 
khuynh hướng hướng đến bi mẫn và khuynh hướng giúp đỡ 
người khác một cách tự nhiên, những đối tượng của lòng bi 
mẫn và thấu cảm của chúng ta. Thí dụ, Batson đã khảo sát 
một cách rộng rãi mối quan hệ giữa thấu cảm và bị mẫn, và 
đã thấy rằng tiếp nhận nhận thức làm gia tăng ˆ “mối quan tâm 
thấu cảm”, một thê trạng của tâm thức đưa đến việc giúp đỡ 
người khác, thúc đây đơn giản bởi lòng khao khát cải thiện 
sự cát tường của người khác. Dĩ nhiên, luôn luôn có những 
sự đa dạng và nhiều nhân tô khác biệt có thể đóng góp đến 
khả năng của một cá nhân nào đó cho thấu cảm, bi mẫn, và 
sự đáp ứng của người ấy đến những hoàn cảnh của người 
khác. Trong một sô trường hợp, thấy mọi việc từ quan điểm 
của người khác có thể không tự động luôn luôn đưa đến lòng 
bi mẫn lớn hơn cho người khác. 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 485 


Trong những trường hợp khác, bi mẫn có thể không luôn 
luôn đưa đến thái độ giúp đỡ. Thí dụ, đôi khi sự thấu cảm 
và lòng bi mẫn của một người là rất lớn, và người ấy kinh 
nghiệm khổ đau của người khác rất nhạy bén, đến nỗi họ bị 
đánh bại với một cảm nhận khổ đau cá nhân và không thể 
hành động. Trong trường hợp như vậy, chúng ta có thể cần 
dùng những sách lược để giảm thiểu băn khoăn và sợ hãi, 
như chúng tôi đã thảo luận trong chương 9. Luôn luôn có 
những khác biệt cá nhân. Một lần tôi đã hỏi đức Đạt Lai Lạt 
Ma về vấn đề đối phó với những trường hợp như vậy ra sao. 
Cảm nhận của ngài là người ta có thê cần hoạt động trên việc 
làm mạnh hơn lòng bi mẫn, và cuối cùng nó sẽ trở nên đủ 
mạnh để Vượt thắng cảm nhận đau khổ cá nhân. 


BI MẪN VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI 


Trong việc nói về khả năng của bi mẫn mang đến những 
thay đối tích cực trong xã hội - trong việc loại trừ thành kiến, 
phân biệt, chủng tộc, xung đột, bạo động, và những rắc rối xã 
hội khác - rõ ràng duy chỉ bị mẫn mà thôi không thê thay đôi 
xã hội. Xét cho cùng, bi mẫn là một thê trạng của tâm thức. 
Nhằm để mang đến sự thay đổi xã hội, hành động được đòi 
hỏi - chúng ta phải thay đổi thái độ phối hợp với những thể 
trạng tàn phá của tâm thức. Dĩ nhiên, như chúng ta đã thấy, 
bi mẫn có khả năng tiềm tàng đề chiến thắng những thê trạng 
tàn phá của tâm thức, chăng hạn như thành kiến và thù hận, 
và có thê chuyển hóa cung cách chúng ta nhận thức người 
khác, chăng hạn như thấy người khác một cách thực tiễn hơn 
và ít ấn tượng rập khuôn có hữu hơn. Chỉ việc ấy thôi phải có 
ảnh hưởng trong việc thay đôi cung cách chúng ta liên hệ với 
những ai mà chúng ta hình thành sự tiếp xúc, và có một tác 
động nhỏ trên những ai trong môi trường tức thời của chúng 
ta. Và quan tâm đến ảnh hưởng lan truyền của những cảm 


486 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


xúc tích cực và bản chất phụ thuộc tương liên của thế giới 
ngày nay, bất cứ tác động tích cực nào chúng ta có trong môi 
trường tức thời cuối cùng sẽ có những ảnh hưởng sâu rộng 
hơn, giống như gợn sóng lan tỏa trên mặt hồ. 

May mắn thay, ảnh hưởng của bi mẫn trên thái độ của 
một người vượt khỏi sự vô hiệu quá một cách đơn giản thụ 
động bất cứ khuynh hướng cá nhân đối với thành kiến, phân 
biệt chủng tộc, xung đột, hay bạo động. Bi mẫn có khuynh 
hướng tạo nên động cơ để tiếp nhận thêm những bước năng 
động để giúp đỡ người khác, để làm giảm thiểu khổ đau của 
người khác, và hành động đề làm tăng tiến lợi ích của người 
khác. Dĩ nhiên, con người khác biệt trong nguồn gốc, khả 
năng, sự thông minh, và năng lực để giúp đỡ người khác 
và thúc đây thay đổi xã hội. Con người phải quyết định cho 
chính họ cung cách tốt nhất và hiệu quả nhất mà họ có thể 
thực hiện một cống hiến để xây dựng một thế giới tốt đẹp 
hơn. Nhưng việc trau đồi một thể trạng tâm thức thúc đầy 
con người làm một cống hiến đến một thê giới tốt đẹp hơn rõ 
ràng là bước thứ nhất. 


BI MẪN VÀ HẠNH PHÚC CÁ NHÂN 


Chúng tôi đã nói đến trường hợp bi mẫn là giao điểm 
giữa hạnh phúc cá nhân và xã hội, đóng góp đến cả hai. Cho 
đến đây, chúng tôi đã trình bày vẫn đề bi mẫn có thê giúp để 
vượt thắng những rắc rối xã hội như thế nào, hay tối thiểu 
làm thay đổi trong suy nghĩ hầu như có thê giải quyết những 
rắc rối xã hội. Do vậy những gì tồn tại đang chỉ mối liên kết 
giữa hạnh phúc và bi mẫn cá nhân. Nhận thức này đang dần 
dần đạt được một động lực ở phương Tây, mặc dù vẫn đúng 
là có một khoảng cách lớn giữa đề cập của đức Đạt Lai Lạt 
Ma về bi mẫn, là điều liên kết chặc chẽ với hạnh phúc riêng 
của cá nhân, và quan điểm phổ biến của phương Tây. 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 487 


Trong cuộc thảo luận buổi trưa ấy ở Tucson, đức Đạt Lai 
Lạt Ma đã không đi vào chiều sâu rộng hơn trong việc thảo 
luận bi mẫn trong tổng quát. Nó là một chủ đề mà chúng tôi 
đã nói nhiều lần trong quá khứ, vì thế thay vì che lấp quan 
điểm cũ, ngài đã chắt lọc tư tưởng của ngài để nắm bắt cốt 
lõi của bi mẫn, thông điệp chìa khóa, và trực tiếp bình luận 
trong phạm vi hiện tại của chúng tôi. Bên cạnh, sau khi đi 
vào chiều sâu đến như vậy trong việc trau đồi một ý thức về 
tính nhân bản chung của chúng ta và v.v..., những chủ đề mà 
trước đây tôi chưa từng nghe ngài giải thích trong cùng cách 
khá giống như vậy, không có nhiều đề thêm vào. Nhưng tuy 
thế, nhằm để thấu hiểu quan điểm của ngài về mối quan hệ 
giữa bị mẫn và hạnh phúc cá nhân, thật lợi ích để bổ sung 
một ít bình luận ở đây. 

Trải qua hàng năm, tôi đã khám phá với đức Đạt Lai Lạt 
Ma một sô khác biệt giữa quan. điểm của ngài - quan điểm 
của đạo Phật Tây Tạng - vê bị mân và quan điểm của phương 
Tây. Từ nhận thức của ngài, bi mẫn liên hệ sự tỉnh thức sâu 
xa về nỗi khổ đau cá nhân và một sự ân cần chân thành, một 
nguyện ước thành tâm để con người được giải thoát khỏi khổ 
đau của họ, và một khát vọng đề làm điều gì đó đề giải thoát 
khổ đau của họ. Quan điểm của phương Tây về bi mãn là 
gắn bó chặc chẽ với lòng vị tha, là điều đi đến hoàn hảo với 
một ý nghĩa của tự hy sinh - nơi mà lòng bi mẫn hay vị tha 
của một người được hướng 100 phần trăm đến người khác, 
và hạnh phúc của chính cá nhân ấy không cân bằng như phân 
hy sinh cho người khác. Trong thực tế, có ý nghĩa rằng nêu 
chúng ta có bất cứ tư tường nào vì lợi ích tự thân khi biểu 
lộ lòng tử tế ân cần với người khác, nó “không được tính” 
như một hành vi vị tha hay bi mẫn thuần khiết. Đức Đạt Lai 
Lạt Ma, bình luận về điều thiếu sót này về chính mình như 


488 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


một đối tượng chính đáng của bi mẫn, ngài cảm thấy rằng 
người phương Tây thật sự đã thiếu trong mạch bi mẫn. Ngài 
cảm thấy không có gì sai trong việc khởi lòng bi mẫn cho 
chính mình cũng như cho người khác, cũng không có điều 
gì sai với việc gặt hái một số tưởng thưởng cá nhân như một 
kết quả của cảm nhận từ bi cho người khác - nói cách khác, 
chúng ta tìm thấy hạnh phúc cá nhân như một kết quả của 
việc phát sinh từ bi cho người khác. 


Văn hóa phương Tây có thê vẫn không tự động liên kết 
khái niệm bi mẫn với hạnh phúc cá nhân, nhưng những 
khám phá khoa học đang bắt đầu thay đổi điều đó. Ngay khi 
những khám phá này bắt đầu rời khỏi các phòng thí nghiệm 
và trường đại học, và vào trong dòng chính của văn hóa phổ 
thông hiện đại, có lẽ chúng ta sẽ thấy một số thay đổi gây 
ân tượng sâu sắc trong xã hội chúng ta khi ngày cảng. nhiều 
người tầm cầu để trau dồi một cách năng động bi mẫn cho 
người khác như một phương tiện để đạt đến hạnh phúc cá 
nhân và toại nguyện đời sống. 


Vào lúc viết loạt sách đầu của Nghệ Thuật Hạnh Phúc, 
chỉ có một ít nghiên cứu khoa học liên hệ đến hạnh phúc, 
và dường như ngay cả ít hơn khi nghiên cứu về bi mẫn, một 
cách đặc biệt về những khía cạnh sinh học. Trong bộ sách Ấy, 
chúng tôi đã đề cập một hay hai thí nghiệm được tiến hành 
bởi một ít nhà nghiên cứu tiên phong về hạnh phúc, xé rào 
vào lúc đó. Tuy nhiên, từ lúc ấy, đã có một cuộc Cách Mạng 
Hạnh Phúc toàn cầu, với một khám phá thật sự về nghiên 
cứu trên những cảm xúc tích cực, đưa đến một khối lượng 
lớn mạnh về nghiên cứu thiết lập sự nối kết giữa hạnh phúc 
cá nhân và bi mẫn. Một số nghiên cứu hấp dẫn nhất trong 
lãnh vực này đã được tiễn hành bởi Richard Davidson, giám 
đốc phòng Thí Nghiệm về Khoa Học Thần Kinh Cảm Xúc 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 489 


tại Đại học Wisconsin - Madison. Việc làm đột phá này một 
phần đã được gợi hứng bởi sự tiếp xúc của Davidson với 
đức Đạt Lai Lạt Ma như một bộ phận của những cuộc gặp 
gỡ tiếp diễn của Viện Tâm Thức và Đời Sống. Như một kết 
quả từ những cuộc nghiên cứu của ông giám sát sự hoạt động 
của não bộ qua việc sử dụng những máy hình dung não bộ 
fMRI. Davidson định vị một vùng của não bộ trong vỏ não 
phối hợp với hạnh phúc. Một cách đặc biệt, ông xác định một 
vùng của vỏ não phía trước bên trái phối hợp với những thể 
trạng hạnh phúc, tích cực của tâm thức - chăng hạn như nhiệt 
tình, hăng hái, vui sướng, khí lực, và khả năng hồi phục tinh 
thần. Trong một loạt thí nghiệm, Davidson tìm cách để xem 
những gì đang xảy ra trong não bộ khi người ấy đang trải 
nghiệm bi mẫn. 

Trong một trong những thí nghiệm mà tôi thích thú về sự 
nối kết giữa hạnh phúc cá nhân và bi mẫn, bác sĩ Davidson 
và những đồng nghiệp đã đem một thầy tu Tây Tạng người 
Pháp vào trong phòng thí nghiệm của ông để nghiên cứu 
những ảnh hưởng của bi mẫn. Vị thầy tu này là một người 
được rèn luyện tinh thông, người đã dành nhiều năm trong 
vùng Hy Mã Lạp Sơn, thiền quán về bi mẫn. Đặt vị tu sĩ vào 
trong máy đo điện não đồ EEG và máy hình dung não bộ 
fMRI, Davidson đã bắt đầu bằng việc ghi nhận chức năng 
của não bộ vị thầy tu trong thể trạng thư giãn để đo lường 
hoạt động căn bản của não bộ, sau đó ông yêu cầu vị tu sĩ 
tiến hành một buôi thiền quán mạnh mẽ về bị mẫn. Những 
kết quả cho thấy rằng trong khi thiền quán về bi mẫn, có một 
chuyên hướng đột ngột về pnh trái trong chức năng bên trái 
phía trước của ông ta, lóe sáng “vùng hạnh phúc” của não bộ, 
đưa Davidson đến kết luận: “Chính hành động quan tâm cho 
sự cát tường của người khác đã tạo nên một cảm nhận mạnh 


490 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


mẽ hơn của cát tường trong chính ông thây tu.” Có chứng cứ 
gì hơn đê kêt luận về sự nôi kêt giữa hạnh phúc cá nhân và 
bi mân? 


Cũng có một số nghiên cứu về sự nối kết hạnh phúc cá 
nhân và ân cần tử tế. Thí dụ, trong một thí nghiệm, bác sĩ 
Sonja Lyubomirsky và những đồng nghiệp tại Đại Học Cali- 
fornia Riverside đã yêu cầu các đối tượng thí nghiệm chọn 
một ngày trong mỗi tuần để tiến hành năm “hành động tự 
ý về ân cần, tử tế”. Những thứ này không nhất thiết cần là 
những hành động anh hùng tự hy sinh; chúng có thê đơn giản 
như mở cửa cho ai đấy với một nụ cười ấm áp hay bí mật bỏ 
thêm tiền xu vào đồng hồ đậu xe của ai đấy sắp hết giờ. Sau 
sáu tuần, các đối tượng trong cuộc nghiên cứu đã trải nghiệm 
một sự gia tăng nồi bật trong toàn thê mọi trình độ của hạnh 
phúc và toại nguyện đời sống. 


Các cuộc thí nghiệm như thế này đã thiết lập một cách 
vững vàng về sự đúng đắn của niềm tin nền tảng của đức Đạt 
Lai Lạt Ma: “Nếu chúng ta muốn người khác hạnh phúc, hãy 
thực tập bi mẫn. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, hãy thực 
hành bi mẫn.” 


Trong việc cung ứng chứng cứ về ảnh hưởng lợi ích của 
bi mẫn, tôi sẽ bổ sung thêm một nghiên cứu được điều khiển 
bởi Dividson và các đồng nghiệp. Bây giờ có một chứng cứ 

cụ thể rằng chúng ta có thê học hỏi để rèn luyện tâm thức để 
vượt thắng những cảm xúc tiêu cực, cũng như đề trở thành 
bi mẫn hơn, hạnh phúc hơn, v.v... Do vậy, trong nghiên cứu 
này, các nhà chuyên môn đang khảo sát khả năng của con 
người để rèn luyện tâm thức của họ - một cách đặc biệt nhìn 
vào khả năng của họ đề điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực 
của họ. Trong bước thứ nhất, các đối tượng được cho thấy 
một số hình ảnh quấy rây trong khi não bộ của họ được theo 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 49] 


đõi bởi máy hình dung não bộ fMRI. Những hình ảnh được 
sử dụng để khơi dậy những đáp ứng cực kỳ tiêu cực là những 
hình ảnh thông thường của những người bị truyền nhiễm hay 
có thê là những người bị mồ xẻ cắt xén, chẳng hạn như hình 
của một em bé với một cục bướu to lớn mọc phía ngoài mắt 
của nó. Chẳng hạn những hình ảnh có khuynh hướng đề gây 
ra những cảm xúc như phần nộ, sợ hãi, và một thê trạng cảm 
xúc tiêu cực thông thường. Điều này được chứng thực trên 
máy fMRI bằng việc cho thấy sự kích thích của những cấu 
trúc như amygdala, là điều như chúng ta bây giờ biết, là liên 
hệ với những cảm xúc như băn khoăn và sợ hãi, cũng như 
những đáp ứng căng thăng. 


Trong bước tiếp theo của thí nghiệm, các đối tượng sau 
đó thực tập một kỹ năng đề giảm thiêu đáp ứng cảm xúc tiêu 
cực của họ. Kỹ năng liên hệ việc phát sinh một cảm nhận bị 
mãn. Các đối tượng được hướng dẫn để nhìn vào tắm hình 
một lần nữa, nhưng lần nầy với một sự gợi hứng chân thành 
rằng sự khổ đau của con người được minh họa trong bức 
hình được xoa dịu và quan điểm là tích cực. Nhìn vào tắm 
ảnh trong cung cách mới này hoạt động như một loại thuốc 
giải đến cảm xúc tiêu cực - sự kích hoạt của amygdala bị 
trung hòa! Vì vậy, có chứng cứ rằng sự thực tập bi mẫn có thể 
điều chỉnh hay giảm thiểu những cảm xúc tiêu cực và căng 
thắng cũng như đem lại các cảm xúc tích cực và hạnh phúc. 
Nhân tiện đây, trong một ý nghĩa rộng rãi hơn, kỹ năng này 
cũng có thê được thấy như một bài tập trong việc đánh giá 
tích cực lại tấm hình gây phiền não, hay một phương pháp 
của việc mở rộng quan điểm một người, nhìn vào nó từ một 
góc cạnh khác, từ một nhận thức tích cực hơn, v.v... - cũng 
chính kỹ năng được đức Đạt Lai Lạt Ma đề xuất trong những 
chương trước đây như một phương pháp để hỗ trợ người ta 


492 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


đối phó với nghịch cảnh và những rắc rối hằng ngày. Ở đây 
một lần nữa, chúng ta có thể thấy đây là một kỹ năng rất hiệu 
quả cho việc vượt thắng những cảm xúc phiền não và hoạt 
động như một sự đối trị đến những phản ứng căng thắng. 


Bây giờ chúng ta đã thấy việc thực tập bi mẫn không chỉ 
chuyên hóa cung cách của một người suy nghĩ và của việc liên 
hệ đến người khác trong những cung cách xây dựng niềm tin; 
tái thấm nhuần dần tâm linh của cộng đồng; vượt thắng ấn 
tượng rập khuôn có hữu, thành kiến, và phân biệt chủng tộc; 
và hành động như một biện pháp ngăn ngừa chống lại xung 
đột và bạo động nhưng chúng ta cũng thấy bi mẫn có thê hoạt 
động như một cội nguồn vô hạn cho hạnh phúc và cát tường 
của con người trên trình độ cá nhân. Từ nhận thức này, có thể 
không là một sự phóng đại để thấy bi mẫn như một cảm xúc 
siêu việt của con người hay một thể trạng tích cực của tâm 
thức, giao điểm giữa hạnh phúc cá nhân và xã hội. Và, như 
đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng chỉ chúng ta, việc trau dồi một 
sự thấu hiểu và tỉnh thức sâu sắc về tính nhân bản chung của 
chúng ta là một phương tiện trực tiếp và năng động nhất của 
việc thiết lập một cảm nhận sâu xa về sự nối kết với người 
khác có thể hoạt động như nền tảng của bi mẫn. 


BIẾN ĐỔI NHẬN THỨC CÔNG CỘNG VỀ BI MẪN 


Buồn thay, dĩ nhiên, chúng ta không thấy bi mẫn và ân 
cần tử tế được thực tập đủ rộng trong thế giỚI ngày nay. Có lẽ 
một trong trở ngại chính là công chúng phô thông vân khong 
nhận thức bi mân như một cội nguôn găn bó với hạnh phúc 
cá nhân, chúng ta không nhận thức một cách rộng rãi phạm 
vi bao quát những lợi ích thực tiễn được tìm thấy từ sự thực 
tập bi mẫn. Chúng ta vẫn nhận thức bi mẫn như điều gì đấy 
mà chúng ta ban cho người khác, điều gì đấy không kết hợp 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 493 


với chính hạnh phúc cá nhân trong cuộc sông. Chúng ta vẫn 
cho bi mẫn như một giáo huấn tôn giáo, tâm linh, hay đạo 
đức hơn là một thể trạng của tâm thức với nhiều sử dụng thực 
tiễn, căn cứ trên một quan điểm về đời sống có thê được trau 
đồi qua những phương pháp đã được chứng minh. 


Sự thử thách dường như là trong việc thay đổi nhận thức 
công cộng về sự thực tập bi mẫn, để nhận thức bi mẫn như 
một thê trạng của tâm thức với giá trị thực tiễn thật sự, kết 
quả từ một quan điểm có thể được trau dồi qua nỗ lực của 
chính chúng ta. Có lẽ có thê có một ý niệm mơ hồ về hy 
vọng cho một sự chấp nhận nhanh chóng phổ biến về tầm 
quan trọng của bi mẫn, nhưng duy trì trong tâm tư về tiềm 
năng của những bộ phận rộng lớn của dân chúng Hoa Kỳ tiếp 
nhận những sự thực tập để trau đồi một lòng bị mẫn lớn hơn. 
Ý tưởng hy vọng mơ hồ này lóe lên được thấy trong nghiên 
cứu vừa được đề cập, được Davidson và các đồng nghiệp 
tiến hành trong việc điều chỉnh các cảm xúc tiêu cực. Đề giải 
thích, trong nghiên cứu ấy các nhà chuyên môn quan tâm 
trong việc nhìn vào những ảnh hưởng của các kỹ năng này 
không chỉ trên chức năng não bộ của các đối tượng nghiên 
cứu trong phòng thí nghiệm, mà cũng trong đời sống hằng 
ngày của họ, bên ngoài phòng thí nghiệm. Như chúng tôi đã 
đề cập phía trước, cortisol“ là một trong những kích thích 
tố?) liên hệ trong đáp ứng căng thắng. Dưới những hoàn cảnh 
bình thường, khi chúng ta không bị căng thăng, kích thích tố 
này tiết vào trong máu ở những cấp độ cao vào buổi sáng, 


1. Cortisol là một loại hooc môn corticosteroid (corticosteroid là một 
loại hooc môn loại steroid — tức là loại hợp chất hữu cơ tự nhiên được 
tổng hợp bởi các tuyến nội tiết trong cơ thể) được sản sinh bởi bộ phận tên là 
Zona fasciculata trên vỏ não thượng thận (thuộc tuyến thượng thận). 

2. Hormone. 


494 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


rồi thì nó dần dần hạ bớt suốt ngày. Khi trình bày trên một 
đồ thị, nó cho thấy một sự đồ dốc hay một góc từ buổi sáng 
đến buổi tối. Dưới ảnh hưởng của căng thắng, kích thích tố 
này được tiết ra đều đều suốt ngày, đưa đến kết quả trong 
một đường, bằng phăng trên đồ thị. Nhằm để điều chỉnh mức 
độ căng thăng của đối tượng trong ngày, các đối tượng phải 
được đo lường nước bọt sáu lần trong suốt cả ngày. Theo 
biểu thị những mức độ trên đồ thị, các nhà nghiên cứu đã thấy 
rằng những người có thực tập bi mẫn hay kỹ năng “tái nhận 
định” đã cho thấy một độ dốc hơn, cho thấy ít căng thăng hơn. 


Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đi đến điểm chính yếu. 
Những mức độ bằng phăng của kích thích tổ cortisol, việc 
trình bày sự tiết ra liên tục của cortisol trong căng thăng, 
cũng phối hợp với một con số những ảnh hưởng làm tồn hại 
đến thân thể. Một trong những ảnh hưởng này là một vòng 
thắt lưng rộng hơn, hay một cái bụng bự hơn. Độ dốc hơn 
đưa đến kết quả trong một vòng thất lưng giảm bớt, một cái 
bụng nhỏ hơn. Có lẽ điều này có thể là chìa khóa cho một 
chuyền hóa đột ngột qua đêm của xã hội Hoa Kỳ, sản sinh 
một xã hội bi mẫn hơn - có thể chúng ta đã tìm thấy một 
giải pháp kỳ diệu cho việc chuyển hóa thế giới và chấm 
dứt bạo động cùng thủ hận. Có lẽ tất cả những gì có thể làm 
là một vài tờ báo gây náo động dư luận (/aÖ/ø¡3) ở siêu thị: 
MỚI!!! KIÊNG CỬ BI MẪN!!! VÂNG!!! KHÁM PHÁ “BÍ 
MẬT” NGAY LẬP TỨC!!! KIÊNG KHEM BẰNG TỪ BỊ!!! 
VÂNG, ĐÚNG ĐẢY! HÃY ÂN CÂN VÀ BI MÃN VÀ MẤT 
BA INCH®) Ở VÒNG BỤNG THẬT SỰ QUA ĐÊM!! 

Nghiêm chỉnh mà nói, có thể chắc chắn rằng nhận thức 
của công chúng về bi mẫn có thê trở nên được tiếp nhận một 


3. Iinch=2,Sem. 


SỰ THẤU CẢM, BI MÃN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 495 


cách rộng rãi hơn trên một trình độ phổ biến như đức Đạt 
Lai Lạt Ma và những người khác cho chúng ta thấy giá trị 
thật sự của thể trạng tâm thức này, đem đến một lợi ích vô 
vàn cho hạnh phúc của chính chúng ta và cho thế giới rộng 
lớn. Và khoa học cũng có thê đóng một vai trò nồi bật ở đây, 
trong việc thay đổi những cung cách chúng ta thực hành thấu 
cảm (trắc ấn), bi mẫn, và những cảm xúc tích cực khác. Có 
thể cần có thời gian, nhưng có những dấu hiệu tích cực rằng 
những ý tưởng này đang đạt được sự thừa nhận mỗi ngày 
lan rộng hơn. Bây giờ có sự hiện hữu một hy vọng thật sự 
cho một con đường chân thành có thể đưa đến cả đến hạnh 
phúc cá nhân của chính chúng ta cũng như một thế giới tốt 
đẹp hơn. 


Phần cuối ở Tucson là cực điểm của một vài loạt thảo 
luận diễn ra trong thời gian một vài năm. Vì có thê là một lúc 
nào đây trước khi chúng tôi gặp gỡ lại cho một loạt thảo luận 
khác, nên tôi đã mang theo một khăn choàng kata, một khăn 
lụa trắng, được trao đổi cả những lúc chào đón lần đầu tiên 
và chia tay theo phong tục Tây Tạng. Chiếc khăn kata mà tôi 
mang theo đặc biệt xinh xắn, dài khoảng mười bộ”) và rộng 
khoảng 2 bộ, được dệt với những biểu tượng thịnh vượng 
cũng như những câu kệ nguyện ước may mắn và hạnh phúc. 


Buổi cuối cùng của chúng tôi đã đi đến chấm dứt. Thư ký 
của đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi vào trong phòng cho biết rằng 
người nào đó theo lịch trình diện kiến ngài đã đến rồi. Đáp 
lại với người thư ký bằng một cái gật đầu, đức Đạt Lai Lạt 
Ma quay lại nói với tôi, “Vậy thì, này Howard, đã đến lúc kết 
thúc. Và tôi muốn cảm ơn ông. Tôi đã thích thú với những 
cuộc thảo luận của chúng ta và chúng ta hãy hy vọng rằng khi 


4. Ibộ = 30.,48em. 


496 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


ông chia sẻ những khám phá dai dăng của chúng ta VỚI người 
khác có thể có lợi ích cho một số người nào đấy.” 


Biết rằng có những người đang chờ đợi, tôi vội vã thu 
thập những dụng cụ thu thanh và tập vở ghi chép, cảm thấy 
hơi bối rối khi tôi tìm kiếm chiếc khăn kata để tặng ngài, tôi 
nói, “Cảm ơn Đức Thánh Thiện vì đã thật rộng lượng với 
thời gian của ngài. Ngài biết không, trải qua hàng năm chúng 
ta đã đề cập đến những chủ đề khác liên hệ những vẫn đề xã 
hội, chăng hạn như khoảng cách giữa giàu và nghèo, vấn đề 
lối sống cá nhân, chủ nghĩa tiêu dùng, và vấn đề tham lam, 
v.v... nhưng những điều này vẫn còn cần được khám phá một 
cách trọn vẹn hơn. Vì vậy tôi hy vọng chúng ta có thê tiếp 
tục những cuộc thảo luận của chúng ta vào một ngày nào đấy 
sau này.” 


“Okay, rất tốt,” ngài trả lời. 


Mặc dù những chiếc khăn kata thông thường được quấn 
trong một cách mà chúng được bày ra một cách dễ dàng, 
chiếc khăn này được gói quá chặc nên nó cần một vài phút 
để trải Ta theo chiều dài của nó. Khi tôi luýnh quýnh tìm ra 
manh mối đầu khăn, đức Đạt Lai Lạt Ma bình luận, “Ông 
biết không, phong tục trao đổi khăn kata này có một ý nghĩa 
biểu tượng dễ thương. Phong tục được gợi hứng từ Ấn Độ, 
nơi mà để đánh dấu những sự kiện đặc biệt, người ta thường 
dâng tặng những tràng hoa, hay khăn choàng cho nhau. Vật 
liệu thật sự của kata là len sợi truyền thống từ Trung Hoa, và 
người Tây Tạng dùng nó như một phần trong phong tục của 
họ. Do vậy, trong tập quán này, chúng ta có thê thấy sự hòa 
hiệp giữa những con người của ba xứ sở Ấn Độ, Trung Hoa, 
và Tây Tạng. Thật là kỳ điệu! Trong giây phút sau cùng ấy, 
ngài đã bùng vỡ vào trong một nụ cười kỳ lạ, thản nhiên, vui 


SỰ THẤU CẢM, BI MẪN VÀ VIỆC TÌM KIẾM... s 497 


vẻ mà không bao giờ không nâng bỗng tôi lên và ban cho tôi 
hy vọng cho khả năng tiêm tàng đê tìm ra niêm hạnh phúc 
chân thật. 

Và cùng với nụ Cười ẫy, đức Đạt Lai Lạt Ma đồng thời 
đưa tay ra đê bắt tay cùng lúc với tay kia kéo tôi lại gân đê 
ôm choàng thân thiêt. 

Ấn Tâm Lộ, ngày 23-02-2012 

Hôm nay, Tuệ Uyên vừa dịch xong quyên sách “Nghệ 
Thuật Hạnh Phúc trong Thê Giới Phiên Não” thật là vui. 





TÁC GIÁ VÀ DỊCH GIÁ 


I. TÁC GIẢ 


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA sinh ngày sáu tháng Bảy, năm 
1935, trong một gia đình nông dân nghèo vùng Đông Bắc 
Tây Tạng. Vào năm hai tuôi, ngài được xác nhận là Đạt Lai 
Lạt Ma, lĩnh tụ tâm linh và thế tục của Tây Tạng, thứ mười 
bốn trong một sự kế tục trải dài từ sáu trăm năm trước. Vào 
năm sáu tuổi, ngài đã bắt đầu sự rèn luyện kéo dài cả đời 
người như một tu sĩ Phật giáo. Từ năm 1959, ngài đã sống 
lưu vong khỏi Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ. Nỗ lực không 
mệt mỏi của ngài vì quyền con người, hòa bình thế giới, và 
giá trị căn bản của loài người đã đưa ngài đến tầm vóc quốc 
tế. Ngài là người nhận nhiều sự vinh danh và phần thưởng, 
trong ấy có giải Nobel Hòa Bình năm 1989 và Huân Chương 
Vàng Quốc Hội Hoa Kỳ. 


Khi được hỏi về vai trò của ngài trong đời sống, đức Đạt 
Lai Lạt Ma thường liên hệ chính ngài như một “thầy tu giản 
dị”. Nhiều người khác xem ngài là một trong những lãnh tụ 
tâm linh nồi tiếng nhất của thời đại chúng ta và một trong 
những học giả và đạo sư Phật giáo hàng đầu của thê giới. 
Trong phạm vi những cuộc du hành rộng rãi, ngài cũng nói 
cũng biện hộ cho chí nguyện của ngài trong đời sống. Thứ 
nhất, ngài nguyện có gắng đề thúc đầy cho những giá trị căn 


500 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


bản của con người, hay những gì ngài thường liên hệ như 
những “đạo đức thế tục”. Thứ hai, ngài nguyện thúc đây hòa 
hiệp và thông hiểu trong những truyền thống tôn co quan 
trọng của thế giới. Và thứ ba, ngài nguyện đối với “vấn đề 
Tây Tạng”, dâng hiến đến những lợi ích của đồng bào Tây 
Tạng, hành động như một phát ngôn viên trong sự đấu tranh 
của họ vì nhân quyền, sự tự trị, và tự do rộng rãi hơn. Bắt cứ 
nơi nào ngài đến, đức Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã biểu hiện một 
sự cởi mở chân thành đến thính chúng cho lòng ân cần từ tế, 
từ bi, bao dung và trách nhiệm phổ quát. 


Để tìm hiểu thêm về đức Đạt Lai Lạt Ma, kê cả chương trình 
giảng dạy của ngài, xin hãy thăm trang www.dalailama.com. 


HOWARD C. CUTLER, M.D., là một nhà tâm lý trị liệu, 
tác giả sách bán chạy nhất, và người giảng thuyết. Ông là 
đồng tác giả với đức Đạt Lai Lạt Ma về loạt sách nổi tiếng 
Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc, đã từng được dịch ra trong 
năm mươi ngoại ngữ và đã xuất hiện trong danh sách bán 
chạy nhất trên thế giới. Quyền sách đầu tiên, Nghệ Thuật 
Hạnh Phúc: Cẩm Nang Cho Cuộc Sống, xuất hiện trên danh 
sách Bestsellers của 7e New York Times trong chín mươi 
bảy tuần. Như một nhà chuyên môn hàng đầu của khoa học 
vê hạnh phúc con người và một nhà tiên phong trong lãnh 
vực tâm lý tích cực, Bác sĩ Cutler đã cống hiến những sự 
trình bày then chốt, những thí nghiệm, và những khóa tìm 
hiểu và thực hành trên vấn đề hạnh phúc đến những cá nhân 
và các tô chức trong những thành phố khắp Hoa Kỳ và toàn 
thế giới. 


Ông có bằng cử nhân về nghệ thuật, cử nhân về động vật 
học, và Bác sĩ từ UnIversity of Arizona College of Medicine, 
cùng với bốn năm nghiên cứu sinh hậu đại học về tâm lý 
trị liệu. Ông có bằng chuyên nghiệp của Hội Đồng Tâm Lý 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ s 50] 


Trị Liệu và Thần Kinh Học Hoa Kỳ và ở trong ban chủ bút 
của Tạp Chí Tâm Lý Trị Liệu Hoa Kỳ. Bác sĩ Cutler đã dâng 
hiến đời mình để giúp đỡ người khác tìm một niềm hạnh 
phúc, hoàn thành, và thành công to lớn hơn. Ông hiện sống 
ở PhoenIx, Ar1zona. 


Đề biết thêm về Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc, bao gồm 
sách, thảo luận, và khóa học, hay đê liên lạc với Bác sĩ Cut- 
ler, hãy thăm trang www.theartofhappIness.com. 


II. VÀI NÉT VỀ TUỆ UYỂN 


Tuệ -Uyên là bút danh của Tỳ kheo Thích Tù-Đức, hiệu 
Tuệ-Không xuât gia và tu học tại TU VIỆN KIM SƠN, P.O. 
Box 1983, Morgan HIIL, CA 95038, Hoa Kỳ 


Office: (408) 848-1541, e-mail: tueuyen(@)gmaIl.com. 
SÁCH DO TUỆ UYÊN CHUYÊN NGỮ 


1- Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo Giác Ngộ Luận Giải - 
Đức Đạt Lai Lạt Ma — Đã gởi nhà xuất bản. 

2- Bản chất của hạnh phúc - Đức Đạt Lai Lạt Ma & How- 
ard Cutler - Đã gởi nhà xuất bản. 

3- Bừng Sáng Con Đường Giác Ngộ, His Holiness the 
Dalai Lama — Đã gởi nhà xuất bản. 

4- Tám an bình fĩnh lặng— Lama Thubten Yesbe - đã dịch xong. 

5- Câu chuyện một giấc mơ — tác giả Paolo Ceoho — Sách 
truyện - đã dịch xong. 

6- Con Đường Đến Tĩnh Lạng, HH. The Dalai Lama - 
Tuệ Uyền chuyền ngữ - sách - Đạo Phật Ngày Nay phát hành 
tháng 10/2010. 

7- Làm thế nào để thấy mình thát sự - Đức Đạt Lai Lạt 
Ma - Sách - (đang dịch). 

§- Nghệ thuật của hạnh phúc trong thể giới phiên não 


502 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


Đức Đạt Lai Lạt Ma & Howard Cutler - (dịch xong ngày 
23-2-2012). 

9- Nghệ thuật sóng - Đức Đạt Lai Lạt Ma - (dịch xong 
ngày 23-9-2011). 

10- Con đường dẫn đến an bình chân thật - Đức Đạt Lai 
Lạt Ma - ( dịch xong). 

11- Rộng mở từ ái - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Sách - (dịch 
xong ngày 20-3-2012). 

12- Tỉnh Thân Tuệ Giác Văn Thù - Đức Đạt Lai Lạt Ma - 
Tuệ Uyền chuyền ngữ - Sách - Đạo Phật Ngày Nay phát hành 
tháng 10/2010. 

13- Tổng quan về những con đường của Phật Giáo Tây 
Tạng - Đức Đạt Lai Lạt Ma - Sách - dịch xong. 


NHỮNG BÀI DO TUỆ UYÊN CHUYÊN NGỮ 


1- Âm Nhạc Và Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

2- Ân Cần Và Từ Bi - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

3- Ấn Độ Nên Tiếp Nhận Kho Trân Bảo của Tây Tạng. 

4- Albert Einstein với Thượng đề và Phật giáo. 

5- Áp dụng lời Phật dạy để nuôi dưỡng con cái tốt hơn. 

6- Ba Phương Diện Chính Của Con Đường Giác Ngộ - 
Tổ sư Tông Khách Ba. 

7- Ba phương diện chính yếu của con đường - Geshe So- 
nam Rinchen. 

8- Bài học lịch sử - Stephen Batchelor. 

9- Bai Phát Nguyện Vãnh Sinh Cực Lạc - Đại Sư Tông 
Khách Ba - Việt dịch: Tuệ Uyên. 

10- Bạn có tin tưởng tải sinh không? - Alexander Berzin. 

11- Bảo hành vương chính luận. 

12- Bảy điều quán nguyện Quán Tự Tại. 

13- Bên lề hào nhoáng - Tác giả:Ron Gluckman. 

14- Bi mẫn và chiếc bóng - tác giả: David Loy. 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ s 503 


15- Biểu Lộ Chân Thành của Bất Bạo Động Là Từ Bi Yêu 
Thương - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

16- Bốn Chân Lý Cao Quỷ, HH. The Dalai Lama. 

17- Bước Ngoặc của Khoa Học, His Holiness the Dalai 
Lama - Tuệ Uyền Việt dịch. 

1§- Cách Sống: Lời Dạy Của Đức Dalai Lama Về Niết 
Bản - Himanshu Bhaga. 

19- Căn bản đức hạnh - Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

20- Câu chuyện của cây Cung - tắc giả Paolo Ceoho. 

21- Câu chuyện ngụ ngôn về những giá trị của cuộc sống. 

22- Cây tuệ giác - Long Thọ Đại Sĩ - đang dịch 

23- Chết - Trung Ấm Thân - Tái Sinh, His Holiness the 
Dalai Lama. 

24- Chiến thắng những cảm xúc tiêu cực - Tác giả: Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 

25- Có Phải Chúa Giê-Su Đã Đến Ấn Độ Đề Học Phật 
Pháp - By Madhusree ChatterJee - 

26- Cộng Đồng Địa Cầu và Sự Cân Thiết Cho Trách 
Nhiệm Toàn Cầu - HH. Da Lai Lama. 

27- Cộng Đông Himalaya Là Những Nơi Tốt... Đức Đạt 
Lai Lạt Ma - Tuệ Uyễn chuyên. ngữ. 

28- Cực lạc và luân hồi: Bắt nhị trong tịnh độ tông. 

29- Cuộc Đời của Tổ Sư Long Thọ - Alexander Berzin. 

30- Cuộc đời của Tổ sự Vô Trước. 

31- Di Lặc - Đức Phật sắp đến - 21/01/2012. 

32- Đạo đức tình dục Phát Giáo. 

33- Đạo đức tình dục Phật Giáo: Chuyện ấy ngoài hôn nhân. 

34- Đạo Phật Hấp Dân Trong Thế Giới Hiện Đại - Tuệ 
Uyên chuyền ngữ. 

35- Đạo Phát là gì? Lama Thubten Yeshe — 12/12/2010. 

36- Đạo Phật Tây Tạng hoằng pháp hải ngoại. 

37- Đạo Phát và Giáo dục - Tác giả: Ed Halliwell. 


504 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


38- Đạo Phật và một trưởng - Tác giả: Nick Wallis giải 
thích tại sao. 

39- Đạo Phật và Nữ Tu, Đức Đạt lai Lạt Ma - Tuệ Uyên 
chuyền ngữ. 

40- Đạo Phật Và Tình Trạng Khẩn Cấp Về Khí Hậu Năng 
Lượng - Tuệ Uyễn chuyên ngữ. 

41- Đạo Phật, Vũ Trụ Học Và Tiến Hóa - David Loy. 

42- Đạt Đến Bình An Qua An Bình Nội Tại - HH. the 
Dalai Lama. 

43- Đạt Lai Lạt Ma, Con Trai Tôi, Diki Tšsering. 

44- Đạt Lai Lạt Ma, Thúc Phụ Của Tôi - Khedroop Thondup. 

45- Đi Tìm Hoà Bình Nội Tại và Thực Tiên - HH. the 
Fourteenth Dalai Lama — 

46- Đi tìm sự tự tại của thời đại mới. 

41- Đi từ Viễn ly đến Từ bi. 

48- Điều tuyệt với nhất và tệ hại nhất của chúng ta. 

49- Đời Sống và Sự Thực hành hằng Ngày của Người 
Phát Tứ Phương Tây - Alexander Berznn. 

50- Động cơ và nguyện vọng - Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

51- Đối phó với những cảm xúc phiên não như thể nào? 
Đức Đạt Lai Lạt Ma 

52- Đức Dalai Lama và Các Nhà Thân Kinh Học Kiến 
Tạo Một Cầu Nói Giữa Phật Học và Y Học láy Phương - 
Mitz1 Baker. 

53- Đức Đạt Lai Lạt Ma Cùng Với Đồng Bào Tây Tạng 
Tưởng Nhớ Đức Ban Thiên Lạt Ma Thứ 10. 

54- Đức Đạt Lai Lạt Ma đúng khi đặt ván đề thay đổi khí 
hậu lên hàng đầu. 

55- Đức Đạt Lai Lạt Ma Hấp Dẫn 14 ngàn người tại Bell 
Cenfre, Canada. 

56- Đức Đạt Lai Lạt Ma hướng dẫn về giáo huấn những 
giai trình giác ngộ Đức Đạt Lai Lạt Ma. 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ s 505 


51- Đức Đạt Lai Lạt Ma khai mạc lễ hội Hòa Bình tại Pune. 

58- Đức Đạt Lai Lạt Ma Tán Đồng Mục Tiếu 350 PPM 
CO2, Tuệ Uyền chuyên ngữ. 

59- Đức Đạt Lai Lạt Ma Trả Lời Phỏng Vẫn Của Wang 
Lixiong - Tuệ Uyên chuyền ngữ. 

60- Đức Đạt Lai Lạt Ma Trao Đối Với Người Trung Quốc 
Qua Mạng TWitte. 

61- Đức Đạt Lai Lạt Ma Truyền Đại Giới. 

62- Đức Đạt Lai Lạt Ma và Giải Nobel Hòa bình. 

63- Đức Đạt Lai Lạt Ma và Huân chương vàng quốc hội 
Hoa Kỳ. 

64- Đức Đạt Lai Lạt Ma và Táy Phương. 

65- Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với Robert Thurman. 

66- Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với tạp chí Newsweek. 

67- Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với tạp chí Rolling 
Sfones - 02/08/2011. 

68- Đức Đạt Lai Lạt Ma đàm luận với tạp chí Time - 
05/08/2011. 

69- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp với Glassman. 

70- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp với Oprah. 

71- Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn đáp với Raimondo. 

12- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp với Spalding Gray. 

73- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp với Yowangdu. 

74- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp với tạp chí Trung Hoa 
ngày naÿ. 

75- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp về Đẳng tạo hóa - Tác 
giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

76- Đức Đạt Lai Lạt Ma vấn đáp về tâm thức - Đức Đạt 
Lai Lạt Ma. 

71- Đức Phật Cô Đàm: Nhà Tâm Lý Trị Liệu Vô Song - 
Tuệ Uyên chuyên ngữ. 


506 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


78- Đường tu Hoàng Mạo: Diệu Lạc và Tĩnh Không - 
LatI Rinpche. 

79- Giải thoát là chẳng có di: Đạo Phật, Tâm thức và 
chứng nghiệm - Stephen Batchelor. 

§0- Giáo Pháp của Phật Di Đà trong thể giới hiện đại — 
11/01/2011. 

S1- Giáo Pháp Thời Luân không biện hộ hay tiên đoán 
một thể giới đấu tranh thật sự quyết liệt giữa thiện và ác. 

§2- Giáo pháp Thời Luân, giáo pháp tương tục và sự liên 
hệ với hòa bình thể giới. 

§3- Giáo sư Alex Berzin trả lời những câu hỏi của Tuệ Uyên. 

§4- Giới Phật Giáo Nga vận động Thủ Tướng Putin Ủng 
Hộ Một Cuộc Viếng Thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma - Tuệ 
Uyên dịch. 

85- Giới thiệu Mật Pháp Thời Luân— 19/01/2011. 

86- Hành trình tâm linh của tôi - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

§7- Hành hương. 

§8- Hành hương về miễn đất Phật. 

§9- Hãy làm sạch ô nhiễm. 

90- /ấy Mang Phẩm Chất Trở Lại Trong Những Mưu 
Cầu của Đạo Phật, HH. the Dalai Lama. 

91- Hỏa hiệp từ bi tôn giáo và Hồi giáo - HH. the Four- 
teenth Dalai Lama. 

92- Hòa nhập Phật Pháp vào trong đời sống của chúng 
ía- Alexander Berzin. 

93- Hoàn tướng hôi hướng - Tác giả: I. Paraskevopoulos. 

94- Hướng dẫn về Con đường tiệm tiễn Lamrim - Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 

95- Hướng tới một nên văn hóa tỉnh thức. 

96- Kalachakra vẫn đáp phân 1: Chuẩn bị cho lễ Quán Đỉnh. 

97- Kalachakra vấn đáp phần 2: Giáo pháp Thời Luân 
và khoa học Táy phương. 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIÁ s 507 


98- Khái Niệm Về Tính Không Nghịch biện Như Thế - 
Sonam Tsomo. 

99- Khi con chim sắt bay - Đức đạt lai Lạt Ma. 

100- Khí Hậu Trong Cơn Khủng Hoảng. 

101- Kinh nghiệm niết bàn của thiếu niên: Quan điển 
của Đạo Phật về giáo dục tuổi trẻ. 

102- Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Một Đời Sống Đạo 
Đức - HH. The Fourteenth Dalai Lama. 

103- Lĩnh đạo tỉnh thức khi Tây phương gặp Đông phương. 

104- Long Thọ Với Phật Di Đà và Cối Tịnh Độ. 

105- Môi Trường - Tiểu Lục địa Ấn Độ - ]. Vidal. 

106- Môi Trưởng Địa Câu và Trách Nhiệm Toàn Cầu - 
HH. The Dalai Lama. 

107- Môi Trưởng Màu Lá Cây Cho Hiện Tại và Tương 
Lai, - HH. the Dalai Lama. 

108- Môi Trường Nội Tại và Trách Nhiệm của Chúng Ta 
- HH. the Dalai Lama. 

109- Môi Trường Sinh Quyển Tôn Giáo - Donald Swearer. 

110- Môi Trường Sinh Thái và Bốn Phận Con Người - 
HH. Dalai Lama. 

I11- Môi Trường Thiên Nhiên và Tâm Linh. 

112- Môi Trưởng Thiên Nhiên - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

113- Môi Trường Tỉnh Khiết Là Nhân Quyển - HH. the 
Dalai Lama. 

114- Môi Trường và Những Bước Thực Tiễn Để Bảo Vệ - 
HH. The Dalai Lama. 

115- Môi Trường và Trải Tìm Nhân Loại - HH. The Dalai 
Lama. 

116- Môi Trường, Bài Viết Trên Núi - His Holiness the 
Dalai Lama. 

117- Môi Trường, Nhận Thức Của Phật Giáo Về Thiên 
Nhiên - HH. the Dalai Lama. 


508 s NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


118- Môi Trường, Tuyên Ngôn tại Hội Nghị Cao Cấp Địa 
Cẩu Ở Rio - HH. the Dalai Lama. 

119- Môi trường: Điều này đánh dấu bước chuyển biến 
trong tính tự nhiên của nhân loại - Colin Blakemore. 

120- Môi Trường: Khí Hậu Nóng Lên Có Thể Thúc Đẩy 
Động Đắt và Núi Lửa Thức Dậy - By Andrea Thompson, 
LIveSclence Staff Writer. 

121- Môi Trường: Tỉnh Thức Tập Thể - David R. Loy. 

122- Một Đạo Lý Tiếp Cận Đến Việc Bảo Vệ Môi Trường 
- HH. Dalai Lama 

123- Một thái độ tâm linh chuẩn bị vững vàng hơn cũng 
có thể làm tốt đẹp hơn cho hành tỉnh này. 

124- Ngân hàng hạt giống chống lại nạn đói. 

125- Nghiệp) - Hạnh Phúc - Tâm - His Holiness the Dalai Lama. 

126- Nghiệp báo thể trạng cảnh sát cá nhân. 

127- Nghiệp Báo và Tái Sinh - Tác giả: Alexander Berzin. 

128- Nghiệp bảo và thảm họa thiên nhiên. 

129- Nghiệp báo: Giới Thiệu Tổng Quái - Tác giả: AI- 
exander Berzin. 

130- Nhân Loại Tiến Đến Một Thé Giới Hòa Bình - HH. 
the Dalai Lama. 

131- Nhân Quyên Ở Tây Phương và Phương Đông - Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 

132- Nhân quyên, Dân chủ, và Tự do - HH the XIV Dalai 
Lama. 

133- Nhiều Niềm Tìn, Một Chân Lý - Tenzin Gyatso (Đức 
Đạt Lai Lạt Ma). 

134- Nhu Cẩu Thiên Quán - Nghiên cứu mới khám phá 
sự biến đổi não bộ qua thiên quán như thể nào. 

135- Những đứa con lạc loài của Đức Phật. 

136- Những Giá Trị của Lý Trí, Khoa Học và Tám Linh 
- HH. Dalai Lama 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ s 509 


137- Những Không Gian Tâm Linh - HH. the Dalai Lama. 

138- Những Từ Ngữ Chân Thành - HH. The Fourteenth 
Dala Lama. 

139- Nổi giận - Kyabje Lama Zopa Rinpoche. 

140- Nói Với Người Phật Tử Phương Tây - Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. 

141- Nuôi dưỡng hàng tỷ người. 

142- Phát Giáo Và Dán Chú - HH. The Dalal Lama. 

143- Phát Biểu của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại lễ nhận huy 
chương vàng Quốc Hội Hoa Kỳ. 

144- Phát Biểu của Tổng Thống Hoa Kỳ G. Bush. 

145- Phát Biểu của Nữ Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ - Nan- 
cy Pelosi. 

146- Phát Biểu của Thủ Lãnh Đảng Cộng Hòa Thượng 
Viện Hoa Kỳ Mitch MecConnell. 

147- Phát Biểu của nữ Thượng Nghị sĩ - Dianne Feinstein. 

148- Phát Biểu của Dân Biểu - Tom Lantos. 

149- Phát Triển Nhân Loại, Giáo Dục và Thực hành 
Quán Chiếu. 

150- Pháp thuật. 

151- Phật Pháp trong đời sống hằng ngày. 

152- Rừng mưa nhiệt đới. 

153- Số Mệnh Của Tiến Hóa. 

154- Sống toại nguyện, chết mãn nguyện - Tác giả: Ky- 
abJe Lama Zopa Rinpoche. 

155- Sống với nhau trong một thế giới hòa bình. 

156- Sống vui, sống khỏe, và toại nguyện - 15/08/2011. 

157- Sự Cộng Tác Giữa Khoa Học và Tôn Giáo - HIs 
Holiness Tenzin Gyatso, Dalai Lama. 

158- Sự Hợp Tác Giữa Những Tôn Giáo Thế Giới - HH 
the Dalai Lama. 


510 ‹ NGHỆ THUẬT HẠNH PHÚC TRONG THẾ GIỚI PHIỀN NÃO 


159- Sự kết tập kinh điên quên lăng niên đại lịch sử - Ste- 
phen Batchelor. 

160- Tác Ý, Ký Úc và Tâm Thức: Một Khái Quát Về Nhận 
Thức Tâm Lý, Thân Kinh và Tư Duy với Đức Dalai Lama. 

161- Tải lập lại trật tự tình trạng hôn độn. 

162- Tâm Bình Thế Giới Bình - Remez Sasson. 

163- Tám Đề Mục Chuyển Hóa Tâm - HH. the Dalai Lama. 

164- Tâm Là G¡? - HH. Dalai Lama. 

16S- Tay Trong Tay Với Đức Đạt Lai Lạt Ma - Perry Garfinkel. 

166- Tha thứ và giận đữ - Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma 
và Paul Ekman. 

167- Thế giới có thể thấy một Đạt Lai Lạt Ma thứ hai. 

168- Thiên Thân Tịnh Độ Luận, Nguyên tác: Vasubandhu. 

169- Thiên Quán Có Thể Làm Cho Tôi Thôi Hòn Giận Chứ? 

170- Thiên Sư Nhất Hạnh nhắn mạnh đời sống hỏa bình 
- SuherdJoko. 

171- Thiên trong Tịnh độ tông - Tiến sĩ Aled Bloom. 

172- Thiết Lập Hòa Hiệp Trong Sự Đa Dạng Tôn Giáo - 
HH. the Fourteenth Dalai Lama. 

173- Thông Điệp của Đức Đạt Lai Lạt Ma Gởi Tới Đông 
Bào Tây Tạng Nhân Dịp Tân Niên Năm Con Trâu ĐÁI. 

174- Thông Điệp của Trí Tuệ và Lạc Quan - Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. 

175- Thông Điệp Saka Dawa: Đặc quyển của tất cả 
chúng sinh - HH. the Dalai Lama. 

176- Thực hành bảy điểu quán niệm. 

177- Thử Thách của Những Tôn Giáo khác - Đức Đạt Lai 
Lạt Ma. 

178- Từn Một Nơi Trú Ấn Nội Tại - HH. the Dalai Lama. 

179- Tin Tưởng Một Chân Lý hay Nhiêu Chân lý - Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 


TÁC GIẢ VÀ DỊCH GIẢ s 51] 


180- Tịnh độ chán tông thực hành. 

181- Tĩnh không và hiện hữu - Đức đạt lai Lạt Ma. 

182- Tỉnh hoa của Đại thừa là quan điểm “hôi nhập ta 
bà” - 15/01/2011. 

183- 7ôn Giáo Thích Hợp Trong Thế Giới Hiện Đại - 
Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

184- Tột cùng của luân hôi là khổ đau — Tột đỉnh của 
Phát Pháp là an lạc. 

18S5- Trà đàm với Đức Đạt Lai Lạt Ma - Đức Đạt Lai Lạt 
Ma & PIco lyer. 

186- Trái đất nóng lên là một đe dọa nghiêm trọng cho 
môi frưởng — Tuệ Uyên soạn địch. 

187- Tránh trộn lần tự ngã với thực hành. 

188- Tràng hoa quý báu - Long Thọ Đại Sĩ. 

189- Trau dồi hành xá - Đức đạt lai Lạt Ma. 

190- Tuệ Trí và Tĩnh Khôi Hài - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

191- Tử bi căn cứ trên sinh học và lý trí - Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

192- Từ bị cội nguôn của hạnh phúc - Đức đạt lai Lạt 
Ma - 02/08/2011. 

193- Từ B¡ Yêu Thương và Cá Nhán - HH. Dalai Lama. 

194- Tu Sĩ Trong Phòng Thí Nghiệm - HIs Holiness the 
Dalai Lama. 

195- Tuyên bố của Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc nhà bắt 
đông chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba được trao giải 
Nobel Hòa Bình 2010. 

196- Vấn đáp về lễ quán đỉnh thời luân 1,2. 

197- Viếng Dharamsala và Đức Đạt Lai Lạt Ma. 

198- Viễn ly - Quyết tâm giải thoát - 12/01/2012. 

199- Viễn tượng về sự thực hành Phật Pháp ở Âu Mỹ. 

200- Vọng tưởng luân hồi. 

201- Xin đừng lân lộn chính trị và tôn giáo - Ngoại trưởng 
Singapore không nên gặp Ban Thiên Lạt Ma. 


